Christoph Schiller Dich gia: Cao Si Son 


HANH SON 


CUOC PHIEU LUU CUA VAT LY - QUYEN III 


ANH SANG, DIEN TICH VA NAO BO 








Christoph Schiller 


Dich giả: Cao Si Sơn 





HÀNH SƠN 


Cuộc phiêu lưu của Vật lý 
Quyển III 


Ánh sáng, Điện tích và Não bộ 


Ấn bản 31, có bản miễn phi dang pdf kèm với 
film tại trang web www.motionmountain.net 


Editio vicesima nona. 


Proprietas scriptoris © Chrestophori Schiller 
secundo anno Olympiadis trigesimae primae. 


Omnia proprietatis iura reservantur et vindicantur. 
Imitatio prohibita sine auctoris permissione. 

Non licet pecuniam expetere pro aliqua, quae 
partem horum verborum continet; liber 

pro omnibus semper gratuitus erat et manet. 


An ban thü 31. 


Ban quyền © 1990-2021 của Christoph Schiller, 
từ năm thứ 3 của Olympiad 24 
đến năm thứ 4 của Olympiad 32. 


9059 


File pdf nay dä được dang ký giấy phép the Creative Commons 
Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Germany 
ma toàn van của nó có thé xem trên website 
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de, 

với ràng buộc bổ sung là việc sao chép, phân phối và sử dụng, 
toàn bộ hay từng phần tác phẩm, trong một sản phẩm hay dịch vụ 
bất kỳ, có tính chất thương mại hay không, đều không được 

phép nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyển. 
Eile pdf vẫn còn miễn phí để mọi người có thể đọc, lưu trữ và in 
để sử dụng riêng, phân phối bằng phương tiện điện tử nhưng chỉ 
đưới dạng không thể chỉnh sửa và không thu phi. 


To Britta, Esther and Justus Aaron 


TỌ enol Saipovi 


Die Menschen starken, die Sachen klaren. 





LOI MO DAU 


Primum movere, deinde docere.* 
Cổ nhân 


ộ sách này dành cho những người muốn tìm hiểu về chuyển động trong thiên 

nhiên. Sự vật, con người, động vật, hình ảnh và không gian chuyển động như thế 

nào? Câu trả lời dẫn tới nhiều cuộc phiêu lưu và quyển sách này tìm hiểu về các 
hiện tượng điện học: từ việc cân dòng điện tới việc sử dụng từ trường để chữa lành 
xương bị gãy, từ việc sử dụng ánh sáng để cắt kim loại cho tới việc tìm hiểu não bộ của 
con người. 

Trong cấu trúc của Vật lý, được trình bày trong Hình 1, chuyển động bắt nguồn từ 
điện là phần khởi điểm hấp dẫn nhất nằm ở dưới đáy. Thật vậy, hầu như mọi sự vật 
quanh ta đều bắt nguồn từ các quá trình điện. Phần giới thiệu về điện, từ, ánh sáng và 
não bộ là phần 3 của bộ tổng quan về Vật lý gồm 6 quyển nảy sinh từ 3 mục tiêu mà tôi 
đã theo đuổi từ năm 1990: trình bày chuyển động theo phương thức đơn giản, hiện đại 
và hấp dẫn. 

Với mục đích đơn giản, quyển sách sẽ tập trung vào các khái niệm và giới hạn phần 
toán học ở mức tối thiểu. Việc tìm hiểu các khái niệm vật lý được ưu tiên hơn việc sử 
dụng các công thức tính toán. Kiến thức của quyển sách chỉ ở trình độ của sinh viên đại 
học. 

Với mục đích hiện đại, quyển sách sở hữu rất nhiều các tư liệu quý - cả lý thuyết lẫn 
thực nghiệm - rải rác trong nhiều tài liệu khoa học. 

Với mục đích hấp dẫn, quyển sách sẽ cố gắng làm cho độc giả ngạc nhiên thật nhiều. 
Việc đọc một quyển sách vật lý đại cương sẽ giống như đi xem ảo thuật. Chúng ta xem, 
ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, suy nghĩ và sau cùng ta hiểu được mánh lới của 
trò ảo thuật. Khi quan sát thiên nhiên, ta cũng có cùng một kinh nghiệm như thế. Thật 
vậy, mỗi trang sách đều chứa ít nhất một điều bất ngờ hay một sự khích động khiến độc 
giả phải ưu tư. 

Câu châm ngôn của quyển sách, die Menschen stärken, die Sachen klären, một phat 
biểu nổi tiếng về giáo dục, có thể dịch ra là: ‘Lam cho con người trở nên mạnh mẽ, làm 
sáng tỏ mọi điều: Việc làm sáng tỏ mọi điều - chỉ trung thành với sự thật - đòi hỏi sự 
can đảm, vì thay đổi tập quán suy nghĩ sẽ làm phát sinh sự sợ hãi, thường được che giấu 
bằng sự giận dữ. 

Nhưng bằng cách vượt qua nỗi sợ hãi chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ đồng thời sẽ cảm 
nhận được những xúc cảm mãnh liệt và tốt đẹp. Mọi cuộc phiêu lưu vĩ đại trong đời 


* “Chuyển động trước, giáo huấn sau.’ Trong ngôn ngữ hiện đại, lay động (trái tim) được gọi là khuyến khích; 
cả hai từ đều có cùng ngữ căn Latin. 


LỜI MỞ ĐẦU 


Mô tả sau cùng và thống nhất về chuyển động 
Tìm hiểu: sự mô tả chính xác mọi chuyển động, 
nguồn gốc màu sắc, không-thời gian và hạt, 
trải nghiệm tư duy triệt để, tính toán khối lượng 
và các liên kết, nắm bắt một thoáng hạnh phúc 
nhỏ nhoi và cao xa (Quyển VI) 
Vật lý: mô tả chính xác © ¿ Mũi tên chỉ 
chuyển động bằng cách 
sử dụng nguyên lý 
tác dụng cực tiểu 


hướng gia tang 

độ chính xác 

bằng cách thêm vào 
sg A ` một giới hạn 

chuyển động 
Thuyết tương đối 


ng quả tin 155 
Tìm hiểu: bầu Thuyết lượng tử 
trời dem, do © với lực hấp dẫn @ 
không gian cong Tìm hiểu: máy gia 
và dao động, Tìm hiểu: tốc, quark, ngôi sao 
thám hiểm hố neutron, và nền tảng của 
đen, vũ trụ, A thực vat a đời sống, vật chat 
không gian và ` (Quyển V) `» À và bức xạ 
thời gian (Quyển V) 
(Quyển II) 

Hấp dẫn Zut `` 

cổ điển © S @ tương đối đặc biệt @ En lbenelte 


Tim hi@u: quang, 


Tim hiéu: ski, : = 
tu, sự co chiêu 


gidi han 
leo nui, du hanh 


Tim hiéu: sinh hoc, 
chuyển động 


sinh, ái, tử, hoá học, 


không gian, kỳ quan nhanh Hit TH Và, sự tiến hoá, sự thưởng 
thiên văn và địa chất Dar àu sắ ê 
en | (Q. II) ngoạn màu sắc, nghệ 
y GR A h,e, k thuật, các nghịch lý, 
giới hạn gidi han y hoc, va kinh doanh 


chuyén döngd&u chuyển động công nghệ cao 


hat vi mô (Quyển 1V và V) 
E = 
Vat ly Galilei, nhiét hoc va dién hoc 

Thế giới của chuyển động hang ngày: 

kích cỡ của con người, chậm và yếu. 

Tìm hiểu: thể thao, âm nhạc, đua thuyền, 
nấu ăn, mô tả và tìm hiểu vẻ đẹp (Quyển 1); 
sử dụng điện, ánh sáng và máy tính, tìm 
hiểu trí não và con người (Quyển III) 


HÌNH 1 Một bản đồ đầy đủ của vat lý, khoa học về chuyển động, được Matvei Bronshtein 

(b. 1907 Vinnytsia, d. 1938 Leningrad) giới thiệu lần đầu tiên. Hình lập phương Bronshtein 
bắt đầu từ dưới cùng với chuyển động thông thường và cho thấy các mối liên hệ của nó với các 
lĩnh vực vật lý hiện đại. Hướng của các kết nối biểu diễn sự gia tăng độ chính xác của việc mô 
tả nhờ các giới hạn được thêm vào. Giới hạn của chuyển động đều là hằng số hấp dẫn G, của 
chuyển động nhanh là tốc độ ánh sáng c, và của chuyển động của các hạt vi mô là hằng số 
Planck h, điện tích sơ cấp e và hằng số Boltzmamn k. 


LỜI MỞ ĐẦU 9 


đều cho phép điều này xảy ra và việc tìm hiểu về chuyển động là một trong những cuộc 
phiêu lưu đó. Hãy tận hưởng điều này. 


Munich và Sài Gòn, 05-2020 


CÁCH SỬ DỤNG SÁCH 


Những ghi chú bên lề sẽ chỉ đến các tham chiếu thư tịch, các trang khác hay lời giải của 
các câu đố. Trong ấn bản màu, ghi chú bên lề, chỉ dấu tới cước chú và liên kết đến các 
website được tô màu xanh lục. Theo thời gian, các liên kết internet có thể biến mất. Da 
số các liên kết đều có thể phục hồi thông qua trang www.archive.org, nơi lưu giữ các bản 
sao của các trang web cũ. Trong ấn bản miễn phí của sách này dưới dang pdf, sẵn có tại 
trang www.motionmountain.net, mọi chỉ dấu và liên kết xanh lục đều có thể truy cập 
được. Ấn bản pdf cũng chứa tất cả các film có thể xem trực tiếp bằng Adobe Reader. 

Lời giải và gợi ý của các câu đố được cho trong phụ lục. Các câu đố được phân loại 
thành các mức độ dễ (e), học sinh bình thường (s), khó (d) và mức độ nghiên cứu (r). 
Các câu đố chưa có lời giải trong sách được đánh dấu (ny). 


LỜI KHUYÊN DÀNH CHO HỌC VIÊN 


Học tập cho phép ta thấy được mình trong tương lai, giúp ta mở mang kiến thức, phát 
triển trí thông minh và cảm thấy tự hào. Do đó, học tập từ sách vở, đặc biệt là sách về tự 
nhiên, sẽ hiệu quả và thích thú. Hãy tránh xa các phương pháp học tập tệ hại như tránh 
bệnh dịch! Đừng dùng bút đánh dấu hay viết chì để làm nổi bật hay gạch dưới văn bản 
trên trang sách. Điều đó làm ta mất thì giờ, không thoải mái và làm cho văn bản trở nên 
khó đọc. Đừng học từ một màn hình. Đặc biệt, không bao giờ, học từ internet, video, 
game hay smartphone. Phần lớn internet, video và game là độc dược và ma tuý đối với 
não bộ. Smartphone là các nhà bào chế ma tuý làm người ta nghiện ngập và không học 
hành gì được. Không có ai đánh dấu lên trang giấy hay nhìn vào màn hình mà học hành 
có hiệu quả hay thích thú làm những việc như vậy. 

Theo kinh nghiệm học và dạy học của tôi, có một phương pháp học tập để biến đổi 
một học sinh không đạt thành một học sinh thành công: nếu bạn đọc sách để học tập, 
hãy tóm tắt các phần đã đọc, bằng cách đọc thật to bằng ngôn ngữ và hình ảnh riêng của 
bạn. Nếu bạn không làm được như vậy, hãy đọc lại phần đó. Lặp lại quá trình này cho 
đến khi bạn có thể tóm tắt được những gì bạn đã đọc bằng cách trên. Hãy thưởng thức 
niềm vui của việc lớn tiếng kể chuyện! Bạn có thể làm việc này một mình hay với bạn bè, 
trong một căn phòng hay trong khi đi bộ. Nếu thành công, bạn sẽ giảm được một cách 
đáng kể thời gian học hành và đọc sách. Bạn sẽ thích thú hơn trong việc học từ những 
cuốn sách hay và bớt ghét những cuốn sách dő. Người làm chủ được phương pháp này 
có thể dùng nó ngay trong lúc nghe giảng bài, nhưng hạ thấp giọng, và sẽ tránh được 
việc ghi bài triển miên. 


LỜI KHUYÊN DÀNH CHO GIÁO VIÊN 


Giáo viên thường thích có học trò và thích hướng dẫn học trò thám hiểm lĩnh vực mà 
họ đã chọn. Nhiệt tình với công việc là nguyên tắc cơ bản cho sự thoả mãn trong nghề 


Câu đố 1s 


10 LỜI MỞ ĐẦU 


nghiệp. Nếu bạn là một giáo viên, trước khi bắt đầu bài học, hãy tự hình dung, tự cảm 
nhận và tự nhủ về sự yêu thích chủ dé của bài học; tiếp theo bạn hay tự hình dung, tự 
cảm nhận và tự nhủ về cách thức mà bạn sẽ dùng để hướng dẫn học trò của bạn có được 
sự yêu thích chủ dé đó giống như bạn. Hãy làm việc này một cách có ý thức, mỗi ngày. 
Bạn sẽ đỡ phải gặp các điều phiền toái trong lớp và thành công nhiều hơn trong việc 
giảng dạy của mình. Cuốn sách này không viết cho mục đích thi cử mà mục đích của nó 
là làm cho giáo viên và học sinh hiểu và yêu thích môn vật lý, khoa học của chuyển động. 


PHAN HOI 


Ấn ban pdf mới nhất của bộ sách này đang và sẽ con cho ban đọc download miễn phí từ 
internet. Tôi rất mong nhận được email từ các bạn tại địa chỉ fb@motionmountain.net, 
đặc biệt về các vấn dé sau đây: 


— Những điều chưa rõ ràng và nên cải tiến? 
— Bạn chưa hiểu câu chuyện, chủ dé, câu đố, hình ảnh hay đoạn film nào? 


Tôi cũng hân hạnh đón nhận sự góp ý của các bạn về các điểm đặc biệt liệt kê trong trang 
web www.motionmountain.net/help.html. Mọi phản hồi sẽ được sử dụng để cải tiến ấn 
bản kế tiếp. Bạn có thể gởi phản hồi bằng mail hay file pdf có thêm các ghi chú màu 
vàng, hay cung cấp các hình minh hoạ, hình chụp, hay đóng góp vào trang errata wiki 
trên website. Nếu bạn muốn dịch một chương của cuốn sách sang ngôn ngữ của bạn, 
vui lòng cho tôi biết. 

Thay mặt cho tất cả độc giả, xin cám ơn các bạn trước về những đóng góp này. Đối 
với những đóng góp đặc biệt hữu ích - nếu bạn muốn - bạn sẽ được ghi nhận trong 
phần cảm tạ, nhận quà thưởng, hay cả hai. 


TRỢ GIÚP 


Chúng tôi rất hoan nghênh khi nhận được sự tài trợ từ các bạn cho tổ chức từ thiện, phi 
lợi nhuận (được miễn thuế) để soạn thảo, dịch thuật và phát hành bộ sách này. Để có 
thêm chi tiết hãy vào trang web www.motionmountain.net/donation.html. Sở thuế vụ 
của Đức sẽ kiểm tra việc sử dụng hợp thức nguồn tài trợ của bạn. Nếu bạn muốn, tên 
của bạn sẽ được ghi trong danh sách các nhà tài trợ. Thay mặt các độc giả trên toàn thế 
giới, chúng tôi xin cám ơn bạn trước. 

Ban in trên giấy của bộ sách này, bản mau hay bản đen trắng, có bán trên www. 
amazon.com hay www.createspace.com. Và bây giờ, mời bạn thưởng thức cuốn sách. 





MỤC LUC 


15 1 CHAT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÖ HÌNH VÀ TỐC ĐỘ CUC DAI 
Trường: hổ phách, đá từ tính và mobile phone 16 e Người ta có thể tao 
ra sét bằng cách nào? 1o e Điện tích 23 e Cường độ 
điện trường 2s e Bơm điện tích 29 s Điện là gì? 2o e Ta có thể phat 
hiện được quán tính của điện không? 2o e Cảm nhận điện trường 32 
e Nam châm và từ chất 37 e Động vật cảm nhận từ trường như thế 
nào? 4o e Từ và điện 42 s Người ta có thể tao ra một động cơ như 
thế nào? 42 e Dòng điện nào chảy trong nam cham? 44 s Mô tả 
từ trường 45 e Điện từ học 48 s Các bất biến va Lagrangian của điện từ 
trường 50 s Ứng dụng của các hiệu ứng điện từ 50 e Hệ thần kinh hoạt động như 
thế nào? s1 e Động cơ đã chứng minh tính đúng đắn của Thuyết 
tương đối như thế nào s4 e Các câu đố vui và lạ về các hiện tượng điện và 
tỪ 55 e Tóm tät: ba điều cơ bản về Điện 
học 7o 

77 2 MÔ TẢ SỰ TIẾN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 
Phương trình trường thứ nhất của Điện động lực học 77 e Phương 
trình trường thứ hai của Điện động lực học 7o s Tính đúng đắn và bản chất của 
các phương trình trường Maxwell 81 e Sự va chạm của các điện tích 82 e 
Tiếp xúc là gì? 83 e Trường chuẩn - thế vector điện từ 83 e Lagrangian của 
điện từ trường 87 s Tensor năng-động lượng va tính đối xứng của chuyển động 
của chúng 8o s Năng lượng va động lượng của điện từ trường 90 e Gương 
là gì? Thiên nhiên có tính bất biến chan lẻ không? 91 s Sự khác nhau giữa điện 
trường và từ trường là gì? 92 s Điện động lực hoc có thể khác đi không? 93 e Não 
bộ: thách thức gai góc nhất của Điện động lực học 94 + Các câu đố vui và lạ về 
Điện động lực học 96 s Tóm tắt về chuyển động của điện từ trường 97 

98 3 ANH SANG LA GÌ? 
Sóng điện từ là gì? 99 e Những thí nghiệm với sóng điện từ 101 
e Ánh sáng là sóng 102 e Ánh sáng và các sóng điện từ 
khác 107 e Sự phân cực của sóng điện từ 111 e 
Tầm xa của bức xa điện từ 117 e Sự trì trê trong Vật lý - và 
Thuyết tương đối 119 s Thế giới sẽ trông như thé nào nếu ta ngồi trên một chùm 
ánh sáng? 12o s Ta có thể chạm vào ánh sáng không? 12o e Chiến 
tranh, ánh sáng và những lời nói dối 125 s Mau sắc là gì? 125 e 
Giäi tri vöi cäu véng 130 e Tốc độ ánh sáng là gì? Tốc độ tin hiệu là gì? 131 
e Tín hiệu và sự tiên đoán 136 e Lời tạm biệt của Aether 137 s Các câu đố 
vui và lạ về ánh sáng, sự phân cực và phase hình học 138 e Tóm tắt 
về ánh sáng 144 


145 4 HÌNH ANH VÀ MAT - QUANG HỌC 


Các phương thức để ghi nhận hình ảnh 145 e Nguồn sáng 147 s Tại 
sao chúng ta có thể thấy nhau? Thể đen và nhiệt độ của ánh sáng 147 e 
Giới hạn của việc tập trung ánh sáng 151 e Do cường độ ánh sáng 152 ° 


Các nguồn sáng và nguồn bức xạ khác 154 e Vũ khí bức xạ 155 e Hình 
ảnh - sự vận chuyển ánh sáng 156 + Tạo hình anh bằng gương 156 e Ánh sáng 
có luôn luôn chuyển động theo một đường thẳng hay không? - Sự khúc xạ 157 
e Từ sự khúc xạ của khí quyển tới ảo tượng 160 e Từ sự khúc xa tới 


12 


217 


245 


252 


276 


299 


MỤC Luc 


thäu kinh 163 e Uốn cong ánh sáng bằng ống - quang hoc 
sgi 167 e 200 năm trễ nai - chiết suất âm 168 e Siêu vật liệu 169 « Anh 
sáng đi vòng qua các góc - sự nhiễu xạ 170 e Vượt qua giới hạn nhiễu 
xạ 172 e Các phương thức uốn cong ánh sáng khác 173 e Sử dụng sự 
giao thoa để chụp anh 175 e Người ta đã tạo ra toàn đổ và các ảnh 3 chiều như thế 
nào? 175 e Hình ảnh tạo ra bằng phương 
pháp quét 181 e Phép chụp cắt lớp 184 e 
Mắt va não bộ: việc ghi nhận và xử lý hình anh 187 s Có phải ta nhìn thấy những 
gì đang hiện hữu không? 187 e Mắt người 190 e Mắt người 
và mắt các loài động vật khác 193 « Ta có thể ghi lại hình ảnh bên trong 
mắt như thế nào? 195 e Cách chứng tỏ ban là một người than 
thánh 199 e Hiển thị hình anh 200 e Electron nhảy và nỗi thất vọng 
lớn nhất trong công nghiệp TV 201 s Các câu đố vui và lạ về hình ảnh và mat 202 
e Tóm tät về Quang học ứng dung 216 


CÁC HIỆU ỨNG ĐIỆN TỪ 
Tia sét có phải là sự phóng điện không? - Hiện tượng điện trong khí quyển 217 


e Có sét hòn không? 222 s Từ trường của các hành tinh 222 e Su bay 
bổng 225 e Lực hấp dẫn có làm cho các điện tích bức xạ hay không? 229 e 
Vat chất, sự bay bổng và các hiệu ứng điện từ 230 e 


Moi vật đều phat ra các bức xạ 238 e Cac câu đố va những điều ky lạ về các hiệu 
ứng điện từ 238 

PHÂN TÓM TAT VÀ CÁC GIỚI HAN CUA ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC CỔ ĐIỂN 
Không gian cong chứ không phẳng 246 s Giá trị của điện tích là rời rạc chứ không 
liên tục 246 s Điện tích chuyển động nhanh cỡ nào? 248 s Chuyển động trong 
nguyên tử là chuyển động gì? 249 s Cac câu đố và các điều kỳ lạ về tính rời rac của 
điện tích 249 


CÂU CHUYỆN VỀ NÃO BỘ 


Sự tiến hoá 253 e Trẻ em, các định luật và Vật lý 254 e Điện tử 
học Polymer 256 Tai sao lại là não bộ? 259 e 
Neuron va mang 261 e Thông tin là gì? 263 e Ký ức la gì? 264 
e Kha nang của não bộ 267 e Những diéu kỳ lạ về não và bộ nhớ 269 
NGON NGU VÀ KHÁI NIỆM 

Ngôn ngữ là gì? 276 e Các thành phần của ngôn ngữ và hệ thống tổ 
chức của nó 278 e Toán học có phải là một ngôn ngữ hay 
không? 281 e Khái niệm là gì? 283 e Tập hợp là gì? Quan 
hệ là gì? 284 e Vô hạn - và các tính chất của nó 287 s Hàm và 
cấu trúc 28o s Số 290 e Có phải Toán học lúc nào cũng hữu dung 
không? 294 e Các câu đố vui và lạ về Toán học 296 


SỰ QUAN SÁT, NHỮNG LỜI NÓI XẠO VÀ CÁC KIỂU THỨC CỦA THIÊN NHIÊN 


Các khái niệm vật lý được khám phá hay được tạo ra? 3oo e 
Chung ta dä tim ra cac khäi niém, kiéu thüc va quy luat vat ly nhu thé nao? 302 
e Nói xạo là gì? 303 e Một lời nói xạo tốt là gì? 304 e 
Mệnh dé này có đúng không? - Bàn một chút về sự vô nghĩa 308 e 
Các câu đố vui va lạ về sự nói xạo và điều vô nghĩa 310 e Sự 
quan sát và sự thu thập dữ liệu 314 e Dụng cụ có thu thập đủ các dü liệu 
quan sát không? 315 e Có phải là ta đã biết tất cả các biến động lực 


trong Vật lý không? 316 e Sự quan sát có cần thời gian không? 318 e Phép 


Muc Luc 


13 

quy nap cö phai la möt van dé trong Vat ly hay khöng? 319 e 
Cuộc tìm kiếm độ chính xác va các hệ quả của nö 320 e Tương tác là 
gì? - không có sự đột sinh 321 e Sự hiện hữu là gì? 322 e Sự vật có hiện 
hữu không? 324 e Hư vô có hiện hữu không? 325 e Thiên nhiên 
có phải là vô hạn không? 326 e Vũ trụ có phải là một tập hợp không? 327 s 
Vũ trụ có hiện hữu không? 329 e Sáng tạo là gì? 329 e Thiên 
nhiên có được thiết kế hay không? 331 e Sự mô tả là gì? 333 e Lu 
do, muc dich va su giai thich 333 « Su théng nhät va su phan dinh 335 
e Heo, khi va nguyén ly vi nhan 336 e Ta có cần nguyên nhân 
và hậu quả trong sự giải thích không? 337 e Có 
can y thtic khéng? 338 e Tính hiếu kỳ 339 e Sự can 


đảm 341 


344 10 VAT LÝ CỔ ĐIỂN GIẢN LƯỢC 


Cái gì có thể chuyển động được? 344 s Các tính chất của chuyển động cổ điển 345 s 
Tương lai của Trái đất 347 e Ban chất của Vật lý cổ điển - vô cùng 
nhỏ và sự thiếu vắng sự ngạc nhiên 349 s Tóm tat: Tại sao chúng ta chưa tới đỉnh 
núi? 350 


352 11 DON VỊ, SỰ ĐO LƯỜNG VA CÁC HANG SỐ 


Don vi SĨ 352 e Ý nghĩa của phép do 355 e Độ chính xác và độ đúng của 
phép đo 355 e Giới hạn của độ chính xác 357 s Các hằng số vật lý 357 
e Các số hữu ích 365 


366 Gor Ý VÀ LOI GIẢI CÁC CÂU DO 


386 TÀI LIEU THAM KHAO 


414 CONG TRANG 


Lời cám ơn 414 s Công trang phần Film 415 s Công trạng phần hình ảnh 415 


420 BANG TRA CỨU NHÂN DANH 





ANH SÁNG, ĐIỆN TÍCH VA NAO BO 


Trong cuộc hành trình tìm hiểu quy luật vận động của sự vật, 
kinh nghiệm thám hiểm và kinh nghiệm về chuyển động 

đã giúp ta hiểu được: điện tích tạo ra hình ảnh, 

điện tích chuyển động, tích luỹ và tương tác, 

trong thiên nhiên có một điện tích nhỏ nhất, 

tình yêu phải làm gì với nam châm và hổ phách, 

tại sao não bộ lại là một thiết bị kỳ diệu, 

tiêu chuẩn phân biệt lời nói dối tốt với lời nói đối xấu. 





Quyển II, trang 86 


Quyển I, trang 233 


CHƯƠNG Ì 
CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VÀ TỐC 
ĐỘ CỰC ĐẠI 


iéc nghiên cứu Thuyết tương đối van để cho chúng ta nằm trong bóng tối 

với câu hỏi ‘Anh sáng là gì? mặc dù ta đã nỗ lực tìm kiếm câu trả 

lời chính xác cho câu hỏi đó. Thật ra ta đã biết chuyển động của ánh sáng so 

với chuyển động của các vật thể. Ta cũng đã biết ánh sáng là một thực thể chuyển động 

không ngừng, ánh sáng ấn định một giới hạn tốc độ cho mọi loại năng lượng, ánh sáng 

là tiêu chuẩn dùng để đo tốc độ. Tuy nhiên ta vẫn chưa biết gì về bản chất của ánh sáng 
cũng như về mau sắc hay cách mua roi** và những điều tạo ra chúng. 

Câu hỏi thứ nhì: tiép xúc là gì? vẫn chưa có câu trả lời. Khi tìm hiểu Thuyết tương đối 
ta đã biết rằng mọi tương tác, bao gồm sự tiếp xúc, bắt nguồn từ sự trao đổi một vật gì 
đó. Nhưng đó là cái gì? Ta chỉ biết là không có sự tương tác cơ học thật sự. Vậy bản chất 
của tiếp xúc là gì? 

Câu hỏi thứ ba: làm thế nào ta cam nhận được sự tiếp xúc hay đụng chạm? Cảm bien 
là cái gì và xuất liệu của chúng đã được xử lý trong não hay trong các cơ quan như thế 
nào? Không chỉ có não mà mọi hệ thống xử lý dữ liệu đều sử dụng điện. Di liệu là gì và 
điện là gì? 

Câu trả lời cho các câu hỏi này, về bản chất của ánh sáng, tiếp xúc và não bộ, không 
có liên quan gì tới sự hấp dẫn. Nếu ta liệt kê các động cơ tìm được trong thế giới này, ta 
sẽ nhận thấy rằng khó mà dùng sự hấp dẫn để mô tả chúng. Chuyển động của sóng biển, 
lửa, động đất, một ngọn gió hiu hiu, đều không do trọng lực gây ra. Chuyển động của 
ánh sáng trong cầu vồng hay chuyển động của bắp thịt cũng vậy. Bạn đã nghe tiếng tim 
đập của bạn bằng ống nghe chưa? Bạn cũng có thể sử dụng, như nhiều bác sỹ y khoa, 
một mobile phone để ghi lại nhịp tim của bạn). Nếu chưa làm như vậy, bạn không thể 
tuyên bố rằng mình đã trải nghiệm qua sự bí mật của chuyển động. Tim của bạn đã đập 
khoảng 3 tỷ lần trong suốt một đời. Rồi ngừng. 

Một trong các khám phá đáng kinh ngạc nhất của khoa học là nguồn gốc của nhịp 
tim, lửa, ánh sáng và tư tưởng đều có liên hệ với các thí nghiệm được thực hiện cách nay 
hàng ngàn năm bằng cách sử dụng 2 hòn đá kỳ lạ. Những hòn đá này chứng tỏ rằng 


> Mọi chuyển động cơ học trong đời sống hằng ngày đều có nguồn gốc thống 
nhất là điện. 


Đặc biệt, tính cứng, mềm và bất khả xuyên thấu của vật chất đều bắt nguồn từ tính chất 
điện ở bên trong vật. Nhưng sự phát xạ ánh sáng, sự tạo ra màu sắc và hoạt động của 


** Hình cầu vồng tròn ở Trang 14 đã được chụp năm 2006 từ tháp Telstra, Canberra (© Oat Vaiyaboon). 


Xem 1 


16 1 ĐIỆN VA TRƯỜNG 


PHILIPS 





HÌNH 2 Các vật thể đều có các trường bao quanh : hổ phách (khoảng 1cm) hút mat cưa, đá từ 
tính (gần 1cm) hút vụn sắt và mobile phone (khoảng 10cm) thu hút các mobile phone khác và 
con người (© Wikimedia, Philips). 


Vòi nước 
cọ xát | 


với len 


SE 





HÌNH 3 Cách làm tré con ngạc nhiên, đặc biệt khi thời tiết khô ráo (photo © Robert Fritzius). 


dây thần kinh và não bộ đều bắt nguồn từ các quá trình điện. Vì những điều này là 
phần chính của đời sống nên ta có thể gác lại các rắc rối bắt nguồn từ lực hấp dẫn và 
không-thời gian cong. 

Tìm hiểu ánh sáng, sự tiếp xúc và não bộ bao gồm cả việc tìm hiểu cách các ảo thuật 
gia làm các vật thể bay lơ lửng. Thật vậy, cách nghiên cứu chuyển động điện hữu ích nhất 
là bắt đầu, như trong trường hợp lực hấp dẫn, từ các kiểu chuyển động được sinh ra mà 
không cần sự tiếp xúc giữa các vật. Điều này có thể xảy ra theo 3 cách. 


TRƯỜNG: HỔ PHÁCH, ĐÁ TỪ TÍNH VÀ MOBILE PHONE 


Bạn luôn luôn có thé làm cho trẻ con ngạc nhiên bằng các hiệu ứng được trình bay trong 
Hình 3: một cái lược cọ xát với len làm lệch một vòi nước đang chảy. Tác dụng tương tự 
cũng có thể được tạo ra bằng một bong bóng cao su nạp đầy không khí cọ xát với len. 
Mọi người đều có thể làm lệch dòng nước mà không cần tiếp xúc. 

Người Hy Lạp đã quan sát hiệu ứng này cách nay rất lâu. Đúng ra câu chuyện về điện 
bắt đầu với cây cối. Cay có mối liên hệ đặc biệt với điện. Khi cây bị hạ, nhựa cây sén sệt 
xuất hiện. Rồi nó cứng dần và sau nhiều triệu năm, nó tạo thành hổ phách. Khi hổ phách 
được cọ xát với lông mèo, nó có khả năng hút các vật nhỏ, như mạt cưa hay giấy vụn. 


Cau dé 3s 


Xem 2 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CYC DAI 17 


Điều này thi Thales ở Miletus, một trong thất hiền, đã biết vào thế kỷ thứ 6 Bce. Hiện 
tượng tương tự cũng xảy ra với nhiều tổ hợp polymer, như lược và tóc, gót giày trên 
thảm, bụi và thấu kính hay ống tia âm cực của TV cũ. Ta có thé quan sát được nhiều 
hiệu ứng thú vị khác khi lược (đã cọ xát với len) được đặt gần ngọn nến đang cháy. (Bạn 
có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra không?) 

Một phần khác của câu chuyện về điện liên quan tới đá ti tính, một khoáng chất sắt 
được tìm thấy trong các hang động trên khắp thế giới, thí dụ như trong miền (vẫn còn) 
được gọi là Magnesia ở tỉnh Thessalia, Hy Lạp và một số miền ở Trung Á. Khi 2 hòn đá 
của khoáng chất này được đặt gần nhau, chúng hút hay đẩy nhau, tuỳ theo hướng của 
chúng. Ngoài ra, đá từ tính còn hút các vật làm bằng cobalt, nickel hay sắt. 

Ngày nay ta cũng đã tìm thấy nhiều vật thể nhỏ khác nhau trong thiên nhiên với các 
tính chất phức tạp hơn, như vật ở bên phải của Hình 2. Các vật này cho ta nói chuyện 
với các người bạn ở xa, mở cửa xe, hay mở TV. 

Tóm lại, trong thiên nhiên có những trường hợp mà vật thể ảnh hưởng đến các vật 
khác ở xa. Không gian quanh vật có thể ảnh hưởng đến vật khác được gọi là trường. Một 
trường (vật lý) là một thực thể tự thể hiện bằng cách gia tốc các vật khác nằm trong vùng 
không gian đã cho. 


> Trường là không gian làm thay đổi động lượng. 


Hay nếu bạn thích thì có thể nói frường là không gian có thể tác dụng lực. Hay trường là 
không gian có cấu trúc đặc biệt. Dù có cấu trúc đặc biệt, giống như không gian, ta không 
thể thấy trường. Ba loại vat thể vừa dé cập tạo ra 3 loại trường. 


1. Trường bao quanh hổ phách - được gọi là ñÀeKrpov trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa 
gốc là sáng ngời - là điện trường. Tên này bắt nguồn từ một dé nghị của y sĩ và vật lý 
gia tai tử nổi tiếng William Gilbert (b. 1544 Colchester, d. 1603 London). Vật thể luôn 
có điện trường bao quanh được gọi là điện châm. Điện châm không phổ biến; chúng 
được dùng trong một số hệ thống loa. Điện châm có thể là các tinh thể hay polymer. 

2. Trường bao quanh khoáng chất Magnesia được gọi là tif frường và vật tạo ra từ trường 
thường xuyên được gọi là nam châm. Phần lớn các nam châm, nhưng không phải là 
tất cả, được tạo thành từ kim loại. 

3. Trường bao quanh mobile phone được gọi là trường vô tuyén hay như ta sẽ thấy sau 
này, điện tu trường. Khác với các trường trên, nó dao động theo thời gian. Sau này ta 
sẽ thấy nhiều vật thể khác được các trường như vậy bao quanh, mặc dù các trường 
này thường rất yếu. Các vật phát ra các trường dao động, như mobile phone hay đèn, 
được gọi là các máy phát vô tuyến hay máy phát điện từ. Máy phát vô tuyến như ta 
sẽ thấy, đã quen thuộc với đời sống hằng ngày: đèn và laser. 


Thực nghiệm chứng tỏ rằng trường không có khối lượng và cũng không phải là giá đỡ 
bằng vật liệu. Trường có ảnh hưởng đến các vật ở xa. Vì trường vô hình nên để có thể 
tưởng tượng ra chúng, ta cần tô mau chúng. Các phương thức tô màu điện trường được 
trình bày trong Hình 4. Việc tô màu được lấy ý tưởng từ các thí nghiệm với hạt giống 
hay hạt bụi. Việc hiển thị từ trường và điện từ trường được giải thích dưới đây. Các hình 
này là cách tốt nhất để hiển thị điện trường; nhà nghiên cứu đầu tiên đưa ra khái niệm 
trường, Michael Faraday, cũng sử dụng những hình ảnh này. 


18 1 ĐIỆN VA TRƯỜNG 





| Hiển thị những đối tượng vô hình bằng đồ hoạ máy tính (hình bên trái) và bằng các 
hạt giống trong dầu (hình bên phải): điện trường là không gian có cấu trúc. Hàng trên cùng: 
trường quanh một điểm hay một hình cầu tích điện; hàng thứ 2: 2 hay 3 điện tích khác dấu; 
hàng thứ 3: 2 điện tích cùng dấu; hàng dưới cùng: 1 điện tích trong trường ngoài E và điện 
trường giữa 2 bản phẳng. Điện tích sẽ chịu tác dụng của một lực F hướng dọc theo điện 
trường tuyến; mật độ của trường tuyến biểu diễn cường độ điện trường cũng là cường độ của 
lực (© MIT, Eli Sidman, MIT). 


Xem 3 


Xem 4 


CHAT LONG DIEN, TRUÖNG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 19 


HINH 5 Set: hình anh được chụp 
bằng một máy ảnh chuyển động, cho 
ta thấy nhiều cú đánh của sét 

(© Steven Horsburgh). 





Khi tìm hiểu cách hiển thị trường, ta cần chu ý rằng ta có thể biểu diễn điện trường 
bằng một mũi tên nhỏ hay vector gắn liền với mỗi điểm của không gian, hay bằng một 
bó đường trong mỗi vùng không gian. Cả 2 cách hiển thị đều hữu dụng. Ta sẽ gặp thêm 
nhiều cách hiển thị dưới đây. 

Trong một thời gian dài người ta không nhận ra điện trường, từ trường và điện từ 
trường trong đời sống hằng ngày. Thật vậy, trong quá khứ, nhiều quốc gia đã có luật 
không cho phép tạo ra các trường như vậy! Ngày nay vẫn còn các luật quy định nghiêm 
ngặt các tính chất của máy móc sử dụng và sản xuất các trường như vậy. Những luật này 
quy định rằng đối với các thiết bị chuyển động, sản xuất âm thanh, tạo ra film ảnh, thì 
các trường phải được giữ bên trong các thiết bị đó. Cũng vì lý do này mà một ảo thuật 
gia làm di chuyển một vật trên bàn nhờ một nam châm giấu kín vẫn còn làm cho khán 
giả ngạc nhiên và thích thú. Để cảm nhận được sự quyến rũ của trường mạnh mẽ hơn, 
ta phải tìm hiểu cặn kẽ thêm một vài kết quả thực nghiệm. 


NGƯỜI TA CÓ THỂ TẠO RA SÉT BẰNG CÁCH NÀO? 


Chúng ta đã từng thấy ánh chớp của tia sét và hậu quả khi nó đánh trúng một ngọn cây. 
Rõ ràng tia sét là một hiện tượng chuyển động. Những hình ảnh như Hình 5 cho ta thấy 
đầu của tia set di chuyển với tốc độ trung bình khoảng 600 km/s. Nhưng cái gi đang 
chuyển động? Để hiểu rõ ta phải tìm ra cách tự tạo ra tia sét. Năm 1995, công ty xe Opel 
tình cờ tái khám phá một phương pháp đơn giản và xưa cũ để làm được điều này. 

Các kỹ sư của Opel đã tình cờ tạo ra được một bộ phận sinh ra tia lửa điện trong xe; 
khi đổ day bình xăng tia lửa điện đã được sinh ra, có lúc đã làm nổ trạm xăng. Opel đã 
thu hồi 2 triệu xe. 

Các kỹ sư đã phạm phải sai lầm gì? Họ đã vô tình sao chép các điều kiện dành cho 
một thiết bị đánh lửa mà bất kỳ ai cũng có thể tạo ra ở nhà do William Thomson phát 
minh:* máy phát điện Kelvin. Dé làm lại thí nghiệm của ông, ta sẽ lấy 2 vòi nước, bốn 
hộp đựng đậu hay cà phê rỗng, có 2 hộp hở cả 2 đầu, một số dây nylon và dây kim loại. 


* William Thomson (b. 1824 Belfast, d. 1907 Largs),vật lý gia nổi tiếng, giáo sư đại hoc Glasgow. Ông đã 


Câu đố 4 s 


20 1 DIEN VA TRUONG 


day nylon ae day nylon 





HINH 6 Một máy phát dien Kelvin đơn giản; máy ở hình bên phải làm sáng một den huỳnh 
quang bằng cách sử dụng các giọt nước (photograph © Harald Chmela). 


Nối tất cả với nhau như trong Hình 6, và cho nước chảy, ta thấy một hiện tượng kỳ lạ: 
các tia lửa điện mạnh đều đặn phóng qua 2 sợi dây đồng ở nơi chúng gần nhau nhất, gây 
ra những tiếng nổ lớn. Bạn có thể đoán ra điều kiện mà dòng nước phải có để thiết bị 
này hoạt động không? Và Opel phải làm gì để sửa chữa các xe bị thu hồi? 

Nếu ta tắt nước trong máy phát điện Kelvin trước khi tia lửa kế tiếp xảy ra, ta thấy 
rằng cả hai xô chứa nước đều có thể hút mạt cưa hay giấy vụn. Máy phát điện lúc đó 
giống như hổ phách đã được cọ xát, chỉ có thêm tiếng nổ. Cả 2 xô và các mảnh kim loại 
gắn với chúng đều có điện trường bao quanh. Các trường này tăng lên theo thời gian cho 
tới khi có tia lửa điện phóng qua. Ngay sau khi phóng điện, các hộp (gần như) không 
còn điện trường bao quanh. Rõ ràng là dòng nước bằng cách nào đó đã thu được vật gì 
đó trên các hộp này; ngày nay ta gọi chúng là điện tích. Ta cũng nói rằng những vật như 
vậy được tích điện. Thí nghiệm này và các thí nghiệm khác cũng chứng tỏ rằng điện tích 
có thể chảy trong kim loại. Khi điện trường đủ mạnh, điện tích cũng có thể chảy xuyên 
qua không khí, dẫn tới tia lửa điện hay tia sét. 

Ta cũng nhận thấy rằng hai xô đựng nước luôn được bao quanh bởi hai loại điện 
trường khác nhau: các vật thể bị xô này hút thì bị xô kia đẩy. Thiên tài Charles Dufay 
(b. 1698 Paris, d. 1739 Paris) đã phát hiện: 


nghiên cứu về việc xác định niên đại Trái đất, chứng tỏ rằng nó già hơn 6000 năm, như nhiều giáo phái 
đã tin tưởng, nhưng cũng bảo vệ (một cách sai lầm) ý kiến cho rằng Trái đất trẻ hơn tuổi do các nhà địa 
chất và Darwin đã suy ra (một cách đúng đắn). Ông có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển Lý thuyết điện 
từ, sự mô tả aether và Nhiệt động lực hoc. Ông phổ biến việc sử dụng thuật ngữ “năng lượng như ta đã sử 
dụng hiện nay, thay cho các thuật ngữ cũ sai lầm. Ông là một trong những nhà khoa học sau cùng truyền 
bá cho việc sử dụng sự tương tự cơ học để giải thích các hiện tượng và đối kháng mãnh liệt với cách mô tả 
các hiện tượng điện từ của Maxwell. Chính vì lý do này mà ông không nhận được giải Nobel. Ông cũng là 
một trong những người đứng đầu trong việc tổ chức đặt đường cáp điện báo xuyên Đại tây dương. Là một 
người mang phong cách thoi Victoria va sùng đạo, khi được phong tước hiệp sĩ, ông đã chọn tên của một 
con suối nhỏ gần nhà làm tên mới; ông trở thành Nam tước Kelvin of Largs. Do đó đơn vị nhiệt độ lấy tên 
từ một con sông nhỏ ở Tô Cách Lan. 


Xem 5 


Câu đố 5s 


Xem 6 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VÀ TỐC ĐỘ CỰC ĐẠI 21 


> Có 2 loại điện tích khác nhau. 


Sau nhiều chuỗi thí nghiệm dài và cẩn thận ông khẳng định rằng moi vật liệu mà ông 
có, đều có thể tích điện và có thể chia thành 2 loại. Ông là người đầu tiên chứng tỏ rằng: 


> Các vật có điện tích giống nhau thì đẩy nhau và các vật có điện tích khác 
nhau thì hút nhau. 


Dufay đã chứng minh một cách chỉ tiết rằng mọi thí nghiệm về điện đều có thể giải thích 
được bằng các phát biểu này. Dufay gọi 2 loại điện tích là ‘thuy tinh’ và “nhựa. Không 
may, Dufay qua đời sớm. Tuy vậy, các kết quả của ông nhanh chóng lan rộng. Vài năm 
sau đó, Georg Bose sử dụng chúng để phát triển máy tích điện đầu tiên, được tạo ra cho 
mục đích tìm hiểu các tia lửa điện và khoa học về điện trở nên thời thượng khắp châu 
Âu.* 

Hai mươi năm sau Dufay, vào thập niên 1750, chính trị gia và vật lý gia tài tử Benjamin 
Franklin (b. 1706 Boston, d. 1790 Philadelphia) dé nghị gọi điện tích được tạo ra trên đũa 
thuỷ tinh được cọ xát với vải khô là điện tích đương thay vì thuỷ tinh, và điện tích trên 
hổ phách là điện tích dm thay vì nhựa. Như vậy thay vi 2 loại, ông dé nghị 


> Thật sự chỉ có 1 loại điện tích. 


Các vật có thể có quá nhiều hay quá ít điện tích. Theo thuật ngữ mới, vật mang điện 
tích cùng dấu đẩy nhau và vật mang điện tích trái dấu hút nhau; các điện tích trái dấu đi 
cùng nhau sẽ trung hoà nhau. Giá trị tuyệt đối của điện tích lớn thì tác dụng là của điện 
tích đó. Như vậy phải mất hơn 100 năm để khái niệm này được công nhận. 

Tóm lại, tác dụng điện bắt nguồn từ dòng các điện tích. Mọi dòng chảy đều cần thời 
gian. Dòng điện nhanh cỡ nào? Cách đơn giản để đo tốc độ dòng điện là tạo ra một tia 
lửa điện nhỏ ở đầu một dây kim loại dài và quan sát thời gian nó cần để tia lửa điện 
xuất hiện ở đầu kia của dây. Trong thực tế, hai tia lửa gần như đồng thời; tốc độ mà ta 
đo được lớn hơn tốc độ mọi vật quanh ta rất nhiều. Làm cách nào để bạn đo được tốc 
độ này? Và tại sao các nhà nghiên cứu khác nhau kiếm được các tốc độ rất khác nhau 
trong thí nghiệm này? Kết quả của các thí nghiệm này thường gần bằng tốc độ ánh sáng 
- nhưng không bao giờ lớn hơn nó. 

Tia lửa điện, hồ quang điện và tia sét đều giống nhau. Chúng có phải là các dòng 
điện tích không? Năm 1752, các thí nghiệm được thực hiện ở Pháp, theo để nghị của 
Benjamin Franklin, được công bố ở London năm 1751, chứng tỏ rằng người ta thực sự 
có thể lấy điện từ sam sét nhờ một trụ kim loại dai.** Cac đám mây giông có điện trường 
bao quanh. Những thí nghiệm ở Pháp khiến cho Franklin nổi tiếng trên thế giới; chúng 
cũng khởi đầu cho việc sử dụng cột thu lôi. Sau này, Franklin có một cột thu lôi dựng 
xuyên qua mái nhà, nhưng thuộc loại khác như trong Hình 7. Thiết bị này do Andrew 


* Đúng ra phong trào này vẫn còn. Ngày nay, có thêm nhiều cách tạo ra tia lửa điện hay hồ quang, tức là 
các tia lửa điện được duy trì. Nhiều người còn tạo ra các máy phát điện hiệu thế cao trong nhà để giải trí; 
hãy ghé thăm website www.kronjaeger.com/hv. Cũng có nhiều người làm việc này một cách chuyên nghiệp, 
được trả lương bằng tiền thuế: những người chế tạo các máy gia tốc hạt. 

** Các chỉ tiết về cách tạo ra tia sét và cách nó truyền đi vẫn còn là chủ đề nghiên cứu. Một phần giới thiệu 
có trên Trang 217. 


Câu dé 6 s 





22 1 ĐIỆN VÀ TRƯỜNG 


trên mái nhà 
con lắc 
kim loại 
trong phòng 
khách 


`... HÌNH 7 Các cột thu lôi của Franklin - một bản sao của 
{ dưới mat đất chuông Gordon - là một trong nhiều thí nghiệm khẳng định 
điện tích có thể chảy. 


HÌNH 8 Thiết bị đơn giản để 
kiểm chứng sự bảo toàn điện 
tích: nếu một miếng da thú đã 
cọ xát được chuyển từ nồi 1 
sang nổi 2, điện tích lấy từ nồi 
1 sẽ được chuyển sang nồi 2, 
như ta thấy trên 2 tĩnh điện kế 
(© Wolfgang Rueckner). 


Gordon phát minh được gọi là chuông điện. Bạn có thể đoán ra nó làm gì trong phòng 
khách của ông khi thời tiết xấu và tại sao mọi phần của nó đều bằng kim loại không? 
(Đừng làm lại thí nghiệm này; mọi thiết bị nối với cột thu lôi đều nguy hiểm chết người.) 

Tóm lại, điện trường bắt dau tử các vật - miễn là chúng có tích điện. Sự tích điện có 
thể được tạo ra nhờ sự cọ xát và các quá trình khác. Có 2 loại điện tích, âm và dương. 
Điện tích có thể chảy: nó được gọi là dòng điện. Vật dẫn điện tệ nhất hiện nay là polymer; 
chúng được gọi là chất cách điện hay điện môi. Một điện tích đặt trên một vật cách điện 
vẫn ở nguyên tại chỗ. Trái lại, kim loại là chất dẫn điện tốt; một điện tích đặt trên một 
vật dẫn sẽ toả ra trên mặt của nó. Chất dẫn điện tốt nhất là bạc và đồng. Đây là lý do 
hiện nay, sau 200 năm sử dụng điện, mật độ đồng cao nhất trên thế giới là dưới mặt đất 
của Manhattan. Không khí bình thường cũng cách điện. Tuy nhiên, điện tích có thể chảy 
xuyên qua không khí nếu điện trường đủ mạnh; điều này tạo ra tia lửa điện hay khi tia 
lửa điện lớn thì đó là tia sét. 


Xem 7 


CHAT LONG DIEN, TRUÖNG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 23 


BANG 1 Tinh chất của dien tích cổ điển: mat độ vô hướng. 





Điện tích Tính chất vật lý Tên toán học Định nghĩa 

Có thể phân biệt được tính phân biệt được phần tử của tập hợp Trang 284 

Sắp thứ tự được dãy thứ tự Quyển IV, trang 225 
So sánh được tính đo được tính metric Quyển IV, trang 236 
Có thể thay đổi dan tính liên tục tính day đủ Quyển V, trang 365 
Cộng được tính tích luỹ được cộng tính Quyển I, trang 81 
Tach ra được tính tách được dương hay âm 

Không định hướng vô hướng SỐ Trang 290 

Không thay đổi bảo toàn bất biến q = const 





ĐIỆN TÍCH 


Vì mọi thí nghiệm với điện tích đều có thể giải thích được bằng cách gọi 2 loại điện tích 
là dương và âm nên ta có thể suy ra là một số vật sẽ có nhiều/ít điện tích hơn một vật 
không mang điện, tức la vật trung hoà về điện. Nhu vậy điện tích chỉ chảy khi hai vật 
tích điện khác nhau được cho tiếp xúc với nhau. Nếu điện tích có thể chảy và tích luỹ thì 
ta phải có cách để đo được chúng. Điều hiển nhiên là điện lượng trên một vật, thường 
được viết tắt là q, phải được xác định thông qua ảnh hưởng của nó lên một vật, thí dụ 
mạt cưa, đặt trong trường. Như vậy điện tích được xác định bằng cách so sánh nó với 
một điện tích được chon làm chuẩn. Đối với một vật mang điện khối lượng m được gia 
tốc trong một trường, điện tích q của nó được xác định theo hệ thức 


là... (1) 

dref dP ef / dt 
tức là bang cách so sánh độ biến thiên động lượng của no với độ biến thiên động lượng 
của điện tích chuẩn. Như vậy điện tích xác định chuyển động của vật trong điện trường 
tương tự như khối lượng xác định chuyển động của vật trong trường hấp dẫn. Do đó 
điện tích là tính chất riêng thứ 2 của vật, sau khối lượng, mà chúng ta tìm ra được trong 
cuộc du hành này. 

Trong thực tế, người ta đo điện tích bằng điện kế. Một vài thiết bị như vậy được trình 
bày trong Hình 9. Các tính chất thực nghiệm chính của điện tích được khám phá khi đo 
bằng các điện kế được liệt kê trong Bang 1. 

Don vị của điện tích, coulomb, được định nghĩa bằng dòng chảy qua dây dẫn kim loại, 
như đã được giải thích trong Phụ lục 11. Ta có thể làm như vậy vì mọi thí nghiệm đều 
chứng tỏ rằng 


> Dién tích được bảo toàn, chảy và có thể tích luỹ. 


Nói cách khác, nếu điện tích của một hệ vật lý thay đối thì lý do luôn luôn là vì điện tích 
chảy vào trong/ra khỏi hệ. Ta có thể kiểm chứng điều này một cách dễ dàng bằng 2 nổi 
kim loại nối với 2 điện kế như trong Hình 8. Nhu vậy điện tích hành xử giống như một 
lưu chất. Do đó ta buộc lòng phải sử dụng đại lượng vô hướng q, có thể dương, bằng 0 


24 1 DIEN VA TRUONG 











HINH 9 Các loại dien kế khác nhau: một điện kế tự tạo bằng một lo mứt, một điện kế cổ 
Dolezalek có độ chính xác cao (được mở ra), nang Lorenzini của cá mập và một điện kế số hiện 
đại. (© Harald Chmela, Klaus Jost at www.jostimages.com, Advantest). 


hay âm của một vật thé vật lý để mô ta nó. 

Việc mô tả điện tích bằng một đại lượng vô hướng sẽ tái lập hành trạng của điện tích 
trong mọi tình huống thông thường. Tuy nhiên, cũng như trường hợp của các khái niệm 
cổ điển mà ta gặp trước kia, một số kết quả thực nghiệm đối với điện tích trong điều kiện 
thông thường trong Bảng 1 hoá ra chỉ là gần đúng. Các thí nghiệm chính xác hơn đòi 
hỏi ta phải điều chỉnh lại khái niệm biến đổi liên tục của điện tích. Tuy vậy ta chưa gặp 
trường hợp nào mâu thuẫn với sự bảo toàn điện tích. 

Tóm lại, điện tích là một đại lượng vô hướng mô tả nguồn gốc của điện trường. Điện 
tích được bảo toàn. Không thể tiêu huỷ hay tạo ra điện tích. Như ta đã đề cập ở trên, vật 
không mang điện được gọi là frung hoà. Các vật trung hoà cũng bị điện trường tác động. 
Điều này xảy ra vì vật mang điện khi mang đến gần một vật trung hoa sẽ phân cực nó. 
Sự phân cực điện là sự tách các điện tích dương và âm ra các miền khác nhau trên một 
vật. Vì lý do này nên vật trung hoà như tóc hay dòng nước thường bị hút về phía vật 
mang điện, thí dụ như lược đã bị cọ xát. Cả vật cách điện lẫn vật dẫn điện đều có thể bị 
phân cực, từ các phân tử đơn lẻ, vật thông thường hay nguyên cả ngôi sao. 


CHAT LONG DIEN, TRUÖNG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 25 


BANG 2 Các giá trị dien tích trong thiên nhiên. 





Sự quan trắc Điện tích 

Điện tích đo được nhỏ nhất 1.6: 10°C 
Điện tích cho mỗi bit trong bộ nhớ máy tinh xuống tới 107" C 
Điện tích trong tụ điện nhỏ 10C 

Dòng điện tích trong tia sét trung bình 1C tới 100C 
Điện tích chứa trong accu xe hơi đã nạp đầy 0.2 MC 

Điện tích của Trai đất -1MC 

Điện tích tách ra từ một nha máy điện hiện dai trong 1 nam 3-10''C 

Điện tích tổng cộng dương (hay âm) quan sát được trong vũ trụ 101C 

Điện tích tổng cộng quan sát được trong vũ trụ 0C 





CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG 


Điện tích hút và đẩy các điện tích khác. Nói cách khác, điện tích làm thay đổi động lượng; 
điện tích tác dụng lực lên các điện tích khác. Việc này xảy ra trên các khoảng cách lớn. 
Các thí nghiệm về sự bảo toàn năng lượng và động lượng chứng tỏ rằng cách mô tả tốt 
nhất các tương tác này tính cho đến nay là: điện tích tạo ra trường, trường tác dụng lên 
điện tích thứ 2. 

Các thí nghiệm như trong Hình 4 chứng tỏ rằng: 


> Điện trường tạo ra các đường trong không gian. 
Kết qua là điện trường hành xử giống như một mũi tên nhỏ gắn liền với mỗi điểm x 
trong không gian. Điện trường được mô tả bằng hướng và độ lớn. Hướng địa phương 
của trường được cho bởi hướng địa phương của trường tuyến - tiếp tuyến của trường 
tuyến. Độ lớn địa phương của trường được cho bởi mật độ địa phương của trường tuyến. 
Hướng và độ lớn này không phụ thuộc vào quan sát viên. Tóm lại 

> Điện trường E(x) là một trường vector . 


Thực nghiệm chứng tỏ rằng nó được định nghĩa tốt nhất bằng hệ thức 


d 
4F(w) = pœ) 





(2) 


tinh tại mỗi điểm trong không gian x. Dinh nghĩa nay của điện trường căn cứ trên cách 
mà nó làm chuyển động các điện tích. Tóm lại, điện trường là một vector 


E(x) = (E,,E,,E,) (3) 
và nó được do bằng bội số của don vị N/C hay V/m. 


Định nghĩa của điện trường đã giả sử rằng điện tích thử q rất nhỏ nên nó không làm 
nhiễu loạn điện trường E. Lúc này ta chưa nói đến chủ đề này. Đây là một nước đi quyết 


Trang 247 


Cau dé 8s 


26 


BANG 3 Một số điện trường đã quan sát được. 


Sự quan trắc 


1 ĐIỆN VÀ TRƯỜNG 


Điện trường 





Điện trường cách electron 1 m trong chân không Câu dé 9 s 

Điện trường mà cá mập cảm nhận được xuống tới 0.5 u V/m 
Tiếng ồn vũ trụ 10 uV/m 

Điện trường của máy phat sóng vô tuyến FM 100W ở khoảng 0.5mV/m 

cách 100km 

Điện trường trong các vật dẫn như dây đồng 0.1 V/m 

Điện trường ngay dưới đường dây cao thế 0.1 tới 1 V/m 
Điện trường cua một antenna GSM ở khoảng cách 90 m 0.5 V/m 

Điện trường trong một ngôi nhà điển hình 1 tới 10 V/m 
Điện trường cua một bóng đèn 100 W ở khoảng cách Im 50 V/m 

Điện trường ở mặt đất trong khí quyển của Trái đất 100 tới 300 V/m 
Điện trường trong đám mây giông lên tới trên 100 kV/m 
Điện trường cực đại trong không khí trước khi các tia lửa điện 1 tới 3MV/m 
xuất hiện 

Điện trường trong màng sinh học 10MV/m 

Điện trường trong các tụ điện lên tới 1 GV/m 
Điện trường trong các xung laser petawatt 10TV/m 

Điện trường trong ion U”'*, trong hạt nhân 1EV/m 

Điện trường thực tế cực đại trong chân không, giới han bởi sự 1.3 EV/m 

sinh cặp electron 

Điện trường khả hữu cực đại trong thiên nhiên (Điện trường 1.9: 10” V/m 


Planck đã hiệu chỉnh c*/4Ge) 





liệt: ta bỏ qua Thuyết lượng tử và mọi hiệu ứng lượng tử; ta sẽ trở lại với nó sau này. 

Định nghĩa của điện trường cũng giả sử rằng không thời gian phẳng và bỏ qua mọi 
vấn đề bắt nguồn từ độ cong của không-thời gian. 

Định nghĩa điện trường vừa cho có giả sử rằng tốc độ rất nhỏ so với tốc độ ánh sáng 
hay không? 

Để mô tả chuyển động bắt nguồn hoàn toàn từ điện, ta cần một hệ thức để giải 
thích cách mà điện tích sinh ra điện trường. Hệ thức này đã được Charles-Augustin 
de Coulomb thiết lập một cách chính xác (nhưng không phải là lần đầu tiên) trong Cách 
mạng Pháp, tại điển trang của ông.* Ong đã biết rằng quanh một điện tích hình cầu có 
kích thước nhỏ bất kỳ Q đứng yên sẽ có một điện trường. Tại vị trí r, điện trường E này 
được cho bởi hệ thức 
En ` trong đó 


1 
7 Ce 9.0GVm/C. (4) 


Ey 


* Charles-Augustin de Coulomb (b. 1736 Angouléme, d. 1806 Paris), ky su va vat ly gia, dä cung cäp möt 
nên tảng vững chắc cho việc nghiên cứu điện học bằng các thí nghiệm ti mi về điện tích của mình. 


Câu dé 10 s 


Xem 8 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CYC ĐẠI 27 








HÌNH 10 Một cách hình dung công thức Coulomb và định luật Gauss. 


Sau này ta sẽ mở rộng hệ thức cho điện tích chuyển động. Hang số tỷ lệ kỳ di này có tính 

chất phổ quát. Hằng số được định nghĩa cùng với độ điện thẩm của không gian tự do sọ 

bắt nguồn từ phương thức đầu tiên mang tính lịch sử dùng để định nghĩa đơn vị điện 

tich.* Điểm cốt yếu của công thức nay là sự suy giảm của điện trường theo bình phương 

của khoảng cách; bạn có thể tưởng tượng được nguồn gốc của sự phụ thuộc này không? 

Một cách đơn giản để hình dung ra công thức Coulomb được minh hoạ trong Hình 10. 
Hai phương trình trước cho ta viết ra được sự tương tác giữa 2 vật mang điện là 


dp, _ 1 đđr_ dë (5) 
dt An, rr dr ` 


trong do dp là độ biến thiên động lượng và r là vector nối 2 khối tam. Day là biểu thức 
nổi tiếng của lực tương tác tĩnh điện. Nó cũng do Coulomb tìm ra. Hệ thức này chỉ đúng 
đối các vật mang điện có kích thước nhỏ hay hình cấu, và trên hết, chỉ đối với những vật 
đứng yên đối với nhau và đối với quan sát viên. Việc tìm hiểu các tương tác giữa các điện 
tích đứng yên được gọi là Tĩnh điện học. 

Điện trường gia tốc điện tích. Kết quả là trong đời sống hằng ngày điện trường có 2 
tính chất: chúng chứa năng lượng và có thể làm phân cực các vật. Năng lượng bắt nguồn 
từ tương tác tĩnh điện giữa các điện tích. Cường độ tương tác cũng đáng kể. Nó là nền 
tảng của lực trong cơ bắp của chúng ta. Lực của bắp thịt là hiệu ứng vĩ mô của hệ thức 
Coulomb (5). Một thí dụ khác là độ bền vật liệu của thép hay kim cương. Như ta sẽ thấy, 
mọi nguyên tử được liên kết với nhau bằng lực hút tĩnh điện. Để nhận thức được cường 


* Các định nghĩa khác của hằng số tỷ lệ này (và các hằng số khác) mà ta có thể gặp sau này, dẫn tới các 
hệ don vị khác với hệ SI mà ta đang sử dụng. Hệ SI được trình bày chỉ tiết trong Phụ luc 11. Trong các 
hệ cạnh tranh trước đó, hệ đơn vị Gauss thường được sử dụng trong các tính toán lý thuyết, hệ đơn vị 
Heaviside-Lorentz, hệ đơn vị tĩnh điện và hệ đơn vị điện từ là các hệ quan trọng nhất. 


Câu đố 11 s 


28 


1 ĐIỆN VÀ TRƯỜNG 


BANG 4 Tinh chất của điện trường cổ điển: một vector (cực) tại mỗi điểm trong không gian. 





Điện trường Tính chất Tên Định nghĩa 

có thể vật lý toán học 

Hút các vật gia tốc các điện tuong tac phương trình (4) 
tích 

Đẩy các vật gia tốc các điện tuong tac phương trình (4) 
tích 

Phân biệt được tính phân biệt phần tử củaltậphợp Trang 284 
được 


Biến đổi dần dần 


Hướng tới một nơi nào đó 
So sánh được 


Cộng được 
Có góc xác định 


Vượt qua giới hạn nào đó 
Đổi hướng khi bị phản xạ 
Không đổi hướng khi đảo 
ngược thời gian 


môi trường liên 
tục 


hướng 
tính đo được 


cộng tính 
hướng 


vô hạn 
cực tính 
cực tính 


không gian vector thực 


không gian vector, thứ 
nguyên 
tính metric 


không gian vector 


không gian vector 
Euclide 


tính không giới nội 
vector chắn lẻ âm 
vector thời gian dương 


Quyển I, trang 81, 
Quyển V, 
trang 365 
Quyển I, trang 81 


Quyển IV, 
trang 236 
Quyển I, trang 81 
Quyển I, trang 81 


Trang 286 
Trang 91 
Trang 91 





độ của lực hút tĩnh điện, bạn hãy trả lời câu hỏi sau: lực tương tác giữa 2 hộp, mỗi hộp 
có 1 gram proton, đặt ở 2 cực của Trái đất là bao nhiêu? Thử đoán kết quả trước khi ban 
tính ra giá trị đáng kinh ngạc này. 

Lực hút tĩnh điện như vậy mạnh hơn lực hấp dẫn rất nhiều. Ty số giữa 2 lực là bao 
nhiêu? 

Hệ thức Coulomb đối với trường bao quanh 1 điện tích có thể viết lại theo cách khác 
để ta có thể tổng quát hoá cho các vật không phải là hình cầu. Lấy một mặt đóng, tức là 
một mặt bao quanh một thể tích nào đó. Rồi tính tích phân của điện trường trên mặt A 
này, điện thông sẽ là điện tích Q trong mặt đó chia cho e: 


EE (6) 


> a döngA Eu 
Hệ thức toán học nay được gọi la định ët Gauss,* tương đương với kết qua của 


* Carl-Friedrich Gauß (b. 1777 Braunschweig, d. 1855 Göttingen) cùng với Leonhard Euler, là nhà toán hoc 
vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Nổi tiếng là một thần đồng, vì khi 19 tuổi, ông đã dựng được hình 17 cạnh đều 
bằng compa và thước (xem www.mathworld.wolfram.com/Heptadecagon.html). Ông tự hào về kết qua này 
đến nỗi ông đặt một hình vẽ của đa giác đó trên mộ bia của mình. Gauss đạt được nhiều thành quả trong Lý 
thuyết số, Topo, Thống kê học, Đại số, Số phức và Hình học vi phân, một phần của toán học hiện đại mang 
tên ông. Giữa các thành tựu, ông đã tạo ra một lý thuyết về độ cong và phát triển Hình học phi-Euclide. 


Câu dé 13 s 


Quyén V, trang 122 


Câu đố 15 s 


Câu dé 16 s 


Xem 9 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÖ HÌNH VA TỐC DO CYC DAI 29 


Coulomb. (Cũng nên nhớ rằng dưới dạng đơn giản hoá đã cho ở đây, nó chỉ đúng đối 
với các trường hợp tĩnh mà thôi.) Vì bên trong vật dẫn, điện trường bằng 0 nên hệ thức 
Gauss hàm ý rằng nếu 1 điện tích q được một hình cầu kim loại không tích điện bao 
quanh, thi mặt ngoài của hình cau kim loại cũng có điện tích q. 

Các vật trung hoà điện có hút nhau không? Trong phép tính gần đúng đầu tiên thì 
chúng không hút nhau. Nhưng khi câu hỏi được nghiên cứu chính xác hơn, ta sẽ thấy 
rằng chúng có thể hút nhau. Bạn có thể tìm ra các điều kiện để điều này xảy ra không? 
Đúng ra các điều kiện này khá quan trọng, vì cơ thể của chúng ta được tạo thành từ các 
phân tử trung hoà được giữ với nhau theo cách này. 


BƠM ĐIỆN TÍCH 


Do cường độ tương tác điện từ lớn nên việc tách điện tích không phải là việc dé dàng. 
Đó là lý do các hiệu ứng điện chỉ được sử dụng phổ biến trong khoảng 100 năm nay. Con 
người đã phải chờ đợi các thiết bị thực tiễn và hiệu quả được phát minh để tách điện 
tích và làm cho chúng chuyển động: để sử dụng các hiệu ứng điện, ta cần bom điện tích. 
Một số thiết bị được trình bay trong Hình 11. Bạn có thể cho biết: pin và thiết bị khác 
trong số này có phải là nguồn điện tích hay không? 

Dĩ nhiên mọi bơm điện tích đều cần năng lượng. Pin trong mobile phone và các kênh 
ion trong tế bào sinh vật sử dụng hoá năng để làm việc này. Các pin nhiệt điện sử dụng 
trong đồng hồ đeo tay, tận dụng sự chênh lệch nhiệt độ giữa cổ tay và không khí để tách 
điện tích; pin mặt trời sử dụng ánh sáng, pin áp điện sử dụng ứng suất, dynamo hay máy 
phát điện Kelvin sử dụng động năng. 


ĐIỆN LA Gi? 


Thuật ngữ điện cũng được sử dung làm tên của một trường van tin. Thường thi thuật 
ngữ được sử dụng dé chỉ dòng điện. Tổng quát thì thuật ngữ được sử dung để chỉ các tác 
dụng, chuyển động và trường của điện tích. 

Đúng ra vấn đề ngữ vựng ẩn chứa một câu hỏi sâu xa: bản chất của điện tích là gì? 
Để giải quyết vấn dé cực khó này ta hãy bat đầu với câu hỏi sau đây. 


TA CÓ THỂ PHÁT HIỆN ĐƯỢC QUÁN TÍNH CỦA ĐIỆN KHÔNG? 


Nếu điện tích thực sự cháy xuyên qua kim loại, ta có thể quan sát được các hiệu ứng như 
trong Hình 12: điện tích sẽ rơi, có quán tính và có thể tách ra khỏi vật chất. Và người 
ta đã quan sát được các hiệu ứng đúng như vậy. Thí dụ như khi một thanh kim loại dài 
được giữ thẳng đứng ta có thể đo được một hiệu thế giữa đầu và cuối thanh. Nói cách 
khác, ta có thể đo được trong lượng của điện bằng cách này. Tương tự như vậy, ta có thể 
đo được hiệu thế giữa 2 đầu 1 thanh kim loại có gia tốc. Hoặc ta có thể đo được hiệu thế 
giữa tâm và vành ngoài của một đĩa kim loại quay tròn. Thí nghiệm cuối cùng đúng ra 


Ông cũng nghiên cứu về Điện từ học và Thiên văn học. 

Gauss là một nhân vật khó tính, luôn tự nghiên cứu và không đặt ra một trường phái nào cả. Ông ít công 
bố công trình, vì phương châm của ông là: pauca sed matura (ít nhưng chín chắn). Kết quả là khi các toán 
gia khác công bố một kết quả mới, ông thường đưa ra một cuốn sổ tay trong đó ông ghi lại kết quả tương 
tự nhưng đã được tìm ra trước đó nhiều năm. Những quyển sổ tay này hiện nay có trên mạng, tại địa chỉ 
www.sub.uni-goettingen.de. 


Xem 10 


Xem 11 


30 1 DIEN VA TRUONG 





HINH 11 Các loại bơm điện tích khác nhau: dynamo xe đạp, máy phát điện giao phiên, may 
Wimshurst, lươn điện, pin Volta, lá cây và pin mặt trời (© Wikimedia, Q-Cells). 


là phương pháp đo tỷ số q/m đối với dòng điện trong kim loại với độ chính xác cao. Ty 
số đó là 
q/m = -1.8(2) - 10°" C/kg (7) 


đối với mọi kim loại, với một sai số nhỏ ở số thập phân thứ 2. Dấu trừ bắt nguồn từ định 
nghĩa của điện tích. Tóm lại, điện tích trong kim loại có khối lượng mặc dù rất nhỏ. 
Nếu điện tích có khối lượng, khi ta mở điện, sẽ có một su giật lùi. Hiệu ứng đơn giản 
này có thể đo được dễ dàng và khẳng định tỷ số điện tích/khối lượng đã cho. Người ta 
cũng quan sát được sự phát xạ của dòng điện trong không khí hay trong chân không; 
đúng ra mọi ống tia âm cực trong TV cũ đều sử dụng nguyên lý này để phát sinh các 
chùm tia và tạo ra hình ảnh. Sự phát xạ tốt nhất đối với các vật kim loại có đầu nhọn. 
Cac tia được tạo ra bằng cách này - có thể nói chúng là các hạt mang điện ‘tu do’ - được 
gọi là tia cathode. Trong phạm vi sai số vài phan trăm, chung thể hiện một tỷ số điện 
tích/khối lượng giống như biểu thức (7). Sự tương đương này chứng tỏ điện tích chuyển 


CHAT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CYC DAI 31 


Nếu điện tích trong kim loại 
chuyển động như một 
lưu chất, nó sẽ: 


rơi và tăng áp suất do trọng lực 





a giật lùi ngay khi mở điện 
phun ra khi được 
Dominant 
q 
khöng cho dién tich tu do 


rơi qua một ống rỗng hep 
HÌNH 12 Các hệ quả 
của dòng điện như đã 
bàn luận trong sách. 


động gần như tự do trong kim loại cũng như trong không khí; đây là lý do kim loại là 
chất dẫn điện tốt. 

Nếu điện tích rơi vào trong ống kim loại đặt thẳng đứng ta có một kết quả đáng ngạc 
nhiên là tia cathode không thể đi xuyên qua một ống kim loại thẳng đứng như vậy. Như 
ta sẽ thấy sau này, tia cathode bao gồm các electron tự do. Tên electron’ bắt nguồn từ 
George Stoney. Electron là các điện tích nhỏ nhất và nhẹ nhất chuyển động trong kim 
loại; chúng thường - nhưng không luôn luôn - là ‘nguyên tử của điện. Đặc biệt, electron 
điều khiển dòng điện trong kim loại. Điện tích của electron nhỏ, 0.16 aC, nên dòng điện 
tích điển hình trong đời sống thông thường gồm một số khổng lồ các electron; kết quả là 
điện tích hành xử tương tự như một dòng lưu chất liên tục. Hạt này đã được Johann Emil 
Wiechert (b. 1861 Tilsit, d. 1928 Göttingen) năm 1897, và một cách độc lập, 3 thang sau 
đó là Joseph John Thomson (b. 1856 Cheetham Hill, d. 1940 Cambridge), khám phá va 
giới thiệu. 

Tia Cathode không thể rơi xuyên qua một ống kim loại thẳng đứng vì gia tốc sinh ra 
trong ống kim loại do điện trường của điện tích dịch chuyển và gia tốc trọng trường bù 
trừ nhau. Như vậy electron không thể rơi xuyên qua một ống nhỏ dài. Đây không phải 


Xem 12 
Câu dé 17 s 


Trang 248 
Xem 13 


Xem 14 


Trang 51 


32 1 DIEN VA TRUONG 


là điện trong kim loại không hành xử giống như lưu chất. Thật ra người ta đã thực hiện 
thí nghiệm này và gia tốc rơi tự do đối với electron giảm đi 90 %. Bạn có thể tìm ra lý do 
tại sao người ta không đạt được giá trị lý tưởng 100 % không? 

Các thí nghiệm chính xác với các điện tích bắn ra từ kim loại chứng tỏ rằng chúng có 
tỷ số điện tích/khối lượng là 


q/m = -1.758 820 150(44) - 10'' C/kg (8) 


Các hạt có tính chất này được gọi là electron. Các loại điện tích khác, với tỷ số q/m khác 
cũng có trong thiên nhiên. Thí dụ như ion được tìm thấy trong pin và lá cây, muon được 
tìm thấy trong tia vũ trụ và meson được sản xuất trong các máy gia tốc hạt. Ta sẽ gặp các 
loại hạt này trong phần sau của cuộc hành trình. 

Vì dòng điện hành xử như chất lỏng nên ta có thể đo tốc độ của nó. Người đầu tiên 
làm được việc đó là Charles Wheatstone vào năm 1834. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, 
ông sử dụng một dây dẫn dài 1/4 dặm để tạo ra 3 tia lửa điện: một ở đầu, một ở giữa và 
một ở cuối. Ông đã đặt một gương chuyển động nhanh trên một đồng hồ cơ học. Bằng 
cách ghi lại số ảnh của 3 tia lửa điện dịch chuyển đối với nhau trên một màn ảnh, ông 
đo được tốc độ là 0.45 Gm/s, mặc dù sai số đo khá lớn. Sau đó, các phép đo chính xác 
hơn chứng tỏ rằng tốc độ này luôn luôn nhỏ hơn 0.3 Gm/s va nó phụ thuộc vào kim 
loại và loại cách điện của dây. Giá trị lớn của tốc độ thuyết phục được nhiều người sử 
dụng điện trong việc truyền các thông điệp. Đúng ra các thí nghiệm này đo được fốc độ 
tín hiệu của sóng điện từ trên dây kim loại. Tốc độ thực sự của điện tích nhỏ hơn nhiều 
như ta sẽ thấy sau đây. Một phiên bản mới của thí nghiệm tốc độ tín hiệu, đối với những 
người yêu thích máy tính, sử dụng lệnh ‘ping’ trong hệ điều hành UNIX. Lệnh ‘ping’ do 
thời gian của một tín hiệu từ máy tính này tới máy tính khác rồi quay lại. Nếu ta biết 
chiều dài dây cáp giữa 2 máy, ta có thể suy ra tốc độ tín hiệu. Các bạn hãy thử làm xem. 

Tốc độ của điện đối với nhiều người thì quá chậm. Con chip của máy tính có thể 
nhanh hơn nếu nó mạnh hơn. Và máy tính được kết nối với thị trường chứng khoán 
được đặt rất gần với các sở giao dịch chứng khoán, vì độ lợi về thời gian do khoảng cách 
truyền thông ngắn (bao gồm độ trễ trong con chip chuyển mạch) rất quan trọng trong 
việc kiếm được lợi nhuận cao trong giao dịch kinh doanh. 

Tóm lai, thí nghiệm chứng tỏ rằng moi điện tích déu có khối lượng. Và giống các vật 
có khối lượng khác, điện tích chuyển động chậm hơn ánh sáng. Điện tích là một tính chất 
của vật chất; hình ảnh và ánh sáng không có điện tích. 


CAM NHẬN ĐIỆN TRƯỜNG 


Tại sao điện nguy hiểm đối với người? Lý do chính là vì cơ thể người được điều khiển 
bằng nhiều dây điện. Kết quả là điện từ bên ngoài áp lên cơ thể người giao thoa với 
tín hiệu bên trong. Người ta đã biết điều này từ năm 1789. Trong năm đó, bác sĩ Luigi 
Galvani (b. 1737 Bologna, d. 1798 Bologna) khám phá ra rang dòng điện làm cho cơ của 
động vật đã chết co lại. Thí nghiệm đầu tiên nổi tiếng này đã dùng chân ếch: khi tiếp 
xúc với điện thì chúng co giật mạnh. Những nghiên cứu sau đó khẳng định rằng mọi 
dây thần kinh đều sử dụng các tín hiệu điện. Người ta có thể dùng điện để làm cho các 
thi hài chuyển động. Dây thần kinh là các dây điều khiển của động vật. Ta sẽ tìm hiểu 
kỹ về dây thần kinh dưới đây. 


Trang 24 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CYC ĐẠI 33 


BÁNG 5 Một số cường độ dòng điện đã quan sát được. 


Sự quan trắc Dòng điện 





Dòng điện nhỏ nhất đã đo được (đối với 3aA 
một electron chuyển động) 


Tín hiệu thần kinh của người 20 pA 

Dòng điện gây chết người nhỏ khoảng 20 mA, điển 
hình là 100 mA 

Dòng điện trong động cơ tàu điện 600A 

Dòng điện trong 1 tia sét 10 tới 100 kA 

Dòng điện lớn nhất do con người tạo ra 20MA 

Dòng điện trong Trái đất, nguồn gốc của c.100MA 

địa từ trường 


Dòng điện cực đại trong thiên nhiên (dòng 1.5 YA 
điện Planck có hiệu chỉnh ed /4hG ) 





BẢNG 6 Một số cảm biến dành cho dòng điện. 





Đối tượng đo Cảm biến Phạm vi đo 

Điện kế quy ước 20 euro độ giảm thế trên điện trở lên tới c.3 A 

Ngưỡng cảm giác dây thần kinh người cảm nhận từ 0.1 mA trở lên 

Sự co cơ thuận nghịch, không gây dây thần kinh người lên tới 10 mA trong thời 

ra nguy hiểm gian dài, hay lên tới 200 mA 
trong ít nhất 10 ms 

Sự thay đổi nhịp tim tim người tim ngừng đập khi có dòng 
khoảng 20 mA chạy qua nó 

Sự co cơ mạnh gây ra một số tổn dây thần kinh người lên tới 100 mA trong thời 

thương gian dài, hay lên tới 1 A 
trong nhiều nhất 200 ms 

Bốc khói, phỏng nặng da thịt tu lA 

Lüa cây cối từ IkA 

Luon điện Electrophorus electricus có sẵn lên tới 1 A và 500 V 





Được điều khiển bằng điện, mọi động vật hữu nhũ đều có thể cảm nhận được các điện 
trường mạnh. Con người có thể cảm nhận các điện trường nhỏ đến 10 kV/m, khi mà 
tóc dựng đứng lên. Trái lại, nhiều loài vật có thể cảm nhận điện (và từ) trường yếu hơn 
nhiều. Khả năng này được gọi là điện cảm thụ. Cá mập có thể phát hiện điện trường nhỏ 
tới 0.5 uV/m bằng những cảm biến đặc biệt, nang Lorenzini, ở quanh miệng của chúng. 
Cá mập dùng chúng để phát hiện điện trường của con môi di chuyển trong nước; điều 
này cho chúng khả năng bắt môi trong bóng tối. 

Bap thịt của các con môi tạo ra điện trường. Các động vật dưới nước khác nhau đã 
phát triển các cảm biến điện trường để phát hiện con môi trong nước đục ngau vì bùn. 
Giống như kỳ nhông, thú mỏ vịt (Ornithorhyncus anatinus) cũng có thể cảm nhận được 
điện trường; nhưng độ nhạy của chúng chỉ tới cỡ mV/m. Đúng ra chỉ có vài động vật 


Xem 15 


Xem 16 


Cau dé 19 r 


Trang 109 


34 1 DIEN VA TRUONG 


hữu nhũ da biết có kha năng cảm nhận được điện trường nhỏ: ngoài thú mỏ vit thi thú 
lông nhím cũng có thể cảm nhận điện trường bằng mũi của chúng. Năm 2011, người 
ta đã khám phá ra cá heo Guiana, Sofalia guianensis, có thể cảm nhận điện trường nhỏ 
khoảng 0.5 mV/m bằng các cơ quan trên mũi của chúng. Người ta đã giả định rằng các 
loại cá heo khác cũng có khả năng như vậy. 

Nhiều loại cá, cá điện mạnh/yếu, có thể tao ra điện trường để phát hiện con môi tốt 
hon.* Cách này cũng thường được cá mũi voi (Gnathonemus pefersii) sử dụng. Độ nhạy 
dưới 2mV/m. Đúng ra nhiều loại cá điện sử dụng trường lưỡng cực điện thay đổi theo 
thời gian để giao tiếp với nhau! Chúng nói chuyện với loài cá khác, cá khác phái, nhận 
đạng và liên lạc với nhau để tỏ tình, gây hấn, dỗ dành và đe doạ. Tần số mà chúng sử 
dụng nằm trong khoảng vài trăm hay 200 Hz và trường lưỡng cực được tạo ra giữa phần 
trước và sau của cơ thể. 

Động vật điện đáng sợ - và xấu xí nhất - là lươn điện, Electrophorus electricus. Nö có 
thể dài đến 2 m và nặng tới 20 kg. Vì điện trường trong không khí mạnh hơn trong nước 
nên khi có con mdi bơi vào lãnh địa của nó, lươn thường nhảy ra khỏi nước lao vào con 
mồi, để có thể dễ dàng ha thủ nó bằng co quan tạo ra dòng điện cao thế 500 V, 1 A được 
trang bị sẵn. Nó có thể hạ được các con ngựa bằng cách này. 

Không có động vật trên đất liền nào có cảm biến đặc biệt đối với điện trường yếu vì 
điện trường nay trong không khí sẽ bị dập tắt ngay khi gặp các cơ thể chứa day nudc.** 
Thật vậy, khí quyển bình thường có một điện trường yếu, thẳng đứng khoảng 100 V/m; 
trong cơ thể người điện trường nay bị hạ xuống còn cỡ V/m, nhỏ hơn điện trường bên 
trong động vật rất nhiều. Nói cách khác, con người không có cảm biến cho điện trường 
yếu vì là động vật trên cạn. (Con người có khả năng cảm nhận điện trường trong nước 
không? Hình như không có ai biết.) Tuy vậy, có vài ngoại lệ. Một số người già có thể cảm 
nhận được các cơn bão đang đến gần nhờ khớp xương của họ. Điều này bắt nguồn từ 
sự trùng hợp giữa tần số của trường điện từ do mây giông phát ra - khoảng 100 kHz - 
và tần số cộng hưởng của màng tế bào thần kinh. 

Nước trong cơ thể khiến cho điện trường trong không khí không gây nguy hiểm cho 
người. Nhưng khi người nhận thức được điện trường như trong trường hợp hiệu thế 
cao làm tóc dựng đứng thì có tiém ẩn mối hiểm nguy. 

Trở kháng cao của không khí khiến cho trong trường hợp điện từ trường thay đổi 
theo thời gian thì con người dé bị ảnh hưởng bởi từ trường hơn là điện trường. 

Thực vật cũng cảm nhận và tạo ra điện trường. Trong các cây lớn, tín hiệu điện được 
trao đổi để thông báo về các tác hại của côn trùng. Năm 2016, sau cùng các nhà nghiên 
cứu đã khám phá ra cơ chế phân tử mà nhờ đó các tế bào thực vật cảm nhận được điện 
trường. Từ lâu người ta đã biết rằng hoa thường tích điện âm. Năm 2013, người ta đã 
chứng tỏ rằng ong có thể cảm nhận các trường này. Ong thường tích điện dương do các 
hiệu ứng khí động học. Điện tích âm của cây làm cho hạt phấn dính vào ong chặt hơn. 


CHAT LONG DIEN, TRUÖNG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 35 


magnetosheath 


magnetopause 





Các loại nam châm khác nhau và các nam châm trong thực tế: kim la ban, nam châm 
hình móng ngựa, hai thiên hà, cơ quan có từ tính của chim bồ câu, Trái đất, nam châm chuyển 
hang và Mặt trời. (© Wikimedia, Shambhavi, Anthony Ayiomamitis, NASA). 


NN AR 


36 


1 ĐIỆN VÀ TRƯỜNG 


BẢNG 7 Sự tìm kiếm đơn cực từ, tức là từ tích, trong hơn 140 thí nghiệm. 


Tìm kiếm 


Từ tích 





Từ tích nhỏ nhất theo Thuyết lượng tử 
Tìm kiếm trong khoáng chất, từ núi cao tới biển sâu 


Tìm kiếm trong thiên thạch và khoáng chất trên Mặt trăng 


Tìm kiếm trong tia vũ trụ 


Tìm kiếm bằng máy gia tốc hạt 


g= "= =41pWb 

không có, chỉ có lưỡng cực 
Xem 17 

không có, chỉ có lưỡng cực 
Xem 17 

không có (một lần báo động sai 
trong thập niên 1970), chỉ có 
lưỡng cực Xem 17 

không có, chỉ có lưỡng cực 
Xem 17 





ors 
~ 


` 


E3 | + 


=~ Se 


1à 





HÌNH 14 Hiển thị từ trường quanh các nam châm và cuộn dây - bằng vụn sắt, bằng kim la 


bàn và vụn sắt, bằng đồ hoạ máy tính (© Wikimedia, MIT). 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CỰC ĐẠI 


BANG 8 Một số từ trường đã quan sát được . 


Sự quan trắc 


Từ trường 


37 





Từ trường đo được nhỏ nhất (thí dụ như trường của cộng hưởng 
Schumann) 

Từ trường của dòng điện não 

Từ trường của hoạt động cơ đơn 

Từ trường liên thiên hà 

Từ trường trong ngực của dòng điện tim 

Từ trường của Ngân hà 

Từ trường của gió Mặt trời 

Từ trường ngay dưới dây điện cao thế 

Từ trường Trái đất 

Từ trường trong nhà có điện 

Từ trường gần mobile phone 

Từ trường ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh trong bóng tối 
Từ trường gần nam châm sắt 

Vết đen Mặt trời 

Từ trường gần nam châm vĩnh cửu công nghệ cao 

Từ trường tạo ra cảm giác lạnh trong người 

Từ trường trong máy gia tốc hạt 

Tĩnh từ trường cực đại của cuộn dây siêu dẫn 


Tĩnh từ trường lớn nhất trong phòng thí nghiệm, của nam châm lai 


Từ trường mach động lớn nhất mà chưa phá huỷ cuộn dây 

Từ trường mach động, kéo dài khoảng 1 us, của cuộn dây nổ nén 
Từ trường của sao lùn trắng 

Từ trường trong xung laser petawatt 

Từ trường của sao neutron 

Từ trường tới hạn lượng tử 


Từ trường lớn nhất đã đo được, trên sao từ và Repeater gamma mềm 


SGR-1806-20 
Từ trường ước tính gần hạt nhân nguyên tử 


Từ trường khả hữu cực đại trong thiên nhiên (Từ trường Planck có 


hiệu chỉnh c?/4Ge) 


NAM CHÂM VÀ TỪ CHẤT 


1fT 


0.1 pT tới 3 pT 
1pT 

1 pT tới 10 pT 
100 pT 

0.5 nT 

0.2 t6i 80 nT 

0.1 tới 1 uT 

20 tới 70 HT 

0.1 tới 100 uT 
100 uT 

100 uT 

100 mT 

1T 

tõi đa 1.3 T 

5T hay lón hon 
10T 

22T 

45T 

76T 

1000 T 

10° T 

30kT 

từ 10° T tới 10" T 
4.4 GT 

0.8 tới 1-10" T 


1TT 
6.3- 10” T 


Việc nghiên cứu các hiện tượng từ da được tiến hành khắp thế giới, độc lập với việc 


nghiên cứu về điện. Đến cuối thế kỷ 12, la bàn được sử dụng ở châu Âu. Vào thời đó, vẫn 


* Mãi đến năm 2000 mới có công nghệ ứng dụng các hiệu ứng như vậy. Ngày nay, cảm ứng túi khí trong xe 
hơi thường sử dụng điện trường để cảm nhận xem người ngồi trên ghế là người lớn hay trẻ em để thay đổi 


phương thức hoạt động của túi khí khi có tai nạn xảy ra. 


** Mặc dù có vài con vật trên cạn hay bơi dưới nước có các cảm biến điện trường này. 


Xem 18 


38 1 DIEN VA TRUONG 


nam cham nam cham HÌNH 15 Tinh chat của 
==) el 2 loại từ chất cơ bản 
chất nghịch từ chất thuận từ (được kiểm tra trong 


một trường không thuần 
nhất): tính nghịch từ và 
tính thuận từ. 


có các cuộc tranh luận sôi nổi về việc nó chỉ về hướng Bắc hay Nam. Sau đó, năm 1269, 
kỹ sư quân su Pierre de Maricourt (b. 1219 Maricourt, d. 1292 không rõ) công bố nghiên 
cứu của ông về từ chất. Ông nhận thấy rang mọi nam châm đều có 2 điểm có độ từ hoá 
mạnh nhất và ông gọi chúng là các cực. Ông cũng nhận thấy ngay cả khi ta cắt đôi nam 
châm thì 2 mảnh mới luôn luôn có 2 cực: khi nó được để cho quay tự do thì một đầu sẽ 
chỉ về hướng Bắc và một đầu sẽ chỉ về hướng Nam. 


> Mọi nam châm đều có 2 cực. 
Hai cực này được gọi là cực bắc và cực nam. Maricourt cũng nhận thấy rằng 
> Cực cùng tên thì đẩy nhau và khác tên thì hút nhau. 


Kết quả là từ cực bắc của Trái đất là cực gần với Nam cực và ngược lại. 

Nam châm có từ trường bao quanh. Từ trường giống như điện trường, có thể được 
biểu diễn bằng các trường tuyến. Hình 14 cho ta thấy một số cách để làm việc này. Ta 
cũng nói ngay rằng điểm khác nhau chủ yếu giữa từ trường tuyến và điện trường tuyến 
là: từ trường tuyến không có bắt đầu và kết thúc trong khi điện trường tuyến thì có. (Tuy 
nhiên từ trường tuyến thường không đóng; điều này chỉ xảy ra trong những trường hợp 
rất đặc biệt). Hướng của trường tuyến là hướng của từ trường và mật độ trường tuyến 
biểu diễn cường độ của trường. 

Nhiều hệ trong thiên nhiên là nam châm như ta thấy trong Hình 13. Sự hiện hữu của 
2 từ cực đúng với mọi nam châm trong thiên nhiên: phân tử, nguyên tử và hạt sơ cấp 
đều có 2 cực hay không có từ tính. 


> Không có đơn cực từ. 


Từ trường tuyến có thể bắt đầu và kết thúc trên đơn cực từ - nếu có. Mặc dù hứa hẹn 
đem lại nhiều danh vọng vĩnh cửu, đơn cực từ vẫn chưa được tìm thấy. Việc tìm kiếm 
được tổng kết trong Bảng 7. 

Nam châm có một tính chất quan trong thứ 2 được trình bay trong Hình 15: nam 
châm, thông qua từ trường của chúng, biến đổi vật liệu không từ tính thành từ chất. 


CHAT LONG DIEN, TRUÖNG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 39 


BANG 9 Tinh chat từ của của vật liệu — đối với tinh trường ở nhiệt 





độ phòng. 

Từ chất Độ từ thẩm tương đối u, 
Chất nghịch tü u, < 1, bị nam châm đẩy ra 

Chất siêu dẫn loại I 0 

Graphite nhiệt phân định hướng cao 0.999 55 
Bismuth 0.999 83 
Graphite 0.999 84 

Vàng 0.999 966 
Đồng 0.999 9936 
Nước 0.999 9912 
Động/thực vật thông thường giống như nước 
Chất thuận tü u, > 1, bị nam châm hút 

Không khí, oxygen 1.000 0019 

Hạt sinh từ trong sinh vật 1.000 006 
Nhôm 1.000 022 
Platinum 1.000 26 

Chất thiết tx u, > 1, có thể tạo ra nam cham 

SmCo c. 1.04 

NdFeB c. 1.15 

Cobalt 80 tới 200 
Nickel 100 

Sắt 300 tới 10 000 
Permalloy c. 8000 

Ferrite lên tới 15 000 
Kim loại u lên tới 140 000 
Kim loại vô định hình lên tới 500 000 





Như vậy có sự phân cực từ, tương tự như sự phân cực điện. Độ phân cực phụ thuộc vào 

vật liệu; một số giá trị được cho trong Bảng 9. 

— Chất nghịch từ, bị nam châm đẩy ra mặc dù lực đẩy có yếu. 

— Chất thuận tu, bị nam cham hút vào. 

— Một số chất quan trọng, chất thiết từ, như thép, van còn độ phân cực từ cảm ứng: 
chúng bị từ hoá vĩnh viễn. Diéu này xảy ra khi nguyên tử trong vật liệu xếp thẳng 
hàng với một nam châm bên ngoài. Chất thiết từ được sử dụng để sản xuất nam 
châm vĩnh cửu - tức là đá từ tính nhân tạo. 

Từ chất rất quan trọng đối với việc sản xuất dòng điện công nghiệp và nhiều thiết bị sử 

dụng điện. 


Xem 19 


40 1 DIEN VA TRUONG 


BANG 10 Tinh cách điện của vật liệu - đối với tinh điện trường ở 
nhiệt độ phòng. 





Vật liệu Độ điện thẩm tương đối e, 
Điện môi 

Chân không 1 
Không khí 1.0006 
Teflon 2.1 
Graphite 10 to 15 
Silic dioxide 3.9 
Silic 11.7 
Methanol 30 
Nuöc 80.1 
Titanium dioxide 86-173 
Chät thuän dien 

Strontium titanate (perovskite) 310 


Barium strontium titanate (perovskite) 500 
Chất thiết điện e, > 1, có thé tao ra điện châm 
Lithium niobate (dưới 1430 K) 


Barium titanate 1250 tới 10 000 
Polymer thiét dién lên tới 100 000 
Calcium đồng titanate trên 250 000 





Ghi chú: giá trị độ điện thẩm phụ thuộc vào tần số của trường tác 
dụng và nhiệt độ. Các giá trị đã cho ở đây chỉ trong trường hợp tĩnh 
điện trường ở nhiệt độ phòng. Giá trị khi tần số cao hơn hay ở nhiệt 
độ khác cho thấy có nhiều khác biệt. Trang 69 


ĐỘNG VẬT CẢM NHẬN TỪ TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO? 

Một người ngốc nghếch có thể hỏi nhiều câu 

hỏi hơn số lượng mà bảy nhà thông thái có thể 

trả lời. 

Cổ nhân 
Như ta đã biết ong mật, cá mập, bô câu, sếu đổi cát, một số loài chim khác, cá hồi, rùa 
biển, cá heo và một số loài vi khuẩn có thể cảm nhận được từ trường. Ta đang nói về khả 
nang ti cảm thụ. Moi sinh vật trên đều sử dụng khả năng nay để định hướng. Phương 
pháp thăm dò thông dụng nhất là sử dụng các hạt từ nhỏ trong tế bào; tế bào cảm nhận 
cách chuyển động của các nam châm nhỏ có sẵn này trong từ trường. Các nam châm 
này rất bé, kích thước khoảng 50 nm. Chúng dẫn hướng sinh vật chuyển động theo từ 
trường của Trái đất. Đối với các động vật cao cấp sự biến đổi của từ trường Trái đất, từ 
20 tới 70 uT, sẽ tạo ra một quang cảnh tương tự quang cảnh mà người nhìn thấy. Chúng 
sẽ ghi nhớ nó và sử dụng nó trong việc du hành. 
Dung ra các loài chim di trú như séu (Grus canadensis) hình như có 2 cách cảm nhận 


Xem 20 


Xem 21 


Cau dé 20 r 


CHAT LONG DIEN, TRUGNG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 41 


HÌNH 16 Các tế bào được nhuộm 
mau trong tai trong của bồ câu; hoá 
chất được sử dụng cho các hạt sắt 
mau xanh lam. Các hạt có từ tinh, 
mỗi tế bào có một hạt, nằm ngay 
dưới lớp lông (© Institute of 
Molecular Pathology, Vienna). 








HÌNH 17 Vi khuẩn magnetotactic 
a H . : ` At — N ix 
1um Magnetobacterium bavaricum cùng với các từ the 
của chúng (© Marianne Hanzlik). 


từ trường. Trước tiên, chúng có những tinh thé sắt nhỏ nằm trong tế bao thần kinh cung 
cấp cho chúng một bản đồ từ được sử dụng cho việc du hành trong một phạm vi nhỏ. 
Trong một thời gian dài người ta nghĩ rằng các tế bào thần kinh này nằm dưới da trên 
mỏ. Trong những năm gần đây, hoá ra ‘sy kiện thường được trích dẫn này là một sai 
lầm tập thể; các hạt cảm biến từ thực sự có lẽ nằm trong tế bào thần kinh trong tai chim, 
ngay dưới lớp lông, như ta thấy trong Hình 1ó. Cảm nhận từ thứ 2 của chim di trú là 
một la bàn khuynh độ giúp cho chúng biết góc giữa từ trường tuyến và phương thẳng 
đứng. Hệ thống này dựa trên các phân tử protein nhạy từ, được gọi là cryptochrome. Bộ 
phân này nằm trong mắt và dựa trên ánh sáng màu xanh. Người ta vẫn chưa hiểu rõ về 
cách cảm nhận thứ 2 mà chim sử dụng để định hướng trong khi bay này. 

Con người có cảm nhận được từ trường không? Đến nay vẫn chưa có câu trả lời xác 
định. Trong não người có các vi tỉnh thể từ nhưng người có cảm nhận được từ trường 
không thì ta không rõ. Có thể bạn sẽ nghĩ ra cách kiểm tra khả năng này chăng? 

Trái lại, con người lại có thể cảm nhận được các từ trường dao động hay mạch động. 
Có một bằng chứng chính xác là một từ trường 0.2 dao động với tần số 170 kHz làm 
tê các ngón tay trong vài ngày. Người ta cũng cho là tác dụng của trường mạch động có 
ích cho sức khoẻ nhưng điều này không đáng tin cho lắm; tuy nhiên từ trường dao động 
có tác dụng tích cực đến việc chữa trị các chỗ xương gãy. 


42 1 DIEN VA TRUONG 


TU vA DIEN 
Từ và dien có liên quan với nhau không? Dau thế ky 19, Francois Arago* đã phát hiện là 
chúng có liên quan. Ông đã khảo sát một con tàu sống sót sau một cơn bão giông khủng 
khiếp. Vào thời đó, tàu thường làm bằng gỗ. Tàu này đã bị sét đánh; kết quả là cần có 
một la bàn mới. Như vậy tia sét có khả năng khử từ la bàn. Arago đã biết tia sét là một 
hiện tượng điện. Ông kết luận rằng từ và điện phải có mối liên hệ với nhau. 

Tom lại, từ phải gắn lien với chuyển động của điện tích. Nếu từ có liên hệ với chuyển 
động, ta có thể sử dụng từ và điện để làm cho vật chất chuyển động. 


NGƯỜI TA CÓ THỂ TẠO RA MỘT ĐỘNG CƠ NHƯ THẾ NÀO? 
Cộng sản là quyền lực của hội đồng địa phương 
cộng với sự điện khí hoá trên toàn lãnh thổ. 
Lenin.** 


Nguyên do của phát biểu trên là 2 khám pha. Một của Hans Christian Oersted nam 
1820*** va một của Michael Faraday năm 1831.**** Các hệ quả của các thí nghiệm nay 
đã làm thế giới thay đổi hoàn toàn trong thời gian ngắn hơn một thế kỷ. 

Vào ngày 21/07/1821, Hans Christian Oersted đã công bố một tờ rơi, bằng tiếng Latin, 
làm chấn động châu Âu. Oersted đã tìm ra - trong một bài giảng cho sinh viên có thí 
nghiệm chứng minh - là khi một dòng điện di qua 1 dây dẫn sẽ làm cho một nam châm 
cạnh đó chuyển động. Nói cách khác, ông đã nhận thấy rằng 


> Dòng điện có thể làm chuyển động các vật thé. 


Từ tờ rơi của Oersted, mọi người châu Âu với một chút tài khéo đều bắt đầu các thí 
nghiệm về điện. Các thí nghiệm sau đó chứng tỏ rang hai day dẫn có dòng điện chạy 
qua sẽ hút/đẩy nhau tuỳ theo hai dòng điện song song hay đối song. Các thí nghiệm còn 
chứng tỏ rằng 


> Dây dẫn có dòng điện chạy qua hành xử giống các nam châm. 
Thật ra, điều ngược lại cũng đúng: nếu ta tưởng tượng là các dòng điện tí hon chuyển 


* Francois Arago (b. 1786 Estagel, d. 1853 Paris) vật lý gia và chính trị gia; ông là bạn của Alexander von 
Humboldt. 

** Lenin (b. 1870 Simbirsk, d. 1924 Gorki), người sáng lập Liên xô năm 1920 nói ra diéu này như là tâm 
điểm của kế hoạch phát triển quốc gia. Ở Nga, hội đồng địa phương lúc đó được gọi là soviet. 

*** Hans Christian Oersted (b. 1777 Rudkøbing, d. 1851 Copenhagen) giáo sư vật lý, sáng lập ngôi trường 
sau này trở thành Đại học kỹ thuật Denmark. 

"77" Michael Faraday (b. 1791 Newington Butts, d 1867 London) sinh ra trong một gia đình bình dị, không 
được đi học, sùng đạo và chất phác. Lúc thiếu thời ông đã là phụ tá cho hoá học gia nổi tiếng nhất thời đó là 
Humphry Davy (b. 1778 Penzance, d. 1829 Geneva). Faraday không được học toán nhưng da trở thành một 
vật lý gia có tầm ảnh hưởng lớn và sau này ông còn trở thành một thành viên của Hội Hoàng gia. Là một 
người khiêm tốn, ông khước từ mọi vinh dự khác. Ông nghiên cứu các vấn để hoá học, cấu trúc nguyên 
tử của vật chất, và trên hết, ông đã đưa ra ý tưởng (từ) trường và trường tuyến. Ông đã sử dụng trường để 
mô tả mọi khám phá thực nghiệm đa dạng của mình về hiện tượng điện từ, như hiệu ứng Faraday. Sau này 
trường được Maxwell, người duy nhất ở Anh vào thời đó chấp nhận khái niệm trường của Faraday, mô tả 
bằng toán học. 


CHAT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CYC ĐẠI 43 





























Động cơ Oersted Động cơ hiện đại 
E : 
dây kim loại pin X 
có dòng dién Las 
Te Ol ai 
kim la ban 
day hay 
N 5 cuộn dây 
z —» dây kim loại hay 
nam châm cuộn dây có dòng điện 





HÌNH 18 Một động cơ điện kiểu cũ và kiểu mới , một điện kế gương quay được sử dụng để điều 
hướng chùm laser. Các kích thước gần đúng là 20cm, 50cm và 15cm (© Wikimedia, Honda, 
'Wikimedia). 


động theo các vòng tròn trong nam châm thì ta sẽ có được một sự mô tả thống nhất 
về các từ trường trong thiên nhiên. Nói cách khác, Oersted đã tìm thấy bằng chứng xác 
định điện có thể biến thành từ. 

Sau đó ít lau, Ampére* nhận thấy rằng cuộn đây làm tăng các tac dung này lên rất 
nhiều so với dây dẫn. 


> Cuộn dây hành xử như các nam châm nhỏ. 


Đặc biệt, cuộn dây có dòng điện, giống như nam châm, luôn luôn có 2 cực, thường gọi 


* André-Marie Ampère (b. 1775 Lyon, d. 1836 Marseille), vat lý gia và toán gia. Là một người tự học, thuở 
thiếu thời ông đã đọc các Bách khoa thư nổi tiếng; trong một cuộc đời đầy bi kịch riêng tư, ông lang thang 
từ Toán sang Hoá và Lý, làm công việc của một giáo viên trung học và không công bố công trình quan 
trọng nào cho tới năm 1820. Lúc đó khám phá của Oersted lan toả khắp châu Âu: dòng điện có thể làm 
lệch kim la bàn. Ampère nghiên cứu dé tài nay trong nhiều năm và năm 1826 ông đã công bố bài tổng kết 
về các khám phá của mình, khiến cho Maxwell phải gọi ông là ‘Newton của điện hoc! Ampere đặt tên va 
phát triển nhiều lĩnh vực trong Điện động lực học. Năm 1832, ông và các kỹ thuật viên cũng đã tạo ra một 
dynamo đầu tiên, tức là máy phát điện quay. Dĩ nhiên đơn vị cường độ dòng điện được gọi theo tên ông. 

Ampère có 2 con mèo, mà ông rất cưng, một con lớn một con nhỏ. Khi ông đang làm thí nghiệm trong 
phòng thì chúng muốn vào và chẳng bao lâu lại muốn ra. Mỗi ngày ông phải cho chúng ăn. Ông cho làm 2 
lỗ trên cánh cửa, một lớn một nhỏ. 


Trang 222 


Xem 22 


44 1 DIEN VA TRUONG 


tran nha 
day manh 


thanh kim loai 


dong dién 


HINH 19 Dong dién lam cho thanh kim loai quay. 


là cực bắc và cực nam. Hai cực khác tên hut nhau, cùng tên đẩy nhau. Ampere tự hào 
về khám phá của mình đến nỗi ông đặt ra một cái tên đặc biệt cho cuộn dây dẫn; đó là 
solenoid. 

Nhu ta đã biết, Trái đất là một nam châm lớn, với cực bac gần cực Nam địa ly và 
ngược lại. La bàn đã chứng tỏ điều này. Tuy vậy, từ trường của Trái đất không bắt nguồn 
từ một nam châm vĩnh cửu rắn bên trong nó. Lõi rắn của Trái đất, ở nhiệt độ 6 + 1 kK, 
quá nóng nên không thể là nam châm vĩnh cửu được; thay vào đó từ trường bắt nguồn 
từ các dòng điện tròn trong lõi lỏng bên ngoài. Như vậy Trái đất giống một solenoid hơn 
là nam châm! Ngoài ra, công suất để giữ cho địa-dynamo hoạt động được ước lượng 
vào khoảng từ 200 đến 500 GW và bắt nguồn từ nhiệt trong tâm Trái đất. Ta sẽ tìm hiểu 
địa-dynamo sau đây. 

Mọi mối liên hệ điện-từ đều có thể sử dụng để làm động cơ điện. Đầu tiên, dòng điện 
trong cuộn dây được sử dụng để tạo ra từ trường; rồi từ trường được sử dụng để làm 
chuyển động một nam châm gắn với trục động cơ. Chi tiết để thực hiện việc này một 
cách hiệu quả phụ thuộc vào kích thước của động cơ mà ta tạo ra; chúng tạo ra một khoa 
học riêng: Điện kỹ thuật. Hình 18 cho ta thấy một số ví dụ về động cơ điện. 


DÒNG ĐIỆN NÀO CHẢY TRONG NAM CHÂM? 


Không có đơn cực từ. Do đó mọi từ trường trong thiên nhiên đều bắt nguồn từ điện tích 
chuyển động. Nhưng điều đó thật là kỳ lạ; nếu mọi từ trường đều do điện tích chuyển 
động thì trong đá từ tính hay nam châm vĩnh cửu cũng vậy. Ta có thể chứng minh điều 
này không? 

Năm 1915, hai người Hoà Lan đã tìm thấy một cách đơn giản để chứng tỏ rằng trong 
mọi nam châm vĩnh cửu đều có điện tích chuyển động. Họ treo một thanh kim loại lên 
trần nhà bằng một sợi dây mảnh rồi đặt cuộn dây bao quanh thanh kim loại như ta thấy 
trong Hình 19. Họ tiên đoán rằng các dòng điện tí hon trong thanh kim loại sẽ trở thành 
song song với từ trường của cuộn dây. Họ nghĩ là một dòng điện chạy qua cuộn dây sẽ 
làm cho thanh kim loại quay quanh trục của nó. Và đúng như vậy, khi họ cho một dòng 
điện mạnh chạy qua cuộn dây thì thanh kim loại quay. (Do dòng điện, thanh đã bị từ 
hoá.) Ngày nay, hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng Einstein-de Haas theo tên 2 người đã 
nghĩ ra, đo đạc và giải thích nó.” Hiệu ứng này chứng tỏ rằng ngay trong trường hợp 


* Wander Johannes de Haas (b. 1878 Lisse, d. 1960 Bilthoven) là vật lý gia được biết đến nhiều nhất vì 2 hiệu 


Xem 23 


Quyén IV, trang 108 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CYC DAI 45 


của nam châm vĩnh cửu, từ trường cũng bắt nguồn từ các chuyển động của điện tích 
trong nam châm. Độ lớn của hiệu ứng Einstein-de Haas cũng chứng tỏ rằng điện tích 
chuyển động là các electron. Mười hai năm sau, năm 1927, người ta hiểu rằng moment 
động lượng tạo ra hiệu ứng là sự hoà trộn của moment động lượng spin và moment động 
lượng vân đạo; đúng ra spin electron giữ vai trò chính trong hiệu ứng này. Ta sẽ tìm hiểu 
spin electron trong quyển nói về Thuyết lượng tử. Tóm lại, 


> Từ cực bắt nguồn từ trục quay của điện tích. 


Đặc biệt, một nam châm có 2 cực vì trục quay có 2 đầu. 

Nam châm vĩnh cửu được làm bằng chất thiết từ. Từ tính của chúng bắt nguồn từ sự 
thẳng hàng của các chuyển động quay vi mô. Do mối liên hệ này, ta có thể tiên đoán một 
hiệu ứng còn kỳ lạ hơn: quay tròn một mảnh vật liệu thiết từ không có từ tính sẽ làm nó 
bị từ hoá vì các dòng điện tròn tí hon lúc đó sẽ song song với trục quay. Người ta đã quan 
sát được hiệu ứng này; nó được gọi là hiệu ứng Barnett theo tên người khám phá. Giống 
như hiệu ứng Einstein-de Haas, độ lớn của hiệu ứng Barnett cũng có thể được sử dụng 
để xác định tỷ số hồi chuyển từ của electron. Tóm lại, hiệu ứng Barnett cũng chứng tỏ 
rằng spin của electron trong Từ học (thường) có vai trò quan trọng hơn moment động 
lượng vân đạo của chúng. 

Mô TẢ TỪ TRƯỜNG 

Mọi thí nghiệm đều chứng tỏ rằng từ trường có hướng và độ lớn chung đối với mọi quan 
sát viên (đang đứng yên), bất kể hướng của họ. Như vậy ta bị lôi cuốn theo hướng mô tả 
từ trường bằng vector. Tuy vậy, điều này sai, vì từ trường không hành xử như một mũi 
tên đặt trước gương. Hãy tưởng tượng ra một hệ sinh ra một từ trường hướng về bên 
phải. Bạn có thể lấy một cuộn dây, một động cơ, v.v... bất kỳ. Bây giờ hãy tạo hay tưởng 
tượng ra một hệ thứ 2 giống như một phiên bản đối xứng gương của hệ đầu tiên: cuộn 
dây ảnh, động cơ ảnh, ... Từ trường của hệ ảnh không chỉ qua trái như bạn mong đợi: 
nó vẫn chỉ qua phải. (Bạn hãy tự kiểm tra điều này.) Nói cho dễ hiểu, từ trường không 
hành xử như các mũi tên. 

Nói cách khác, mô tả từ trường bằng một vector B = (B,, By, B,) là sai hoàn toàn vi 
vector hành xử như các mũi tên. Từ trường là một gid vector hay vector trục; moment 
động lượng và moment lực cũng là các đại lượng như vậy. Cách chính xác để mô tả từ 
trường là dùng đại lượng” 


0 -B, By 
B=| B, 0 -B,], (9) 
-B, B, 0 


ứng từ-điện mang tên ông, hiệu ứng Shubnikov-de Haas (sự tang mạnh từ trở của bismuth ở nhiệt độ thấp 
và từ trường mạnh) và hiệu ứng de Haas-van Alphen (độ cảm nghịch từ của bismuth ở nhiệt độ thấp biến 
thiên tuần hoàn theo từ trường). 

* Cho đến gần đây đại lượng B mới được coi là “từ trường: Ta theo định nghĩa hiện đại và hợp lý này, là 
định nghĩa thay thế cho định nghĩa truyền thống, trong đó B được gọi là “mật độ từ thông” hay “cảm ứng 
từ và H, được gọi - sai hơn 1 thế kỷ - là từ trường. Đại lượng H sẽ không xuất hiện trong sách này nhưng 
vẫn con quan trọng khi ta mô tả hiện tượng tù trong vật liệu. 


46 


1 ĐIỆN VÀ TRƯỜNG 


BẢNG 11 Tính chất của từ trường cổ điển: vector trục. 





Từ trường Tính chất Tên Định nghĩa 

có thể vật lý toán học 

hút dòng điện làm lệch hướng tương tác phương trình 
điện tích (10) 

đẩy dòng điện làm lệch hướng tương tác phương trình 
điện tích (10) 

phân biệt được tính phân biệt phân tử của tập hợp Trang 284 
được 

thay đổi dan môi trường liên không gian vector thực Quyên I, trang 81, 


chỉ tới một nơi nào đó 
so sánh được 


cộng được 
có góc xác định 


vượt mọi giới hạn 


giữ được hướng qua phép phản 


chiếu 


đổi hướng qua phép nghịch 


đảo thời gian 


tục 
hướng 
tính đo được 


cộng tính 
hướng 


tính vô hạn 
tính theo trục 


tính theo trục 


được gọi là tensor phản đối xứng. 


không gian vector, thứ 
nguyên 
tính metric 


không gian vector 


không gian vector 
Euclide 

tính không giới nội 
vector chan lẻ dương, 
giả vector 

vector thời gian âm 


Quyển V, 
trang 365 
Quyển I, trang 81 


Quyển IV, 
trang 236 
Quyển I, trang 81 
Quyển I, trang 81 


Trang 286 
Trang 91 


Trang 91 


Từ trường được định nghĩa theo gia tốc mà nó truyền cho các điện tích chuyển động. 
Gia tốc này tuân theo hệ thức 


a= Hax P (10) 
m 


đối với điện tích q có khối lượng m. Hệ thức nay thường được gọi là gia töc Lorentz, theo 
tên vat lý gia nổi tiếng Hendrik A. Lorentz" là người đầu tiên phát biểu rõ ràng về công 


* Dé biết rõ hơn về Hendrik A. Lorentz (b. 1853 Arnhem, d. 1928 Haarlem), hãy đọc quyển sách nói về 
Thuyết tương đối. 


Quyển II, trang 41 


Câu đố 22 s 


Trang 247 


Quyển I, trang 115 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VÀ TỐC ĐỘ CỰC ĐẠI 47 


BẢNG 12 Một số cảm biến dành cho từ trường tĩnh và chuẩn tĩnh. 





Đối tượng đo Cảm biến Phạm vi đo 

Hiệu thế đầu do Hall lên tới nhiều T 

Suất điện động cảm ứng chim bö câu từ vài nT 

(hiệu thế) 

Kích thích sự tăng trưởng tính áp điện và tính tù giao từ 50mT 

của xương của xương 

Suất điện động cảm ứng dây thần kinh người từ vài T 

(hiệu thế) 

Cảm giác ở ngực và vai dây thần kinh của người gradient chuyển mạch mạnh 
Cá mập hiệu thé cảm ứng khi quay vài nT 


sang trái/phải 
Thực vật không rõ ít có tác dụng lên sự tăng trưởng 





thức này.” Gia tốc Lorentz còn được gọi là gia tốc Laplace, xác định độ lớn và hướng 
của từ trường B. Don vị của từ trường là tesla viết tắt là T. Ta có 1T = 1Ns/Cm = 
1 Vs/m” =1Vs”/Am. 

Từ trường được định nghĩa và đo bằng tác dụng của nó lên các điện tích chuyển động. 
Ta hãy xem xét định nghĩa này. Định nghĩa từ trường đã cho ở đây có giả sử là tốc độ 
điện tích nhỏ hơn tốc độ ánh sáng hay không? 

Định nghĩa của từ trường đã giả sử, giống như trường hợp điện trường, là điện tích 
thử q rất nhỏ nên không làm nhiễu loạn trường B được đo. Ó đây ta bỏ qua vấn dé này 
tức là bỏ qua các hiệu ứng lượng tử cho đến phần sau của cuộc phiêu lưu. 

Định nghĩa này cũng giả sử không-thời gian là phẳng và bỏ qua mọi vấn đề về độ 
cong của không-thời gian. 

Gia tốc Lorentz là tác dụng cơ bản của từ trường lên điện tích chuyển động. Gia 
tốc Lorentz là tác dụng nền tảng của mọi động cơ điện. Động cơ điện là một thiết bị 
sử dụng từ trường để gia tốc dòng điện trong dây dẫn một cách hiệu quả. Thông qua 
chuyển động của điện tích, dây dẫn chuyển động theo. Trong động cơ điện, điện biến 
thành từ rồi thành chuyển động. Những động cơ điện hiệu quả đã được tạo ra trong thập 
niên 1830. 

Điện tích chuyển động tạo ra từ trường. Giống như điện trường, ta cần biết cách mà 
cường độ từ trường thay đổi theo điện tích chuyển động. Những thí nghiệm như thí 


* Biểu thức v x B là tích vector của 2 vector. Cách tính tích vector v x B từng thành phần một trong thực 
hành là dùng định thức 


¿cố Ủy B, + = 
vxB=le, Uy B, hay gọn hon vxB=|v, v, v|. (11) 
e, v B, B, B, B, 


Cách nay dé nhó va dé làm, bang chü län bang ső. (O day, e, là vector don vi theo huóng x.) Viét rö ra thì 
nó tương đương với hệ thức 
v x B= (v,B, - B,u,, B„u, — v,B,,v,B, — B,v,) (12) 


y 44 xz? 


khó nhớ hơn. 


Câu dé 24 s 


48 1 DIEN VA TRUONG 
nghiệm Oersted chứng to rang từ trường của một điện tích điểm q chuyển động với van 
tốc v sẽ tao ra một trường B với 


trong đó = 107 N/A. (13) 
An 





My vxr 

B= 4T 17% 

Day là định luät’ Ampere. Hệ số kỳ lạ uạ/4m bắt nguồn từ cách định nghĩa mang tinh lich 

sử của các đơn vị điện. Hằng số u, được gọi là độ từ thẩm của chân không và được xác 

định bằng thương số newton/(ampere bình phương) trong công thức. Dễ dàng thấy là 

từ trường có cường độ bằng vE/c’, trong đó E là điện trường mà quan sát viên chuyển 

động cùng với điện tích đo được. Day là một trong nhiều chi tiết cho thấy hiện tượng từ 

là một hiệu ứng tương đối tính. 

Ta cũng nên nhớ rằng phương trình (13) chỉ đúng đối với các vận tốc và gia tốc nhỏ. 

Bạn có thể tìm ra hệ thức tổng quát không? 


ĐIỆN TỪ HỌC 


Năm 1831, Michael Faraday khám phá ra mảnh ghép bổ sung cho bài toán ghép hình 
điện-từ, mảnh ghép mà ngay cả thiên tài Ampère cũng không tìm ra. Ông nhận thấy 
rằng 


> Một nam châm chuyển động gây ra dòng điện trong một mạch điện. 


Như vậy từ có thể biến thành điện. Khám phá quan trọng này cho phép ta sản xuất điện 
bằng máy phát điện được gọi là dynamo, bang cách sử dụng năng lượng của nước, gió 
hay hơi nước. Đúng ra dynamo đầu tiên đã được Ampère và các kỹ thuật viên của ông 
tạo ra vào năm 1832. Dynamo đã mở màn cho việc sử dụng điện năng trên toàn thế giới. 
Sau mỗi ổ cắm điện đều có một dynamo ở đâu đó. 

Oersted đã nhận ra là dòng điện tạo ra từ trường. Faraday đã nhận ra là từ trường có 
thể tạo ra dòng điện và điện trường. Điện trường và từ trường là 2 mặt của cùng một 
hiện tượng: điện tử. Phải mất thêm 30 năm nữa để ta có được một mô tả day du. 

Các thí nghiệm bổ sung cho ta thấy rằng từ trường cũng dẫn tới điện trường khi ta 
chuyển sang hệ quy chiếu chuyển động. Bạn có thể kiểm tra điều này trên mọi thí dụ 
của Hình 18 cho tới 44. 


> Từ học là Điện học tương đối tính. 


Điện trường và từ trường được biến đổi qua lại khi chuyển từ hệ quy chiếu quán tính 
này sang hệ quy chiếu quán tính khác. Như vậy điện trường và từ trường hành xử như 
không gian và thời gian, hoà trộn với nhau khi thay đổi từ hệ quy chiếu quán tính này 
sang hệ quy chiếu quán tính khác. Trong trường hợp đó Thuyết tương đối đặc biệt cho 
ta biết rằng phải có một khái niệm đơn giản, một điện tử trường, mô tả cả hai. Khi xem 
xét kỹ lưỡng, người ta nhận thấy rằng điện từ trường F bao quanh các vật mang điện 


Cau dé 25 s 


Xem 24, Xem 25 


CHAT LONG DIEN, TRUÖNG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 49 


phải được mô tả bang một tensor phan đối xứng 4 chiều 


0 -E,/c -E,/c -E,/c 0 E,lc E,/c E,/e 
Ele 0 -B, B Be 0 -B, B 
uy — x z y = x z y 
á Eje B, ooo -B, (habe -E,/c B, 0 -B, 
E,/c -B, B, 0 -E,/c -B, B, 0 
(14) 


Điều hiển nhiên là điện từ trường F và như vậy mọi thành phan của các matrix này phụ 
thuộc vào không gian và thời gian. Điều chủ yếu là các matrix này cho ta thấy điện và từ 
là 2 mặt của cùng một tác dụng.” Hơn nữa vì điện trường chỉ xuất hiện trong hàng trên 
cùng và cột bên trái nên biểu thức cho ta thấy rằng trong đời sống hằng ngày, khi tốc độ 
nhỏ, điện và từ có thể xem như tách biệt. (Tại sao?) 

Sử dụng các ký hiệu tương đối tính, điện từ trường được xác định thông qua gia tốc 
4 chiều b sinh ra trên một điện tích q có khối lượng m và vận tốc 4 chiều u: 


mb = qFu hay với ký hiệu vector 3 chiều 
dE/dt=qEv va dp(dt = q(E+ux B). (15) 


Biểu thức này biểu diễn sự phụ thuộc của công suất dE/dt (ký tự E ký hiệu năng lượng, 
trong khi E ký hiệu điện trường) và lực 3 chiều dp/dt vào điện trường và từ trường.** 
Biểu thức vector 4 chiều và 3 chiều mô tả cùng một nội dung; sự đơn giản của của biểu 
thức đầu tiên là lý do ta sử dụng các matrix (14) để mô tả điện từ trường F. 

Cũng cần nhấn mạnh rằng hệ thức Lorentz mở rộng (15) là định nghĩa của điện từ 
trường F, vì trường được định nghĩa là chất liệu gia tốc các điện tích. Đặc biệt, moi 
thiết bị làm điện tích chuyển động như pin và dynamo, cũng như mọi thiết bị chuyển 
động nhờ dòng điện, như động cơ điện và cơ bắp, đều được mô tả bằng hệ thức này. 
Đó là lý do ta thường hay nghiên cứu hệ thức này, dưới dạng vector 3 chiều, như trong 
chương trình phổ thông. Hệ thức Lorentz mô tả mọi trường hợp từ chuyển động có thể 
nhìn thấy bằng mắt cho tới chuyển động có thể cảm nhận bằng cảm giác như chuyển 
động của xe điện cao tốc, chuyển động trong thang máy hay trong máy khoan của nha sĩ, 
chuyển động của hình ảnh được chùm electron trong ống tia cathode trong chiếc TV cũ 
tạo ra hay sự du hành của tín hiệu điện trong dây cáp và trong dây thần kinh của người. 

Tóm lại, ta thấy rằng sự tương tác giữa các điện tích có thể được mô tả bằng 2 phát 
biểu: một, điện tích sinh ra điện trường và từ trường; hai, điện tích bị ảnh hưởng bởi điện 


* Thật ta biểu thức của trường chứa 1//¿£ạ' thay vì tốc độ ánh sáng c. Ta sẽ giải thích ly do của sự thay 
thế này sau. 

** Trong ký hiệu thành phần, bằng cách sử dụng quy ước tính tổng theo chỉ số Hy Lạp xuất hiện 2 lần, định 
nghĩa của lực Lorentz là 


du” 
bY = =qF' AT h 
m m- OË Ai ay 
yc 0 Ele E,/c E,/c ye 
d | yv \_ E,/c 0 H =B; TU, 
"3y | yo, | TT pc -B 0 B, | \ yy | us) 
yu, EJc B, -B, 0 yu, 


Câu đố 27 s 


Quyển IV, trang 48 


Trang 77 


50 1 DIEN VA TRUONG 


trường và từ trường. Điện tích chuyển động va trường phụ thuộc thời gian. Việc nghiên 
cứu các hiện tượng này được gọi là Điện động lực học. 


CÁC BẤT BIẾN VÀ LAGRANGIAN CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


* Tensor điện từ trường F là một tensor 4 chiều phản đối xứng. (Bạn có thể viết ra hệ 
thức giữa FY”, F„, và F“, không?) Giống như các tensor phản đối xứng khác, điện từ 
trường có 2 bất biến, tức là 2 tính chất giống nhau đối với mọi quan sát viên. Bất biến 
thứ nhất là biểu thức 

B Bic: sử F (17) 


va bat bién thú 2 là tích 
4EB = —c tr F*F . (18) 


Ban có thé chúng minh 2 bat bien này bang cach sti dung phuong trinh vet tr là töng các 
phan tử trên đường chéo không? 

Biểu thức của bất biến đầu tiên, B’-E’/c? = str F7, hoá ra (tỷ lệ với) mật độ Lagrange 
của điện từ trường. Đặc biệt, bất biến này là một vô hướng. Bất biến này hàm ý rằng nếu 
E lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng cB đối với 1 quan sát viên thì nó cũng như vậy đối với 
mọi quan sát viên khác. Giống như mọi đại lượng cường tính khác, Lagrangian tỷ lệ với 
bình phương của đại lượng cường tính. Dấu trừ trong biểu thức giống như dấu trừ trong 
ct? — x’: nó là kết quả của sự hoà trộn của điện trường và từ trường bắt nguồn từ các 
phép biến đổi. 

Mật độ Lagrange có thể sử dụng để xác định tác dụng cổ điển của điện từ trường: 


S= | & p2 Jängy. (19) 
2 2Uo 


Như thường lệ, tac dụng do sự bien đổi xảy ra trong một hệ; như vậy nó xác định lượng 
biến đổi xảy ra khi một điện từ trường chuyển động. (Biểu thức đối với sự biến đổi hay 
tác dụng của một chùm ánh sáng chuyển động thu gọn thành tích của cường độ và độ 
biến đổi phase tổng cộng của nó.) Tác dụng của trường điện từ tăng lên theo cường độ 
và tần số của nó. Như thường lệ, biểu thức của tác dụng có thể được sử dụng để mô tả 
chuyển động của điện từ trường bằng cach dùng nguyén lý tác dung cực tiểu. That vậy, 
nguyên lý này dẫn tới phương trình tiến hoá của điện từ trường, còn gọi là các phương 
trình trường Maxwell của Điện động lực học. Cách tiếp cận này là cách đơn giản nhất để 
suy ra chúng. Ta sẽ bàn chỉ tiết về các phương trình này sau. 

Bất biến thứ 2 của tensor điện từ trường, 4E - B = -c tr F” F, là một giả vô hướng; nó 
mô tả việc góc giữa điện trường va từ trường nhọn hay tù đối với mọi quan sát vién.** 


ỨNG DỤNG CỦA CÁC HIỆU ỨNG ĐIỆN TỪ 
Việc ứng dụng các hiệu ứng điện từ trong đời sống hằng ngày đã làm thay đổi cả thế giới. 
Thí dụ như việc xây dựng các hệ thống đèn đường trong các đô thị đã loại bỏ các cuộc 


* Có thể bỏ qua phần này trong lần đọc đầu tiên. 
** Thật ra còn một bất biến thứ 3, ít được biết tới. Nó là đặc trưng của điện từ trường và là tổ hợp của 


Trang 230 


Cau dé 29 s 
Câu dé 30 s 


Trang 32 


Xem 26 
Trang 87 


Cau dé 28 s 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CỰC ĐẠI 51 


hành hung xảy ra vào ban đêm thường xảy ra trước kia. Mọi thiết bi điện đều tận dụng 
hiện tượng điện tích có thể chuyển động trong kim loại và đặc biệt, việc năng lượng điện 
từ có thể được biến đổi 


— thành cơ năng - như trong loa, động cơ và bắp thịt; 

— thành ánh sáng - như trong đèn, laser, sợi thuỷ tinh, dom dém, mực khổng 16 và các 
động vật dưới biển sâu; 

— thành nhiệt - như trong lò điện, chăn điện, ấm trà và lươn điện (để làm choáng váng 
rồi giết con môi); 

— thành các tác dụng hoá học - như trong sự thuỷ giải, sạc pin, mạ điện và não bộ; 

— thành cái lạnh - như trong tủ lạnh và chip Peltier (nhưng chưa gặp trong sinh vật); 

— thành tín hiệu sóng vô tuyến - như trong radio và TV (nhưng chưa gặp trong sinh 
vật); 

— thành thông tin lưu trữ - như trong băng từ, máy tính, ký ức người và động vật. 


Bắt nguồn từ các tác dụng này, đèn điện, laser, pin, động cơ điện, tủ lạnh, radio, điện 
thoại, tia X, TV va máy tính, cuộc sống con người đã hoàn toàn thay đổi trong hơn nửa 
thế kỷ nay. 

Các hiệu ứng điện từ hữu dụng trong việc thực hiện một điều gì đó tại một nơi và 
một thời điểm đặc biệt, tức là tạo ra được các bộ dẫn động. Ngoài ra, hiệu ứng điện từ 
cũng hữu dụng trong việc thu nhận thông tin từ môi trường, tức là tạo ra được các cảm 
biến. 

Nhiều ứng dụng của hiện tượng điện từ cũng xảy ra trong các sinh hệ. Tuy vậy, không 
có sinh hệ nào sử dụng tia X. (Tại sao?) Không có sinh vật sử dụng máy lạnh. (Tại sao?) 
Và có các sinh hệ liên lạc bằng sóng vô tuyến hay không? 


HỆ THAN KINH HOAT ĐỘNG NHƯ THẾ NAO? 


Hệ thần kinh là các kỳ quan. Không có chúng, ta không thể cảm nhận được sự hỉ lạc, sự 
đớn đau, nhìn ngắm và lắng nghe. Không có chúng ta không sống được. Nhưng hệ thần 
kinh vận chuyển các tín hiệu như thế nào? 

Năm 1789, Luigi Galvani đã khám phá ra rằng hệ thần kinh vận chuyển các tín hiệu 
điện bằng các thí nghiệm với chân ếch. Hệ thần kinh có phải là các dây dẫn hay không? 
Sau Galvani 150 năm thì rõ ràng là dây thần kinh, hay chính xác hơn, sợi thần kinh, 
không dẫn điện bằng cách sử dụng electron như trong dây kim loại mà sử dụng các 
ion. Sự lan truyén các tín hiệu thần kinh là sự chuyển động của các ion sodium Na” 


trường và thế vector của nó: 
1 AN AN 
Ky GAART - 2AF” FA" 
P Oe 
= (A-E? + (A: B)? -|A x EP -|A x BP? +42(A- E x B) - (£) (E +B). (20) 
C C 


Biểu thức nay là bất biến Lorentz (nhưng không phải là bất biến chuẩn); việc biết đến nó có thể lam sáng 
tỏ nhiều vấn dé như việc không có sóng mà trong đó điện trường song song với từ trường. That vậy, đối 
với sóng phẳng đơn sắc cả 3 bất biến đều bang 0 trong điều kiện chuẩn Lorentz. Các đại lượng 9, j“, j, A“ 
- j là cường độ dòng điện - và dA“ cũng là các bất biến Lorentz. (Tai sao?) Số hang sau cùng, sự độc lập 
đối với hệ quy chiếu của sự phân kỳ của thế 4 chiều, phản ánh sự bất biến của sự lựa chọn chuẩn. Chuẩn 
trong đó biểu thức này bằng 0 được gọi là chuẩn Lorentz. 


Xem 27 


52 1 DIEN VA TRUONG 





0 5 15 msec 


Fig. 13. Upper curve: solution of eqn. (26) for initial depolarization of 15 mV, calculated for 
6°C. Lower curve: tracing of membrane action potential recorded at 9-1° C (axon 14). The 
vertical scales are the same in both curves (apart from curvature in the lower record). 
The horizontal scales differ by a factor appropriate to the temperature difference. 


HINH 20 Tin hiệu điện trong dây thần kinh theo tính toán (hình trên) va đo được (hình dưới), 
theo Hodgkin và Huxley. 


va potassium K* xuyên qua màng tế bao day thần kinh. Tốc độ của tín hiệu khoảng 
từ 0.5 m/s đến 120 m/s, tuỳ vào loại dây thần kinh. (Sợi thần kinh được bao phủ bang 
myelin, một protein có tác dụng như chất dẫn điện thì có tốc độ truyền nhanh hơn sợi 
không phủ.) Tốc độ tín hiệu vừa đủ cho sự sinh tồn của phần lớn các loài - nó giúp cho 
động vật thoát hiểm. 

Dây thần kinh còn khác với dây dẫn ở một điểm nữa: chúng không thể truyền các tín 
hiệu có hiệu thé không đổi mà chỉ truyền các xung. Trước tiên mô hình gan đúng của 
hoạt động này đã được Hodgkin và Huxley trình bày năm 1952. Bằng cách sử dụng các 
thí nghiệm về hoạt động của các ion potassium va sodium, họ đã suy ra một phương 
trình tiến hoá phức tạp mô tả hiệu thế V trong dây thần kinh tức là cách mà tín hiệu 
truyền đi. Phương trình này đã vẽ lại các xung hiệu thế đặc trưng đo được trong dây 
thần kinh, như ta thấy trong Hình 20. 

Bộ phận mà nhờ nó các ion có thể xuyên qua màng, thường được gọi là profein kênh, 
chỉ mới được chứng minh trong 20 năm gần đây. Mặc dù công trình có đồ sộ và Hodgkin 
và Huxley nhận giải Nobel y học nhờ công trình này, mô hình vẫn chưa đúng. Mô hình 
chưa giải thích được tính thuận nghịch của quá trình lan truyền tín hiệu, sự thay đổi độ 
dày của dây thần kinh trong quá trình lan truyền cũng như sự kích thích dây thần kinh 
bằng các biến dạng đơn giản hay sự thay đổi nhiệt độ; diéu quan trọng nhất là mô hình 
không giải thích được hoạt động của thuốc gây mê. Hoạt động chỉ tiết của hệ thần kinh 
vẫn còn bị ẩn giấu. 

Chỉ vào khoảng năm 2000 Thomas Heimburg và cộng sự mới khám phá ra phương 


Xem 28 


CHAT LONG DIEN, TRUÖNG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 53 





HINH 21 Hình trên: màng sinh học, với lipid rắn (đỏ), lipid lỏng (lục) và các protein hoa tan 
khác (vàng, lam , trắng). Hình dưới: một xung thần kinh lan truyến như một sự biến đổi phase 
2 chiều löng/rän/löng dọc theo màng dây thần kinh hình tru (© Thomas 
Heimburg/Wiley-VCH). 


thức mà tin hiệu truyền đi trong dây thần kinh. Ong đã chứng tỏ rằng xung thần kinh 
là một sóng soliton điện cơ trong màng hình trụ. Trong màng này, cấu trúc protein thay 
đổi từ lỏng sang rắn rồi trở về lỏng. Vòng protein rắn, ngắn, hơi dày lên này lan truyền 
đọc theo hình trụ: đó là xung thần kinh. Tóm lại, xung thần kinh không làm cho protein 
di chuyển mà chỉ làm cho vùng rắn di chuyển. Mô hình được trình bày trong Hình 21. 
(Thuật ngữ ‘ran’ có một ý nghĩa kỹ thuật chính xác trong những hệ 2 chiều và mô tả một 
trạng thái có trật tự đặc biệt của các phân tử). Mô hình lan truyền này giải thích được 
moi tính chất của xung thần kinh mà trước kia ta không giải thích được. Đặc biệt, nó 
giải thích được cách thuốc mê hoạt động vì chúng hoà tan trong màng và ngăn việc tạo 
ra và truyền đi của các vòng protein. Mọi tiên đoán định lượng của mô hình đều phù 
hợp với thực nghiệm. 

Tóm lại, tín hiệu thần kinh là các xung điện cơ; chúng là sự hoà trộn của dòng điện 
và sóng âm. Mô hình điện cơ của dây thần kinh giải thích cách tín hiệu truyền đi, sự 
đau đớn được cảm nhận như thế nào và tại sao ta không cảm thấy đau khi dùng thuốc 
tê/mê. 

Điều thú vị là mô hình điện cơ của sự lan truyền xung thần kinh (chưa) giải thích 
được tại sao ta mất cảm giác khi dùng thuốc tê/mê. Đây là một quá trình bổ sung xảy 
ra trong não. Người ta đã biết rằng sự mất cảm giác có liên hệ với sự thay đổi sóng não 
nhưng chưa rõ chi tiết. Não vẫn còn những tính chất kỳ diệu để cho ta khám pha. 


Xem 29 


Câu dé 33 d 


54 1 DIEN VA TRUONG 


A p — p 





d thanh có mang điện ` A 
HINH 22 Các thanh tích dién chuyên döng song song 
T e — > minh hoạ cho tính chat tuong đối tinh của hiện tượng 
từ, như đã giải thích trong sách. 





ĐỘNG CƠ ĐÃ CHỨNG MINH TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA THUYẾT TƯƠNG ĐỐI NHƯ 
THẾ NÀO 
Thao tác toán học duy nhất mà tôi đã thực hiện 
trong đời là quay cánh tay quay của máy tính. 
Michael Faraday 


Mọi động cơ điện đều dựa trên kết quả tương tác của điện trường và từ trường. Thí dụ 
đơn giản nhất là sự hút nhau của 2 dòng điện song song. Thí nghiệm này, do Ampère 
thực hiện năm 1820, đủ để chứng tỏ rằng không thể có chuyển động nhanh hơn một tốc 
độ cực đại nào đó. Lập luận vô cùng đơn giản. 

Ta thay đổi thí nghiệm ban đầu và tưởng tượng có 2 thanh tích điện dài, có khối lượng 
m, chuyển động cùng hướng với vận tốc 0 và cách nhau một khoảng d. Một quan sát viên 
chuyển động cùng với 2 thanh sẽ thấy một lực đẩy tĩnh điện là 


ma, =———— (21) 


trong do A là mật độ điện tích dài của thanh. Một quan sát viên thứ 2, đứng yên sẽ thấy 
2 hiện tượng: lực đẩy tĩnh điện và lực hút Ampère. Do đó quan sát viên thứ 2 sẽ thấy 





1 2317 mAN 
Mam = ———— + : 22 
™ An d 2n d we) 
Biểu thức này phải nhất quán với su quan sát của quan sát viên 1. Điều nay chỉ có được 
nếu cả 2 quan sát viên đều thấy lực đẩy. Dễ dàng kiểm tra được là quan sát viên 2 sẽ thấy 
lực đẩy giống như quan sát viên 1 chỉ khi 


v < ER GT (23) 
€oHo 


Tốc độ cực đại c này, có giá trị 0.3 GM/s, đúng với mọi vật mang điện. Nhưng moi vật 
thông thường đều có điện tích: như vậy có một tốc độ cực đại đối với vật chất. 

Bạn có thể mở rộng lập luận này cho các hạt trung hoà không? Ta sẽ phát hiện thêm 
nhiều điều về tốc độ giới hạn này ngay sau đây. 

Còn một lập luận khác để chứng minh hiện tượng từ là một hiệu ứng tương đối tính 
như sau. Trong một dây dẫn có dòng điện, điện tích bằng 0 đối với quan sát viên đứng 
yên đối với dây: dây trung hoà đối với quan sát viên đó. Lý do là điện tích đi vào và đi ra 
khỏi dây cùng lúc đối với quan sát viên đó. Bây giờ ta tưởng tượng có một quan sát viên 
bay dọc theo dây. Biến cố vào và ra không còn xảy ra đồng thời; dây có tich điện đối với 


Trang 97 


Trang 248 


Câu dé 34 d 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VÀ TỐC ĐỘ CỰC ĐẠI 55 


quan sát viên chuyển động. (Điện tích tuỳ thuộc vào hướng chuyển động của quan sát 
viên.) Bây giờ hãy tưởng tượng quan sát viên có mang điện. Anh ta sẽ bị dây hút hay đẩy 
vì dây có mang điện. Quan sát viên chuyển động sẽ nói rằng lực hút là do điện trường 
của dây. Quan sát viên đứng yên cũng sẽ nhận thấy sự hút hay đẩy của quan sát viên 
chuyển động nhưng vì theo anh ta thì dây trung hoà nên anh ta sẽ kết luận rằng các điện 
tích chuyển động sẽ chịu tác dụng của một lực - có thể có giá trị hơi khác nhưng điều 
này không quan trọng - bắt nguồn từ dòng điện trong dây dẫn; quan sát viên đứng yên 
sẽ nói rằng chung quanh một dòng điện sẽ có một ti trường chỉ tác dụng lên các điện 
tích chuyển động. 

Tóm lại, các hiệu ứng điện bắt nguồn ít hay nhiều từ điện tích và các điện trường của 
chúng; hiện tượng từ, hiệu ứng từ và từ trường bắt nguồn từ các điện tích chuyển động." 
Sự hiện hữu của từ trường là một hệ quả tương đối tính của điện trường. Đặc biệt, hiện 
tượng từ không bắt nguồn từ các hạt có từ tích. F Những hạt như vậy, được gọi là đơn 
cực từ, không hiện hữu. (Mặc dù vậy từ tích có thể được đưa ra như một công cụ toán 
học, để mô tả vật chất.) Cường độ từ trường, được sử dụng trong động cơ điện, bao gồm 
bàn chải điện của bạn, chứng tỏ Thuyết tương đối là đúng: có một tốc độ cực đại trong 
thiên nhiên đối với mọi vật và điện tích. Cả điện trường và từ trường đều mang năng 
lượng và động lượng. Chúng là 2 mặt của một đồng xu. 


CÁC CÂU ĐỐ VUI VÀ LẠ VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN VÀ TỪ 


Alii vero et facta mirati et intellecta assecuti.** 
Augustine of Hippo 


Trước khi nghiên cứu kỹ điện từ trường, ta hãy giải trí một chút với điện. 
OK 


Ngày nay, việc giải trí với các tia lửa điện cũng dé thực hiện. Cuön Tesla, được đặt ten 
theo Nikola Tesla*** là thiết bi đơn giản nhất để tao ra các tia lửa điện dài ngay tại nhà. 
Nhưng coi chừng: đây là một việc nguy hiểm; đó là lý do (gần như) không có chỗ nào 
bán các thiết bị như vậy. Sơ đồ cơ bản và một thí dụ được trình bày trong Hình 23. Cuộn 
Tesla trông như một cây nấm lớn (để tránh sự phóng điện không mong muốn) và các 
bản hướng dẫn chế tạo có thể tìm được trên nhiều website hay từ các câu lạc bộ của 
những người đam mê như www.stefan- kÌuge. de. 


* Electron chuyển động trong kim loại với tốc độ khoảng 1 m/s; như vậy nếu tôi đi bộ với tốc độ như vậy 
đọc theo một sợi cáp có dòng điện không đổi, tôi sẽ không cảm nhận được một từ trường nào hết? Lập luận 
này sai ở chỗ nào? 

** “Tuy vậy những người khác ngạc nhiên về những điều này và tìm hiểu ý nghĩa của chúng? Augustine, 
Sermon 98, 3. Augustine of Hippo (b. 354 Tagaste, d. 430 Hippo Regius) là một nha thần học luân lý nổi 
tiếng. Mặc dù vậy, ông không chăm sóc con trai ngoại hôn của mình, cũng như mẹ của con ông, vì sự cấm 
đoán của mẹ ông. 

*** Huko7a Tecna (b. 1856 Smiljan, d. 1943 New York City), kỹ sư và nha phat minh. Ông đã phát minh và 
quảng bá các hệ thống điện giao phiên đa pha, động cơ điện giao phiên, truyền thông vô tuyến, đèn huỳnh 
quang và nhiều ứng dụng điện khác. Ông cũng là một trong các nhà phát minh của radio. Đơn vị SI của từ 
trường là tên của ông. Là một người hay khoa trương, tư tưởng của ông đôi khi không thực tế; thí dụ như 
ông tưởng tượng là cuộn Tesla có thể được sử dụng để truyền năng lượng vô tuyến. 


Cau dé 35 s 


Câu dé 36 d 


Câu dé 37 s 


Cau dé 38 s 


56 


BANG 13 Hiệu thé do được trong thiên nhiên. 


1 ĐIỆN VÀ TRƯỜNG 





Đối tượng đo Hiệu thế 

Hiệu thế đo được nhỏ nhất c.10fV 

Dây thần kinh của người 70mV 

Pin Volta 1V 

Pir 15V 

Nguồn điện chính trong nhà 230 V hay 110 V 
Lươn điện 100 tới 600 V 
Đường xe điện 500 V 

Tia lửa điện khi cọ xát áo thun polymer IkV 

Hàng rào điện 0.7 tới 10 kV 
Đường tàu điện 15kV 

Bougie trong xe hoi 15kV 

Ong tia cathode cha TV mau 30kV 

Ong tia X 30 tới 200 kV 
Kính hiển vi điện tử 0.5 kV tới 3 MV 
Súng điện 65 tới 600 kV 
Tia sét 10 tới 100 MV 


Hiệu thế kỷ lục của máy gia tốc 


1TV 


Hiệu thé kha hữu cực dai trong thiên nhiên, hiệu thé Planck đã hiệu chỉnh \c’/16ne,gG 5.2: 10° V 


KE 


Năm 1722, George Graham nhờ quan sát một kim la ban đã khám phá ra la từ trường 
của Trái đất thay đổi hằng ngày. Bạn có thể tưởng tượng được tại sao lại có sự thay đổi 
này không? 


*x* 


Ngay cả việc gõ lên cửa bang gỗ cũng là một hiệu ứng điện, chúng ta có thé phát hiện ra 
điện trường này khi gõ như vậy. Bạn có thể đề nghị một thí nghiệm để kiểm chứng điều 
này không? 


* OK 


Chim có thé đậu trên đường day điện trần ma không bi nguy hiểm. Tuy vậy, ta cũng 
không bao giờ thấy chim trên các đường dây cao thế 100 kV truyền tải điện năng đi xa. 
Tại sao? 


*x* 


Lam cách nào dé bạn có thể phân biệt một nam châm với thanh kim loại không từ tinh 
có cùng kích thước và chất liệu mà không dùng một phương tiện nào khác? 


*x* 


Trong tang hầm của một ngôi nhà có 3 công tắc điện của 3 đèn tròn ở tang 1. Ban ở tang 


Cau dé 39 s 


Cau dé 40 s 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CYC ĐẠI 57 


Ban tụ (khoảng 10-20 pF đối với đất) 












10-1001E khoảng 1000 vòng 


tia lửa mạnh 


230V khoảng 10 vòng 


50 Fz `. 2 
tần số cộng hưởng 
100-500kHz 





HINH 23 So đồ, thiết bị và sự vận hành của một cuộn Tesla, bao gồm tia lửa điện và sự phóng 
điện hoa (photographs © Robert Billon). 


hầm và chỉ được lên tầng 1 một lần. Làm cách nào để bạn tìm ra công tắc nào của đèn 
nào? 


*x* 


Lam cach nao dé nöi möt den tron vöi mach chinh va 3 cöng tac sao cho co thé bat den 
từ một công tac bất kỳ và tät đèn bằng một công tắc bất kỳ khác? Và trường hợp có 4 
công tắc? Không ai tôn trọng một nhà vật lý có thể viết phương trình Maxwell nhưng lại 
không thể giải được bài toán nhỏ bé này. 

OK 


Thiết bị gia dung đầu tiên được thiết kế dé tạo ra dòng điện là một máy ma sát lớn. Rồi 
đến năm 1799 Alessandro Volta (b. 1745 Como, d. 1827 Como) phát minh một thiết bi 
mới để tao ra điện và gọi nó là pile; ngày nay phần tử cơ bản của nó được gọi là một 
pin (volta), pin sơ cấp * hay ít chính xác hơn là pin. (Nói một cách chính xác, pin là một 
tập hợp các të bao; như ta thấy trong xe hơi.) Pin Volta dựa trên các quá trình hoá học; 
chúng cung cấp dòng điện mạnh hơn, kích thước nhỏ hơn và dễ thao tác hơn máy phát 
tĩnh điện. Việc phát minh ra pin đã làm thay đổi sự nghiên cứu về điện sâu sắc đến nỗi 
Volta nổi tiếng khắp thế giới. Sau cùng, một nguồn điện đơn giản và tin cậy, phải tiện 
dụng trong các thí nghiệm; khác với các máy ma sát, pin thì gọn gàng, hoạt động trong 
mọi điều kiện thời tiết và không gây ra tiếng ồn. 


* Pin thứ cấp là pin sạc. 


Cau dé 42 d 


Cau dé 43 s 





58 1 DIEN VA TRUONG 


HINH 24 Hiệu ứng 
ở một sân chơi 
thông thường 

(© Evan Keller). 


Một trái táo, một củ khoai hay một trái chanh với 1 mảnh đồng va 1 mảnh kẽm gắn 
vào nó sẽ tạo thành một pin volta đơn giản nhất. Nó cung cấp một hiệu thế khoảng 1 V 
và có thể sử dụng để chạy đồng hồ số hay tạo ra tiếng click trong tai nghe. Volta cũng là 
người khám phá định luật điện lượng q = CU đối với tụ điện (C là điện dung và U là 
hiệu thế) và là người phát minh điện nghiệm tụ điện có độ nhạy cao. Ông là một người 
khiêm tốn. Don vị hiệu thế hay điện áp; như Volta thường gọi, được dựa theo tên ông. 
‘Pir’ là một số lớn các ‘të bao’ volta; thuật ngữ nay phát sinh từ việc sử dụng từ xa xưa, 
với mục đích thuần tuý quân sự.“ Một pin trong mobile phone chi là một sự thay thé 
phức tạp cho nhiều trái chanh hay táo. 


OK 


Pin Volta có trong moi tế bào sinh vật. Đối với halobacteria, pin volta nội có tam quan 
trọng mang tính sống còn. Sống trong nước mặn, các pin volta nội giúp chúng thoát chết 
do hiện tượng thẩm thấu. 


xx 
Điều gi xảy ra trong Hình 24? Tại sao đa số các hình như vậy được chụp khi thời tiết tốt 
và với trẻ em tóc vàng? 

xx 


PC hay điện thoại có thể liên lạc mà không cần day nhờ sử dung sóng vô tuyến. Tai sao 
các thiết bị gia dung điện này không thể kiếm được nang lượng thông qua sóng vô tuyến, 
và như vậy ta bỏ được dây cáp truyền tải? 


* Một pin gồm nhiều bản bằng kẽm, một miếng giấy thấm nhúng trong nước muối và một đồng xu, được 
chế tạo một cách dễ dàng ngay trong nhà và có thể kiểm tra bằng một máy tính bỏ túi hay một đồng hồ 
đeo tay. 


CHAT LONG DIEN, TRUÖNG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 59 






Visualization of the magnetic 
structure of a linear encoder 


4 





Visualization of the magnetic 
structure of a credit card 





HINH 25 Hình trên: cách nhìn thấy thông tin chứa trong dai từ của một thẻ tín dụng mà 
không cần dùng thiết bị điện tử gì ngoài 1 thấu kính, một kính phân cực và một lớp quang từ; 
hình dưới: cách nhìn thấy thông tin trên 1 đĩa cứng bằng cách thêm vào kính hiển vi phân cực 
một bản thuỷ tỉnh mạ đơn giản (© Matesy). 


Lưu trữ bằng từ tính ít có vẻ huyền bí nếu ta hiển thị hoá nó. Hình 25 cho ta thấy 
cách làm khá đơn giản. Phương pháp này cũng cho phép ta quay film. Điều gì xảy 
ra bên trong kim loại khi nó bị từ hoá? Các bộ film đẹp mắt tại www.youtube.com/ 
watch?v=HzxTqQ40wSU và www.youtube.com/watch?v=LFC6tbbMUaA, của Hendryk 
Richert of Matesy, cho ta thấy sự thay đổi của các vùng từ hoá khi đưa một nam châm 
đến gần một miếng kim loại. Các film này cũng được thực hiện với một kính hiển vi 
đơn giản cùng với sự giúp đỡ của một kính phân cực và một lớp yttrium sắt phủ lên 
thuỷ tinh. 


Câu dé 45 s 


Cau dé 46 s 


60 1 ĐIỆN VA TRƯỜNG 





HÌNH 26 Súng trường Gauss, làm bằng vài viên bi thép và 4 nam châm gắn vào một cây thước 
bằng băng keo trong (© Simon Quellen Field). 


Thực vat cũng phan ứng với từ trường. Đặc biệt, các từ trường khác nhau tạo ra các kiểu 
tăng trưởng khác nhau. Cơ chế có liên hệ với các hệ cryptochrome, vẫn còn được nghiên 
cứu. 


*x* 


Nam châm có thé dùng để gia tốc các viên bi thép. Thi dụ nổi tiếng nhất là sung frường 
Gauss trong Hình 26. Nếu bi ngoài cùng bên trái được lăn nhẹ nhàng về phía nam châm 
đầu tiên thì viên thứ 3 sẽ bị đẩy mạnh. Quá trình lặp lại: tốc độ tăng lên dan dan từ viên 
thứ 5, đến viên thứ 7 và viên thứ 9. Thí nghiệm luôn luôn làm cho khán giả xem lần đầu 
tiên thích thú. Động lượng của viên bi sau cùng đến từ đâu? 


*x* 
Những vat không có tính đối xứng träi-phäi được gọi là có tinh thi đối xứng, từ tiếng 
Hy Lạp có nghĩa là ‘ban tay: Bạn có thể làm một cái gương ma không thay đổi tính thủ 
đối xứng tức là không đổi trái thành pha? hay không? Có 2 cách khác nhau. 


OK 


Möt cudn bang keo la möt vat nguy hiém. Mö nhanh cuön bang keo sé lam phat xa anh 
sáng (thông qua hiện tượng phat quang do ma sát) va một số tia lửa nhỏ. Người ta cho 
rằng nhiều vụ nổ trong hầm mỏ là do các tia lửa như vậy đốt cháy các hỗn hợp khí dễ 
cháy có trong hầm lúc đó. 


OR 


Lay một phong bi, thấm ướt và dán lại. Sau khi dé cho nö khô trong một ngày hay lâu 
hơn một chút, mở nó ra trong bóng tối. Tại chỗ 2 cạnh giấy bị tách ra, phong bì phát ra 
ánh sáng màu xanh. Tại sao? Có thể đẩy nhanh quá trình kiểm tra bằng cách dùng máy 
sấy tóc không? 

*x* 


Một điện tích đặt trong điện trường sẽ chịu tác dụng của một lực. Nói cach khác, điện 


Xem 30 


CHAT LONG DIEN, TRUONG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 61 


HINH 27 Mot man nguy hiém, do 
Robert Krampf biéu dién 





trường sinh ra một thé năng đối với các điện tích. Vì nang lượng bao toàn, điện thế nang 
có thể chuyển thành động năng hay nhiệt năng. Khả năng này cho phép ta làm điều gì? 
Và không cho ta làm điều gì? 


* OK 


Hiện tượng điện từ chứa đựng rất nhiều điều làm ta ngạc nhiên và có nhiều hiệu ứng có 
thể thực hiện ngay tại nhà. Internet có rất nhiều bài hướng dẫn cách chế tạo cuộn Tesla 
để tạo ra tia lửa điện, súng cuộn dây hay súng đường ray để bắn ra các vật, máy tĩnh 
điện để làm tóc dựng lên và nhiều hơn nữa. Nếu bạn thích làm thí nghiệm, chỉ cần tìm 
những thuật ngữ này. Một số người mưu sinh bằng cách biểu diễn các hiệu ứng cao thế 
trên sân khấu như các tia lửa điện dài phát ra từ ngón tay hay tóc. Một trường hợp nổi 
tiếng là Robert Krampf, còn gọi là “Mr. Electricity, ở thehappyscientist.com. Đừng bắt 
chước những “nghệ sỉ này; hau như người ta it nói tới việc nhiều người trong các nghệ 
sĩ này đã gặp nhiều tai nạn nguy hiểm trong khi biểu diễn như vậy. 
(© Wikimedia). 


*x* 


Ta có thể nhìn thấy các điện tích chuyển động trong hình cau plasma, làm bằng thuỷ 
tinh chứa helium, neon hay khí trơ khác có áp suất thấp, từ 0.1 tới 10 kPa, đặt dưới hiệu 
thế từ 5 tới 10 kV và thường có tần số từ 30 tới 40 kHz. Trong điều kiện này, nhiệt độ 
ion trong tia lửa điện là nhiệt độ phòng nên không gây ra nguy hiểm; nhiệt độ electron 
không thể cảm nhận được, khoảng 20 000 K. Đưa bàn tay tới gần quả cầu sẽ làm thay 
đổi điện thế và hình dạng các tia lửa điện. Nếu bạn đưa một bóng đèn huỳnh quang tới 
gần, nó sẽ phát sáng; và bằng cách di chuyển các ngón tay trên đèn ống, bạn có thể thay 
đổi vùng sáng “một cách kỳ diệu: Internet có rất nhiều thông tin về hình cầu này. 


62 1 ĐIỆN VA TRƯỜNG 





HÌNH 28 Một hình cầu thuỷ tỉnh có khí áp thấp, hay hình cầu plasma, đường kính 30cm gắn 
liền với một máy phát điện cao thế, phát ra những tia lửa điện đặc trưng của nó. Trong một 
hình cầu plasma thông thường, các tia lửa điện di chuyển vòng quanh — chậm chap và không 
đều. (© Philip Evans). 


*x* 


Một hiệu thé cao có thé làm dòng điện chạy qua không khí vi không khí trở nên dẫn 
điện trong điện trường mạnh. Trong sự phóng điện đó, các phân tử không khí được làm 
cho chuyển động. Kết quả là ta có thể làm cho một vật gắn với một nguồn cao thế mạch 
động bi nhac lên trong không khí, nếu ta tối wu hoá chuyển động của không khí sao cho 
nó luôn luôn hướng xuống. Như vậy ta có thể sử dụng điện cao thế để gia tốc các phân tử 
không khí bị ion hoá theo một hướng và như vậy vật sẽ chuyển động theo hướng ngược 
lại, giống như nguyên lý của hoả tiễn. Một thí dụ được trình bày trong Hình 29, sử dụng 
nguồn điện của màn hình PC. (Coi chừng: nguy hiểm!) Nhiều website đã giải thích cách 
làm các máy nâng này ở nhà; trong Hình 29, chai và nến được dùng làm vật cách điện 
cao thế để giữ một trong 2 dây cao thế mảnh (không thấy trong hình) ở trên cao, tránh 


Cau dé 49 s 


Xem 31 





CHAT LONG DIEN, TRUONG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 63 


HINH 29 Nâng một 
vật nhẹ — được boc 
bằng giấy nhôm — 
bằng cách sử dụng sự 
phóng điện cao thế 
(© Jean-Louis 
Naudin at www. 

Í jInlabs.org). 


sự phóng điện trong môi trường hay cản trở chuyển động của may nâng. Điều không 
may là đa số các website - không phải tất cả - đều giải thích sai về hiện tượng này. Như 
vậy các website này cho ta một cơ hội tốt để biết cách phân biệt giữa sự thật và sự suy 
đoán. 


* OK 


Các hiệu ứng điện sinh ra do ma sát hay các dong chất long thường nhỏ. Tuy vậy, trong 
thập niên 1990, nhiều tàu chở dầu đột nhiên biến mất. Thuỷ thủ đã rửa các tàu này bằng 
cách xịt nước biển lên thành tàu. Các tia nước làm tàu tích điện; sự phóng điện làm cho 
hơi dầu bốc cháy, làm tàu nổ và chìm xuống biển. Tai nạn tương tự cũng thường xảy ra 
khi chuyển hoá chất giữa các bồn chứa. 


*x* 


Co xát một muỗng nhựa bằng một miếng vải len sẽ làm cho nó tích điện. Muöng tích 
điện có thể hút tiêu ra khỏi hỗn hợp muối-tiêu bằng cách giữ muỗng trên hỗn hợp này. 
Tại sao? 


*x* 


Khi điện tích di chuyển, chúng sinh ra từ trường. Dac biệt khi các ion trong Trái đất 
chuyển động do đối lưu sẽ sinh ra từ trường của Trái đất. Khi gió mặt trời làm ion ở 
thượng tầng khí quyển chuyển động, một cơn bão địa từ xuất hiện; cường độ trường 
của nó có thể lớn như của Trái đất. Năm 2003, người ta đã khám phá ra một cơ chế phụ. 
Khi thuỷ triểu làm nước đại dương chuyển động thì các ion trong nước muối sinh ra 
một từ trường nhỏ; người ta có thể đo được nó bằng các từ kế có độ nhạy cao đặt trên 
các vệ tinh nhân tạo đi quanh Trái đất. Sau 2 năm đo đạc từ một vệ tinh nhỏ, người ta có 
thể làm một bộ film đẹp mắt về các dòng chảy đại dương. Hình 30 cho ta một ấn tượng 
mạnh. 


Câu dé 50 s 


64 1 DIEN VA TRUONG 


HINH 30 Từ trường do thuỷ triều 
(© Stefan Maus). 





Mặt trời ảnh hưởng mạnh đến địa từ trường. Hình 31 cho ta thấy rõ dòng các hạt mang 
điện từ Mặt trời, gió Mặt trời, ảnh hưởng như thế nào tới các trường tuyến và các quá 
trình xảy ra trong thượng tầng khí quyển. Hình 32 cho ta thấy các hiệu ứng này. Chi tiết 
của các quá trình hấp dẫn này vẫn đang được nghiên cứu. 


x OK 


Các tên điện cực, chất điện giải, ion, anode va cathode do William Whewell (b. 1794 
Lancaster, d. 1866 Cambridge) đưa ra theo yêu cầu của Michael Faraday; Faraday không 
có được nền học vấn bình thường va đã nhờ ông bạn Whewell tạo ra 2 từ Hy Lạp. Đối 
với anode và cathode, Whewell lấy các từ mà nghĩa đen của chúng là đường đi lên và 
đường đi xuống: Faraday đã phổ biến các thuật ngữ này cũng như các từ khác đã đề cập 
ở trên. 

* OK 


Xung anh sáng ngắn nhất đã được tao ra cho đến nay có thời gian là 100 as. Nó tương 
đương với bao nhiêu bước sóng của ánh sáng lục? 

xx 
Pin có thể sử dụng trong bao lâu? Ở đại học Oxford, trong Clarendon Hall, du khách có 
thé xem một chuông điện chạy pin reo vang từ năm 1840. Hai pin Zamboni, sinh ra một 
cao thế và một dòng điện nhỏ, đủ để giữ cho chuông reo. Nhiều thiết bị khác, sử dụng 
pile Zamboni, đã hoạt động ở Ý trên 100 năm. 


* OK 


Câu dé 51 s 


Câu dé 52 s 


Xem 32 


Câu đố 53 s 


Xem 33 


Câu đố 54 s 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VÀ TỐC ĐỘ CỰC ĐẠI 6s 


Tại sao ta thường thấy bóng nhà, bóng cây nhưng không bao giờ thấy bóng dây điện trên 
mặt đường? 


x % 


Làm cách nào để bạn có thể đo được tốc độ của đầu tia sét? Bạn có thể đoán được giá 
trị của nó cỡ nào không? 
xx 


Một trong những động cơ điện đơn giản nhất đã được Faraday khám phá vào năm 1831. 
Một nam châm treo trong thuỷ ngân sẽ quay quanh trục của nó nếu có một dòng điện 
chạy qua nó. (Xem Hình 33.) Ngoài ra, khi quay một nam châm, thiết bị (thường được 
gọi là bánh xe Barlow) cũng hoạt động như một máy phát điện; người ta đã thử tạo ra 
các dòng điện gia dụng bằng một hệ thống như vậy! Bạn có thể giải thích cách hoạt động 
của nó không? 

Phiên bản mới của động cơ này dùng một pin, một dây dẫn, một nam châm 
samarium-cobalt dẫn điện va một đinh ốc. Kết quả được trình bày trong Hình 34. 


KE 


Từ trường của Trái đất có cường độ lưỡng cực là 7.8 - 10” A m”. Nó cùng với khí quyển 
che chở cho chúng ta trước mối hiểm nguy của gió Mặt trời và các hạt bức xạ vũ trụ bằng 
cách làm lệch chúng sang 2 địa cực. Ngày nay, nếu không có từ trường bức xạ sẽ tăng 
mạnh trong các ngày nắng đẹp; trong quá khứ nếu không có từ trường thì sẽ không có 
sự tiến hoá của loài người. Ta có mặt trên Trái đất nhờ có từ trường. Hiện nay, từ trường 
giảm đi khoảng 5% mỗi thé kỷ. Hình như đã có lúc nó biến mất trong 1500 nam; ta vẫn 
chưa rõ là điều này có làm gia tăng bức xạ vũ trụ chạm vào mặt đất hoặc là gió mặt trời 
có tự đảm nhận tác dụng che chắn hay không. 


x 


So sánh điện với nước là một cách tìm hiểu điện tử học rất hay. Hình 35 cho ta một vai 
thí dụ mà ngay cả thiếu niên cũng có thể hiểu được. Bạn có thể dien thêm tương đương 
của cuộn dây và máy biến thế hay không? 

Hình này cũng có transistor. Thiết bị này, giống như một bộ phận thuỷ lực, có thể được 
sử dụng để điều khiển một dòng điện lớn bằng một dòng điện nhỏ. Do đó, transistor có 
thể dùng làm một công tắc hay một bộ khuếch đại. Đây là lý do mà mọi mạch điện tử từ 
radio tới mobile phone và máy tính - đều dùng nhiều transistor. Một mobile phone hay 
máy tính hiện đại thường chứa nhiều triệu transistor, phần lớn được ghép chung trong 
một mach tích hợp. Việc thiết kế các thiết bị này có riêng một ngành khoa học. 


*x* 


Có một cách để chuyển phần tương tu trước đây sang hướng khác: nó có thể tạo ra một 
sự tương tự nhất quán về mặt toán học giữa mạch điện và trường liên tục. Mạch điện 
phải là một lưới vô hạn về mọi hướng không gian và được gọi là su rời rac hoá mo phỏng. 
Nếu bạn thích tìm hiểu thêm về thuật ngữ này, bạn có thể theo đuổi tới cùng. Chỉ cần 
tìm kiếm trên Internet. 


Câu đố 5ð s 


Trang 248 


Câu đố 59 s 


Trang 112 


66 1 ĐIỆN VÀ TRƯỜNG 


Ion quyển bao quanh Trái đất có tần số cộng hưởng là 7 Hz; vì vậy các dụng cụ khi do 
ở tần số thấp luôn luôn nhận được tín hiệu mạnh ở tần số này. Bạn có thể giải thích giá 
trị tần số này không? 


x % 


Hiệu ứng Kirlian, cho phép ta chụp được các tấm ảnh ngoạn mục, không phải là tính 
chất của đối tượng mà là kết quả của điện trường tác dụng thay đổi theo thời gian. 


x % 


Điện nhà thường là điện giao phiên. Nói cách khác, không có electron thực sự chạy trong 
day điện; vì tốc độ trôi của electron trong dây đồng chỉ ở mức 1 m/s, electron chỉ di 
chuyển tới lui trong phạm vi 20 nm. Không có gì đi vào/ra khỏi dây điện! Tại sao các 
công ty điện lại đòi dòng tiền thực thay vì chỉ cần có chuyển động tới lui của tiền là đủ? 


KE 


Electron va proton cö cüng dien tich khéng? Thi nghiém chüng tö rang cac gia tri nay 
bằng nhau trong phạm vi ít nhất là 20 chữ số. Bạn có thể kiểm tra điều này bang cach 
nào? 


*x* 


Điện tích độc lập với van tốc ngay cả trường hợp gần bằng với tốc độ ánh sáng. Ban 
chứng minh điều này được không? 


*x* 


Nam châm có thể được sử dung, ngay cả trẻ em, để leo lên tường thép. Hay xem trang 
www.physicslessons.com/TPNN.htm. 


* OK 


Nam châm có thé được sử dụng để làm một cái giường nổi hay không? Năm 2006, một 
kiến trúc sư Hoà Lan đưa ra công chúng một mô hình giường nổi thu nhỏ khá đẹp, như 
trong hình bên trái của Hình 36, được giữ cho lơ lửng trong không khí bằng nam châm 
vĩnh cửu. Để giường không rơi ra ngoài, nó được cột chặt vào mặt đất bằng 4 sợi dây. 
Trên website của mình, kiến trúc sư cũng cung cấp một phiên bản cùng kiểu kích thước 
bằng giường thật với giá trên 1 triệu USD. Tuy vậy, hai tấm hình của giường được phóng 
đại không phải là hình chụp mà được vẽ bằng máy tính vì chiếc giường trong mơ này 
không có thật. Tại sao? 


x OK 


Từ trường cực mạnh có các hiệu ứng kỳ lạ. Với trường 10!° T, chân không có tính lưỡng 
chiết, photon có thể tách ra rồi kết tụ lại và nguyên tử bị nén lại. Người ta ước tính, theo 
mỗi phương, nguyên tử hydrogen sẽ nhỏ đi 200 lần. May mắn thay điều kiện này chỉ có 
ở các sao neutron đặc biệt, được gọi là sao tử. 


* % 


“Định luật Ohm, thí nghiệm mà đối với hầu hết các vật liệu thì dòng điện I tỷ lệ với hiệu 


Xem 34 


Quyén I, trang 353 


Câu dé 61 d 


CHAT LONG DIEN, TRUONG VÖ HINH VA TOC DO CUC DAI 67 


thé U, tức là i 
U-I or T = R = const. (24) 


bat nguồn từ một giáo viên trung hoc. Georg Simon Ohm (b. 1789 Erlangen, 
d. 1854 Munich), là giáo viên trung học và vật lý gia. Ong đã nghiên cứu kỹ tỷ lệ 
này đối với nhiều vật liệu; trong thời kỳ đó, việc đo đạc như vậy rất khó thực hiện. Ohm 
đã khám phá ra rằng tính tỷ lệ áp dụng được cho nhiều chất ở cường độ dòng điện khác 
nhau, miễn là nhiệt độ, mật độ vật liệu và mật độ điện tích không đổi. Sự tỷ lệ sẽ không 
còn khi trong trường hợp phóng điện hay trong chất bán dẫn. Nhưng nó đúng trong 
phần lớn các chất dẫn điện rắn đặc biệt là kim loại. 

Nỗ lực của Ohm chỉ được ghi nhận vào cuối đời và lần hồi ông được phong làm giáo 
sư đại học kỹ thuật Munich. Sau nay đơn vị của điện trở R - là tên chính thức của hệ số 
tỷ lệ giữa hiệu thế, đo bang volt, và cường độ dòng điện, do bằng ampere - được đặt theo 
tên của ông. Một ohm được định nghĩa và viết là 1 V/A=1 ©. 

Ngày nay, việc đo điện trở rất dễ. Gần đây, người ta đã đo được điện trở của một 
nguyên tử đơn lẻ: trong trường hợp của xenon hoá ra là nó vào khoảng 10” Q. Người ta 
cũng nhận thấy rằng các nguyên tử chì dẫn điện tốt hơn các nguyên tử vàng 10 lần. Bạn 
có thể tìm ra nguyên nhân không? 


x % 


Trong nhiều thập niên, định luật Ohm đã được dạy trong trường trung học cho đến khi 
mọi học sinh không còn quan tâm đến vấn dé này nữa. Thí dụ như công suất điện P 
chuyển đổi thành nhiệt trong một điện trở là 


2 
P=UI = ÊR= =. (25) 


Ta đã nói đến hệ thức này trước kia; hãy nhìn lại một chút. Bây giờ bạn đã biết mọi điều 
cần biết về chủ đề này. Quan trọng nhất là biểu thức công suất của điện trở này mô tả sự 
toả nhiệt của dòng điện thí dụ như sự toả nhiệt trong lò nướng hiện đại hay trong máy 
pha cà phê. 


x % 


‘Dinh luật. Ohm, trông có vẻ đơn giản nhưng có nhiều tính chất toán học thú vị. Thi 
dụ như vào năm 1958, vật lý gia Hoà Lan J.L. van der Pauw đã chứng minh được một 
công thức kỳ lạ và một phương pháp cho phép ta đo được điện trở suất p của các lớp vật 
liệu có hình dạng bất ky. Ta chỉ cần gắn 4 sợi dây vàng vào bất cứ chỗ nào trên biên của 
lớp vật liệu đó. Điện trở suất được tính theo biểu thức trong Hình 37. Bạn có thể tưởng 
tượng ra cách chứng minh công thức này không? (Đây là một bài toán khó). Công thức 
này đã làm giảm gánh nặng công việc trong phòng thí nghiệm trên khắp thế giới đi rất 
nhiều; trước khi công thức này ra đời, trong mỗi thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã phải 
tạo ra các mẫu riêng biệt của vật liệu mà họ đang nghiên cứu để đo điện trở suất của nó. 


KE 


Có một cach lam ra tiền lương thiện là sản xuất và ban điện. Nam 1964, Fletcher Osterle 


Xem 35 


Cau dé 62 s 


Cau dé 63 s 


Xem 36 


Câu dé 64 s 


Cau dé 65 s 


Cau dé 66 s 


68 1 DIEN VA TRUONG 


đã phat minh một phương pháp hoàn toàn mới. Phương pháp này đã được trình diễn 
trước công chúng trong một thí nghiệm ngoạn mục năm 2003. Larry Kostiuk và cộng sự 
đã lấy một bản thuỷ tinh 2 bên có phủ lớp dẫn điện và khắc hàng trăm ngàn rãnh nhỏ 
trên đó: 450 000 vi kênh, đường kính mỗi rãnh khoảng 15 um trên bản thuỷ tỉnh đường 
kính 2 cm. Khi cho nước chảy qua các rãnh, một dòng điện được sinh ra. Các mối tiếp 
xúc ở 2 bản dẫn điện có thể được sử dụng như các lớp tiếp xúc trong pin và đã sinh ra 
một dòng điện 1.5 uA. 

Thiết bị đơn giản nay sử dụng một hiệu ứng mà thuỷ tinh, giống như các chất cách 
điện khác, được phủ một lớp điện tích và được nhúng chìm trong chất lỏng. Bạn có biết 
tại sao lại có dòng điện sinh ra hay không? Điều không may là hiệu suất của cách tạo 
ra điện này chỉ vào khoảng 1%, khiến cho nó ít được quan tâm hơn cái bánh xe có khía 
đơn giản của dynamo. 


x % 


Để xem các phim hoạt hình đẹp mắt về điện và từ trường, hãy ghé website web.mit.edu/ 
8.02t/www/802TEAL3D/visualizations. 


KE 


Tinh điện học đôi khi có tính phan trực giác. Lấy một hình cau dẫn điện cô lập bán kính 
R và một điện tích điểm đặt bên ngoài hình cầu, cả 2 có điện tích cùng dấu. Mặc dù điện 
tích cùng dấu đẩy nhau, khi ở gần quả cầu, điện tích điểm bị hút vào quả cầu. Tại sao 
như vậy? Ở khoảng cách đ bằng bao nhiêu thì chúng đẩy nhau? 


x 


Chat ban dan Gallium arsenide có thë dugc tao mau bang chäm lugng tù va tiép xúc 
điểm. Các cấu trúc này cho phép ta đếm được từng electron đơn lẻ. Việc này đã được 
nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới thường xuyên thực hiện. 


*x* 


Điện tích của 2 tụ điện ghép nối tiếp thường không bang nhau, như lý thuyết thông 
thường đã phát biểu. Đối với các tụ điện hoàn hảo, không rò điện, tỷ số 2 hiệu thế tỷ lệ 
với nghịch đảo của tỷ số 2 điện dung V,/V, = C,/C,, do điện tích 2 tụ bằng nhau. Điều 
này dé dàng suy ra từ Hình 38. Tuy vậy, trong thực tế điều này chi đúng trong thời gian 
từ vài phút đến vài chục phút. Tại sao? 

* OK 
Trên các đường dây điện cao thé thường có gan các den neon nhỏ gọi là balisor, phát 
sáng khi có dòng điện chạy qua, như trong Hình 39. Bạn có thể thấy chúng từ tàu điện 
khi đi từ Paris tới phi trường Roissy. Chúng hoạt động như thế nào? 

x OK 
Trong những ngày mưa hay có sương mù, các đường dây điện cao thế thường phát ra 
tiếng ồn; có lúc chúng còn ca hát nữa. Điều gì đã xảy ra ở đây? 

*x* 


He số phân cực điện là tính chất của vật chất dẫn tới việc làm lệch dong nước của một 


Trang 16 


Cau dé 67 s 


Xem 37 


Cau dé 70 s 


CHAT LONG DIEN, TRUONG VO HINH VA TOC DO CUC DAI 69 


cái lược tích điện. Nó được định nghĩa là cường độ của lưỡng cực điện do điện trường 
ngoài gây ra. Định nghĩa này chỉ là cách giải thích một cách đơn giản hiện tượng các vật 
tích điện khi chịu tác dụng của điện trường ngoài. Ngoài ra, cách thức cụ thể làm cho 
lược tích điện khi bị cọ xát, tức là hiện tượng điện hoá, vẫn còn là điều bí mật trong khoa 
học hiện đại. 


x % 
Ta không thể biến đổi một từ trường thuần tuý thành một điện trường thuần tuý bằng 
cách thay đổi hệ quy chiếu. Trạng thái tốt nhất mà ta có thể đạt được là trạng thái tương 
tự với một sự hoà trộn cân bằng của từ trường và điện trường. Bạn có thể cung cấp lập 
luận để giải thích cho mối liên hệ này hay không? 

* x 
Tính điện trở của một lưới vô han la một trong các bài toán ‘hap dẫn nhất trong điện 
học, như ta đã thấy trong Hình 40. Bạn có thể tìm ra lời giải không? 

x % 
Mỗi giá trị giới hạn trong thiên nhiên đều có một hệ thức bất định tương ứng. Điều này 
cũng đúng đối với điện và giới hạn dưới của điện tích. Thật vậy, có một hệ thức bất định 
cho tụ điện, có dạng 

AC AU ze (26) 


trong đó e la điện tích dương, C là điện dung và U là hiệu thế. Cũng có một hệ thức bat 
định giữa cường độ J và thời gian t 


ATAt>e. (27) 


Cả hai hệ thức này đều có trong sách. 
x OK 


Khác với các tính chất từ, các tính chất điện của vật liệu thay đổi nhiều theo tần số của 
điện trường ngoài. Hình 41 minh hoa cho sự thay đổi của độ điện thẩm theo tần số và 
các quá trình liên quan đến tính chất đó tại các tần số đặc biệt. Đồ thị chỉ có tính chất 
khái lược: nó biểu thị các đặc điểm của vật liệu khác nhau kết hợp với nhau. Trong thiên 
nhiên phần thực và phần ảo của độ điện thẩm liên hệ với nhau qua hệ thức Kramers- 
Kronig, một hệ thức quan trong đối với nhiều chủ đề về vật liệu có liên quan tới hiện 
tượng sóng. Hai đường cong trong đồ thị không phù hợp với chúng một cách hoàn toàn. 


*x* 


Nếu một trục quay thì người ta có thể gan nam châm vào một dau của nó. Ta có thể tao 
ra một tốc kế cực rẻ bằng một nam châm quay như vậy. Ta làm điều đó như thế nào? 

* % 
Trong bài báo năm 1861 của Maxwell về Điện từ học, ông đã thêm Hình 42 là một mô 
hình điện từ trường của chân không. Sai lầm lớn nhất của mô hình chân không này là 
gì? 


Xem 38 


Câu đố 71 s 


Xem 39 


Xem 39 


Xem 40 


7o 1 ĐIỆN VÀ TRƯỜNG 


x 


Người ta có thể lam các mạch tích hợp dựa trên silic ngày càng nhỏ hon, trong bao lâu 
nữa? Có nhiều ý kiến về vấn đề này. Những tiên đoán lạc quan thường gọi là định luật 
Moore, được thay thế bởi các tiên đoán từ năm 2011 trở đi, là sự thu nhỏ kích thước sẽ 
trở nên ít đi do giá thành thiết bị tăng cao. Thí dụ như các máy wafer stepper thế hệ kế 
tiếp, máy đắt tiền nhất trong việc sản xuất các chip silic, phải hoạt động với tia tử ngoại 
- thường là 13 nm - để tạo được transistor có kích thước nhỏ. Không khí hấp thu các 
tia có bước sóng này và ta phải dùng gương thay cho thấu kính. Ta chưa rõ điều này có 
khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế hay không. Tương lai sẽ trả lời. 


x % 


Vào thập niên 1990, hình ảnh hiển vi cho thấy một điều kỳ lạ là răng nanh của kỳ lân 
biển có nhiều đầu dây thần kinh. Như vậy răng nanh có thể là một cơ quan cảm giác. 
Tuy vậy, người ta chưa hiểu rõ và chính xác về công dụng của cơ quan này. Làm thế nào 
để bạn tìm ra bí mật này? 


TÓM TẮT: BA ĐIỀU CƠ BẢN VỀ ĐIỆN HỌC 
Các thí nghiệm mà ta đã mô tả từ trước tới nay cho thấy 3 kết quả cơ bản: 

> Điện tích tác dụng lực lên điện tích khác. 

> Điện tích được bảo toàn. 

Điện tích giống như vật chất, chuyển động chậm hơn ánh sáng. 

Từ 3 mệnh đề này - định nghĩa điện tích, bảo toàn điện tích và tính bất biến của tốc độ 
ánh sáng - ta có thể suy ra nội dung của Điện động lực học cổ điển. Đặc biệt, ta có thể 
suy ra Lagrangian của Điện động lực học và các phương trình trường của Maxwell từ 3 
mệnh đề này; chúng mô tả phương thức điện tích tao ra điện trường, từ trường hay điện 
từ trường. Ta cũng có thể suy ra lực Lorentz; nó mô tả mối liên hệ giữa chuyển động của 
vật mang điện và chuyển động của điện từ trường. 

Ta có thể chứng minh mối liên hệ giữa định luật bảo toàn điện tích và các phương 
trình trường bằng toán học; chúng ta không trình bày nó ở đây vì công cụ đại số có phần 
phức tạp. Mối liên hệ quan trọng mà ta cần nhớ là: toàn bộ Điện động lực học đều được 
xây dựng từ các tính chất của điện tích mà ta đã tìm hiểu từ trước tới nay. 


CUA 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CYC DAI 71 


Magnetotail 


Deflected solar 
wind particles 


Incoming solar 
wind particles 


Plasma sheet 


Neutral sheet 


Earth's atmosphere 
0-100km 


Magnetosheath 


Brovity 
[Wav 


Magnetic Pure = =7 7 cati Magner: 


L lu Tube Lee Trough Flux Tube 


Irregularities, 


Corotation 


q 
Field 


Line 





Hình trên: tương tác giữa gid mặt trời và địa từ trường. Hình dưới: ion-quyén của 
Trái đất (courtesy NASA). 


1 DIEN VA TRUONG 


72 


EXOSPHERE 


600 km \ 


IONOSPHERE \ 


THERMOSPHERE 


300 km 


85 km 


45 km 





STRATOSPHERE 
12 km 
TROPOSPHERE 
E—t————t———t——t e 
300 600 900 1200 1500 10° 10° 10° 
Temperature (K) Electron density 
(cm?) 


HINH 32 Ten của các tang khí quyển của Trái đất và hình của plasma lạnh hay từ quyển bao 
quanh Trái đất, chụp bằng tia tử ngoại xa cho thấy 2 vòng ở đáy mỗi cực quang và một đuôi 
hướng về phía Mặt trời (courtesy NASA). 


L 


dây treo 


pin 


S 


thuý 
ngân 





HÌNH 33 Một động cơ don HÌNH 34 Động cơ đơn giản nhất 
cực. (© Stefan Kluge). 


CHAT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CỰC ĐẠI 











Qu tử điện Cau tử thưỷ lực 
dòng điện dòng vật chất 
điện áp áp suất 
day dën ———————————— öng 
dintd — Sos = lọc xốp 











tụ điện — — ) năp đàn hôi 


pin ——] E— X) —- bom 
diode —lb— N van 1 chiéu 


transistor £ 




















van được 
kích hoat 


cuön day —\\W—— (câu đố) 


HÌNH 35 Sự tương đương giữa điện tử học và dòng nước. 


74 1 DIEN VA TRUONG 





HINH 36 Bài toán giường lơ lửng: trong khi mô hình bên trái, có chiều dài khoảng 40cm va lơ 
lửng trên độ cao vài cm, đã có và được nhiều người ngưỡng mộ thì phiên ban phóng dai bằng 
kích thước thật bên phải lại không thể thực hiện được (© Janjaap Ruissenaars at www. 
UniverseArchitecture.com). Hai hình bên phải khong phải là hình chụp: chúng chỉ biểu thi cho 
một giấc mơ chứ không phải là hiện thực. Tại sao? 


HÌNH 37 Bạn có thể 
tìm ra công thức 
điện trở suất p của 
một lớp dẫn điện 
thuần nhất hình 
dạng bất kỳ (hình 
bên trái) hay hình có 
dạng đối xứng đặc 
biệt (hình bên phải) 
của Van der Pauw 
hay không? 





độ dày của vật liệu d 


CHẤT LỎNG ĐIỆN, TRƯỜNG VÔ HÌNH VA TỐC DO CYC ĐẠI 75 


chất cách điện đường dây điện 
cao thế 






đèn neon 


HÌNH 38 Tu điện HÌNH 39 Một đèn neon treo trên dây điện 
ghép nối tiếp. cao thé. 
















On this infinite grid of 


THS HASLED ME TO INVENT A 
ideal one-ohm resistors, 


NEW SPORT: NERD SNIPING. 


THERE'S A CERTAIN TYPE OF 
BRAIN THATS EASILY DISABLED. 


10 2223 
\ Am 






SEE THAT PHYSIOST 







IF YOU SHOW IT AN | 
EVER? leie wos D what's the equivalent 
y E resistance between the 
MIE two marked nodes? 





TOWORKON IT: 





T WILL HAVE NO 
PART IN THIS. CMON, MAKE A 
SIGN. IT's FUN! 
K PHYSICISTS ARE emm, 
MATHEMATICIANS THREE. 
⁄ 


(TS... un. INTERESTING. 
MANBE IF YOU START WITH ... 
NO, VAIT. HI. vU @ULD— 











—_ 








HINH 40 Möt bäi toän dien khö (© Randall Munroe). 


+ 


e=e'+ie" ( 


dipolar 





electronic 





HINH 41 Sự thay đổi của độ điện thẩm 
(phần thực và phần ảo) theo tần số đối với 
vật liệu trừu tượng (hỗn hợp) và các quá 

3 trình liên quan, trong các khoång tan sé 
Frequency in Hz khác nhau (© Kenneth Mauritz). 


103 108 109 10? 1013 


[microwave | infrared us luv | 


76 





1 ĐIỆN VA TRƯỜNG 


HÌNH 42 Một mô hình chân 
không thất bại của Maxwell. 





Quyén IV, trang 233 


CHƯƠNG 2 


Mô TẢ SU TIEN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


ừ trường và điện trường thay đổi, hay nói đơn giản, chúng chuyển động. Chính xác 

thì điều này xảy ra như thế nào? Vào thập niên 1860, James Clerk Maxwell 

đã thu thập tất cả các kiến thức thực nghiệm mà ông đã tìm được và tìm ra cách 
mô tả ** chính xác chuyển động của điện từ trường. Hai mươi năm sau đó, Heaviside 
và Hertz đã chắt lọc các ý chính của Maxwell từ những bài báo khó hiểu của ông được 
viết bằng các ký hiệu quaternion khác thường và tổng hợp thành Thuyết trường điện tü 
Maxwell của họ. 

Chuyển động của điện từ trường được mô tả bằng một tập hợp các phương trình tiến 
hoá. Trong cách mô tả tương đối tính, tập hợp này gồm 2 phương trình, còn trường hợp 
không tương đối tính có 4 phương trình. Mọi sự kiện quan sát được trong Điện động lực 
học cổ điển đều là kết quả của các phương trình này. Đúng ra nếu các hiệu ứng lượng 
tử được tính đến một cách day đủ, thì người ta có thể mô tả moi hiệu ứng điện từ trong 
thiên nhiên. 


PHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG THỨ NHẤT CỦA ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC 


Phương trình trường tương đối tính đầu tiên của Điện động lực học biểu diễn cho mệnh 
để sau: điện từ trường bắt nguồn từ các điện tích chứ không tại một nơi nào khác. Ta có 
thể viết *** 


dF = ji 

hay 
Pp, 1 dE : 

VE=— VxB- —— = a 28 
Eq Và "Taas Mod SS 


** James Clerk Maxwell (b. 1831 Edinburgh, d 1879 Cambridge) la möt trong cac vat ly gia quan trong va 
có nhiều anh hưởng nhất. Ông đặt nền tảng cho Điện từ học bang cách thống nhất điện va từ về mặt ly 
thuyết như đã mô tả trong chương này. Công trình của ông về Nhiệt động lực học là công trình quan trọng 
thứ hai của ông. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu lý thuyết về màu sắc, phát triển tam giác màu, là một trong 
những người đầu tiên tạo ra ảnh màu. Ông được nhiều người xem là một vật lý gia vĩ đại nhất mọi thời. Cả 
‘Clerk’ và ‘Maxwell’ đều là họ của ông. 

*** Có một chút tự do trong cách viết các phương trình vì các tác giả khác nhau có cách kết hợp các hằng 
số c va u, vào định nghĩa của các đại lượng F, A và j khác nhau. Dạng được viết ở đây là phiên bản phổ 
biến nhất. Ta có thể tổng quát hoá các phương trình này trong trường hợp điện tích không ở trong chân 
không mà được đặt trong vật chất. Ta sẽ không tìm hiểu các trường hợp này ở đây vì ngay sau đây chúng ta 
sẽ tìm hiểu trường hợp có vẻ như đặc biệt của chân không nhưng trong thực tế nó sẽ mô tả được mọi điều 
trong thiên nhiên. 


78 2 MÔ TẢ SỰ TIẾN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


dây dẫn có 
dòng điện | dòng điện | 


ậtcó 


©@ điện tích tốc độv Ế N T76 


⁄ ` từ trường B | 


Dien tich languön Dòng điện có các từ trường Điện trường biến thiên 
của điện trường tuyến tuyên xoáy bao quanh tạo ra từ trường 


điện trường E 


HINH 43 Phương trình trường Maxwell 1 của Điện động lực học được minh hoa bằng 3 hình vẽ. 


Một trong hai cách viết * phương trình Maxwell 1 tạo ra phát biểu đơn giản sau: 


> Điện tích mang theo điện trường. 


Phương trình đầu tiên này mô tả lực hút các hạt bụi của các vật tích điện và hoạt động 
của các nam châm điện. 

Phương trình này tương đương với 3 thí nghiệm cơ bản được minh hoạ trong 
Hình 43: định luật. Coulomb về lực hút và day của các điện tích, định ludt’? Ampere về 
lực hút và đẩy của các dây có dòng điện chạy qua và phân bổ sung Maxwell, thí nghiệm 
về hiệu ứng ‘su thay đổi của điện trường sinh ra từ trường: Nói chính xác hơn, nếu ta 
biết vị trí điện tích và cách chuyển động của chúng thì ta có thể xác định được điện từ 
trường F do chúng sinh ra. Tĩnh điện tích, được mô ta bằng mật độ p, tạo ra tinh điện 
trường. Điện tích chuyển động được mô tả bằng mật độ dòng điện 3 chiều j, tạo ra một 
hoà trộn của điện trường va từ trường. Dòng điện dừng tạo ra tinh từ trường. Sau cùng, 
điện tích chuyển động tạo ra trường chuyển động. 

Phương trình trường 1 cũng chứa luật bàn tay phải đối với từ trường bao quanh dòng 
điện, thông qua tích vector. Và như ta đã dé cập, phương trình này cũng biểu diễn một 
cách rõ ràng hiện tượng điện trường biến thiên sinh ra từ trường. Hiệu ứng này rất quan 
trọng trong cuộn sơ cấp của biến thế. Hệ số 1/c” nhỏ nên hiệu ứng này cũng nhỏ; do đó 
ta cần cuộn dây có nhiéu vòng hay dòng điện lớn để tạo hay phát hiện ra hiệu ứng nay. 


MO TA SU TIEN HOA CUA DIEN TU TRUONG 79 


Không có 
từ tích 
I(t) LO) 


Thay đổi từ trường 
sinh ra điện trường 


HÌNH 44 Phương trình trường thứ hai của Điện động lực học. 


PHƯƠNG TRÌNH TRUONG THỨ HAI CUA ĐIỆN DONG LỰC HỌC 


Phương trình trường Maxwell thứ 2, được minh hoa trong Hình 44, biểu diễn thí nghiệm 
cho ta thấy trong thiên nhiên không có từ tích, tức là từ trường không có nguồn. Phương 
trình cũng mô tả chính xác cách từ trường thay đổi sinh ra điện trường và ngược lại - 
định luật Faraday. Phương trình trường Maxwell 2 của Điện động lực học có thể viết 
như sau 

d’F=0 với “FP? = STE. 
hay 

OB 


V-B=0 a VxE=-—. 30 
va T (30) 


* Phuong trinh dau có thé viét duói dang các thành phân nhu sau 


dF = ƒ tạ = (pc, j)Mạ = (Poyc, PoYY) Mo hay 
0 -E,/c -E,/c -E,/c 
E,/c 0 -B, B, Ì- : 
Ede B 0 A Abe. E 
Bir -B, B 0 


x 


(ð,/c, 4.95.9.) 


Trang 92 


Xem 41 


80 2 MO TẢ SU TIẾN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


Phương trình trường thứ 2* biểu diễn sự vắng mat của nguồn bằng tensor trường đối 
ngẫu * F. Nói cách khác, 


> Trong thiên nhiên không có tu tích, tức là không có đơn cực tü. 


Từ trường không có nguồn. Phương trình trường 2 cũng nói rõ việc cắt một nam châm 
có 2 cực, dù bằng cách nào đi nữa, thì ta luôn luôn tạo ra các mảnh có 2 cực. 

Vì không có tù tích nên các từ trường tuyến không có bắt đấu và kết thúc; các từ trường 
tuyến không do điện tích sinh ra nên moi từ trường tuyến đều không có bắt đầu và kết 
thúc. Trường tuyến liên tục bên trong nam châm. Tính chất này nếu phát biểu theo kiểu 
toán học là ro thông xuyên qua một mặt kín S - như mặt cầu hay hình hộp - luôn luôn 
bang 0: Í BdA = 0. Nói cách khác, mọi trường tuyến đi vào một thể tích kin thi cũng 
đi ra khỏi nó.** Không có từ thông chỉ đi ra khỏi một thể tích kín. Phát biểu này thường 
được gọi là dinh luật” Gauss trong từ hoc. 

Ngoài ra phương trình 2 còn có thể phát biểu như sau 


> Su biến thiên của tu trường sinh ra điện trường. 


Hiệu ứng này được ứng dụng trong cuộn thứ cấp của biến thế và trong dynamo. Tích 
vector trong phương trình này hàm ý rằng điện trường tạo ra bằng cách này - còn được 
gọi là frường điện động - không có điểm bắt đầu và kết thúc. Trường tuyến điện động 
có thể chạy theo vòng tròn: trong thực tế chúng chạy dọc theo mạch điện. Tóm lại, điện 
trường có thể có xoáy (giống từ trường) nhưng chỉ có khi từ trường biến thiên. Dấu trừ 
để năng lượng chắc chắn bảo toàn (tai sao?) và diéu này có tên đặc biệt: quy tắc Lenz. 

Trong thực tế, phương trình Maxwell 2 luôn luôn đi với phương trình 1. Bạn có biết 
tại sao không? 


* Phương trình Maxwell 2 có thể viết dưới dạng các thành phần như sau 


d„"F'”=0 hay 
0 -B, -B, <2 


y 
B 0 E,/c =E,le 


| a Bite 0 Sie | OONO Bay 
B, E,le -E,/c 0 
c9 ,F„=0 hay 
d E +d, Fp, +ô,F„ =0. (31) 


Ta cũng nên chú ý rang tensor đối ngẫu * F là kết quả của tensor trường F khi ta thay thế E/c bằng B va B 
bằng - E/c. Đây là phép biến đổi đối ngẫu. Dưới đây ta sẽ nói rõ hơn về tính đối ngẫu nay. 

** Trái với những điều người ta thường nói và viết trong sách vật lý, một cách tổng quát, từ trường tuyến 
không phải là các đường đóng; chúng không phải là các vòng tròn hay các đường xoáy tròn. Từ trường tuyến 
chỉ đóng trong trường hợp dây dẫn điện thẳng; chúng không đóng trong trường hợp dòng điện tròn hay 
cuộn dây. Trong thực tế, từ trường tuyến thường bắt đầu và kết thúc ở vô cực. Từ trường tuyén là một công 
cụ toán học, chúng không cung cấp một mô tả hoàn toàn hữu dụng về từ trường. Ta có thể mô tả tù trường 
tốt nhất bằng írường vector. 


Xem 39 


MO TA SU TIEN HOA CUA DIEN TU TRUÖNG 81 


TÍNH DUNG DAN VA BẢN CHAT CUA CAC PHƯƠNG TRINH TRƯỜNG MAXWELL 


Nhu ta da thay 6 trén phuong trinh tién hoa Lorentz 


mb = qFu 
hay 
dE/dt =qEv va dp/dt=q(E+vxB) (32) 


mô tả cách điện tích chuyển động cùng với chuyển động của trường. Hợp với phương 
trình tiến hoá của Lorentz, hai phương trình tiến hoá của Maxwell (28) và (30) mô tả 
mợi hiện tượng điện từ xảy ra đối với các vật có kích cỡ thông thường, từ mobile phone, 
accu xe hơi cho tới máy tính, laser, sấm sét, toàn đồ và cầu vồng. Nói cách khác, đối với 
đời sống hằng ngày thì sự mô tả này đã đầy đủ. Nó chỉ chưa bao gồm các hiệu ứng lượng 
tử và các hiệu ứng của không-thời gian cong. 

Các phương trình Maxwell hình như khá phức tạp. Nhưng ta đừng quên rằng chúng 
chỉ chứa 4 ý tưởng cơ bản. 

1. Điện tích tuân theo định luật Coulomb. 

2. Điện tích chuyển động chậm hơn ánh sáng. 

3. Điện tích được bảo toàn. 

4. Không có từ tích. 

Nếu ta muốn nói thật đơn giản thì các phương trình Maxwell là dạng tương đối tính của 
định luật Coulomb. That vậy, như ta đã thấy trước kia, các phương trình Maxwell chỉ 
là kết quả của định luật bảo toàn điện tích. 

Cho tới ngày nay các phương trình này vẫn còn nguyên nét quyến rũ. Chúng có rất 
nhiều ứng dụng, từ kỹ nghệ cho tới Y học cứu sinh, từ đổ chơi và Âm nhạc cho tới Khoa 
học vật liệu, nghiên cứu sự dung hợp hạt nhân và Thiên văn học. Vận tải, viễn thông, 
máy tính, điện tử, phần lớn các công việc, nhân sinh và thực tế thì mọi niềm hỉ lạc đều 
phụ thuộc vào điện và từ. Từ năm 1899, sau khi Heinrich Hertz chuyển các phương trình 
Maxwell sang dạng tân kỳ, ông đã nói và viết: 


Man kann diese wunderbare Theorie nicht studieren, ohne bisweilen die 
Empfindung haben, als wohne den mathematischen Formeln selbständiges 
Leben und eigener Verstand inne, als seien dieselben klũger als wir, klũger 
sogar als ihre Erfinder, als gäben sie mehr heraus, als seinerzeit in sie 
hineingelegt wurde. * 


Khi Ludwig Boltzmann viết quyển sách về Điện từ hoc của ông năm 1893, ông đã thêm 
câu châm ngôn văn hoa sau đây vào đầu chương các phương trình Maxwell: 


War es ein Gott der diese Zeichen schrieb, 
Die mit geheimnisvoll verborgnen Trieb 
Die Kräfte der Natur um mich enthüllen 


* Người ta không thể nghiên cứu lý thuyết kỳ diệu nay mà không có những lúc cảm thấy rang các công 
thức toán học này có một đời sống độc lập và sự thông thái của riêng chúng, chúng thông minh hơn chúng 
ta, hơn cả người khám phá ra chúng và cho ta nhiều hơn công sức mà ta đã bỏ ra để tìm được chúng: 


Xem 42 


Cau dé 76 s 
Xem 43 


82 2 MO TẢ SU TIẾN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 





m, q m, q 
O © 
~=—————— — 
vV V 
† } > 


khoang cach N 
Qang HINH 45 Các dién tích sau va cham. 


Und mir das Herz mit stiller Freud erfüllen?* 


Thật vậy, các công thức Maxwell đã giữ được nét quyến rũ của chúng. Mỗi năm người 
ta vẫn còn tìm và phát triển được các ứng dụng mới trên thế giới. 

Cuộc phiêu lưu này sẽ không khám phá nhiều ứng dụng của các phương trình trường. 
Ta tạm gác chúng sang một bên và tiếp tục hướng tới mục tiêu tìm hiểu mối liên hệ giữa 
điện từ trường, chuyển động thông thường và chuyển động của ánh sáng. Đúng ra điện 
từ trường có một tính chất quan trọng mà ta đã dé cập ngay từ đầu: trường có thể chuyển 
động. Đặc biệt, trường có thể mang năng lượng, động lượng và moment động lượng. 


SỰ VA CHẠM CỦA CÁC ĐIỆN TÍCH 


Điện từ trường chuyển động. Có một thí nghiệm đơn giản để minh giải ý nghĩa của điều 
này: khi 2 điện tích va chạm thì tổng động lượng của chúng không bảo toàn. 

Hãy tưởng tượng có 2 điện tích giống nhau, vừa va chạm và đang rời xa nhau. Điều 
này được minh hoa trong Hình 45. Giả sử 2 khối lượng đều lớn nên gia tốc do điện lực 
sẽ nhỏ. Đối với quan sát viên ở khối tâm của cả 2, mỗi hạt sẽ có gia tốc do điện trường 
của hat kia. Điện trường E này được tính theo công thức Heaviside 


S q(l =" fc) 


E 
Ane r? 


(33) 


Nói cách khác, tổng động lượng của cả hệ = 0. 

Xét một quan sát viên thứ 2, chuyển động đối với quan sát viên 1 với vận tốc v, sao 
cho vận tốc của điện tích 1 đứng yên. Biểu thức (33) cho ta 2 giá trị khác nhau của điện 
trường, mỗi giá trị ứng với vị trí của mỗi hạt. Nói cách khác, hệ 2 hạt này không phải là 
hệ quy chiếu quán tính như ta mong đợi; đối với quan sát viên này động lượng không 
bảo toàn. Phần động lượng thiếu này tuy nhỏ nhưng đã đi đâu? 

Hiệu ứng khác thường này đầu tiên được xem là định lý Van Dam và Wigner. Họ đã 
chứng minh rằng, đối với một hệ các hạt ở xa tương tác với nhau, năng-động lượng toàn 
phần của các hạt không bảo toàn trong mọi hệ quy chiếu quán tính. 

Động lượng toàn phần của một hệ chỉ bảo toàn khi 


* ‘Có phải Chúa là người đã viết ra những dấu hiệu này / để xua tan đi những điều bí mật bị ẩn giấu / phơi 
bày các lực của thiên nhiên quanh tôi / làm tim tôi tràn ngập niềm hi lạc lặng thâm?” Boltzmann đã diễn 
giải 4 dòng trong tác phẩm Faust của Goethe thành 4 dòng này. 


Trang 120 


Câu đố 77 s 


Xem 1, Xem 24 


MÔ TẢ SỰ TIẾN HOÁ CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 83 


> Điện từ trường cũng có động lượng 


Tóm lại, động lượng trong thí nghiệm thì bảo toàn nhưng một ít động lượng thì bị trường 
mang đi. Giá trị chính xác phụ thuộc vào quan sát viên. 

Như vậy 2 điện tích va chạm chứng tỏ rằng điện từ trường có động lượng. Nếu chúng 
có động lượng thì chúng có thể đánh bật các vật và ngược lại. Như ta sẽ chứng minh 
dưới đây, ánh sáng cũng là điện từ trường nên ta có thể làm cho các vật chuyển động 
bằng cách chiếu ánh sáng lên chúng. Ta còn có thể treo một vật lơ lửng trong không khí 
bằng cách chiếu ánh sáng vào chúng từ dưới lên. Cả hai tiên đoán này đều đúng và ta sẽ 
trình bày một số thí nghiệm ngay sau đây. 

Ta có thể kết luận rằng bất kỳ trường nào tương tác được với các hạt thì phải có năng 
lượng và động lượng vì lập luận này áp dụng cho mọi trường hợp. Đặc biệt, nó áp dụng 
được cho tương tác hạt nhân. Thật vậy, trong phần lượng tử ta sẽ tìm ra một kết quả bổ 
sung: mọi trường đều được tạo thành từ các hạt. Như vậy trường sẽ phải có năng lượng 
và động lượng. Tóm lại, kết luận điện từ trường chuyển động vì chúng có năng lượng và 
động lượng là một điều hợp lý. 


TIẾP xtc LA Gi? 


Qua việc tim hiểu sự va cham cùng với kết qua vật chất gồm các hạt mang điện cho phép 
ta kết luận 


> Sự tiếp xúc thông thường là sự trao đổi trường điện từ. 
Đặc biệt, ta biết rằng trong đời sống hằng ngày không có tiếp xúc thật. 
> Trong sự tiếp xúc thông thường, không có sự dung chạm thực sự nào cả. 


Ta phải quên đi điều mơ mộng đã định hướng cho các nhà tư tưởng trong nhiều thế kỷ 
qua: thế giới này không có tính máy móc. Mọi quá trình quanh ta đều là quá trình điện 
hay hấp dẫn 


TRƯỜNG CHUẨN - THẾ VECTOR ĐIỆN TỪ 
+ 

Việc nghiên cứu các trường chuyển động được gọi là Lý thuyết trường va Điện động 
lực học là một thí dụ đầu tiên. (Các thí dụ cổ điển khác là Động lực học lưu chất; điện từ 
trường chuyển động và lưu chất chuyển động rất giống nhau về mặt toán học.) Lý thuyết 
trường là một chủ dé hấp dẫn; trường tuyến, đường đẳng thế và đường xoáy là một số 
khái niệm được giới thiệu trong phần này. Sự mê hoặc của chúng rất manh.** Tuy nhiên 
trong hành trình lên đỉnh ta chỉ tập trung vào chuyển động. 


* Phần này có thể bỏ qua trong lần đọc đầu tiên. 

** Đối với trường tĩnh thì mối liên hệ giữa trường tuyến và các mặt (đẳng) thế là gì? Một trường tuyến 
có cắt ngang mặt đẳng thế 2 lần không? Dé tìm hiểu kỹ hơn về chủ dé này ta có thể xem quyển sách giáo 
khoa miễn phí của Bo THIDé, Electromagnetic Field Theory, trên trang www.plasma.uu.se/CED/Book. Và 
đĩ nhiên hãy đọc quyển sách bằng tiếng Anh của Schwinger và Jackson. 


84 2 MÔ TẢ SỰ TIẾN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


dòng điện dòng điện 

nam 
châm 
thế vector 








HÌNH 46 Thế Vector đối với một số trường hợp đặc biệt. 


Ta đã biết rằng trường buộc chúng ta phải mở rộng khái niệm chuyển động. Chuyển 
động không chỉ là sự thay đổi trạng thái của một vật và của không-thời gian mà còn là su 
thay đổi trạng thái của trường. Do đó ta cần một sự mô tả day đủ và chính xác về trạng 
thái của chúng. 

Thí nghiệm sử dụng hổ phách và nam châm đã cho ta thấy rằng điện tử trường có 
năng lượng và động lượng. Trường có thể truyền năng lượng và động lượng cho hạt. Thí 
nghiệm với động cơ đã cho ta thấy vật có thể thêm năng lượng và động lượng cho trường. 
Do đó ta cần định nghĩa một hàm trạng thái cho phép ta xác định năng lượng và động 
lượng của điện trường và từ trường. Và vì điện trường và từ trường có truyền tải năng 
lượng, chuyển động của chúng phải tuân theo giới hạn tốc độ của thiên nhiên. 

Hertz và Heaviside đã định nghĩa hàm trạng thái của trường qua 2 bước tiêu chuẩn. 
Bước 1 là định nghĩa vector tử thế, mô tả động lượng mà trường cung cấp cho mỗi đơn 

Xem 44 vị điện tích: 
A==. (34) 
q 


Khi một điện tích chuyển động xuyên qua 1 từ thé A(x), động lượng của nó thay đổi di 
một lượng qA4; độ biến thiên bằng hiệu 2 điện thế ở điểm đầu và điểm cuối nhân cho 
điện tích. Theo định nghĩa này thế vector có tính chất 


B=VxA=curA (35) 


nói khác di từ trường là curl của từ thé. Trong nhiều ngôn ngữ khác curl con được gọi 
la rotation viết tắt là rot. Dé thấy rõ curl hay rot là gì, hãy tưởng tượng các vector trường 
là vector vận tốc trong không khí đang chảy. Bây giờ đặt một bánh guồng tí hon tại một 
điểm như trong Hình 47. Nếu nó quay thi curl khác 0. Tốc độ quay của bánh guồng cực 
đại đối với một số hướng của trục quay; tốc độ cực đại này xác định độ lớn và hướng 
của curl tại điểm đó. (Ở đây ta dùng quy tắc bàn tay phải). Thí dụ như curl của vận tốc 
quay của vật rắn tại mọi điểm là 2w hay 2 lần vận tốc góc. 


MO TẢ SỰ TIẾN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 8s 









các trường tuyến được 
xem như dòng nước 


bánh guöng 


HINH 47 Biểu diễn curl của một trường vector. Hãy tưởng tượng trường là không khí dang 
chảy và hãy kiểm tra xem bánh guồng có quay hay không; nếu có, curl địa phương là khác 0. 
Hướng của curl là hướng trục quay cho vận tốc quay lớn nhất. 


Xem 45 Thế vector đối với một dòng điện thẳng song song với dòng điện; nó có độ lớn là 
I 
A(r) = Di In = , (36) 
An re 


phụ thuộc vào khoảng cách r tới dong điện va hang số tích phan rp. Biểu thức nay được 
minh hoạ trong Hình 46, cho ta thấy phương thức mà dòng điện tạo ra động lượng trong 
(điện) từ trường quanh nó. Trong trường hợp solenoid, thế vector quay tròn quanh 


solenoid. Độ lớn là 


is -21 À (37) 


trong đó © là từ thông trong solenoid. Một cách tổng quát, ta thấy rang thế vector bi 
điện tích chuyển động kéo theo. Tác dụng kéo theo giảm đi khi khoảng cách tăng lên. 
Điều này phù hợp với hình ảnh của thế vector là động lượng của điện từ trường. 

Tính chất của thế vector quanh điện tích làm ta nhớ lại cách mà mật ong bị muỗng 
di chuyển trong nó kéo theo. Trong cả 2 trường hợp tác dụng kéo theo đều giảm theo 
khoảng cách. Tuy vậy, thế vector khác với mật ong, không tạo ra ma sát làm chậm chuyển 
động của điện tích. Như vậy thế vector hành xử giống như chất lỏng không ma sát. 

Bên trong solenoid là từ trường đều nên ta tìm được thế vector là 


Ae 3B Me (38) 


Trong trường hợp nay, từ thé sẽ tăng lên khi khoảng cach đến gốc tăng lén.* Trong tam 
của solenoid, thế bằng 0. Sự tương tự mật ong bị kéo theo cũng cho cùng một tính chất 
như vậy. 

Tuy nhiên có một vướng mắc ở đây. Từ thế không đơn trị. Nếu A(x) là thế vector thì 


* Điều này chỉ có thể xảy ra khi trường không đổi; vì mọi trường đều giảm khi khoảng cách tăng - vì năng 
lượng của trường luôn luôn hữu hạn - nên thế vector giảm khi khoảng cách tăng. 


Xem 44 


Xem 44 


86 2 MO TẢ SỰ TIẾN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


thế vector ở điểm khác sẽ là 
A'(x) = A(x)+ VA, (39) 


trong đó A(t, x) là một ham vô hướng, cüng là thế vector tai vi trí đó. (Dù vay từ trường 
B vẫn không đổi). Bạn có thể khẳng định rằng động lượng (tuyệt đối) tương ứng cũng 
thay đổi hay không? Sự nhập nhằng không tránh khỏi này, được gọi là sự bất biến chuẩn 
hay tính đối xứng chuẩn, là một tính chất quan trọng của điện từ trường. 

Không chỉ động lượng mà năng lượng của trường điện từ cũng không được xác định 
một cách rõ ràng. Thật vậy, bước thứ 2 trong việc đặc tả một trạng thái của điện từ trường 
là xác định điện thế tức là năng lượng U tính cho mỗi don vị điện tích: 


@=— (40) 
4 


Nói cách khác, điện thé g(x) tại điểm x là năng lượng cần thiết để di chuyển 1 don vị 
điện tích tới điểm x từ một điểm có thế bằng 0. Như vậy thế năng bằng qọ. Từ định 
nghĩa này, điện trường E chỉ là độ biến thiên của điện thế theo vị trí được hiệu chỉnh 
bằng sự biến thiên động lượng theo thời gian, tức là 


Hoyos 


A, 41 
3 (41) 


Di nhiên là ta được tự do trong việc lựa chọn định nghĩa điện thế. Nếu g(x) là một điện 
thế thì 


Om Om =A (42) 


cũng là ham thế tai vị tri đó. Sự tự do này là sự tổng quát hoa định nghĩa năng lượng sai 
biệt một hằng số. Tuy vậy, điện trường E giống nhau đối với mọi điện thế. 

Để thấy rằng điện thế thực sự là năng lượng và động lượng của điện trường, ta cũng 
nên lưu ý rằng đối với điện tích chuyển động ta có 


d/l 3 d 
- z- lo 
gi (zm +40) = Seen 
a (mv + qA) = -Vq (p - vA), (43) 


chứng tỏ rang sự thay đổi của năng lượng và động lượng tổng quát của 1 hạt (bên vế trái) 
bắt nguồn từ sự thay đổi năng lượng và động lượng của điện từ trường (bên vế phai).* 

Viết dưới dạng vector 4 chiều tương đối tính, năng lượng và động lượng của trường 
xuất hiện trong cùng 1 đại lượng. Hàm trạng thái của điện từ trường trở thành 


A" = (p/c, A) (44) 


* Mối liên hệ này cũng cho thấy ly do biểu thức P“ - qA“ thường xuyên xuất hiện trong công thức; thật vay, 
nó có vai trò quan trọng trong Thuyết lượng tử của 1 hạt trong điện từ trường. 


Xem 46 


MO TẢ SU TIEN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 87 


và được gọi là dien thế 4 chiéu. Dễ dang thấy rang su mô tả trường đã day đủ vi ta có 
F=dA hay FY =d"AY-0"A" (và Fy =0,Ay-0,A,), — (45) 


hay điện từ trường F được xác định hoàn toàn nhờ điện thé 4 chiều A.* Nhung như ta 
vừa dé cập, điện thé 4 chiêu không đơn trị. Thật vậy, một điện thé 4 chiều A’ khác liên 
hệ với A qua phép biến đổi chuẩn 


A'f=A“+ðˆA (46) 


trong đó A = A(t, x) là một trường vô hướng được chọn tuỳ ý. Trường mới A’ sẽ dẫn 
tới điện từ trường, gia tốc và sự tiến hoá tuong tu. Điện thé 4 chiều A là một sự mô tả 
mở rộng một tình trạng khi có nhiều lựa chọn chuẩn khác nhau tương ứng với củng một 
trạng thái vật ly.** Do đó ta phải kiểm tra mọi kết quả đo được xem có độc lập với phép 
biến đổi chuẩn hay không, tức là mọi biến động lực có phải là đại lượng bất biến đối với 
chuẩn hay không. Nhìn chung các đại lượng bất biến chuẩn, các trường F và "E như ta 
vừa thấy, là các đại lượng cổ điển. Cũng nên nói thêm rằng nhiều nhà vật lý lý thuyết sử 
dụng thuật ngữ điện từ trường” để chỉ đại lượng FY” lẫn A“. 

Có một hình ảnh đơn giản, bắt nguồn từ Maxwell, giúp ta vượt qua khó khăn về khái 
niệm thế vector này. Hoá ra là tích phân trên đường cong kín của A, thì bất biến chuẩn 
vì 


A"dx, = D(A" + OË Ada, = © A“dx„. (47) 
H H H 


Nói cach khác, nếu ta hình dung thé vector là một đại lượng cho phép ta kết hợp một số 
với một vòng tròn nhỏ tại mỗi điểm trong không gian thì ta sẽ có một hình ảnh rõ ràng 
về bất biến chuẩn của thế vector.*** 

Đến đây ta đã định nghĩa hàm trạng thái mô tả năng lượng và động lượng của điện 
từ trường. Ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi điện từ trường chuyển động. 


LAGRANGIAN CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 
xxxx 


Thay vì sử dụng trường và phương trình Lorentz, ta còn có thể sử dụng Lagrangian 
để mô tả chuyển động của điện tích và điện trường liên hệ. Ta có thể dễ dàng thấy rằng 
tác dụng Segp đối với 1 hạt trong Điện động lực học cổ điển có thể được định nghĩa bằng 


* Mối liên hệ giữa A „ và A", giống như mọi vector 4 chiều khác đã được dé cập trước kia; bạn có thể nhắc 
lại không? 

** Việc lựa chọn hàm A thường được gọi là la chọn 1 chuẩn; điện thế 4 chiều A còn được gọi là truöng 
chuẩn. Những thuật ngữ kỳ lạ này xuất phát từ những nguyên do lịch sử và hiện nay thì trở nên phổ biến 
trong vật lý. 

*** Trong phần Thuyết lượng tử ta sẽ thấy rằng hàm mũ của biểu thức này cụ thể là exp(iq $ A„dx“)/ħ, 
thường được gọi là thửa sõ phase, có thể quan sát trực tiếp trong các thí nghiệm. 

**** Phần này có thể bỏ qua trong lần đọc đầu tiên. 


Quyén I, trang 254 


Xem 48 


88 2 MO TẢ SỰ TIẾN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


phương trình sau * 


khi viết dưới dạng chỉ số sẽ trở thành 








1 v . 4 
ZF FY” + jA") dfx, (49) 


co dx% (s) dx„(s) 
Scep = "me [ was ds SÉ | ( 


hay duöi dang vector 3 chiéu 


Sup ee | dee [ara ~ gg) dtdV + | (Se = pl dfdV. 60) 
Uo 


Điều mới ở đây la độ biến đổi - hay tac dụng - bat nguồn từ điện từ trường. Độ biến 
đổi thuần tuý của trường là số hạng F A^» F và độ biến đổi do tương tác với vật chất là số 
hạng jAA. 

Như thường lệ, nguyên lý tác dụng cực tiểu phát biểu rằng sự thay đổi trong một hệ 
luôn luôn nhỏ nhất. Tác dụng Segp sẽ dẫn tới phương trình tiến hoá nếu tác dụng ở 
trang thái dừng khi độ biến thiên của vị trí ô và độ biến thiên của trường 6’ dần tới 0 ở 
vô cực. Nói cách khác, điều kiện đó là 


ô§=0 khi x,=x,+6, và Au= Au,+ô, y 


u 
mién là dx,,(9) +0 khi |9| — œ 
va ôA „(x,) >0 khi |xy| co. (51) 


Tương tự như trong Cơ học, bằng cách sử dụng phương pháp biến phân cho 2 biến A 
và x, ta tìm được các phương trình tiến hoá đối với vị trí của hạt và trường 


b = IB u” , aP =j’ > và £?59,F„=0, (52) 
ma ta da biét: chúng là hê thúc Lorentz va 2 phuong trinh truòng. Di nhiên chúng tuong 
đương với nguyên lý biến phân dựa trên Scgp. Cả 2 cách mô tả đều phải bổ sung bằng 
cách đặc tả các diéu kiện ban đầu đối với các hạt và trường cũng như các diéu kiện biên 
đối với trường. Ta cần các đạo hàm bậc 1 và bậc 0 của vị trí của hạt và đạo hàm bậc 0 đối 
với điện từ trường. 

Mọi điều thuộc về Điện động lực học cổ điển đều có thể mô tả và hiểu được nhờ 
Lagrangian (48). Trong phần còn lại của cuộc hành trình khám phá Điện động lực học 
ta sẽ xem xét một số chủ đề đặc biệt trong lĩnh vực bao la này. 


* Tích được mô tả bang ký hiệu A “mũ; và toán tử đối ngẫu + có một ý nghĩa toán học chính xác. Khái niệm 
nền tảng là dang (toán học), sẽ mang ta đi khỏi cuộc hành trình này quá xa. 


Quyén II, trang 200 


MO TA SU TIEN HOA CUA DIEN TU TRUÖNG 89 


TENSOR NANG-DONG LƯỢNG VA TÍNH ĐỐI XUNG CUA CHUYỂN DONG CUA 
CHUNG 


Ta đã biết trong Cơ học cổ điển rang ta có thể định nghĩa năng lượng và động lượng 
bằng cách sử dụng định lý Noether. Đặc biệt cả 2 định nghĩa và sự bảo toàn năng lượng 
và động lượng đều xuất phát từ tính đối xứng Lorentz của Lagrangian. Thí dụ như ta 
nhận thấy rằng các hạt tương đối tính có một vector năng-động lượng. Tại vị trí của hạt, 
nó mô tả năng lượng và động lượng. 

Vì điện từ trường là một thực thể không định xứ giống như chất điểm mà là một 
thực thể linh hoạt nên việc mô tả nó một cách day đủ khá phức tạp. Dé làm việc này, 
ta cần biết dong năng lượng va động lượng tại một điểm trong không gian, riêng cho 
từng hướng. Điều này khiến cho ta cần dùng fensor năng-động lượng T để mô tả điện từ 
trường. 

Điện trường * điện tích = lực tác dụng lên nó hay nói một cách tương đương, động 
lượng của nó, tăng theo thời gian. Sự tổng quát hoá đối với toàn bộ điện từ trường F và 
vector công suất-lực (hay vector lực 4 chiều) K là 


Ve pV _ uv 
F” ja = KY = 0,T : (53) 


Phuong trinh ngan gon này có thé suy ra tü Lagrangian, chúa khá nhiéu thông tin. Dac 
biệt, nó biểu diễn moi sự thay đổi nang lượng của trường là tổng của nang lượng phat 
xạ (thông qua dòng năng lượng được mô tả bang vector Poynting S) va độ biến thiên 
động năng của điện tích. Phương trình này cũng có một biểu diễn tương tự đối với động 
lượng của điện từ trường. 

Phần chỉ tiết của tensor năng-động lượng T là 





mật độ mật độ 
TH _ năng lượng dòng năng lượng |động lượng 
u mật độ mật độ 
dòng năng lượng |động lượng dòng động lượng 
(€)E* + B”/ạ)/2 eạcE x B 





_ “ = GAN Sot —& EE; — B;B;/UW (54) 
P ExB 1/26;;(egE” + B/W) 


trong đó S = Ex B/u, là vector Poynting mô ta mật độ dòng năng lượng của điện từ 
trường. Tensor năng-động lượng T tuân theo hệ thức liên tục: nó mô tả một đại lượng 
bảo toàn. 

Ta có thể tóm tắt lại rằng trong thiên nhiên, năng lượng và động lượng được bảo toàn 
nếu ta tính đến năng lượng và động lượng của điện từ trường. Và tensor năng-động 
lượng lại chứng tỏ rằng Điện động lực học là một mô tả bất biến chuẩn: năng lượng và 
động lượng không phụ thuộc vào sự lựa chọn chuẩn. 

Tensor năng-động lượng, giống như Lagrangian, cho ta thấy rằng Điện động lực học 
bất biến qua phép nghịch đảo chuyển động. Nếu mọi điện tích thay đổi hướng chuyển 
động - trường hợp thường bị gọi nhầm là “phép nghịch đảo thời gian - chúng sẽ đi 
ngược lại con đường mà chúng đã đi qua. Mọi chuyển động bắt nguồn từ điện trường 
hay từ trường đều có thể xảy ra ngược lại. 


Câu dé 87 s 


Quyén I, trang 91 


Trang 89 


Cau dé 88 s 
Xem 47 


90 2 MÔ TA SỰ TIEN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


Mặt khác, đời sống hằng ngày cũng cho ta thấy nhiều hiệu ứng điện và từ không bất 
biến đối với thời gian như sự bẻ gãy một vật hay sự cháy bóng đèn tròn. Bạn có thể cho 
biết các điều này trùng hợp nhau ở chỗ nào không? 

Ta cũng nên nhớ rằng điện tích và khối lượng phá huỷ sự đối xứng của chân không 
như ta đã để cập trong Thuyết tương đối đặc biệt: chân không chỉ bất biến qua các phép 
biến đổi bảo giác. Đặc biệt, chỉ có chân không là bất biến qua phép nghịch đảo không 
gian r > 1/r. Các hệ vật lý khác đều không có tính đối xứng bảo giác. 

Tóm lại, chuyển động điện động lực, giống như mọi chuyển động khác mà ta đã gặp, 
có tính tất định, chậm hơn c, có tính thuận nghịch và bảo toàn. Điều này không lạ. Tuy 
nhiên có 2 tính đối xứng khác đáng được đề cập riêng. 


NĂNG LƯỢNG VA ĐỘNG LƯỢNG CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


Mọi thực thể chuyển động đều có năng lượng, động lượng và moment động lượng. Điều 
này cũng áp dụng cho điện từ trường. Thật vậy, ta có thể viết năng lượng foàn phän E 
của điện từ trường như sau 


nergy 


tr eae 
= — | “(E +c B‘) dV. 55 
very = an | 2E +) (55) 
Nang lượng có bậc 2 đối với trường. 

Với động lượng toàn phần p ta có 


PS am | soBxBdV, (56) 


Biểu thức dưới dấu tích phân là mat độ động lượng. Vector S = E x B/u,, được gọi là 
vector Poynting* và nó mô tả năng thông; nó là trường vector và có đơn vị là W/m’. 
Vector Poynting là mật độ động lượng chia cho c’; thật vậy, Thuyết tương đối đặc biệt 
hàm ý rằng động lượng và dòng năng lượng đối với điện từ trường liên hệ với nhau qua 
thừa số c”. Vector Poynting mô tả dòng năng lượng cho mỗi đơn vị diện tích và thời 
gian, nói cách khác, đó là công suất cho mỗi đơn vị diện tích. Như ta sẽ trình bày dưới 
đây, vector Poynting là một phần của tensor năng-động lượng. 

Bạn có thể tạo ra một sơ dä của trường vector Poynting của một dòng điện thẳng 
không? Và của một biến thế? 

Đối với moment động lượng toàn phần ta có 


1-2 [Ex A dV = 2 [rx (Ex B) av, (57) 
47 47 


trong đó A là từ thế vector. 

Tóm lại, điện từ trường có động lượng, moment động lượng và năng lượng, với giá 
trị xác định. Tuy nhiên, đối với trường hợp thông thường, giá trị thực rất nhỏ có thể bỏ 
qua, và bạn có thể tự kiểm tra điều này. 


* John Henry Poynting (b. 1852 Monton, d. 1914 Birmingham) đưa ra khái niệm này vào năm 1884. 
y Foynung 8 y 


Cau dé 90 s 


Quyén V, trang 258 


Quyén V, trang 27 


Câu dé 91 s 


MÔ TẢ SỰ TIẾN HOÁ CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 91 





HÌNH 48 Hình nào là hình phong cảnh gốc? (NOAA). 


GƯƠNG LA GÌ? THIÊN NHIÊN CÓ TÍNH BAT BIẾN CHAN LẺ KHONG? 


Ta sẽ nghiên cứu các tính chất lạ kỳ của gương nhiều lần trong cuộc hành trình này. Hãy 
bắt đầu với tính chất đơn giản nhất. Mọi người đều biết, bằng cách tô màu mỗi bàn tay 
bằng các màu khác nhau, gương không hoán đổi phải và trái cũng như trên và dưới; tuy 
vậy, gương thay đổi thú đối tính. Dung ra, nó làm điều đó bằng cách hoán đổi trước và 
sau. 

Điện động lực học cho ta thí dụ thứ 2: gương là một thiết bị hoán đổi từ cực bắc và 
nam nhưng không hoán đổi dấu của điện tích. Bạn có thể chứng minh điều này bằng 
một sơ đồ hay không? 

Nhưng có phải là ta luôn luôn phân biệt được trái và phải không? Điều này có vẻ dễ 
dang: bài học này khác với phiên bản sx aédq của nó cũng như nhiều vật khác chung 
quanh ta. Nhưng hãy lấy một phong cảnh đơn giản. Bạn có thể chỉ ra hình nào trong hai 
hình của Hình 48 là hình gốc không? 

Điều đáng ngạc nhiên là ta thực sự không thể phân biệt một hình chụp thiên nhiên 
gốc và ảnh qua gương của nó nếu nó không chứa những dấu vết của con người. Nói 
cách khác, thiên nhiên quanh ta ít nhiều gì đó có tính đối xứng trái-phải. Kết quả này 
phổ biến đến nỗi mọi trường hợp ngoại lệ đều đã được nghiên cứu rộng rãi. Thí dụ như 
sự chuyển động của hàm của các con bò khi nhai lại, sự tăng trưởng theo hình xoắn ốc 
của cây cỏ, như cây hoa bia, hướng xoắn của vỏ ốc sên hay sự queo trái của các con doi 
khi ra khỏi hang. Thí dụ nổi tiếng nhất là vị trí của tim. Cơ chế dẫn tới cách bố trí này 
vẫn còn được nghiên cứu. Các nghiên cứu gần đây đã khám phá ra rằng chuyển động có 
hướng của các tiêm mao của phôi, trong các vùng được gọi là node, có tinh bất đối xứng 
trái-phải. Ta sẽ tìm hiểu vấn đề này sau. 

Phần lớn cơ thể người có nhiều cơ bên tay phải đối với những người thuận tay phải, 
như Albert Einstein và Pablo Picasso, và bên trái tương ứng với những người thuận tay 
trái, như Charlie Chaplin và Peter Ustinov. Sự bất đối xứng nay phan ánh sự bất đối xứng 
của não bộ, được gọi là sự trắc hoá, rất quan trọng đối với bản chất của con người. 

Một sự bất đối xứng khác trong cơ thể người là xoáy tóc trên đầu; đa số có một xoáy 
và 80 % của trường hợp này là xoáy trái. Nhưng nhiều người có hơn một xoáy. Bạn có 
thể đặt tên cho tính bất đối xứng phụ này không? 

Sự đối xứng của thiên nhiên xuất hiện vì thiên nhiên thường được mô tả bằng trọng 
lực và như ta sẽ thấy, bằng tương tác điện từ. Cả 2 tương tác này đều có một tính chất 


Cau dé 92 s 


Xem 49 


Cau dé 93 s 


Trang 91 


Câu dé 94 s 


Quyén V, trang 269 


92 2 MO TẢ SỰ TIẾN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


quan trọng: việc đổi dấu toàn bộ các toa độ trong các phương trình của chúng không làm 
thay đổi các phương trình này. Điều này có nghĩa là một lời giải bất kỳ của các phương 
trình này đối với một hệ nào đó cũng có thể là lời giải đối với một ảnh gương của hệ. 
Như vậy thiên nhiên thường không phân biệt trái và phải. Thật vậy, có người thuận tay 
phải và có người thuận tay trái, có người tim nằm bên trái va có người tim nằm bên 
phải, v.v... 

Để tìm hiểu thêm về tính chất kỳ lạ này của thiên nhiên ta thử làm thí nghiệm sau: 
hãy tưởng tượng bạn đang trao đổi các thông điệp vô tuyến với một người Hoả tỉnh; bạn 
có thể giải thích cho anh ta trái phải là gì sao cho khi gặp nhau, hai người đang nói về 
cùng một điều hay không? 

That ra tinh đối xứng gương trong thiên nhiên - còn được gọi là tinh bất biến chan lẻ 
- có ý nghĩa sâu sắc đến nỗi phần lớn động vật không thể phân biệt trái phải theo nghĩa 
này. Da số phan ứng với các kích thích gương bằng các dap ứng gương. Rất khó để dạy 
cho chúng phản ứng theo kiểu khác và đối với động vật hữu nhũ thì hầu như không thể. 
Nhiều thí nghiệm được thực hiện trong lĩnh vực này cho kết quả là động vật có hệ thần 
kinh đối xứng và có thể chỉ có con người mới có sự trac hoá, tức là có tay thuận và công 
dụng của phần não trái và phải khác nhau. 

Tóm tắt phần lạc đề này, ta thấy Điện động lực học cổ điển có tính đối xứng trái-phải 
hay bất biến chan lẻ. Bạn có thể chứng minh điều này bang Lagrangian không? 

Tại sao kim loại cung cấp cho ta các tấm gương tốt? Kim loại là vật hấp thu ánh sáng 
mạnh. Vật hấp thu mạnh có vẻ sáng kim loại. Điều này đúng với kim loại nếu chúng đủ 
dày nhưng cũng đúng đối với các tinh thể thuốc nhuộm hay mực. Vật liệu hấp thu mạnh 
bước sóng ánh sáng nào thì cũng phản xạ mạnh bước sóng ánh sáng đó. Nguyên nhân 
hấp thu mạnh của kim loại là các electron ở bên trong nó; chúng có thể chuyển động 
gần như tự do và như vậy hấp thu phần lớn các tan số ánh sáng khả kiến; điều nay gây 
ra các sóng phù du trong vật liệu và sóng phản xạ mạnh. Sóng phản xạ xuất hiện ngay 
khi độ dài hấp thu nhỏ cỡ 1 bước sóng. Đó là lý do mà cà phê đậm, trà đặc và hơi kim 
loại kiểm đậm đặc có tác dụng như gương. (Tuy vậy, phản xạ mạnh có khi cũng không 
cần hấp thu mạnh, như điện môi nhiều lớp có ở khắp nơi chẳng hạn.) 

Đây là một câu đố: một gương cầu lõm cho một ảnh ngược chiều; gương phẳng cũng 
vậy nếu nó được gấp một phần theo phương nằm ngang. Điều gi sẽ xảy ra nếu ta quay 
gương này quanh đường ngắm? 


SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐIỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG LÀ GÌ? 


Câu trả lời tiêu chuẩn rõ ràng là điện trường có nguồn còn từ trường thì không; kết quả 
là các hiệu ứng tương đối tính của từ trường chỉ quan trọng khi vận tốc của điện tích 
lớn hay khi điện trường bị loại bỏ. 

Trong những trường hợp có liên quan tới vật chất ta có thể phân biệt được trường và 
nguồn của chúng. Cho tới hôm nay, người ta chưa tìm thấy hạt nào có từ tích, tức là don 
cực tu, mặc dù nó có mặt trong các mô hình đặc biệt trong vat ly hạt. Nếu tìm được, 
người ta phải sửa lại tác dụng (48) bằng cách thêm vào số hạng thứ tư, tên là mật độ 
dòng từ. Tuy nhiên, mặc dù đã nỗ lực nhưng người ta chưa phát hiện được những hạt 
như vậy. 

Trong không gian trống rỗng, không có vật chất, người ta có thể có một cái nhìn hoàn 
toàn khác. Trong không gian này điện trường và từ trường có thể xem như 2 mặt của 


Câu dé 95 s 


Xem 50 


Xem 39 


Xem 51 


MO TA SU TIEN HOA CUA DIEN TU TRUONG 93 


cùng một dai lượng vi một phép biến đổi như sau 


E-cB 
B > -E/c (58) 


được gọi là phép biến đổi đối ngẫu (dien từ), sé biến đổi mỗi phương trình trong chân 
không của Maxwell thành phương trình khác. Điều này cần có thêm dấu trừ. (Đúng ra 
có nhiều phép biến đổi như vậy; bạn có thể tìm ra chúng không?) Ngoài ra, phép biến 
đổi đối ngẫu biến đổi F thành "E Nói cách khác, trong không gian trống rỗng ta không 
thể phân biệt điện trường với từ trường. Đặc biệt, ta không thể nói một trường tuyến 
trong chân không là điện trường tuyến hay từ trường tuyến. 

Vật chất sẽ có tính đối xứng đối với phép đối ngẫu nếu từ tích, tức đơn cực từ, hiện 
hữu. Trong trường hợp đó phép biến đổi (58) có thể mở rộng thành 


CPe > Pm > Pm "CDe, (59) 


Trong một thời gian dai, người ta nghĩ rằng tinh đối ngẫu có thể được sử dung dé tìm ra 
lý thuyết thống nhất sau cùng của vật lý. Tuy nhiên hy vọng này đã tan biến. Lý do thất 
bại có thể bắt nguồn từ một sự kiện nhỏ nhưng đáng sợ: phép biến đổi đối ngẫu điện từ 
đổi dấu của Lagrangian, và như vậy là đổi dấu của tác dụng. Do đó, phép đối ngẫu điện 
từ không thực sự là một phép đối xứng của thiên nhiên và như vậy sẽ không giúp cho ta 
hiểu biết sâu xa hơn về các hiện tượng điện từ. 

Hơn nữa phép đối ngẫu là một phép đối xứng chỉ có giá trị trong không-thời gian 
Minkowski tức là trong không-thời gian 3 + 1 chiều. Về mặt toán học, phép đối ngẫu có 
liên hệ mật thiết với quaternion, với khả năng diễn dịch phép biến đổi Lorentz như phép 
quay trong không gian 3 + 1 chiều, và sau cùng nhưng không kém phần quan trọng, với 
khả năng xác định các cấu trúc toán học trơn khác với cấu trúc tiêu chuẩn trong không 
gian R*. Trong thời điểm hiện nay các mối liên hệ này còn là các diéu bí mật; chúng chi 
ra vai trò đặc biệt của không-thời gian 4 chiều trong thiên nhiên. Điều này sẽ trở nên rõ 
ràng hơn trong quyển sau cùng của cuộc hành trình. 


ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC CÓ THỂ KHÁC ĐI KHÔNG? 


Ta đã thấy Điện động lực học dựa trên 3 ý tưởng: bảo toàn điện tích, giới hạn tốc độ của 
điện tích và hệ thức bình phương nghịch đảo của Coulomb. Có ý nào sai hay cần chỉnh 
sửa không? 

Thí nghiệm cho ta thấy rằng ý tưởng cần chỉnh sửa là hệ thức Coulomb. Thật vậy, 
một tương tác như tương tác Coulomb (4) độc lập đối với vận tốc 3 chiều của 2 hạt đối 
với quan sát viên này lại phải phụ thuộc vận tốc 3 chiều đối với một quan sát viên quán 
tính khác.“ Tương tác đó cũng phải phụ thuộc vào vận tốc 4 chiều để thoả điều kiện 
trong Thuyết tương đối đặc biệt là gia tốc 4 chiều phải trực giao với vận tốc 4 chiều. 
Trường hợp đơn giản nhất là tương tác mà trong đó gia tốc 4 chiều tỷ lệ với vận tốc 4 
chiều. Cùng với điều kiện tương tác phải để cho khối lượng không đổi, ta sẽ tìm lại được 
Điện động lực học. Các tương tác khác không phù hợp với thực nghiệm. 

* Có thể suy ra điều này từ Thuyết tương đối đặc biệt, với lập luận ở Trang 54 hay từ công thức ở phần ghi 
chú của Trang 85 Quyển II. 


Xem 52 


Xem 52 


94 2 MÔ TẢ SU TIEN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


Đúng ra yêu cầu của phép đối xứng chuẩn và tính bất biến tương đối tính khiến cho 
ta không thể chỉnh sửa Điện động lực học. Tóm lại, hình như ta không thể có quy luật 
khác với 1/r” của tương tác cổ điển. 

Có lẽ chỉ có một chút sai lệch so với hệ thức Coulomb chăng? Sự phụ thuộc bình 
phương nghịch đảo dẫn tới việc khối lượng của ánh sáng và các hạt của ánh sáng 
(photon) bằng 0. Khối lượng này có thực sự bằng 0 không? Vấn đề này đã được nghiên 
cứu rất nhiều. Một photon có khối lượng sẽ kéo theo sự phụ thuộc vào bước sóng của 
tốc độ ánh sáng trong chân không, sự sai lệch với định luật bình phương nghịch đảo, 
sự sai lệch với định luật Ampère, sự hiện hữu của sóng điện từ dọc và nhiều hơn nữa. 
Người ta không tìm thấy bằng chứng nào cho các hiệu ứng này. Tổng hợp các nghiên cứu 
này cho ta thấy khối lượng photon nhỏ hơn 10°” kg hay có thể là 10 'Ở kg. Một số luận 
chứng không được công nhận nên giới hạn này thay đổi ít nhiều giữa các nhà nghiên 
cứu. 

Việc photon có khối lượng nhỏ khác 0 sẽ ít nhiều làm thay đổi Điện động lực học. Sự 
gồm thêm khối lượng nhỏ không tạo ra vấn dé gì đặc biệt va Lagrangian tương ứng còn 
gọi là Proca Lagrangian, đã được nghiên cứu cho mọi trường hợp. 

Nói một cách chặt chẽ, ta không thể nói là khối lượng photon bằng 0. Đặc biệt, một 
photon có bước sóng Compton bằng bán kính của vũ trụ khả kiến không khác với 
photon có khối lượng bằng 0 trong một thí nghiệm bất kỳ. Điều này dẫn tới giới hạn 
khối lượng của photon là 10°°° kg. Photon với khối lượng nhỏ như vậy không làm giảm 
giá trị của Điện động lực học của chúng ta. Ta nên nhớ là hiện nay giới hạn thực nghiệm 
vẫn còn lớn hơn nhiều. Trên nguyên tắc vẫn có thể xảy ra các điều đáng ngạc nhiên. 

Điều thú vị là việc khối lượng của photon khác 0 không xác nhận việc có đơn cực tù, 
vì tính đối xứng giữa điện trường và từ trường sẽ bị phá vỡ. Do đó, một mặt, ta phải xem 
trọng việc cố gắng cải thiện giới hạn khối lượng photon về mặt thực nghiệm, mặt khác, 
ta phải tìm hiểu xem giới hạn bắt nguồn từ kích thước vũ trụ này có liên quan gì tới vấn 
đề đó hay không. Ta vẫn chưa có câu trả lời. 

Tóm lại, việc tìm ra cách chỉnh sửa Điện động lực học để nó phù hợp với thực nghiệm 
rất khó nếu không nói là không thể được. Điện động lực học phải được chỉnh sửa toàn 
bộ. 


NAo BỘ: THÄCH THỨC GAI GÓC NHẤT CUA ĐIỆN ĐỘNG LỰC HOC 


Các nhà nghiên cứu Điện động lực học cổ điển vẫn còn phải đối diện với một vấn đề 
lý thuyết và thực nghiệm hấp dẫn: tìm hiểu các quá trình tư duy. Có 2 thách thức trong 
lĩnh vực này. Dau tiên, họ phải tìm ra các phương thức mô hình hoá quá trình tư duy. 
Thứ hai, kỹ thuật đo các dòng điện trong não phải được cải tiến. Trong cả hai lĩnh vực, 
các tiến bộ gần đây rất ngoạn mục. 

Các nghiên cứu quan trọng đã được tiến hành ở nhiều cấp độ mô hình hoá tư tưởng. 
Thí dụ như việc sử dụng phép chụp cắt lớp bằng máy tính, chụp PET và chụp ảnh MRI 
đã chứng tỏ rằng ta có thể đo được sự khác nhau giữa ý thức và vô thức: nó có một nền 
tảng sinh học. Tư duy có ý thức và không có ý thức xảy ra trong các vùng não khác nhau. 
Các quá trình tâm lý, như sự tic chế các ý nghĩ khó chịu, có thể quan sát được trong các 
ảnh scan não. Các nhà tạo mô hình các cơ chế hoạt động của não đã biết rằng các khái 
niệm khác nhau của tâm lý học là các mô tả của những quá trình vật lý thật. Các công 
trình nghiên cứu này hãy còn non trẻ nhưng day hứa hen. 


Trang 270 


Xem 53 


MO TA SU TIEN HOA CUA DIEN TU TRUONG 95 





HINH 49 Gõ chữ va chơi video tennis bằng tư tưởng (© Fraunhofer FIRST). 


Các mặt hoạt động đặc biệt của não như học tap, ký ức, nhận dang, định vị nguồn âm 
hay tạo bản đồ, sinh học thần kinh hiện đại và các thử nghiệm trên động vật cho phép 
ta tìm được các mô hình có thể sử dụng để cho ra các tiên đoán định lượng. 

Về mặt thực nghiệm, việc nghiên cứu các thiết bị chụp ảnh não từ có nhiều tiến bộ 
vượt bậc. Từ trường do các dòng điện não sinh ra nhỏ khoảng 10 fT, đòi hỏi các cảm 
biến phải ở nhiệt độ của helium lỏng đồng thời phải loại bỏ hết các tạp âm nền. Công 
việc quan trọng hàng đầu là cải tiến độ nhạy và độ phân giải của các hệ thống này. Cũng 
có nhiều tiến bộ về các mô hình điện toán và các giải thuật tính toán. 

Toàn bộ chương trình sẽ sớm hoàn thành trong tương lai, một thiết bị đo rất nhạy 
có thể phát hiện những điều xảy ra trong não và có thể suy diễn hay đọc” tư tưởng của 
người từ các số đo này. Đọc được tư tưởng có thể là việc phức tạp nhất trong tất cả các 
thử thách mà khoa học và công nghệ phải giải quyết. Rõ ràng là một kỳ công như vậy 
sẽ đòi hỏi các thiết bị phức tạp và đắt tiền, sao cho không có mối hiểm nguy nào được 
tạo ra do việc trục trặc kỹ thuật. Có lý do chính đáng để người ta tin rằng không thể đọc 
day đủ các ý nghĩ bang cách này, do không có sự định xứ của nhận thức bên trong não 
và do sự thay đổi của quá trình nhận thức từ người này sang người kia. Nhưng việc tìm 
hiểu và mô hình hoá não bộ sẽ là một công nghệ hữu ích trong nhiều phương diện của 
cuộc sống hằng ngày đặc biệt là đối với những người bất túc. 

Trên đường hướng tới việc đọc tư tưởng, người ta đã có những tiến bộ nhỏ nhưng 
thú vị. Bằng cách đội một cái mũ đầy các điểm tiếp xúc điện - giao điện não-mmáy tính 
- và nhìn vào một màn hình máy tính người ta có thể gõ các ký tự nhờ sử dụng năng 
lượng của tư tưởng. Một hệ như vậy được trình bày trong Hình 49. Người sử dụng điều 
khiển máy tính một cách đơn giản bằng cách tung tượng rằng anh ta dang quay mũi tên 
trên màn hình bằng tay phải. Các dòng điện não do quá trình tưởng tượng tạo ra được 
đọc và dịch thành lệnh của máy tính bằng thiết bị điện tử. Hệ thống này hoạt động dựa 
trên các giải thuật mạng thần kinh và chỉ cần 20 phút huấn luyện của một chuyên viên. 
Bằng cách này hệ thống cho phép một người bị liệt hoàn toàn có thể giao tiếp với một 
người khác. Hệ thống nhanh đến nỗi người ta có thể chơi ‘video tennis bằng nao’ trên 
màn hình máy tính. 

Người ta có thể gõ chữ bằng tư tưởng vì vùng não điều khiển tay ở gần xương sọ nên 
tín hiệu quay tay có thể được đọc lại với độ phân giải vừa đủ nhờ các điện cực trên nón. 
Các nhà nghiên cứu biết rằng giới hạn phân giải không cho phép đọc lệnh của một ngón 
tay đơn lẻ bằng cách này. Đối với công việc cần độ phân giải cao các điện cực vẫn phải 
cắm trong các vùng não thích hợp. Tuy vậy, hiện nay thời gian hoạt động của các điện 


Xem 54 


Cau dé 97 s 


Xem 55 


Cau dé 98 s 


Cau dé 99 s 


96 2 MO TẢ SỰ TIẾN HOA CUA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


cực như vậy chỉ có vài tháng nên giấc mơ điều khiển máy móc hay tứ chi nhân tạo bằng 
cách này vẫn chưa có triển vọng. 

Các nghiên cứu gần đây với giao diện não-máy tính cho ta thấy rằng trong tương lai 
không xa máy tính có thể đọc các số bí mật như PIN của credit card mà một người đang 
nghĩ trong đầu. Các thập niên tới chắc chắn sẽ cho nhiều kết quả nghiên cứu hơn. 


CÁC CÂU ĐỐ VUI VÀ LẠ VỀ ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC 


Không chỉ có động vật mà thực vật cũng có thể cảm nhận điện trường và từ trường. Ít 
nhất là về từ trường, các cảm biến của chúng hình như cũng sử dụng các cơ chế rất giống 
với cơ chế của động vật và vi khuẩn. 


*x* 


Đối với các hệ có kích thước thông thường và lớn hơn, các động co điện từ là hiệu qua 
nhất. Đối với vật vi mô, các động cơ tĩnh điện hiệu quả hơn. Chúng được sử dụng trong 
các cảm biến và trong các bộ dẫn động nhỏ. Trái lại, các hệ công suất lớn sử dụng dòng 
điện giao phiên thay vì dòng điện thẳng. 


KE 


Nếu ban tính vector Poynting của một nam châm có mang điện - hay don giản hơn, 
một điện tích điểm ở gần một nam châm - bạn sẽ có một kết quả đáng kinh ngạc: năng 
lượng điện từ chảy trong các vòng tròn bao quanh nam châm. Điều này xảy ra như thế 
nào? Moment động lượng này từ đâu đến? 

Điều tệ hơn là nguyên tử là một hệ như vậy - thực ra là 2 hệ. Tại sao ta không kể đến 
hiệu ứng này khi tính toán trong Thuyết lượng tử? 


KE 


Trong thiên nhiên không có sóng điện từ cầu hoàn hao. Ban có thé chứng minh điều 
này bằng cách sử dụng phương trình điện từ Maxwell hoặc không cần sử dụng chúng 
không? 


KE 


Có nhiều loại gương. Một loại gương quan trọng đối với sóng vô tuyến là ion quyển; đặc 
biệt là vào ban đêm, khi các lớp hấp thu biến mất, ion quyển cho phép nhận sóng vô 
tuyến của các trạm ở xa. Khi thời tiết đẹp, người ta có thể nhận sóng vô tuyến gởi đi từ 
các trạm ở các điểm đối cực. Một gương sóng vô tuyến nữa là Mặt trăng; với các máy 
thu hiện đại người ta có thể nhận sóng vô tuyến, và trong vài năm gần đây, ngay cả tín 
hiệu TV cũng phản xạ từ Mặt trăng. 


KE 


Trong quá khứ, sách giáo khoa thường nói rang vector Poynting, dòng nang lượng điện 
từ, không đơn trị. Ngay ca Richard Feynman cũng nói về vấn dé này trong Lectures on 
Physics, phần 27-4. Bạn có thể chứng minh rằng không có sự mơ hồ như vậy về vector 
Poynting và tất cả các sách đó đều sai hay không? 


x x 


Xem 56 


Xem 57 


Cau dé 100 s 


Câu đồ 102 s 


MÔ TẢ SỰ TIẾN HOÁ CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 97 


Không có từ tích. Nói chính xác hơn, không có hạt nào có từ tích khác 0. Nhưng ta có 
thể đưa ra đại lượng toán học từ tích - thường được gọi là cường độ tử cực - miễn là mọi 
vật đều có lượng từ tích đối bằng nhau. Với điều kiện này, từ tích là divergence của độ 
từ hoá và tuân theo phương trình tĩnh từ Poisson, sánh vai đầy ấn tượng với điện tích. 


x OK 


Một đối tượng được nghiên cứu gần đây là lời giải của các phương trình trường trong 
chân không có các trường tuyến thät gút. Những lời giải như vậy chỉ có trong lý thuyết 
như nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh. Tuy nhiên chưa có ai kiểm chứng được một 
lời giải như vậy bằng thực nghiệm. 


x % 


Ổ cắm trên tường là một lưỡng cực do điện trường giao phiên điều khiển. Tại sao ổ cắm, 
cung cấp điện 230 V hay 100 V ở tần số 50 Hz hay 60 Hz không bức xạ điện từ trường? 


xx 
Tai sao máy biến thế chứa một lõi thiết từ? 
xx 


Có động co điện từ trong sinh hệ hay không? 


TÓM TẮT VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 


Tóm lại, điện từ trường mang theo năng lượng, động lượng và moment động lượng. Ta 
cũng có thể nói là điện từ trường chuyển động. Chuyển động của điện từ trường được 
mô tả bằng nguyên lý tác dụng cực tiểu hay bằng các phương trình Maxwell. 

Chuyển động của điện từ trường có thể được biểu diễn bằng chuyển động của các 
điện trường tuyến và từ trường tuyến. Chuyển động của trường bảo toàn năng lượng và 
động lượng. Chuyển động của điện từ trường có tính liên tục, tương đối, thuận nghịch 
và bất biến gương. 

Các kết quả này có thể dẫn tới câu hỏi: Bản chất của ánh sáng là gì? 





CHUONG 3 


ANH SANG LA Gi? 


thời cổ Hy Lạp. Câu trả lời xuất hiện vào nam 1848, khi Gustav Kirchhoff nhận ra là 


B ản chất của ánh sáng đã mê hoặc nhiều nhà thám hiểm thiên nhiên ít nhất là từ 
Xem 58 


Trang 352 


các giá trị thực nghiệm ở 2 vế của phương trình sau bằng với nhau trong phạm vi 
sai số của phép đo: 
1 


VE Ho 


Đẳng thức này cho ta câu trả lời của câu hỏi được dat ra từ 2000 năm trước: 


c= (60) 





> Ánh sáng là sóng điện từ. 


Mười năm sau, năm 1858, Bernhard Riemann** đã chứng minh bằng toán học rằng sóng 
điện từ trong chân không phải truyền đi với tốc độ c cho bởi phương trình trên. Ta nên 
nhớ rằng các đại lượng ở vế phải là điện và từ, trong khi đại lượng ở vế trái là quang. 
Biểu thức của Kirchhoff và Riemann thống nhất Điện từ học và Quang học. Giá trị hiện 
nay của tốc độ sóng điện từ mà ta thường gọi là c xuất phát từ tiếng Latin celerifas, là 


c = 299792 458 m/s . (61) 


Giá trị của c là một số nguyên vì mét hiện nay được định nghĩa sao cho ta đạt được đúng 
trị số này. 

Năm 1865, Maxwell tổng hợp tất cả dữ liệu về điện và từ thu thập được từ 2500 năm 
trước vào các phương trình của ông. Gần như không có ai đọc các bài báo của ông vì 
ông sử dụng quaternion trong bài viết. Những phương trình này được Heinrich Hertz 
và Oliver Heaviside đơn giản hoá một cách độc lập. Họ suy ra các kết quả ban đầu của 
Riemann: trong không gian trống rỗng các phương trình của thế điện từ có thể viết như 
SS 2 2 927A 2 
CA của tg, (62) 
ñ ðL ar əz 











OA=0 hay ` Sain 


** Bernhard Riemann (b. 1826 Breselenz, d 1866 Selasca), toán gia vi đại. Là một toán gia mở đường ông 
cũng nghiên cứu về không gian cong, cung cấp nhiều khái niệm toán học làm nền tảng cho Thuyết tương 
đối tổng quát nhưng lại sớm qua đời. 


Quyén I, trang 292 


ANH SANG LA GÌ? 99 


HINH 50 Anh säng 
trang di qua möt 
lang kinh thuy tinh 
(photograph by 
Susan 
Schwartzenberg, 

© Exploratorium 
www. 
exploratorium.edu). 





Phương trình tiến hoa này là một phương trình sóng vì lời giải của nó có dang 


A(t, x) = A, sin(wt - kx + 6) = (Ay A0, Aoz) sin(2nft - 2nx/À +8), (63) 


0y? 
thường được gọi là sóng điện từ phẳng điều hoà. Ta cũng nhắc lại rằng sóng trong Vật ly 
là sự lan truyền các dao động va sóng điều hoà là sóng được mô tả bằng một đường hình 
sin. 

Song dién tii phang diéu hoa trong chan khéng nghiém dung phuong trinh (62) cho 
các giá trị biên độ Ag, phase ô va tân số góc w bất kỳ miễn là tan số góc va vector sóng k 
thoả mãn hệ thức 








1 1 
k) = kh k) = VR. 64 
N sân ON E về 


Hệ thức w(k) giữa tần số góc va vector sóng được gọi là hệ thúc tán sắc là tính chất chính 
của mọi loại sóng như sóng âm, sóng nước, sóng điện từ hay các loại sóng khác. 

Hệ thức tán sắc (64) thì tuyén tính va bao hàm vận tốc phase c, là vận tốc chuyển 
động của đỉnh và hõm sóng, c = w/k = 1/V£o0ạ, cho trở lại kết quả của Kirchhoff và 
Riemann. 

Thí nghiệm trong không gian trống rỗng khẳng định rằng vận tốc phase c độc lập với 
tần số, biên độ và phase của sóng. Hằng số c này đặc trưng cho sóng điện từ và phân biệt 
chúng với các loại sóng khác trong đời sống thông thường. 


SÓNG ĐIỆN TỪ LÀ GÌ? 


Để hiểu rõ về sóng điện từ ta cần tìm hiểu tính chất của chúng. Phương trình sóng (62) 
của trường điện từ là phương trình tuyên tinh; điều này có nghĩa là tổng hai trạng thái 
được chấp nhận là một trạng thái được chấp nhận. Về mặt toán học thì sự chồng chập 
2 lời giải cũng là một lời giải. Do đó sóng điện từ có thể giao thoa, giống như mọi sóng 
tuyến tính khác. 

Sự tuyến tính cũng dẫn tới việc 2 sóng có thể căt nhau mà không làm nhiễu loạn sóng 


100 3 ANH SANG LA Gi? 











































































































Il. khöng 
Điện trường = — gian 
Buóc sóng t i ser 

Từ trường HÌNH 51 Cấu trúc tổng quát của 
một sóng điện từ phẳng, đơn sắc 
và phân cực thẳng tại một thời 
điểm xác định. 

ex" en een 





HINH 52 Một sóng dien từ phẳng, đơn sắc và phân cực thẳng cho ta thấy sự tiến hoá của dien 
trường, từ trường và điện trường dưới dang dễ hình dung hơn (Mpg films © Thomas Weiland). 





HÌNH 53 Heinrich Hertz (1857-1894). 


kia và sóng điện từ có thé du hành qua điện từ trường tĩnh ma không bi xáo trộn gi. 

Sự tuyến tính cũng có nghĩa là mọi sóng điện từ đều có thể được mô tả bằng sự chồng 
chập các sóng điều hoà hình sin, mỗi sóng được mô tả bằng biểu thức (63), cùng với tần 
số, biên độ va phase của nó. Như vậy đó cũng sẽ là điều hợp lý khi ta nói về phổ của sóng 
điện từ, tức là nói về khoảng tần số và các tính chất của sóng. 

Trang 111 Sóng điện từ đơn giản nhất là sóng điểu hoà phẳng có fính phân cực thẳng, được 
minh hoa trong Hình 51. Ta cũng nên nhớ rằng đối với loại sóng đơn giản nhất này, điện 
trường và từ trường cùng phase. (Bạn có thể chứng minh điều này bằng thực nghiệm va 
bằng tính toán không?) Mặt được tạo thành từ mọi điểm có cường độ trường cực đại là 
các mặt phẳng song song, cách nhau (1/2) bước sóng; những mặt phẳng này di chuyển 
đọc theo hướng truyền sóng với vận tốc phase. 


ANH SANG LA Gi? 101 





HINH 54 Một ban làm lại của một trong các máy phát va thu sóng điện từ đầu tiên của 
Heinrich Hertz (© Fondazione Guglielmo Marconi). 


NHUNG THÍ NGHIỆM VỚI SÓNG ĐIỆN TỪ 


Sau khi Riemann và Maxwell tiên đoán sự hiện hữu của sóng điện từ ở những năm giữa 
1885 và 1889, Heinrich Hertz* đã khám phá và nghiên cúu chúng. Ông đã chế tạo được 
một máy phát và máy thu sóng vô tuyến 2 GHz rất đơn giản, như ta thấy trong Hình 54. 
Sóng đó vẫn còn được sử dụng cho tới nay: điện thoại không dây và thế hệ mới nhất của 
mobile phone hoạt động ở tần số này - mặc dù máy phát và thu sóng ngày nay trông 
khác hơn. Hiện nay ta gọi đó là sóng radio vì các nhà vật lý có khuynh hướng gọi tất 
cả các trường lực chuyển động là bức xạ, bằng cách sử dụng lại một thuật ngữ Hy Lạp 
không đúng, có nghĩa gốc là 'sự phát xạ ánh sáng: 

Ngày nay ta có thể làm lại thí nghiệm của Hertz một cách đơn giản hơn nhiều. Như 
ta đã thấy trong Hình 55, với số tiển vài euro cũng đủ để bật từ xa một LED bằng một 
súng mồi bếp ga. (Sau mỗi lần kích hoạt ta phải gõ nhẹ coherer để chuẩn bị cho lần kích 
hoạt kế tiếp). Nối dây điện dài dùng làm antenne với đất sẽ làm cho thiết bị này tạo ra 
sóng truyền xa tới 30 m. 

Hertz cũng đã đo được töc độ của sóng do ông đã tạo ra. Đúng ra bạn cũng có thể 
đo tốc độ này ngay tại nhà bằng một thanh chocolate và một một lò vi ba (cũ). Một lò 
vi ba phát ra sóng vô tuyến 2.5 GHz - không khác mấy với sóng của Hertz. Bên trong 
lò, những sóng này tạo thành sóng dừng. Ta chỉ cần đặt một thanh chocolate (hay một 


* Heinrich Rudolf Hertz (b. 1857 Hamburg, d. 1894 Bonn), nhà vật lý thuyết và thực nghiệm nổi tiếng. Don 
vị tần số được đặt theo tên ông. Dù mất sớm, Hertz là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của Điện từ 
học, trong việc giải thích Thuyết của Maxwell và trong việc khai phá công nghệ vô tuyến truyền thông. Có 
thể tìm hiểu thêm về ông ở Trang 236 của Quyển I. 


102 3 ANH SANG LA Gi? 


súng mồi bếp ga 





HÌNH 55 Máy phát sóng vô tuyến đơn giản nhất, một súng mồi bếp ga và dây điện, cùng với 
máy thu sóng vô tuyến đơn giản nhất làm từ một bộ pin, một LED và một coherer đơn giản 
làm từ một vỏ bút bi, 2 đỉnh ốc và một ít bột kim loại(© Guido Pegna). 


miếng phô mai) trong lò và tắt lò ngay khi chocolate bắt đầu chảy. Bạn sẽ thấy rằng 
chocolate sẽ chảy tại những điểm cách đều nhau. Khoảng cách này là 1/2 bước sóng. Từ 
bước sóng và tần số đo được, tốc độ ánh sáng và sóng vô tuyến chỉ đơn giản là tích 2 giá 
trị này. 

Nếu điều này vẫn chưa thuyết phục được bạn thì bạn có thể đo trực tiếp bằng cách 
gọi điện thoại cho một người bạn ở lục địa khác nếu bạn sử dụng được đường liên lạc 
qua vệ tinh (hãy chọn nhà cung cấp có giá rẻ). Có một khoảng thời gian trễ khoảng 1/2 
giây giữa cuối câu và đầu câu trả lời của người bạn so với cuộc nói chuyện thông thường. 
Trong 1/2 giây này, tín hiệu đi tới vệ tinh dia tĩnh, đi xuống và trở lại theo cùng một cách. 
Tốc độ ánh sáng sẽ là c = 4 - 36 000 km/0.5s = 3 - 10” km/s, gần bằng với giá trị chính 
xác. Các nhà chơi radio tài tử cũng có thể cho tín hiệu phản xạ từ Mặt trăng để thực hiện 
thí nghiệm tương tự với độ chính xác cao hơn. 

Tóm lại: sóng điện từ hiện hữu và chuyển động với tốc độ ánh sáng. 


ANH SÁNG LA SÓNG 


Phương trình sóng điện từ không chỉ giới hạn trong sóng vô tuyến; ta còn nhiều chuyện 
thú vị để kể về nó. Trước tiên, phương trình sóng khẳng định điều tiên đoán ánh sáng 
là sóng điện từ, mặc dù nó có tần số lớn hơn và bước sóng ngắn hơn sóng vô tuyến. Ta 
kiểm tra điều này qua 2 bước: bước đầu chứng tỏ rằng ánh sáng là sóng va sau đó ánh 
sáng là sóng điện từ. 

Người đầu tiên cho rằng ánh sáng là (một loại) sóng, là vật lý gia uy tin Christiaan 
Huygens, vào năm 1678 .* Bạn có thể chứng minh ánh sáng là sóng bằng các ngón tay 
của mình. Chỉ đơn giản đặt tay cách mat 1, 2 cm, nhìn lên bầu trời xuyên qua ké hở giữa 
2 ngón tay gần chạm nhau. Ban sẽ thấy nhiều vạch đen ngang qua ké hở. Những hình 


* Christiaan Huygens (b. 1629 s Gravenhage, d. 1695 Hofwyck) là một trong các toán/lý gia quan trọng của 
thời đó. Huygens đã minh giải các khái niệm cơ học; ông cũng là một trong những người đầu tiên chứng 
tỏ rằng ánh sáng là sóng. Ong đã viết nhiều sách quan trọng về Lý thuyết xác suất, hoạt động của đồng hô, 
Quang học và Thiên văn học. Giữa những thành tựu này, Huygens cũng đã chứng tỏ rằng tỉnh vân Lạp hộ 
gồm nhiều ngôi sao, đã khám pha Titan, vệ tinh của Thổ tinh và chứng tỏ rang các vòng của Thổ tỉnh được 
tạo thành từ đá. (Khác với Thổ tinh có mật độ nhỏ hơn nước). 


Cau dé 105 s 


Xem 59 


Cau dé 104 s 


ANH SANG LA Gi? 103 


HINH 56 Cac 
vach nhiéu xa 
cö thé nhin 
thay giữa các 
ngón tay, nếu 
ta quan sát kỹ. 
(© Chuck 
Bueter) 








HÌNH 57 Cầu vồng sơ cấp , cầu vồng thứ cấp và các cầu vồng phụ dưới cầu vồng sơ cấp 
(© Antonio Martos and Wolfgang Hinz). 


nay là các vân giao thoa tạo bởi anh sáng sau khe hở do 2 ngón tay tao ra. Hình 56 cho 
ta thấy điều này. Giao thoa là hiệu ứng mà các kiểu thức biên độ xuất hiện khi các sóng 
chồng chập với nhau.” Các hình giao thoa phụ thuộc vào khoảng cách giữa các ngón tay. 
Do đó thí nghiệm này cho ta ước lượng được bước sóng ánh sáng và tần số của nó nếu 
ta biết tốc độ ánh sáng. Bạn có thể chứng minh điều này không? 

Về mặt lịch sử thì một hiệu ứng khác mới được xem là hiệu ứng chính thuyết phục 
các nhà nghiên cứu ánh sáng là sóng: cầu vồng phụ, các cầu vồng bên dưới cầu vồng 
chính hay cầu vồng sơ cấp. Nếu ta quan sát kỹ một cầu vồng, dưới cầu vồng chính đỏ- 
cam-vàng-lục-lam-chàm-tím, ta sẽ thấy các cầu vồng phụ (lục, lam, tím) yếu hơn. Tuỳ 
theo cường độ của cầu vồng, ta có thể quan sát được nhiều cầu vồng phụ này. Chúng bắt 
nguồn tù sự giao thoa của ánh sáng di qua các giọt nước như Thomas Young đã chứng 


* Năng lượng trong một vân giao thoa đi đâu? 


Trang 131 
Xem 60 
Trang 125 


Xem 61 


Cau dé 107 s 


104 3 ANH SANG LA Gi? 


transmission cross-section (arb.units) 





5 10 15 20 HINH 58 Sự phụ thuộc của công suất 
ánh sáng truyền qua một khe vào bề 


slit width (um) rộng của khe (© Nature). 


minh năm 1803.“ Thật vậy, khoảng cach lặp lại của các cầu vồng phụ tuỳ thuộc vào sự 
phân bố của bán kính và hình dạng của các giọt nước trung bình tạo nên chúng. (Dưới 
đây là các chi tiết về các cầu vồng thông thường). Cả cầu vồng phụ lẫn Thomas Young 
đều là yếu tố thuyết phục mọi người rằng ánh sáng là sóng. Hình như vào thời đó các 
khoa học gia không tin vào đôi mắt hay ngón tay của mình hoặc bất cứ điều gì. 

Bản chất sóng của ánh sáng có thể thể hiện bằng nhiều cách. Có lẽ thí nghiệm do 
nhóm vật lý gia Hoà Lan tiến hành năm 1990 là thí nghiệm đẹp nhất. Họ thí nghiệm với 
ánh sáng truyền qua một khe trên một bản kim loại. Hoá ra cường độ ánh sáng truyền 
qua phụ thuộc vào bể rộng của khe. Kết quả đáng kinh ngạc này được trình bày trong 
Hình 58. Bạn có thể giải thích nguồn gốc của các bậc cường độ khác thường này trong 
đường cong hay không? 

Giao thoa ánh sáng là một hiện tượng phổ biến. Người ta thường quan sát được nó 
khi sử dụng laser. Một vài thí nghiệm được trình bày trong Hình 59. Cả sự giao thoa của 
ánh sáng trắng lẫn giao thoa bằng laser đều được sử dụng trong các thí nghiệm; ngày 
nay có cả một ngành công nghiệp sử dụng hiệu ứng giao thoa. 

Với hình giao thoa màu lục trong Hình 59, bạn có thể tính khoảng cách vân, nếu biết 
khoảng cách 2 khe s, màu ánh sáng và khoảng cách đ từ khe tới màn. (Thí nghiệm này 
đầu tiên đã được sử dụng để tìm bước sóng ánh sáng.) 


* Thomas Young (b. 1773 Milverton, d. 1829 London), đọc được kinh thánh lúc lên 2, nói được tiếng Latin 
lúc lên 4; bác sĩ y khoa, rồi ông trở thành giáo sư vật lý. Ong đưa khái niệm giao thoa vào Quang học, giải 
thích các vành Newton, cầu vồng phụ; ông là người đầu tiên xác định bước sóng ánh sáng, một khái niệm 
cũng do ông đưa ra và sự phụ thuộc của nó vào màu sắc. Ông là người đầu tiên tìm ra cách giải thích thị 
giác theo 3 màu của mắt, giải thích ánh sáng là sóng ngang sau khi đọc về sự khám phá ra hiện tượng phân 
cực. Tóm lại, Young khám phá hau hết những điều mà ta học về ánh sáng ở trường trung học. Ông là thiên 
tài của thế giới: ông cũng nghiên cứu về việc giải mã các chữ tượng hình, về ngôn ngữ và đưa ra thuật ngữ 
ẤẨn-Âu; về việc đóng tàu và nhiều vấn dé kỹ thuật khác. Young cộng tác với Fraunhofer và Fresnel. Ở Anh 
thì ý tưởng về ánh sáng của ông không được chấp nhận vì những người ủng hộ Newton nghiền nát các 
quan điểm đối nghịch. Cuối đời thì các thành quả của ông cũng được cộng đồng vật lý biết đến nhờ công 
của Fresnel và Helmholtz. 


Cau dé 108 s 


ANH SANG LA Gi? 105 


| 





gi 
— kum 


HINH 59 Một số hình giao thoa: hình giao thoa mà một cây guitar dang chơi tao ra trong phép 
toàn ký laser cho ta thấy phương thức dao động của vật thể, hình giao thoa được tạo ra bằng 
một kính thiên văn parabol phản xạ đường kính 27 em, một hình giao thoa laser các vết lốm 
đốm trên một mặt nhám và hình nhiễu xạ do 2 khe hẹp song song được chiếu sáng bằng ánh 
sáng lục và ánh sáng trắng (© Bernard Richardson, Cardiff University, Mel Bartels, Epzcaw 
and Dietrich Zawischa). 


Con một bằng chứng anh sang là sóng nữa là sự phân cực anh sáng. Ta sẽ tim hiểu nó 
sau đây. Nhiều thí nghiệm về sự sáng tạo, phát hiện và đo đạc sóng ánh sáng đã được thực 
hiện trong khoảng thế kỷ 17 và 20. Thí dụ như năm 1800, William Herschel khám phá ra 
ánh sáng hồng ngoại bằng cách sử dụng một lăng kính và một nhiệt kế. (Bạn có thể đoán 
ra cách làm không?) Năm 1801, Johann Wilhelm Ritter (b. 1776 Samitz, d. 1810 Munich) 
một nhân vat khác thường của chủ nghĩa lãng man tự nhiên, đã phát hiện ánh sáng tử 
ngoai bằng cách sử dung bạc chloride AgCl va một lăng kính. Một máy ảnh hiện đại có 
thể ghi lại ánh sáng hồng ngoại, tươi đẹp như trong Hình 60. 


Xem 62 


Xem 63 


Trang 109 


106 3 ANH SANG LA Gi? 





| HÌNH 60 Cùng một cầu vồng 
trong vùng khả kiến và trong 
vùng hồng ngoại, cho ta thấy 
ánh sáng hồng ngoại tới trước 
ánh sáng đỏ (© Stefan 
Zeiger). 


Vào cuối thế kỷ 20 người ta có thể khẳng định về các dao động của sóng ánh sáng. 
Bằng cách sử dụng các thí nghiệm khá phức tạp các nhà nghiên cứu đo được tần số dao 
động của ánh sáng khả kiến một cách trực tiếp. Họ thường sắp xếp để đếm số dao động 
của sóng ánh sáng trong 1 giây! Tần số giữa 375 và 750 THz, đúng như tiên đoán. Vì tần 
số quá cao nên trong một thời gian dài người ta không thể đo được nó. Nhưng với các 
thí nghiệm hiện đại này, hệ thức tán sắc ánh sáng œ = ck, đã được khẳng định với một 
độ chính xác rất cao. 

Kết quả của tất cả các thí nghiệm này là: sóng ánh sáng, giống như mọi loại sóng 
khác, có thể phân biệt bằng bước sóng hay tần số. Các loại quan trọng nhất đã được liệt 
kê trong Bảng 14. Đối với anh sáng khả kiến, bước sóng nằm giữa 0.4 um, tương ứng với 
màu tím và 0.8 um, tương ứng với mau đỏ. Bước sóng của sóng ánh sáng điều hoà khả 
kiến xác định màu của nó. 

Ánh sáng là sóng. Phát biểu này cũng chấm dứt sự tranh luận kịch liệt trong thời 
trung cổ: Chùm ánh sáng hẹp cỡ nào? Một chùm ánh sáng không thể hẹp tuỳ ý. Tính 
chất sóng của ánh sáng hàm ý rằng mọi nỗ lực nhằm tạo ra một chùm tia sáng hẹp hết 
cỡ, bằng cách chiếu ánh sáng qua một lỗ nhỏ trên tường, đều tạo ra một chùm tia phân 
kỳ mạnh. Chùm tia sáng cũng không thể có ranh giới sắc nét. Việc cố gắng tập trung ánh 
sáng đơn sắc lên một điểm đều có giới han của nó như ta thấy trong Hình 61: với một hệ 
số bậc 1, tích của 2 đại lượng ngang wd bằng với tích của 2 đại lượng dọc Af. Tóm lại, 


> Chùm tia sáng không thể là các vạch hẹp tuỳ ý 


Đường kính của chùm tia được xác định và giới hạn bởi bước sóng và tính chất hình 


Trang 101 


Xem 64 


ANH SANG LA GÌ? 107 


4 w = kÀƒld 


HINH 61 Tiêu điểm của một chùm tia sáng hội tụ có một kích thước cực tiểu, bán kính thắt w, 
phụ thuộc bước sóng và tính chất hình học. Bán kính này cũng phụ thuộc số k, có bậc 1, mô 
tả sự thay đổi của cường độ ánh sáng theo phương ngang đối với chùm. Cũng nên chú ý rằng 
sự chuyển tiếp giữa chùm tia lục và nền không bao giờ sắc nét như hình vẽ. 


học của thiết bị tạo ra nó. 


ANH SÁNG VÀ CÁC SÓNG ĐIỆN TỪ KHÁC 


Những thí nghiệm mà ta đã để cập chứng tỏ rằng sóng điện từ chuyển động với tốc độ 
ánh sáng và ánh sáng là một sóng. Dé khẳng định sóng ánh sáng thực sự là sóng điện từ 
có phần khó hơn. Bằng chứng thuyết phục nhất có lẽ là sự lặp lại thí nghiệm của Hertz 
với ánh sáng. Trong thí nghiệm Hertz được trình bày trong Hình 54, may thu là một 
vòng kim loại hở; khi sóng - hay chính xác hơn, trường điện từ - đi đến, một tia lửa 
điện được tạo ra và ta phát hiện ra nó. 

Trong một kỳ công phi thường thuộc phạm vi tiểu hình hoá, năm 2009, nhóm nghiên 
cứu của Kobus Kuipers đã tạo ra những vòng kim loại nhỏ hơn 1 micrometre và làm lại 
thí nghiệm Hertz với ánh sáng. Ấn tượng của thí nghiệm được cho trong Hình 62. Chúng 
đã có thể phân biệt rõ ràng các cực đại và cực tiểu cũng như độ phân cực của sóng. Như 
vậy thí nghiệm đã chứng tỏ rằng ánh sáng là sóng điện từ giống như sóng vô tuyến của 
Hertz. 

Di nhiên là những người ở thé ky 19 có ít phương tiện kỹ thuật để sử dung nên khó bi 
thuyết phục hơn. Họ phải tìm ra những cách khác để chứng minh rằng ánh sáng có bản 
chất sóng điện từ. Vì các phương trình tiến hoá của trường điện từ là tuyến tính nên chỉ 
một mình điện trường hay từ trường không ảnh hưởng đến chuyển động của ánh sáng. 
Mặt khác, ta đã biết rằng sóng điện từ chỉ do các điện tích có gia tốc phát ra và mọi ánh 
sáng đều được phát ra từ vật chất. Như vậy vật chất chứa day các trường điện từ và điện 
tích có gia tốc. Đến lượt điều này khiến cho ta hiểu được vật chất ảnh hưởng lên ánh 
sáng là do điện từ trường nội tai của nó và đặc biệt, điện từ trường ngodi sẽ làm thay đổi 


Trang 88 






108 3 ANH SANG LA Gi? 


BEEBEBBEBEEEEEEEEEBREEBEN, 


Ch2 m 


SRnnnnnnnnnnnnRRRRRRRRRRRRRRRRRRnnnneh 





Ch2«iB, 
-0.5 g = 


PE SCH 


Amplitude (normalized) 





0 0 
6 y (um) y (um) 


3 
x (um) 
HINH 62 Một thí nghiệm do điện trường và từ trường của ánh sáng. Hình trên bên trái: so dé 
dụng cụ thí nghiệm; hình trên bên phải: antenna, chỗ dấu mũi tên; hình dưới: dữ liệu đo được 
(© Kobus Kuipers) 


ánh sáng do vật chất phát ra, cách vật chất tương tác với ánh sáng hay tổng quát hơn, 
toàn bộ tính chất của vật chất. 

Việc tìm kiếm các hiệu ứng điện từ trên vật chất đã là nỗ lực chính của nhiều vật lý gia 
trong nhiều thế kỷ. Thí dụ như điện trường ảnh hưởng đến độ truyền xạ của dầu, một 
hiệu ứng do John Kerr khám phá năm 1875.” Việc khám phá hiện tượng chất khí đổi mau 
khi có tác dụng của trường ngoài cũng đem lại nhiều giải Nobel vật lý. Càng ngày người 
ta càng tìm thấy nhiều tính chất có liên quan tới ánh sáng của vật chất chịu tác dụng của 
trường ngoài. Một danh sách dài được cho dưới đây trong bảng trên Trang 230. Trừ một 
vài ngoại lệ, moi hiệu ứng đều có thể mô tả bằng Lagrangian điện từ (48), hay bằng các 
phương trình Maxwell (52). Tóm lại, Điện động lực học cổ điển thực sự đã thống nhất 
được Điện học, Từ học và Quang học; mọi hiện tượng trong các lĩnh vực này, từ cầu 
vồng cho tới sóng vô tuyến, từ tia sét tới động cơ điện, đều là các mặt khác nhau của sự 
tiến hoá của điện từ trường. 

Sau 2 thế kỷ nghiên cứu, rõ ràng là ánh sáng và sóng vô tuyến chỉ là một phần nhỏ 


* John Kerr (b. 1824 Ardrossan, d. 1907 Glasgow), toán gia và vật lý gia, bạn và là người cộng tác với William 
Thomson. 


ANH SANG LA GÌ? 


109 


trong phổ của sóng điện từ, chứa các sóng có bước sóng từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất. 
Toàn bộ phổ được cho trong bảng dưới đây. 


BANG 14 Phổ điện từ. 





Tần số Bước sóng 


Tên 


Tính chất chính 


Xuất hiện 


Công dụng 





3-10! Hz 10° m 


Giới hạn tần số thấp 


Trường chuẩn tĩnh 


Sóng vô tuyến 


< 10Hz > 30 Mm 
10 Hz- 30 Mm- ELW 
50 kHz 6km 
50 - 6km- LW 
500kHz 0.6km 
500 - 600 m- MW 
1500kHz 200m 
1.5 - 200 m- sw 
30 MHz 10m 
15- 20m-2m VHF 
150 MHz 
150 - 2m-0.2m UHF 
1500 MHz 

Viba 
1.5 - 20 cm-2 cm SHF 
15 GHz 


di vong quanh 
Trai dat, xuyén 
qua nuöc, kim 
loai 


theo mät dät 
cong, được dây 
thần kinh cảm 
nhận (dây thần 
kinh thời tiết 
xấu) 

bị bầu trời đêm 
phản xạ 

đi vòng quanh 
Trái đất nếu được 
ion-quyển phản 
xạ, phá huỷ các 
khinh khí cầu 
nóng 

cho phép các 
máy phát hoạt 
động bằng pin 


như trên, truyền 
thẳng 


như trên, bị nước 
hấp thu 


xem phần Vũ trụ học 


trường liên thiên 


hà, thiên hà, sao và 


hành tinh, não bộ, 
cá điện 

thiết bị điện tử 

tế bào thần kinh, 
thiết bị điện cơ 


do các cơn giông 
phát ra 


do ngôi sao phat ra 


do Mộc tinh phát 
ra 


bầu trời đêm, do 
các nguyên tử 
hydrogen phát ra 


truyền năng lượng, 
gia tốc và làm lệch 
các tia vũ trụ 


truyền năng lượng, 
liên lạc xuyên qua 
vách kim loại, liên lạc 
với tàu ngầm www. 
vif.it 

liên lac vô tuyến, 
điện tín, lò cảm ứng 


radio 


phát sóng vé tuyến, 
radio tài tử, gián điệp 


điều khiển từ xa, 
mạng đóng, tv, radio 
tài tử, đạo hàng vô 
tuyến, quân sự, cảnh 
sát, taxi 

radio, walkie-talkie, 
tv, mobile phone, 
internet cáp; truyền 
thông bằng vệ tỉnh, 
tốc kế xe đạp 


thiên văn vô tuyến, 
sử dụng để nấu ăn 
(2.45 GHz), viễn 
thong, radar 





110 3 ANH SANG LA GÌ? 
Tan sö Bước sóng Ten Tính chất chính Xuất hiện Công dụng 
15- 20mm- EHE như trên, bị nước 
150GHz 2mm hấp thu 
Hồng cho ta khả năng do các vật ấm phát chụp ảnh Trái đất 
. _ quan sát vào ban ra bằng vệ tinh, Thiên 
ngoa ` đêm van hoc 
0.3- 1000 -3 um IRC hay anh sáng Mặt trời, nhìn xuyên qua y 
100 THz hồng sinh vật phục, phong bì và 
ngoại xa rang 
100 - 3 um- IRB hay ánh sang Mặt trời sů dung trong truyền 
210THz 1.4um hồng thông bằng cáp 
ngoại quang cho điện thoại 
trung và truyền hình cáp 
210- 1400- IRA hồng xuyên qua da ánh sáng Mặt trời, chữa trị vết thương, 
384THz 780nm ngoại người nhiều cm bức xạ từ vật thể thấp khớp, Vật lý trị 
gần nóng liệu trong thể thao, 
chiếu sáng ẩn 
375- 800- Anh khong bi khong nhiệt (ánh sáng xác định độ thẳng, 
750THz 400nm sang khi hap thu nong’), laser & tang cường quang 
(nhiều), được phản ứng hoáhọc tổng hợp trong nông 
phát hiện bằng thí dụ như oxid nghiệp, trị liệu quang 
mắt (lên tới hơn hoá phosphor,đom động lực, chữa trị 
900 nm nếu đủ dom (Cánh sáng chứng tang bilirubin 
công suất) lạnh) trong máu 
384 - 780- Mau đỏ xuyên qua thịt máu tín hiệu báo động, sử 
484THz 620nm dung dé chup nhü 
anh Xem 65 
700 nm Đỏ sơ cấp trong phòng thi nghiệm đèn tungsten có lọc màu tham chiếu 
dùng trong việc in 
ấn, sơn, chiếu sáng và 
hiển thị 
484 - 620- Mau cäc loai trai cäy thu hüt chim va cön 
511 THz 587nm cam trüng 
511- 587- Mau đa số các loài hoa nhu trên; nền tối ưu 
525THz 57lnm vàng cho chữ đen 
525- 571-488nm Màu lục độ nhạy của mat tảo và thực vật đáp ứng hiệu suất 
614THz lớn nhất chiếu sáng cao nhất 
(độ sáng cảm nhận 
được) đối với quang 
năng, của mắt người 
546.1nm Màu lục sơ cấp trong phòng thí nghiệm đèn thuỷ ngân màu tham chiếu 
614- 488- Mau lam bầu trời, đá quý, 
692THz 433nm nudc 
435.8nm Màu lam sơ cấp trong phòng thí nghiệm den thuỷ ngân màu tham chiếu 


Trang 100 


ANH SANG LA GÌ? 


111 





Tan sö Buöc song Ten Tinh chät chinh Xuät hién Cöng dung 
692 - 433- Mau hoa, da quy 
789 THz 380nm cham, 
Mau tim 
TW ngoai 
789 - 380- UVA xuyên qua 1 mm do Mat trời, sao, một số chim có thể 
952THz 3l5nm da, làm den da, laser và ngọn lửa nhìn thấy, chế tao 
tạo ra vitamin D, phát ra mạch tích hợp 
ức chế hệ miễn 
dịch, gây ung thư 
da, phá huỷ thuỷ 
tinh thể 
0.95 - 315-280 nm UVB nhu trén, pha huy nhu trén nhu tren 
1.07 PHz DNA, gäy ung 
thu da 
1.07 - 280- UVC, tao ra cac göc do Mặt trời, sao, khử trùng, tinh lọc 
3.0PHz 100nm VUV oxygen từ không laser và hàn điện nước, xử lý rác thải, 
khí, diệt khuẩn, phát ra chế tạo mạch tích 
xuyên qua 10 um hợp 
da 
3-24PHz 100-13nm EUV ban đồ bầu trời, 
quang khắc silic 
TiaX xuyên qua vật do sao, plasma va chụp ảnh mô 
chất hố đen phát ra 
24- 13-1.3nm TiaX nhu trên bức xa synchrotron nhu trên 
240 PHz mém 
>240PHz <12nm TiaX nhu tren phat ra khi electron Tinh thể học, xác 
hay > cứng nhanh cham vào định cấu trúc 
1keV vật chất 
>12EHz <24pm Tiay nhu trén phóng xa, tia vũ trụ hoá phân tích, khử 
hay trùng, Thiên văn học 
> 50 keV 


2-10° Hz = 10°” m Giới han Planck 


SU PHAN CUC CUA SONG DIEN TU 


xem Quyển cuối của bộ sách này 


Điện trường trong ánh sáng hay trong sóng điện từ giống như biên độ của sóng nước, 
được tổng quát hoá trong không gian 3 chiều như ta thấy trong Hình 51 và Hình 52. Điều 
tương tự cũng đúng cho từ trường và 2 trường này vuông góc với nhau. 

Có một câu hỏi về ánh sáng và các sóng điện từ khác nảy sinh: Dao động xảy ra theo 
hướng nao trong không gian? Câu trả lời ẩn trong tham số A, trong biểu thức (63), 
nhưng được hiển thị trong Hình 51 và Hình 52. Nói chung thì các trường trong sóng 
điện từ dao động theo các hướng vuông góc với hướng chuyển động. Do đó ta có thể nói: 


Cau dé 110 d 


Xem 66 


112 3 ANH SANG LA Gi? 





HINH 63 Antenna dành cho sóng điện từ phan cực ngang và doc (© Martin Abegglen, K. 
Krallis). 


> Dù giống nhau về tần số va phase, song van có chỗ khác: chúng có hướng 
phân cực khác nhau. 


Thí dụ như sự phân cực của các máy phát sóng vô tuyến xác định việc ta phải giữ cho 
antenna của máy thu nằm ngang hay thẳng đứng, như ta thấy trong Hình 63. Đối với mọi 
sóng điện từ, sự phân cực được xác định, theo quy ước, bởi sự định hướng của vector 
điện trường vì trong thực tế mọi tác dụng của sóng điện từ đều do điện trường. 

Người ta dé dang tạo ra ánh sáng phân cực, thi dụ như bằng cách chiếu nó xuyên 
qua một bản plastic được kéo giãn, được gọi là kính phân cực, hay bằng cách sử dụng 
thuỷ tinh, nước hay một số đá đặc biệt. Sự phân cực đã được Louis Malus (b. 1775 Paris, 
d. 1812 Paris) khám phá năm 1808 khi ông nhìn vào ảnh kép kỳ lạ do calcite, một tinh 
thể trong suốt được tìm thấy trong nhiều khoáng chất, tạo ra. Hình 64 cho ta 2 thí dụ. 
Calcite (CaCO,) tách chùm ánh sáng làm 2 - đó là tinh lưỡng chiết - va phân cực chúng 
một cách khác nhau. Đó là lý do mà calcite - hay tràng thạch, (KAISi,;O,), cũng cho 
cùng một hiệu ứng - là một phần của mọi bộ sưu tập tinh thể. Nếu ban đã từng có một 
mảnh calcite trong suốt hay tràng thạch, hãy nhìn xuyên qua nó vào các chữ viết trên 
giấy và quay tỉnh thể quanh trục thẳng đứng. Tính chất của nó cũng khá kỳ lạ. (Bạn có 
thể chứng tỏ rằng không thể có tinh tam chiết, sự xuất hiện của 3 ảnh, hay không?) 

Khi Malus khám phá ra sự phân cực ánh sáng, ông chưa biết ánh sáng là sóng điện 
từ. Nhưng khám phá của ông khẳng định bản chất sóng của ánh sáng. 

Ánh sáng từ bầu trời - không phải từ Mặt trời - bị phân cực một phần. Sự phân cực 
xảy ra khi ánh sáng bị tán xạ bởi các phân tử trong không khí. Sự phân cực vuông góc 
với hướng chỉ về phía Mặt trời, được minh hoạ trong Hình 65. Hình này cũng dễ nhớ 
theo nguyên tắc sau: Một cầu vồng bị phân cực ở mọi nơi theo hướng tiếp tuyến. 

Các nhiếp ảnh gia cũng biết rằng khi Mặt trời mọc hay lặn, bầu trời chủ yếu bị phân 
cực theo hướng bắc - nam. Sự kiện này có thể làm cho một cái hồ hay một đồng hồ số 
trông đen ngòm lúc buổi chiều theo hướng bac hay hướng nam - dưới một góc quan sát 
nào đó. 

Anh Mặt trời đưới nước cũng bị phân cực một phần. David Brewster (1781 Jedburgh- 
1868 Allerly) đã khám phá ra hiện tượng này vào năm 1812. Brewster, là một mục sư và 


Xem 67 


Câu đố 111 s 


Xem 68 





ANH SANG LA Gi? 113 


EE! 


HÌNH 64 Tinh lưỡng chiết trong tinh thé: calcite nằm trên các đường cắt nhau (hình trên bên 
trái, kích thước tinh thể khoảng 4cm), rutile nằm trên một chấm mực, được chụp ảnh doc 
theo quang trục (hình giữa), nghiêng đi một góc so với trục (hình trên bên phải, kích thước 
tỉnh thể khoảng 1cm) và một tinh thể sodium vanadate bát giác có pha mangan, cho ta thấy 3 
trạng thái khác nhau (hình dưới, đường kính tinh thể 1.9cm) (© Roger Weller/Cochise 
College, Brad Amos, Martin Pietralla). 


vật lý gia, đã nhận thấy rằng khi một chùm ánh sáng truyền qua một phần và bị phản 
xạ một phần tại một mặt phân cách, độ phân cực bị thay đổi. Hình 67 cho ta một thí dụ 
cực hạn. Hiệu ứng được ứng dụng trong nhiều quang cụ. 

Nhiều côn trùng, nhện, một số loài chim và tôm có thể phát hiện sự phân cực bằng 
mắt của chúng. Ong mật và nhiều côn trùng khác sử dụng sự phân cực để suy ra vị trí 
của Mặt trời dù nó bị mây che và sử dụng hiệu ứng này để di chuyển. Một số loài bọ hung 
có thể sử dụng sự phân cực của ánh trăng để di chuyển và nhiều côn trùng sử dụng sự 
phân cực của ánh mặt trời để phân biệt mặt nước với ảo ảnh. (Bạn có biết tại sao không?) 


Năm 1844, nhà khoáng vật hoc Wilhelm Haidinger (b. 1795 Vienna, d. 1871 Dornbach) 
đã khám phá ra cách quan sát su phân cực của ánh sáng bang mắt người bình thường. 
Cách tốt nhất để quan sát hiệu ứng này là nhìn ở khoảng cách một cánh tay trên màn 
hình LCD và chậm rãi nghiêng đầu. Bạn sẽ nhận thấy một hình màu vàng hay xanh vàng 
rất mò, rộng khoảng 2 ngón tay, chồng lên nhau trên nền trắng. Hình này được gọi là 
chối phân cực hay chối Haidinger. Minh hoa sơ lược của nó được cho trong Hình 66. 
Hiệu ứng yếu ớt này biến mất sau vài giây nếu ta ngưng quay đầu dọc theo đường ngắm. 


Xem 69 


114 3 ANH SANG LA Gi? 


180° 
B 









0°- 30°-45—60° 90° 


tp PM. 








HÌNH 65 Hình bên trái: sự phân cực của ánh sáng ban ngày trên bầu trời quang khi độ cao của 
Mặt trời là 53°. Hướng va độ dày của các vạch xanh minh hoạ cho hướng và độ phân cực của 
điện trường khi một quan sát viên nhìn từ tâm C của hình cầu. Hướng luôn vuông góc với 
vòng tròn lớn (màu đỏ) được xác định bằng cách nối một điểm quan sát đã cho trên bầu trời 
O với vị trí của Mặt trời S. SAz chỉ độ phương vị của Mặt trời. Hình bên phải: hình chiếu của 
độ cao Mặt trời trên thiên đỉnh và hướng điện trường đối với các ánh sáng khác nhau tại 4 
thời điểm ngày 1/8, ở 23.4°N, 5.2°E. Các vòng tròn biểu diễn độ cao và các đường thẳng biểu 
diễn thiên đỉnh. Các kiểu thức phân cực tròn của bầu trời được nhiếp ảnh gia sử dụng để hiệu 
chỉnh ảnh của bầu trời và được côn trùng, chim sử dụng để định hướng khi di chuyển. 

(© Keram Pfeiffer/Elsevier). 


chổi Haidinger, 
mau đã được lam mat người 
cho dam lén 




















E anh sang phan cuc 

WM P o 
~=————> giác mac, ~ 
20 49 thuy tinh the 


với cấu trúc toa tròn 


HÌNH 66 Chổi Haidinger và nguồn gốc phát sinh của nó trong mắt người. 


Chổi Haidinger bắt nguồn từ tính lưỡng chiết của giác mạc và thuỷ tinh thể của mắt, 
cùng với hình thái học của điểm vàng bên trong mắt. Giác mạc có tác động như một 
kính phân cực định hướng theo tia, phụ thuộc màu sắc, trong khi điểm vàng có tác động 
như một kính phân tích có định hướng theo tia. Tóm lại, mắt người thực sự có khả năng 
nhìn thấy hướng dao động của điện trường và từ trường của ánh sáng. 

Người ta cũng có thể nhìn thấy chổi Haidinger màu vàng trên trời xanh miễn là không 


ANH SANG LA Gi? 115 


chum anh sang töi 
vöi 2 loai phan cuc 


` ; 7 chùm phan xa 
pháp tuyến mat trong suốt chỉ có 1 loại 
thí dụ như nước, phân cực 


thuỷ tỉnh P 








chùm khúc xa với 
I 1 loai phan cuc 


` 


^ 


HINH 67 Đối với mọi chất trong suốt, tại góc Brewster, chỉ có ánh sáng phân cực ngang bi 
phản xạ; ánh sáng phân cực dọc bị khúc xạ hoàn toàn. Góc Brewster là một đại lượng phụ 
thuộc vật liệu. Đối với nước, với phần lớn các bước sóng, nó bằng 53° và đối với thuỷ tỉnh nó 
bằng 56(1)°, được đo từ pháp tuyến của mặt phân cách. 


khí trong sạch. (Thật vậy, nó có thể bị mờ đi do sự đa tán xạ và do đó ta có thể dùng 
nó để kiểm tra tính trong suốt của khí quyển). Trên trời thì chối Haidinger chỉ có kích 
thước cỡ ngón tay cái đặt cách xa một cánh tay. (Kích thước góc là kích thước góc của 
điểm vàng). Cánh màu vàng của chữ thập chỉ về phía Mặt trời nếu bạn nhìn lệch đi 90° 
lên trên cao. Để thấy rõ, bạn hãy giữ một kính phân cực (hay mắt kính phân cực) hướng 
lên, nhìn xuyên qua nó, rồi quay nó quanh đường ngắm. 

Khi ánh sáng phân cực được hướng vào một môi trường trong suốt, tỷ số giữa cường 
độ ánh sáng phản xạ và truyền qua phụ thuộc vào độ phân cực. Cường độ ánh sáng 
truyền qua có thể là 0 hay gần bằng 0 đối với một tổ hợp tới hạn của góc và độ phân 
cực. Khi các kỹ sư ở hãng xe Mercedes Benz quên điều này, nó đã làm công ty thiệt hại 
hàng triệu Euro. Sau kính chắn gió, một kiểu xe đã có một bộ cảm biến phát hiện ngày 
và đêm. Cảm biến quang diode hoạt động tốt trừ lúc thời tiết dep dé, trời xanh không 
mây; trong trường hợp này, cảm biến lại cho là “đêm”. Bí mật đã được bộc lộ khi người 
ta nhận ra là khi gần tới góc Brewster, trong điều kiện thời tiết như vậy, ánh sáng của 
bầu trời bị phân cực và có ít tia hồng ngoại, là tia mà - được chon một cách sai lầm - 
quang diode nhạy nhất. Kết quả là người ta phải sửa chữa hàng ngàn chiếc xe. 


116 3 ANH SANG LA Gi? 


HINH 68 Hình bên trái: dien trường của một (chùm) sóng điện từ Gauss, phân cực thẳng: hình 
bên phải: chùm Gauss, phân cực tròn (QuickTime film © José Antonio Diaz Navas). 


Cũng cần nhớ rang mọi dang phân cực của ánh sáng tạo thành một tập hợp liên tục. 
Tuy vậy, một sóng phẳng tổng quát có thể được xem như sự chồng chập của 2 sóng phân 
cực thẳng trực giao, có biên độ và phase khác nhau. Về mặt toán học, mọi sóng điện từ 
phân cực thẳng có cùng tần số và hướng đối với không gian vector 2 chiều. 

Ánh sáng cũng có thể không phân cực. Ánh sáng không phân cực là một sự hoà trộn 
của nhiều ánh sáng phân cực khác nhau. Ánh sáng từ Mặt trời và các nguồn nhiệt là ánh 
sáng không phân cực điển hình bắt nguồn từ chuyển động Brown của nguồn phát xạ. 
Ánh sáng phân cực mot phần là sự hoà trộn của ánh sáng phân cực và không phân cực. 

Tóm lại, đối với sóng trong không gian 3 chiều, có 2 loại phân cực cơ bản. Người ta 
thường phân loại sóng thành 2 loại phân cực ngang và dọc hay nói khác đi là song song 
và vuông góc. Sóng phân cực tổng quát là sự chồng chập của 2 trạng thái cơ bản này. Hai 
trạng thái này được gọi là trạng thái phân cực thẳng. 

Điều thú vị là sóng phẳng phân cực tổng quát cũng có thể được xem như là sự chồng 
chập của 2 sóng phân cực tròn phải và trái. Minh hoạ của sóng phân cực tròn được cho 
trong Hình 68. Trong thiên nhiên sự phân cực tròn rất hiếm. Ấu trùng đom đóm phát 
ra ánh sáng phân cực tròn. Ánh sáng phản xạ từ nhiều loại bọ hung là ánh sáng phân 


Xem 70 


Xem 71 


ANH SANG LA Gi? 117 


ban kinh vong tron lat, 
thời gian kê từ lúc nay ra 









vị trí 

điện tích 

GER 
tuöng 

e 

vi tri dién tich 

néu nö khöng 

nay ra 






điện trường tuyến 


HÌNH 69 Vẽ lại 3 
điện trường tuyến giai đoạn của điện 
đầy đủ trường bao quanh 

một điện tích nảy 

ra từ một bức 
tường. 


cực tròn, cũng như trong trường hợp của các loài giáp xác khác nhau, như tôm tít chẳng 
hạn. Loài sau - và có lẽ cả loài trước - cũng có thể phát hiện ra ánh sáng phân cực tròn. 


TẦM XA CỦA BỨC XẠ ĐIỆN TỪ 


Sóng điện từ tần số thấp, hay sóng vô tuyến, thường được sử dụng để truyền các tín hiệu 
mobile phone, TV, radio và các chương trình truyền qua vệ tinh. Giống như ánh sáng, 
sóng vô tuyến bắt nguồn từ sự chuyển động của electron. Trong cuộc sống hằng ngày, 
ánh sáng (thường) được tạo ra từ các electron được gia tốc trong nguyên tử hay phân 
tử. Sóng vô tuyến có tần số thấp tức bước sóng dài, có thể được tao ra một cách dé dàng 
bằng các electron được gia tốc trong kim loại có kích thước cỡ bước sóng; những mảnh 
kim loại như vậy được gọi là antenne. 

Sóng vô tuyến do một thiết bị cầm tay phát ra có thể mang các tín hiệu đi vòng quanh 
Trái đất. Nói cách khác, sóng vô tuyến có tầm xa lớn. Làm sao điều này xảy ra được? 
Một tĩnh điện trường thường không thể đo được sau một khoảng cách vài chục mét. 
Hoa ra cường độ trường của sóng vô tuyến giảm di theo 1/r, trong đó r là khoảng cách 
tới nguồn. Như vậy cường độ trường giảm đi chậm hơn tĩnh trường vốn giảm đi theo 
1/r”. Tại sao lại như vậy? 

Sự phụ thuộc vào 1/r của sóng vô tuyến có thể hiểu được một cách định tính nhờ các 
hình vẽ trong Hình 69. Nó biểu diễn điện trường bao quanh một điện tích trải qua một 


Câu đồ 112 d 


118 3 ÁNH SÁNG LÀ GÌ? 


HÌNH 70 Điện trường bao quanh một hạt 
dao động theo phương thẳng đứng 
(QuickTime film © Daniel Schroeder). 


chuyển động có gia tốc đơn giản nhất: nay ra từ một bức tường. Dung ra so đồ sau cùng 
ở dưới cũng đủ chứng tỏ rằng điện trường ngang, ở chỗ gấy trong các trường tuyến, giảm 
đi theo 1/z. Bạn có thể tìm ra sự phụ thuộc này không? 

Nếu ta vẽ lại các trường tuyến của một điện tích trải qua các lần bật nảy lặp lại, ta sẽ 
kiếm được các trường tuyến với các nếp gãy cách đều nhau chuyển động ra xa nguồn. Đối 
với một điện tích dao động điều hoà, ta kiếm được các trường tuyến như trong Hình 70. 
Như vậy hình này cho ta thấy cách hoạt động của một antenne (hay nguồn sáng) đơn 
giản nhất mà ta có thể tưởng tượng ra. 

Độ lớn của điện trường ngang có thể được sử dụng để suy ra mối liên hệ giữa gia 
tốc a của điện tích q va công suất điện từ được bức xạ P. Trước tiên, điện trường ngang 
(được tính trong câu đố vừa qua) phải được bình phương để có mật độ điện năng địa 
phương. Rồi nó phải được nhân đôi để bao gồm từ năng. Sau cùng, ta lấy tích phân trên 
tất cả các góc; ta được hệ số 2/3. Tóm lại ta có 


2 2 


4% 
P= Sree (65) 





Công suất bức xạ tổng cộng P phụ thuộc vào bình phương của gia tốc va điện tích được 
gia tốc. Đây là công thức Larmor. Nó cho ta thấy lý do tại sao máy phát vô tuyến cần 
cung cấp năng lượng và cho phép ta suy ra số lượng chúng cần. Nên nhớ rằng Hình 69 
và Hình 70 cũng cho ta thấy antenne phat có một hướng phát xa năng lượng vu fiên. 

Thông thường, nếu ta mô tả nguồn bức xạ điện từ như một lưỡng cực dao động thì 
chính xác hơn. Một biểu diễn của điện trường trong trường hợp này được cho trong 
Hình 71. Ở khoảng cách lớn, sóng có thể xem như sóng phẳng. 

Trong mọi trường hợp, ta đều thấy cường độ sóng vô tuyến giảm chậm theo khoảng 
cách và ta có thể liên lạc bằng sóng vô tuyến. 


Quyén I, trang 23 


ANH SANG LA Gi? 119 


` "emm 


HINH 71 Dien truöng bao quanh möt 
luöng cuc dao dong (QuickTime film 
© Daniel Weiskopf). 


SỰ TRI TRE TRONG VAT LÝ - VÀ THUYẾT TƯƠNG DOI 


Biểu thức của Gustav Kirchhoff và Bernhard Riemann từ thập kỷ 1850 của tốc độ ánh 
sáng và mọi sóng điện từ khác 
1 


ear 


kỳ lạ đến nỗi ta phải suy nghĩ mỗi khi nhìn thấy nó. Hình như còn thiếu một điều gi đó 
quan trọng. Biểu thức này cho ta thấy tốc độ c độc lập với chuyển động riêng của quan 
sát viên đang đo điện từ trường và độc lập với tốc độ của nguồn phát xạ. Nói cách khác, 
tốc độ của ánh sáng độc lập với tốc độ của đèn và tốc độ quan sát viên. Điều này đã được 
mọi thí nghiệm khẳng định như ta đã giải thích trong Quyển nói về Thuyết tương đối. 

Ngoài ra, biểu thức (66) hàm ý rằng không có quan sát viên nào có thể đi nhanh hơn 
ánh sáng. Nói cách khác, ánh sáng không hành xử như một luồng các viên đạn: tốc độ 
của đạn phụ thuộc vào tốc độ của súng và mục tiêu. Mục tiêu có thể đi nhanh hơn đạn. 
Tốc độ ánh sáng là töc độ giới han. 

Các thí nghiệm khẳng định rằng tốc độ sóng vô tuyến, tia X và tia y cũng độc lập với 
máy phát và máy thu. Thí nghiệm khẳng định các tốc độ này có cùng giá trị với tốc độ 
ánh sáng. Tất cả những điều này đều chứa trong biểu thức (66). Tóm lại, 


c= (66) 





> Biểu thứcc = 1-/#gạ`chứng tỏ rằng tốc độ c bất biến và là tốc độ năng lượng 
giới hạn trong thiên nhiên. 


Điều khó tin là không một ai tìm hiểu các hệ quả này cho đến khi Lorentz và những người 
khác bắt đầu tìm hiểu trong thập niên 1890, làm cho Einstein vào cuộc và giải quyết vấn 
dé vào năm 1905. Thuyết tương đối ẩn mình suốt 2 thế hê! Giống như các trường hợp 
khác, sự phát triển của Vật lý hết sức chậm chạp. 

Tính bất biến của tốc độ ánh sáng c là điểm cốt yếu phân biệt Thuyết tương đối đặc 
biệt và Vật lý Galilei. Vì mọi thiết bị điện từ - mọi động cơ điện - đều ứng dụng biểu 


Xem 72 


Câu đố 113 s 


Câu đố 114 s 


Xem 73 


Quyển I, trang 99 


120 3 ÁNH SÁNG LÀ GÌ? 


thức (66), nên chúng là bằng chứng sống động của Thuyết tương đối đặc biệt. 


THE GIỚI SẼ TRÔNG NHƯ THẾ NAO NEU TA NGOI TREN MỘT CHUM ANH 
SÁNG? 


Cuối thế kỷ 19, chàng Albert Einstein đã đọc một bộ sách của Aaron Bernstein bàn về 
tốc độ ánh sáng. Quyển sách có nêu câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu một quan sát viên 
chuyển động với tốc độ ánh sang. Einstein đã suy nghĩ rất nhiều về vấn dé này, và đặc 
biệt, tự hỏi trong trường hợp đó ông sẽ quan sát loại trường điện từ nào. Sau đó Einstein 
đã giải thích rằng thí nghiệm tưởng tượng này đã thuyết phục ông rằng không có gì có 
thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, vì trường được quan sát sẽ có một tính chất không 
tìm thấy trong thiên nhiên. Bạn có biết ông muốn nói đến điều gì không? 
Ngồi trên một chùm ánh sáng sẽ kéo theo những hệ quả kỳ lạ: 


— Bạn sẽ không có ảnh trong gương, giống như một con ma cà rồng. 
— Ánh sáng sẽ không dao động mà sé là một tĩnh trường. 
— Không có gì chuyển động giống như trong truyện Công chúa ngủ trong rừng. 


Nhưng các thí nghiệm với tốc độ gdn bang vận tốc ánh sáng khá thú vị. Bạn sẽ: 


— thấy nhiều ánh sáng tiến về phía bạn và gần như không có ánh sáng ở hai bên và ở 
phía sau; bầu trời sẽ có màu xanh/trắng ở phía trước và đỏ/đen ở phía sau; 

— thấy rằng mọi điều chung quanh sẽ xảy ra rất rất chậm; 

— cảm nhận được là một hạt bụi bé tí sẽ giống như một viên đạn chết người. 


Bạn có thể nghĩ thêm được các hệ quả kỳ lạ khác không? Có một điều chắc chắn là Trái 
đất sẽ chuyển động chậm hơn khi so với tốc độ ánh sáng. 


TA CÓ THỂ CHẠM VÀO ÁNH SÁNG KHÔNG? 


Nếu một hạt thuỷ tinh nhỏ được đặt trên đỉnh một laser mạnh, hat này sẽ lơ lửng trong 
không khí như ta thấy trong Hình 72.* Thí dụ về việc treo bằng ánh sáng chứng tỏ rằng 
ánh sáng có động lượng. Do đó, khác với những điều ta nói lúc đầu của cuộc hành trình 
lên đỉnh, ta có thể chạm vào ảnh! Đúng ra mức độ dễ dàng khi đẩy một vật có một tên 
riêng. Đối với hành tinh và tiểu hành tinh, nó được gọi là albedo và đối với một vật tổng 
quát nó được gọi là hệ số phản xạ, viết tắt là r. 

Giống như mọi loại điện từ trường và sóng, ánh sáng mang theo năng lượng; mật độ 
dòng năng lượng T là 

1 


T= Tp xB haytính trungbình (T) = — E maxBmax - (67) 
Ho 2% 


Điều hiển nhiên là ánh sáng cũng có động lượng P. Nó liên hệ với năng lượng E theo 
biểu thức 

P=-. (68) 
* Vat nặng nhất đã được nhac lên bang laser có khối lượng 20 g; laser được sử dung có kích thước của một 


cao ốc và phương pháp này cũng sử dụng một vài hiệu ứng phụ như sóng nội kích động để giữ yên vật 
trong không khí. 


Câu đố 117 s 





ÁNH SÁNG LÀ GÌ? 121 


HÌNH 72 Việc treo lơ lửng một hạt thuỷ tỉnh nhỏ bằng laser đặt bên dưới và bằng 2 chùm 
laser ngang đối nhau (© Mark Raizen, Tongcang Li). 


Kết quả là áp suất p do ánh sáng tác dụng lên một vật được tính theo công thức 
T 
p=-(l+r) (69) 
c 


trong đó đối với các thể den ta có hệ số phản xa r = 0 và đối với gương thì r = 1; các vật 
khác có giá trị trung gian. Bạn hãy đoán xem áp suất do ánh sáng Mặt trời tác dụng lên 
một mặt đen diện tích 1 mét vuông là bao nhiêu? Day có phải là lý do mà ta cảm thấy 
ban ngày có nhiều áp lực hơn ban đêm không? 

Nếu không có laser người ta cần các thiết bị khá tinh vi để phát hiện động lượng hay 
áp suất bức xạ của ánh sáng. Từ năm 1619, Johannes Kepler đã dé cập trong De cometis 
rằng đuôi của sao chổi là do ánh sáng Mặt trời chạm vào các hạt bụi nhỏ tách ra từ sao 


122 3 ANH SANG LA Gi? 





HINH 73 Đuôi của sao chổi McNaught, hình chụp ở Uc năm 2007 (© Flagstaffotos). 


L sf: 
Cy | 
| KI 
Ess Sinh ` } 

y 


HÌNH 74 Cối xay quang thương mai quay ngược lại với chiều ánh sáng (Wikimedia). 


chổi. Vì vậy đuôi luôn luôn hướng ra xa Mặt trời và bạn có thể kiểm tra lại. Ngày nay ta 
biết rang Kepler đã đúng nhưng chứng minh giả thuyết này không phải là điều dé dàng. 

Dé dò ra áp suất bức xạ của ánh sáng năm 1873 William Crookes* phát minh bức xa 
kế cối xay quang. Dụng cụ này gồm có 4 bản mỏng, một mặt đen một mặt sáng bóng, 


* William Crookes (b. 1832 London, d. 1919 London), hoá học gia và vật lý gia, khám phá thallium, khám 


Câu dé 118 s 


Xem 74 


Xem 75 


Xem 76 


Xem 77 


Xem 77 


Xem 78 


Xem 79 


ANH SANG LA Gi? 123 


đặt trên một trục thang đứng, như trong Hình 74. Tuy vậy, khi Crookes lam xong dung 
cụ - giống như dụng cụ được bán trong tiệm hiện nay - ông nhận thấy, giống như các 
vật khác, nó quay sai hướng cụ thể là mặt sáng bóng quay về phía Mặt trời! (Tại sao lại 
như vậy?) Bạn có thể kiểm tra bằng cách hướng một bút trình chiếu laser lên nó. Sự vận 
hành này đã là một bài toán đố trong một thời gian dài. Việc giải thích có liên quan đến 
một lượng khí nhỏ còn sót lại trong bầu thuỷ tinh và sẽ kéo ta di quá xa khỏi cuộc hành 
trình. Chỉ đến năm 1901, nhờ sự ra đời của nhiều loại bơm tốt hơn, nhà vật lý người Nga 
Pyotr Lebedew mới tạo được chân không hoàn hảo để đo được áp suất ánh sáng bằng 
một bức xạ kế hoàn thiện hơn. Lebedew cũng kiểm chứng được giá trị đã tiên đoán của 
áp suất ánh sáng và chứng minh sự đúng đắn của giả thuyết Kepler về đuôi sao chổi. 
Ngày nay người ta đã chế tạo được các cánh quạt tí hon có thể quay khi ánh sáng chiếu 
lên nó, giống y như gió làm quay cối xay gió. 

Nhưng ánh sáng không chỉ chạm và được chạm, người ta còn có thể nam lấy nó. 
Trong thập niên 1980, Arthur Ashkin và cộng sự đã tạo ra một kẹp quang thực sự cho 
phép ta giữ, treo và di chuyển các quả cầu nhỏ trong suốt đường kính tù 1 tới 20 um bằng 
cách sử dụng các chùm laser. Người ta có thể làm điều này thông qua kính hiển vi sao 
cho có thể quan sát được những điều đang xảy ra. Hiện nay kỹ thuật này thường được 
sử dụng trong nghiên cứu sinh học trên khắp thế giới và đã được sử dụng để đo lực của 
các sợi cơ bằng cách dùng hoá chất gắn các đầu của chúng vào các quả cầu thuỷ tinh hay 
Teflon rồi kéo căng chúng bằng các kẹp quang. 

Nhưng chưa hết. Trong thập niên cuối thế kỷ 20, nhiều nhóm nghiên cứu đã làm quay 
các vật và như vậy đã tạo ra được các mó lêt quang thực sự. Chúng có thé quay các hat 
theo hướng tuỳ ý bằng cách thay đổi quang tính của chùm laser được dùng để bẫy hạt. 

Đúng ra ta có thể dễ dàng suy ra được là nếu ánh sáng có động lượng thì ánh sáng 
phân cực tròn có moment động lượng. Một sóng như vậy có moment động lượng L là 


L=-, (70) 
w 


trong đó E là năng lượng. Moment động lượng của một sóng là A/27 nhân với động 
lượng p của nó. Đối với ánh sáng, kết quả này đã được khẳng định vào đầu thế kỷ 20: 
một chùm ánh sáng có thể làm cho một vật nào đó (vật nào?) quay; trong chất lỏng, đây 
là một một thí nghiệm tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm. Hai thí dụ được cho trong 
Hình 75. Di nhiên là dùng một chùm laser thì hiệu ứng sẽ mạnh hơn. Nhưng trong thập 
kỷ 1960, một thí nghiệm chứng minh hoàn hảo đã được thực hiện bằng vi ba. Một chùm 
vi ba phân cực tròn từ một maser - thiết bị vi ba tương đương với laser - có thể làm quay 
một miếng kim loại. Thật vậy, đối với một chùm có đối xứng trụ, tuỳ theo chiều quay, 
moment động lượng sẽ song song hay đối song với hướng truyền sóng. Mọi thí nghiệm 
đều chứng tỏ ánh sáng cũng có moment động lượng, một hiệu ứng sẽ đóng vai trò quan 
trọng trong phần lượng tử của hành trình lên đỉnh của chúng ta. 

Ta cũng nên chú ý rằng không phải tất cả sóng trong thiên nhiên đều có moment 
động lượng bằng năng lượng/tần số góc. Trong Thuyết lượng tử điều này chỉ đúng với 


phá nhầm nhiều nguyên tố khác, tin vào Thuyết duy linh và là Hội trưởng Hội nghiên cứu tâm linh. Nhờ 
tổng hợp các thành tựu kỳ quái này ông được bầu vào Hội hoàng gia và nhận được nhiều giải thưởng và 
vinh dự khác. 


124 3 ANH SANG LA Gi? 


Anh sang co thé lam quay 
các vat nhỏ như ống nano carbon 





Ánh sáng có thể làm quay „Zs a. 
các vậtVvimô "See" 
Dây treo K 
ae ˆ 
©. 


Chüm anh sang 
phân cực tron 


=a = ee ae 


HINH 75 Ánh sáng có 
thể làm quay các vật 
thé (© A.C. Ferrari) 


HÌNH 76 Dù phân tích ánh sáng trắng: hãy nhìn một ngọn 
đèn nhỏ qua một cái dù đen trong đêm (© Wikimedia). 





các sóng được tạo thành từ các hạt có spin = 1. Đối với sóng hấp dẫn moment động lượng 
bằng 2 län giá trị này va do đó chúng được tạo thành từ các hạt có spin = 2. 
Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với đuôi sao chổi mà ta đã dé cập ở trên? Vấn dé 
Xem 80 đã được giải quyết trọn vẹn năm 1986. Một vệ tinh được đưa lên độ cao 110 000 km và 
thả ra một đám mây barium. Người ta có thể nhìn thấy đám mây này từ Trái đất và sau 
đó nó mọc ra một cái đuôi được nhìn thấy từ Trái đất: đó là sao chổi nhân tạo đầu tiên. 
Hoá ra hình dạng đuôi sao chổi một phần bắt nguồn từ sự va chạm của photon và một 
phần là do gió mặt trời và cũng do từ trường. 
Tóm lại, ánh sáng có thể tiếp xúc, quay và ta có thể chạm vào nó. Điều hiển nhiên là 
nếu ánh sáng có thể quay các vật thể thì nó cũng có thể bi quay. Bạn có thể tưởng tượng 


Cau dé 120 s 


Cau dö 122 s 


ANH SANG LA Gi? 125 


ra cach lam diéu nay khöng? 


CHIEN TRANH, ANH SANG VA NHUNG LOI NOI DOI 


Từ những tac dung bé nhỏ của phương trình (69) đối với áp suất ánh sáng ta suy ra là 
ánh sáng không hữu hiệu trong việc đánh vào các vật. Mặt khác, ánh sáng có thé dot 
nóng các vật như khi ta cảm nhận ánh Mặt trời hay khi da bị một chùm laser khoảng 
100 mW hay mạnh hơn chạm vào. Cũng vì lý do này bút trình chiếu laser rẻ tiền cũng 
gây nguy hiểm cho mắt. 

Trong thập niên 1980 và trong năm 2001, một số người đã đọc quá nhiều tiểu thuyết 
khoa học giả tưởng đã cố gắng thuyết phục quân đội - những người cũng thích thú với 
thói quen nay - rằng laser có thể được sử dụng để ban hạ các phi đạn và rất nhiều tiên 
thuế đã được tiêu pha trong việc phát triển các laser như vậy. Sử dụng định nghĩa của 
vector Poynting và thời gian va chạm khoảng 0.1 s bạn có thể ước lượng trọng lượng và 
kích thước của pin cần thiết để một thiết bị như vậy hoạt động không? Điều gì sẽ xảy ra 
trong thời tiết u ám và mưa nhiều? 

Những người khác cố gắng thuyết phục NASA nghiên cứu khả năng đẩy một hoả tiễn 
bằng cách sử dụng ánh sáng phát xạ thay vì luồng khí phun. Bạn có thể ước lượng được 
tính bất khả thi của điều này hay không? 


MÀU SẮC LA Gi? 


Ta đã thấy sóng vô tuyến có một tan số nào đó là khả kiến. Trong phạm vi đó, các tần số 
khác nhau tương ứng với các màu khác nhau. (Bạn có thể thuyết phục một người bạn 
về điều này không?) Nhưng câu chuyện đến đây chưa kết thúc. Nhiều màu sắc có thể 
được tạo ra bằng một bước sóng đơn lẻ tức là ánh sáng đơn sắc, hay bằng sự hoà trộn của 
nhiều màu sắc khác nhau. Thí dụ như màu vàng tiêu chuẩn, nếu thuần tuý có thể là một 
chùm sóng điện từ có bước sóng 575 nm, hay nó có thể là một hoà trộn của màu lục tiêu 
chuẩn 546.1 nm và màu đỏ tiêu chuẩn 700 nm. Mắt không thể phân biệt 2 trường hợp 
này; chỉ có quang phổ kế là phân biệt được. Trong đời sống thông thường, mọi màu sắc 
đều là sự hoà trộn, trừ màu vàng của đèn đường, màu của chùm laser, của quang phổ 
trong phòng thí nghiệm. Bạn có thể tự kiểm tra bằng cách sử dụng một cây dù hay một 
CD: chúng phân tích ánh sáng nhưng chúng không thể phân tích các màu thuần tuý như 
màu của bút trình chiếu laser hay màn hình LED. Ngay cả màu sắc của cầu vồng cũng 
không thuần tuý vì chúng hoà trộn với ánh sáng trắng của nền trời và vì đường kính của 
Mặt trời làm nhoè quang phổ. 

Đặc biệt, ánh sáng trắng là sự hoà trộn của một dãy màu liên tục với mỗi bước sóng 
có một cường độ riêng. Nếu bạn muốn kiểm tra điều này mà không có nguồn sáng thì 
chỉ cần giữ hình dưới bên phải trong Hình 77 gần với mắt sao cho ban không thể điều 
tiêu vào các vạch tròn nữa. Các viên trắng không sắc nét sẽ có bóng màu hồng hay luc. 
Ba màu này bắt nguồn từ sự không hoàn hảo của mắt người được gọi là sắc sai. Sắc sai 
có một hệ quả: không phải mọi tần số ánh sáng đi theo cùng một con đường qua thuỷ 
tinh thể và do đó chúng chạm vào võng mạc tại những điểm khác nhau. Điều này giống 
với hiệu ứng xảy ra trong các lăng kính hay trong các giọt nước làm xuất hiện cầu vồng. 

Hình bên trái trong Hình 77 giải thích cách hình thành cầu vồng. Chủ yếu là do sự 
phản xạ bên trong các giọt nước trên bầu trời của ánh sáng đến từ Mặt trời, còn sự 
khúc xạ tại mặt phân cách không khí-nước phụ thuộc vào bước sóng là nguyên nhân 


Xem 81 


Câu đỗ 124 s 


Xem 82 


126 3 ANH SANG LA Gi? 


1. Khúc xạ phụ thuộc màu trong thuỷ tinh 


trắn S 

9 đó 
lục 
tím 


ị 





2. Nội phản xạ và khúc xạ phụ thuộc màu 
trong cầu vồng sơ cấp 
trắng (Mặt trời) 


giọt nước 3. Khúc xạ phụ thuộc màu trong mắt: 
4059 nhìn hình mẫu ở khoảng cách 1cm 
: 424 
tím 
lục 
đỏ 


2b. Nội phản xạ và khúc xạ phụ thuộc màu 
trong cầu vồng thứ cấp trắng (Mặt trời) 


giọt nước 
50.3 536° 
đỏ 
lục 
tím 


HÌNH 77 Ba thí nghiệm chứng tô ánh sáng trắng là sự hoà trộn các màu sắc (với các độ lệch 
được phóng đại lên): sự phân tích bằng lăng kính, sự hình thành của cầu vồng (được đơn giản 
hoá như đã giải thích trong sách) và những viền màu được nhìn thấy trên một kiểu thức các 
vòng tròn đen trắng (photograph by Susan Schwartzenberg, © Exploratorium www. 
exploratorium.edu). 


của các đường di khác nhau của các màu. Hai người dau tiên kiểm chứng điều nay là 
Theodoricus Teutonicus de Vriberg (c. 124o tới c. 1318), trong những nam từ 1304 tới 1310 
va đồng thời là toán gia Ba Tu Kamal al-Din al-Farisi. Thí nghiệm của họ kha thông 
minh và đơn giản nên ai cũng có thể làm lại tại nhà mình. Họ tạo ra một giọt nước lớn 
bằng cách đổ day nước vào một bình thuỷ tinh mỏng hình cầu (hay hình trụ), rồi chiếu 
một chùm ánh sáng trắng xuyên qua bình. Theodoricus và al-Farisi đều tìm thấy đúng 
những gì ta thấy trong Hình 77. Bằng thí nghiệm này, họ đã có thể tạo lại góc mở của 
cầu vồng chính hay cầu vồng sơ cấp, dãy màu của nó cũng như sự hiện hữu của cầu vồng 
thứ cấp, góc quan sát và dãy màu đảo ngược của nó.” Mọi cầu vồng đều được tìm thấy 


* Bạn có thể đoán ra cầu vồng bậc 3 và bậc 4 được thấy ở đâu không? Có rất ít thông báo về việc trông 
thấy chúng; chỉ có 2 hay 3 hình trên toàn thế giới. Việc săn tìm cầu vồng bậc 5 vẫn tiếp diễn. (Trong phòng 
thí nghiệm, người ta đã thấy cầu vồng bậc 13.) Để có thêm thông tin, bạn hãy thăm website đẹp mắt www. 


Trang 103 


Câu đố 125 s 


Xem 84 


Xem 83 


Xem 84, Xem 85 


ANH SANG LA Gi? 127 





HINH 78 Ánh chớp lục trên Mặt trời hoàng hôn và trên Mặt trăng, cũng cho ta thấy sự thay 
đổi màu sắc của rìa Mặt trăng (© Andrew Young and Laurent Laveder/PixHeaven.net). 


trong Hình 57. Thí nghiệm dep dé của Theodoricus đôi khi còn được xem là đóng góp 
quan trọng nhất của khoa học tự nhiên trong thời Trung cổ. 

Ngoài ra hình dạng của cầu vồng cũng cho ta biết về hình dạng của giọt nước. Bạn 
có thể tìm ra mối liên hệ này không? 

Điều bất ngờ là giải thích về cầu vồng trong Hình 77 chưa đây đủ. Ta đã giả sử rằng 
tia sáng chạm giọt nước ở một điểm đặc biệt trên mặt của nó. Nếu tia sáng chạm giọt 
nước ở một điểm khác - tham số đụng khác, cầu vồng sẽ xuất hiện ở một góc khác. Tuy 
vậy, mọi cầu vồng khác đều mờ đi, chỉ còn lại một cầu vồng vì góc lệch của nó là một 
cực trị. Đúng ra cầu vồng sơ cấp là một cạnh có màu của một đĩa trắng. Thật vậy, miền 
trên cầu vồng sơ cấp luôn luôn tối hơn miền dưới của nó. 

Giọt nước không phải là lăng kính duy nhất trong thiên nhiên. Vào lúc hoàng hôn 
khí quyển cũng có tác dụng như một lăng kính, hay nói chính xác hơn, như một thấu 
kính trụ bị cầu sắc sai. Do đó, đặc biệt vào lúc hoàng hôn, Mặt trời bị tách làm 2 ảnh hơi 
lệch nhau, mỗi cái một màu; độ lệch tổng cộng khoảng 1% đường kính. Kết quả là rìa 
của Mặt trời chiều có màu. Nếu thời tiết thuận lợi, trời quang đãng đến chân trời và nếu 
biên dạng nhiệt độ của khí quyển thích hợp, một ảo ảnh phụ thuộc màu sắc sẽ xuất hiện: 
ta có thể thấy trong khoảng 1 giây sau ảnh màu đỏ, cam và vàng của Mặt trời hoàng hôn, 
đôi khi có một ảnh màu xanh lục. Đây là ánh chớp lục nổi tiếng do Jules Verne mô tả 
trong cuốn tiểu thuyết Le Rayon-vert của ông. Tia lục này thường được thấy ở bãi biển 
nhiệt đới, thí dụ như ở Hawaii và từ boong tàu ở vùng nước ấm. 

Ngay cả không khí tinh khiết cũng phân tích được ánh sáng trắng. Tuy vậy, hiệu ứng 
này không phải do hiện tượng tán sắc mà do hiện tượng tán xạ. Sự tán xạ phụ thuộc bước 
sóng, chủ yếu là tan xa Rayleigh, là nguyên do bầu trời cùng các rang núi ở xa có mau 
xanh và Mặt trời có màu đỏ lúc hoàng hôn hay bình minh. (Bầu trời có màu đen ngay 
cả lúc ban ngày nếu nhìn từ Mặt trăng.) Bạn có thể lặp lại hiệu ứng này bằng cách nhìn 
xuyên qua nước vào mặt phía tối hay vào một bóng đèn. Thêm vài giọt sữa vào nước sẽ 
làm cho bóng đèn có màu vàng rồi đỏ và làm cho mặt phía tối có màu xanh (giống như 
bầu trời nhìn từ Trái đất và từ Mặt trăng) như ta thấy trong Hình 79. Việc thêm sữa sẽ 


atoptics.co.uk. Có nhiều công thức về góc của các cầu vồng có bậc khác nhau; chúng được suy ra bằng hình 
học nhưng cũng được dé cập ở đây. 


Xem 86 


Xem 87 





128 3 ANH SANG LA Gi? 


HINH 79 Sữa và nước mô phỏng trời chiều (© Antonio Martos). 


làm hiệu ứng rõ thêm. Mặt trời lặn đặc biệt có màu đỏ sau khi núi lửa phun trào cũng vì 
lý do tương tự như trên. 

Tuy vậy, vào buổi chiều ít có người biết là bầu trời xanh vì lý do khác: vào lúc hoàng 
hôn, bầu trời xanh chủ yếu là vì tầng ozone. Ozone là chất khí màu xanh. Không có 
ozone, bầu trời hoàng hôn sẽ hơi vàng. 

Tóm lại, một cách tổng quát, ánh sáng là một sự hoà trộn các bước sóng. Kết quả là 
bước sóng hay tần số ánh sáng không đả để mô tả màu sắc. Các chuyên gia về mau sắc 
gọi sốc là tính chất của màu, phù hợp nhiều nhất với sự thay đổi của bước sóng. Nhưng 
mỗi màu có 2 đặc trưng phụ. Thí dụ như màu đã cho có thể sáng hay tối; độ sáng là tính 
chất độc lập thứ 2 của màu. Tính chất độc lập thứ 3 là độ bão hoà; nó biểu diễn độ khác 
nhau giữa màu đó và màu trắng. Màu có độ bão hoà mạnh đối nghịch với màu nhợt 
nhạt, có độ bão hoà yếu. 

Không gian mau của con người có 3 chiều. Con người có tính tam sắc. Hình 80 minh 
hoạ cho điều này. Mỗi màu ta thấy đều được mô tả bằng 3 tham số độc lập vì mắt người 
có 3 loại tế bào hình nón, tức 3 loại tế bào nhạy màu khác nhau. Đây là lý do một bộ lọc 
màu bất kỳ, thí dụ trên máy tính, đều có - ít nhất - 3 tham số có thể thay đổi. Một nghệ 
sĩ hiện đại, Tauba Auerbach, đã tao ra một quyển sách mỹ thuật về không gian màu sắc 
như ta thấy trong Hình 81. Số 3 cũng là ly do mọi màn hình đều có ít nhất 3 loại pixel 
khác nhau. Ba tham số này không nhất thiết là sắc, độ bão hoà và độ sáng. Chúng có thể 
là cường độ của 3 màu đỏ, lục và lam. Người ta có thể sử dụng các tính chất khác của 
màu để để mô tả chúng, như sắc thái, sắc độ, độ thuần khiết, luma, v.v... Người ta cũng 
sử dụng cách mô tả bằng 4 hay nhiều tham số hơn - như vậy tham số sẽ không độc lập 
với nhau - đặc biệt trong kỹ nghệ in ấn. 

Nhiều loài chim, bò sát, cá và côn trùng khác nhau có không gian màu 4 chiều bao 
gồm tia tử ngoại; bướm và bô câu có không gian mau 5 chiều và các loài chim khác có 
cả các không gian màu có số chiêu lớn hon. Có lẽ tôm tít có mắt phức tạp nhất trong 
vương quốc động vat với không gian màu lên tới 12 chiều. (Một loài tôm tít, Gonodyctylus 
smithii, cũng có thể phát hiện ánh sáng phân cực thẳng hay tròn với đầy đủ chỉ tiết). Khác 
với người và khỉ, nhiều động vật hữu nhũ chỉ có không gian màu 2 chiều. Những người 


ANH SANG LA Gi? 129 


HINH 80 Hai trong nhiéu 
cách minh hoa tập hop 
mau kha hữu của con 
người: (hình trên) là sự 
hoà trộn của màu đỏ,lục 
và lam tăng dọc theo 3 
trục toạ độ và (hình 
dưới) sử dụng các toạ độ 
sắc, độ bão hoà và độ 
sáng (© SharkD). 


97A 





sắc manh có không gian màu ít chiều hơn. Nói cách khác, số chiều của không gian màu 
nhận biết được không phải là một tính chất của ánh sáng hay của thiên nhiên mà là một 
đặc tính của mắt người. Mau trong thiên nhiên và mau do con người cảm nhận được khác 
nhau. Không có không gian màu trong thiên nhiên. 

Màu sắc trong thiên nhiên và màu sắc trong nhận thức của con người còn khác nhau 
theo cách của các nhà ngôn ngữ học. Trong ngôn ngữ của loài người, màu sắc có một 
trật tự tự nhiên. Mọi người trên thế giới, dù ở biển cả, sa mạc hay núi non, đều sắp xếp 
màu theo thứ tự sau đây: 1. trắng đen, 2. đỏ, 3. lục và vàng, 4. xanh, 5. nâu, 6. màu hoa 
cà, hồng, cam, xám và đôi khi một thuật ngữ thứ 12 tuỳ thuộc vào ngôn ngữ. (Màu căn 
cứ theo vật, như cà tím hay đỏ nâu, hay màu không thể áp dụng chung, như màu vàng 
hoe, mà ta không bàn ở đây.) Khám phá chính xác là như sau: nếu một ngôn ngữ có một 


Xem 88 


Trang 103 


Xem 60 


130 3 ANH SANG LA Gi? 





HÌNH 81 Một quyển sách mau độc đáo minh hoạ, trên mỗi trang và trên tất cả các mặt ngoài 
của nó, không gian màu 3 chiều của con người (© Tauba Auerbach). 


từ cho một màu trong số này thì nó cũng có một từ cho tất cả các màu đi trước đó. Kết 
quả này cũng hàm ý rằng người sử dụng lớp màu cơ bản này ngay cả khi ngôn ngữ của 
họ không có mỗi từ cho từng màu. Phát biểu này đã được khẳng định cho trên 100 ngôn 
ngữ. 


GIẢI TRÍ VỚI CẦU VONG 


Bề rộng của các cầu vồng sơ cấp thông thường là 2.25°, của cầu vồng thứ cấp là gấp đôi 
con số đó (đó là lý do tại sao nó ít sáng hơn). Bề rộng lớn hơn hiệu góc tán sắc được cho 
trong Hình 77 vì kích thước góc của Mặt trời, khoảng 0.5°, đã được cộng (phỏng chừng) 
vào hiệu góc này. 

Kích thước hữu hạn của giọt mưa, qua hiện tượng giao thoa, dẫn tới sự xuất hiện cầu 
vồng thặng dư như đã nêu trên. Nếu giọt mưa nhỏ và có cùng kích thước, số cầu vồng 
thặng dư tăng lên như ta đã thấy trong Hình 82 đầy ấn tượng. 

Nếu giọt nước cực mịn, cầu vồng trở thành mau trắng; người ta gọi đó là câu vồng 
sương mu. Người ngồi trên máy bay cũng thường thấy cầu vồng loại này. Nếu giọt nước 
không tròn, thi dụ như do gió mạnh, người ta có thể có cầu vồng bất thường hay cầu 
vong sinh đôi. Một thí dụ có trong Hình 83. 

Ánh sáng của cầu vồng bị phân cực theo phương tiếp tuyến. Bạn có thể kiểm tra điều 
này bằng kính mát phân cực. Trong sự phản xạ bên trong giọt nước vì góc phản xạ gần 
bằng góc phản xạ toàn phần nên ánh sáng bị phân cực. (Tại sao điều nay dẫn tới sự phân 
cực?) 


ANH SANG LA Gi? 131 





HINH 82 Cac cäu vöng thang du bat thuöng (© Denis Betsch). 


Nếu không khí chứa day các tinh thé nước da thay vi giọt nước, tinh trạng lại thay 
đổi. Ta có thể có thêm các ảnh phụ của Mặt trời theo hướng của nó. Chúng được gọi là 
các Mặt trời giả, đôi khi gọi là Nhật cẩu. Hiện tượng này sẽ rõ ràng nhất khi không có 
gió, lúc các tinh thể có hướng như nhau. Trong trường hợp đó ta có thể chụp được một 
hình như Hình 84. 

Ta có thể tìm hiểu về các cầu vồng hiếm thấy và các hiệu ứng kỳ lạ khác trên website 
cung cấp ‘anh quang học trong ngay’ tại www.atoptics.co.uk/opod.htm. Ở đó ta có thể 
tìm thấy cầu vồng bậc 3/bậc 4, cầu vồng sương mù cùng với cầu vồng thặng dư, cầu vồng 
sương mù do Mặt trăng, cầu vồng thứ cấp có cầu vồng thặng dư, cầu vồng bất thường, 
cầu vồng do Mat trăng, cung ngoại thiên đỉnh, quäng Mặt trời, cột Mặt trời, ánh chớp 
lục và nhiều hơn nữa. Website trình bày các vẻ đẹp của ánh sáng trong thiên nhiên - và 
tất cả các hiệu ứng đều được giải thích tường tận. 


TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG LÀ GÌ? TỐC ĐỘ TÍN HIỆU LÀ GÌ? 
Vật lý bàn về chuyển động. Nói chuyện là sự trao đổi âm thanh và âm là một thí dụ về 


tín hiệu. 


> Một fín hiệu (vật lý) là sự vận chuyển thông tin bằng cách sử dụng sự vận 
chuyển của năng lượng. 


132 3 ANH SANG LA Gi? 





HÌNH 83 Năm loại cầu vồng hiểm có: cầu vồng sương mù (hình trên bên trái), cầu vồng sinh 
đôi hay bất thường, trong một ngày dông gió do các giọt mưa không có dạng hình cầu (hình 
trên bên phải, trình bày với độ bão hoà màu được tăng thêm), cầu vồng có 6 phần (hình giữa 
bên trái), cầu vồng đỏ lúc hoàng hôn (hình giữa bên phải), và cầu vồng do Mặt trăng, không 
phải do Mặt trời, được làm sáng thêm bằng kỹ thuật số (© Michel Tournay, Eva Seidenfaden, 
Terje Nordvik, Zhu XiaoJin and Laurent Laveder). 


Quyền I, trang 306 Không có tin hiệu nao ma không có chuyển động của năng lượng. That vậy, không có 
cách nào lưu trữ thông tin mà không lưu trữ năng lượng. Như vậy ta có thể gán một tốc 
độ truyền cho một tín hiệu bất kỳ. Ta gọi nó là fốc độ tín hiệu. Tốc độ tín hiệu khả hữu 
cao nhất cũng là vận tốc ảnh hưởng lớn nhất hay nói một cách dé dai nó là vận tốc lan 
toả tác dụng cực đại. 

Nếu tín hiệu được vật chất mang theo, như chữ viết trong một lá thư, vận tốc tín hiệu 


ANH SANG LA Gi? 133 


HÌNH 84 Một ảnh chụp phức hop cho ta 
thấy các Mặt trời giả, cột ánh sáng, quang 
và cung sáng tiếp tuyến trên cao được tạo 
thành từ các tinh thể nước đá trong không 
khí nếu chúng có cùng hướng (© Phil 
SOE Appleton). 








HÌNH 85 Một cung ngoại thiên đỉnh hiếm hoi được tạo thành từ các tinh thé nước đá luc giác 
trên thượng tầng khí quyển (© Paul Gitto). 


là vận tốc của vật mang. Thí nghiệm chứng tỏ rằng tốc độ này có giới hạn là tốc độ ánh 
sáng. 

Đối với sóng mang như sóng nước, âm, ánh sáng hay sóng vô tuyến, điều này khó 
nhận ra hơn. Tốc độ của sóng là gì? Câu trả lời đầu tiên mà ta nghĩ tới là tốc độ di 
chuyển của đỉnh sóng hình sin. Vận tốc này được gọi là vån tốc phase, bằng tỷ số giữa 
tần số và bước sóng của một sóng đơn sắc, tức là bằng 


Uph = (71) 


JE 


Cau dé 128 s 


Xem 89 


134 3 ANH SANG LA Gi? 


hase vel. = omm val. nhase vel. = - oroup vel. 


ON HÌNH 86 Biểu diễn của vận tốc nhóm (xanh 


đậm) và vận tốc phase (đỏ sáng) đối với các 
loại sóng khác nhau (QuickTime film 
© ISVR, University of Southampton). 


HÌNH 87 Định nghĩa của các 
vận tốc quan trọng trong 
hiện tượng sóng: vận tốc 
phase, vận tốc nhóm, vận 
tốc mặt đầu sóng của 
Sommerfeld và vận tốc tiên 
hành. 





Vận tốc phase xác định hiện tượng giao thoa. Ánh sáng trong chân không có cùng vận 
tốc phase Uph = c với mọi tần số. Bạn có thể tưởng tượng ra một thí nghiệm để kiểm 
chứng thật chính xác điều này không? 

Mặt khác, có những trường hợp vận tốc phase lớn hơn c, nhất là khi ánh sáng chuyển 
động xuyên qua một môi trường hấp thu đồng thời tần số gần bằng tần số hấp thu cực 
đại. Tuy vậy trong trường hợp này thí nghiệm chứng tỏ rằng vận tốc phase không phải 
là vận tốc tín hiệu. Trong trường hợp đó, có một số gần đúng với tốc độ tín hiệu, đó là 
vận tốc nhóm, tức là vận tốc chuyển động của cực đại nhóm. Vận tốc này là 


— dw 


Ugr = để > (72) 





ko 


trong đó kọ là bước sóng trung tâm của gói sóng nơi tinh đạo hàm. Ta thấy rằng w = 
c(k)k = 2nu,„/À dẫn tới hệ thức 


_ dw 


dup, 
st dk Aa 


U =U = 
p ER aa 
0 


(73) 





Xem 90 


Xem 89 


Xem 89 


Quyén IV, trang 95 


ANH SANG LA Gi? 135 


Điều nay có nghĩa là dấu của số hang sau cùng xác định vận tốc nhóm lớn hơn hay nhỏ 
hơn vận tốc phase. Đối với một nhóm sóng chạy, được biểu diễn bằng đường đứt đoạn 
trong Hình 87, diéu này có nghĩa là một cực đại mới xuất hiện ở cuối hay đầu một nhóm. 
Thí nghiệm chứng tỏ rang đây chỉ là trường hợp ánh sáng di xuyên qua vật chất; đối với 
ánh sáng trong chân không, vận tốc nhóm có cùng giá trị v,, = c với mọi độ lớn của 
vector sóng k. 

Bạn cũng nên lưu ý rằng nhiều bai báo vẫn còn phổ biến ý tưởng sai lầm là van tốc 
nhóm trong vật chất không bao giờ lớn hơn c, tốc độ ánh sáng trong chân không. Thật 
ra tốc độ nhóm trong vật chất có thể bằng 0, vô hạn hay ngay cả âm; điều này xảy ra khi 
xung ánh sáng rất hẹp, tức là khi nó bao gồm một khoảng tần số rộng hay khi tần số 
gần bằng tần số chuyển mức hấp thu. Trong nhiều (nhưng không phải là tất cả) trường 
hợp người ta thấy nhóm mở rộng một cách đáng kể hay ngay cả tách ra, làm cho ta khó 
xác định cực đại nhóm và vận tốc của nhóm. Nhiều thí nghiệm đã khẳng định điều này. 
Đã có trường hợp vận tốc nhóm trong môi trường bằng 10 län vận tốc ánh sáng. Lúc đó 
chiết suất nhỏ hơn 1. Tuy vậy, trong tất cả các trường hợp này vận tốc không bằng tốc độ 
tín hiệu. 

Như vậy vận tốc nào mô ta sự lan truyền tín hiệu tốt nhất? Arnold Sommerfeld**. 
hầu như đã giải được bài toán chính trong đầu thế kỷ 20. Ông định nghĩa vận tốc tín 
hiệu là vận tốc uc, của sườn đốc phía trước của xung. Dinh nghĩa này được minh hoa 
trong Hình 87. Ta không thể tóm tắt định nghĩa này trong một công thức nhưng nó có 
đặc điểm là mô tả được sự truyền sóng trong hầu hết mọi thí nghiệm, đặc biệt trong 
trường hợp vận tốc nhóm và vận tốc phase lớn hơn tốc độ ánh sáng. Khi nghiên cứu 
tính chất của nó người ta nhận thấy rằng không có vật liệu nào mà vận tốc tín hiệu của 
Sommerfeld lớn hơn tốc độ ánh sáng trong chân không. 

Đôi khi về mặt khái niệm thì mô tả sự lan truyền tín hiệu bằng vận tốc của năng 
lượng lại dễ dàng hơn. Như ta đã đề cập ở trên, mọi tín hiệu đều mang theo năng lượng. 
vận tốc của năng lượng Ven được định nghĩa là tỷ số giữa mật độ dòng năng lượng S, tức 
là vector Poynting và mật độ năng lượng W, cả hai đều tính theo hướng lan truyền. Đối 
với trường điện từ - trường duy nhất thích hợp với tín hiệu siêu quang - tỷ số này là 


(P) 
Ven = wi‘ (74) 
Tuy vậy, giống như trường hợp của van tốc mặt đầu sóng, trong trường hợp vận tốc của 
năng lượng ta phải xác định phép tính trung bình ký hiệu bằng dấu (), tức là ta muốn nói 
tới năng lượng do xung chính hay mặt đầu sóng vận chuyển. Trong chân không, không 
có tốc độ nào lớn hơn tốc độ ánh sang.*** (Nói chung, vận tốc của năng lượng trong vật 
chất có giá trị hơi khác với vận tốc tín hiệu của Sommerfeld.) 


* Trong cơ học lượng tử, Erwin Schrödinger đã chứng minh rằng vận tốc của 1 electron là vận tốc nhóm 
của hàm sóng của nó. Do đó lập luận tương tự tái xuất trong Thuyết lượng tử, như ta sẽ thấy trong Quyển 
kế tiếp của bộ sách. 

** Arnold Sommerfeld (b. 1868 Königsberg, d. 1951 Munich) là một nhân vật quan trọng trong việc phổ 
biến Thuyết tương đối, Thuyết lượng tử và các ứng dụng của chúng. Là một giáo sư ở Munich và là một 
giáo viên, người viết sách giáo khoa tuyệt vời, ông nghiên cứu về lý thuyết nguyên tử, kim loại, Điện động 
lực học và là người đầu tiên tìm hiểu về tầm quan trọng và bí ẩn chung quanh “Hằng số cấu trúc tinh tế nổi 
tiếng của Sommerfeld” 

*** Tín hiệu không chỉ mang theo năng lượng, chúng còn mang entropy âm (thông tin’). Entropy của một 


Cau dö 129 s 


Cäu dö 130 s 


Cau dé 131s 


Xem 91 


Xem 92 


Xem 93 


136 3 ANH SANG LA Gi? 


Trong những nam gần day, với sự tiến bộ trong công nghệ máy phat hiện anh sáng 
người ta có thể dò ra phần năng lượng nhỏ nhất, đã buộc các khoa học gia lấy vận tốc 
nhanh nhất trong tất cả các vận tốc của năng lượng này để mô tả vận tốc tín hiệu. Nhờ sử 
dụng máy phát hiện có độ nhạy cao nhất ta có thể dùng điểm đầu tiên của đoàn sóng có 
biên độ khác 0, tức là phần nhỏ nhất đầu tiên của năng lượng tới, làm tín hiệu. Vận tốc 
của điểm này, tương tự như khái niệm vận tốc tín hiệu của Sommerfeld, thường được 
gọi là vận tốc mặt đầu sóng hay để phân biệt rõ ràng với vận tốc của Sommerfeld, vận 
tốc tiên hành. Định nghĩa của nó là 


o= E 
Vận tốc tiên hành không bao giờ lớn hơn tốc độ ánh sáng trong chân không hay trong 
vật chất. Dung ra nó chính xác là c vì đối với các tần số cực cao tỷ số w/k không phụ 
thuộc vật liệu và các tính chất của chân không thay vào vị trí đó. 


> Vận tốc tiên hành là vận tốc tín hiệu thực sự hay là vận tốc ánh sáng thực sự. 


Nhờ sử dụng tốc độ tiên hành, mọi lập luận về tốc độ ánh sáng trở nên rõ ràng và dễ 
hiểu. 

Để kết thúc phần này bạn có 2 câu đố. Vận tốc nào trong các vận tốc ánh sáng được 
đo trong các thí nghiệm xác định tốc độ ánh sáng, thí dụ như khi ánh sáng được gởi tới 
Mặt trăng rồi phản xạ lại? Và bây giờ là câu khó hơn: tại sao tốc độ tín hiệu ánh sáng 
trong vật chất nhỏ hơn trong chân không? 


TÍN HIỆU VÀ SỰ TIÊN ĐOÁN 


Khi một người đọc một văn bản trên điện thoại cho một người hàng xóm nghe và có thể 
lặp lại nó, ta đang nói về sự truyền thông. Đối với một người thứ 3, tốc độ truyền thông 
luôn luôn nhỏ hơn tốc độ ánh sáng. Nhưng nếu người hàng xóm đã biết văn bản này, 
anh ta có thể thuật lại mà không cần phải nghe giọng người đọc. Đối với quan sát viên 
thứ 3 thì điều đó hoá ra là chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Như vậy sự tiên đoán có 
thể bắt chước sự truyền thông và đặc biệt, nó có thể bắt chước sự truyền thông nhanh 
hơn ánh sáng (siêu quang). Điều này được chứng minh một cách ngoạn mục nhất vào 
năm 1994 do Günter Nimtz, người hình như là đã vận chuyển âm nhạc - mọi âm nhạc 
có thể tiên đoán được trong các thang thời gian rất ngắn - qua một hệ “nhanh hơn ánh 
sáng: Để phân biệt 2 trường hợp, ta cần chú ý rằng trong trường hợp tiên đoán, không 
có sự vận chuyển năng lượng, khác với trường hợp truyền thông. Nói cách khác, việc 
định nghĩa tín hiệu là vật vận chuyển thông tin không có lợi và rõ ràng bằng việc định 
nghĩa tín hiệu là vật vận chuyển năng lượng. Trong thí nghiệm để cập ở trên, không có 
năng lượng được vận chuyển nhanh hơn ánh sáng. Sự phân biệt tương tự giữa một bên 
là tiên đoán và một bên là sự truyền tín hiệu hay năng lượng sẽ được ta sử dụng sau này 
để minh giải các thí nghiệm nổi tiếng trong cơ học lượng tử. 
máy phát tăng lên trong khi phát sóng. Entropy của máy thu thì giảm đi (nhưng đĩ nhiên là ít hơn độ tăng 
của máy phát). 

Ta cũng nên nhớ rằng vận tốc nhóm âm hàm ý năng lượng vận chuyển ngược với vận tốc truyền ánh 
sáng. Điều này chỉ có thể xảy ra trong vật liệu có tải năng lượng. 


Trang 353 
Xem 94 


ANH SANG LA Gi? 137 


BANG 15 Các tính chất thực nghiệm của 
chân không cổ điển phẳng, bỏ qua mọi hiệu 
ứng lượng tử và hiệu ứng tương đối tổng quát. 








Tính chất vật lý Trị thực nghiệm 
Độ từ thẩm My =1.3 uH/m 
Độ điện thẩm Eu =8.9 pF/m 
Trở kháng của sóng Zo = 376.70. 
Bất biến bao giác có thể áp dụng 
Số chiều không gian 3 

Topo R? 


Ma sát lên vật chuyển động không có 
Thành phần không có 
Khối lượng và năng lượng không có 
Chuyển động không có 


Nếu tốc độ công bố các bài báo vật lý tiếp tục 
gia tăng, thì chẳng bao lâu các tạp chí vật lý sẽ 
ngập tràn các kệ của thư viện nhanh hơn tốc độ 
ánh sáng. Điều này không vi phạm Thuyết 
tương đối vì không có thông tin hữu ích được 
truyền đi. 

David Mermin 


LỜI TẠM BIET CUA AETHER 


Tia Gamma, tia X, anh sáng và va sóng vô tuyến là sóng điện từ dang chuyển động. Tất cả 
đều hiện hữu trong không gian trống rỗng. Khi ánh sáng di chuyển thì cái gì dao động? 
Chính Maxwell đã gọi “môi trường" dao động là aether. Các tính chất của môi trường 
đao động đo được trong thí nghiệm được liệt kê trong Bảng 15. Trị số khác thường là do 
định nghĩa của đơn vị henry và farad. 

Mục cuối cùng của Bảng 15 quan trọng nhất: dù có nhiều nỗ lực, không ai có thể phát 
hiện được chuyển động của aether. Đặc biệt, không có chuyển động của aether đối với 
chân không. Nói cách khác, dù ta đã giả sử là aether dao động nó lại không chuyển động. 
Cùng với các dữ liệu khác, mọi kết qua này có thể được tóm tat trong 1 câu: không có 
cách nào phân biệt aether với chân không. 

Đôi khi ta nghe thấy có thí nghiệm hay ngay cả Thuyết tương đối chứng tỏ rằng không 
có aether. Mệnh đề này chứa nhiều sự thật; đúng ra thí nghiệm chứng tỏ được điều quan 
trọng hơn: 


> Không thể phân biệt aether với chân không. 


Mệnh đề này đúng trong mọi trường hợp. Thí dụ như trong Thuyết tương đối tổng quát, 
ta đã nhận thấy rang chân không cong có thé chuyển động; nhưng ta vẫn không thé phân 


Xem 95 


Cau dé 132 d 


Cau dé 133 s 


Câu dé 134 s 


Cau dé 135 s 


Xem 95 


138 3 ANH SANG LA Gi? 


biệt nó với aether.* Thuyết trường lượng tử khẳng định sự đồng nhất của aether va chân 
không. 

Như vậy trong trường hợp sóng điện tù thì cái gi dao động? Bay giờ ta đã có câu tra 
lời đơn giản cho câu hỏi cổ xưa này: chân không. Chân không là môi trường mang sóng 
điện từ. Chân không phẳng, bất biến với phép biến đổi Lorentz mang sóng mặc dù nó 
không thể chuyển động và không cung cấp một hệ toạ độ ưu tiên. Chân không phẳng là 
một cái gi đó đặc biệt và ta chấp nhận nó để tránh các thuật ngữ ‘vat mang’ cùng với ‘môi 
trường: Tuy vậy, như ta đã thấy và sẽ thấy, trong Thuyết tương đối tổng quát và Thuyết 
trường lượng tử thì ta không né tránh được điều này. ** 

Tóm lại, các thí nghiệm trong phạm vi Thuyết tương đối đặc biệt đã loại bỏ aether: nó 
là một khái niệm vô ích; chân không vật lý có nhiều tính chất từng được gán cho aether. 
Từ nay trở đi, ta sẽ vứt bỏ khái niệm aether ra khỏi ngữ vựng của mình. Mặt khác, ta 
vẫn chưa hoàn tất việc nghiên cứu chân không; nó sẽ làm ta bận rộn trong giai đoạn còn 
lại, bat đầu từ phần Vật lý lượng tử sau đây. Dung ra Vật lý lượng tử chứng tỏ rằng mọi 
giá trị thực nghiệm trong Bảng 15 đều phải chỉnh sửa. 


CÁC CÂU ĐỐ VUI VÀ LẠ VỀ ÁNH SÁNG, SỰ PHÂN CỰC VÀ PHASE HÌNH HỌC 
Vì ánh sáng là sóng nên phải có điều gì đó xảy ra khi hướng nó đến một lỗ tròn có đường 
kính nhỏ hơn bước sóng của nó. Điều đó chính xác là gì? 

x x 


Vào một ngày nang dep ở vi tuyến vừa phải trên Trái đất, ánh mat trời có mật độ công 
suất khoảng 1 kW/m?. Mật độ năng lượng tương đương, điện trường và từ trường trung 
bình là bao nhiêu? 


x % 


Ánh sáng thuần tuý trong quang phổ thường được gọi là ánh sáng đơn sắc: Tại sao đây 
lại là một cách gọi sai? 


x % 


Điện động lực học chứng tỏ rằng chùm ánh sáng luôn luôn đẩy; chúng không bao giờ 
kéo. Bạn có thể khẳng định rằng không thé có chùm máy kéo’ trong thiên nhiên không? 


x % 


Ta đã biết rõ rằng vật liệu phát sáng trong đèn tròn là dây tungsten đặt trong khí trơ. 
Đây là kết quả của một chuỗi thí nghiệm khởi đầu với thế hệ bà của mọi loại đèn, cụ 
thể là đèn dưa leo. Những người của thế hệ trước đều biết rằng một trái dưa leo ngâm 


* Về mặt lich sử, thuật ngữ ‘aether’ đã được sử dung để biểu đạt nhiều ý tưởng khác, tuỳ theo tác giả. Trước 
tiên, nó được sử dụng cho ý tưởng chân không không rỗng mà đẩy; kế đến, sự lấp đầy này có thể được mô 
tả bằng các mö hình co học, như các bánh xe, các hình cầu nhỏ, cuộn xoáy, v.v..; thứ 3, người ta tưởng tượng 
rằng aether là möt chất, giống như vật chất. Mọi ý tưởng này đều bị Thuyết tương đối loại bỏ. Tuy vậy, ta sẽ 
gap lại vấn dé này trong phần cuối của cuộc hành trình lên đỉnh, khi ta tìm hiểu về chân không. 

** Năm 2013, Hội vật lý Đức đã công bố một ý kiến chính thức của chuyên gia là “sóng điện từ không cần 
chân không làm vật mang.” Hội cũng muốn mọi giáo viên vật lý nói cho học sinh biết phát biểu sai lầm 
này. Vật lý gia trên thế giới vẫn còn cười đùa về việc này. 


Xem 96 


Câu đố 137 s 


Câu đố 138 s 


Xem 97 


ÁNH SÁNG LÀ GÌ? 139 


giấm, khi gắn vào nguồn điện 230 V sẽ phát ra ánh sáng màu lục nhạt. (Hãy cẩn thận; 
thí nghiệm này không được sạch sẽ và khá nguy hiểm.) 


x % 


Chùm ánh sáng có một nhiệt độ và entropy hiệu dụng. Mặc dù ngày nay ít được bàn 
tới, Nhiệt động lực học của ánh sáng cũng đã được Max von Laue (b. 187o Koblenz, 
d. 1960 Berlin) tìm hiểu kỹ trong những năm từ 1900 tới 1906. Von Laue đã chứng tỏ 
rằng sự lan truyền ánh sáng thông thường trong không gian trống rỗng là một quá trình 
thuận nghịch và entropy của một chùm sáng thực sự không đổi trong trường hợp này. 
Khi ánh sáng nhiễu xa, tán xạ hay phản xạ khuếch tán, nhiệt độ hiệu dụng giảm di và 
entropy tăng lên. Trường hợp thú vị nhất là giao thoa, entropy thường tăng lên nhưng 
có lúc lại giảm. 
*x* 


Ta đã biết rang ánh sáng có năng lượng, động lượng, moment động lượng, entropy, nhiệt 
độ, áp suất, thế hoá học và như ta sẽ thấy trong quyển kế tiếp, được tạo thành từ các 
quanton. Như vậy phát biểu: 


> Ánh sáng là một chất. 
là một điều có ý nghĩa. Hãy hưởng niềm vui khám phá kết luận này. 
x OK 


Ba trở trong chan không là 376.7 Q có một hệ quả thực tiễn. Nếu một sóng điện từ đập 
vuông góc vào một bản mỏng rộng thì giá trị của trở kháng của bản mỏng sẽ xác định 
điều sẽ xảy ra. Nếu trở kháng lớn hon 376.7 O/một đơn vị diện tích, bản mỏng chủ yếu là 
trong suốt và sóng sẽ truyén qua. Nếu trở kháng nhỏ hon 376.7 O/một đơn vị diện tích, 
ban mỏng bị ngắn mạch đối với sóng và sóng sẽ bị phản xạ. Sau cùng nếu trở kháng gân 
bằng 376.7 Q/môt đơn vi diện tích, bản mỏng có trở kháng phù hợp và sóng sẽ bi hấp 
thu. 


x OK 


Nếu ánh sang phat ra từ den trước của xe bị phân cực từ cạnh dưới bên trái tới cạnh 
trên bên phải (như tài xế nhìn thấy) người ta có thể cải thiện chất lượng lái xe ban đêm: 
người ta có thể thêm một kính phân cực vào kính chắn gió có cùng hướng phân cực. Kết 
quả là tài xế sẽ nhìn thấy ánh sáng phản xạ từ đèn xe mình còn ánh đèn xe ngược chiều 
sẽ giảm đi đáng kể. Tại sao người ta không làm điều này trong các xe hiện đại? 


*x* 


Anh sáng có thể có một khối lượng nhỏ và chuyển động với một tốc độ chỉ nhỏ hơn 
tốc độ khả hữu cực đại của ánh sáng trong thiên nhiên hay không? Câu hỏi này đã được 
nghiên cứu rộng rãi. Nếu ánh sáng có khối lượng, ta sẽ phải chỉnh sửa lại các phương 
trình Maxwell, tốc độ của ánh sáng sẽ phụ thuộc tần số, nguồn sáng, tốc độ máy phát 
hiện và sẽ có sóng điện từ dọc. Dù có nhiều vinh quang hứa hẹn nhưng người ta chưa 
tìm thấy hiệu ứng nào như vậy. 


140 3 ANH SANG LA Gi? 


nguön guong may phat hién 
o. tách Pe nu tách 
"o chùm e `", chùm —— đường di 
`a -7^ hai photon Fe SE 
— x =-= khả hữu cua 
~„_ giống nhau ER Ee S 
a Pr `- anh sang 





HÌNH 88 Một giao thoa kế 2 chiều (Mach-Zehnder) thông thường, với các cạnh bằng nhau và 


các ngõ ra A và B. Ánh sáng ra theo hướng A, hướng của giao thoa tăng (photo © Félix Dieu 
and Gaél Osowiecki). 


Một chùm anh sáng có thé bị phan cực. Hướng phân cực có thé bi thay đổi bằng cach 
truyền ánh sáng đi qua những vật liệu lưỡng chiết như tinh thể lỏng, calcite hay polymer 
bị nén. Nhưng ta cũng có thể dùng gương để thay đổi hướng phân cực. Để làm được điều 
đó thì quỹ đạo của ánh sáng phải nằm trong không gian 3 chiều chứ không thể nằm trong 
mặt phẳng. 

Để tìm hiểu hiện tượng phân cực quay bằng gương thì công cụ tốt nhất là phase hình 
hoc. Phase hình hoc là góc xuất hiện trong đường di 3 chiều của một sóng phân cực. 
Phase hình học là một hiện tượng tổng quát xảy ra trong sóng ánh sáng đối với các 
hàm sóng lẫn các dao động cơ ngang. Để hình dung ra phase hình học, ta hãy nhìn vào 


Xem 98 


Quyén I, trang 141 


ANH SANG LA Gi? 141 


Mot vat chuyén động theo con đường A 1 B 2C 3 D luôn luôn vuông góc với đường di 
(vận chuyển song song) sẽ bị quay đi nếu đường đi có 3 chiều: phase hình học. 
Điều tương tự cũng xảy ra với ánh sáng phân cực. 











vị trí và 
hướng sau cùng 


vị trí và d ban dau 
hướng ban đầu GE 
sau cùng 
KA 


HÌNH 89 Hình bên trái: một đường đi 3 chiều có vẽ các vết mũi tên biểu diễn hướng phân cực 
của ánh sáng. Các chỗ uốn 1, 2 và 3 có thể dùng gương để tạo ra. Hình bên phải: góc quay của 
hướng phan cực là góc khối Q, phase hình học, được quỹ đạo bao quanh. 


Hình 89. 

Hình bên trái của Hình 89 có thể được xem như một băng giấy hay một thắt lưng da 
gấp lại trong không gian, một mặt có màu sáng một mặt có màu tối. Dĩ nhiên hướng 
của băng giấy lúc sau sẽ khác lúc đầu. Bạn hãy tưởng tượng đang dò theo băng giấy bằng 
lòng ban tay đặt trên nó. Cuối con đường cánh tay của ban sẽ bị van đi. Góc xoắn này là 
phase hình học do quỹ đạo tạo ra. 

Thay vì tay lần theo băng giấy ta hãy tưởng tượng chùm ánh sáng phân cực đi theo 
quỹ đạo xác định bằng tâm của băng giấy. lại khúc quanh gương làm thay đổi chuyển 
động của ánh sáng nhưng khi tiến lên từng chút sự phân cực vẫn giữ hướng song song 
như trước đó. Ta đang nói về sự vận chuyến song song. Kết quả đối với ánh sáng không 
khác kết quả đối với băng giấy: ở cuối con đường, hướng phân cực của chùm ánh sáng 
đã quay đi. Tóm lại, sự vận chuyển song song trong không gian 3 chiêu đã tạo ra phase 
hình học. Đặc biệt, ta chỉ có thể quay hướng phân cực của chùm ánh sáng bằng gương. 

Dao động cơ ngang cũng hoạt động theo cách này. Khi một con lắc Foucault dao 
động, quỹ dao của nó - một cung tròn do chuyển động quay của Trái đất - là quỹ đạo 
3 chiều. Hướng dao động - tương tự như hướng phân cực của ánh sáng hay hướng của 
băng giấy - thay đổi theo quỹ đạo. 


Quyén IV, trang 98 


Xem 99 


Quyén I, trang 244 
Quyén I, trang 210 


Câu dé 140 s 


Trang 114 
Xem 100 


142 3 ANH SANG LA Gi? 


Vi ham sóng trong Co học lượng tử cũng được mô tả bang phase ngang, chúng cũng 
thể hiện các hiệu ứng tương tự khi đi theo các quỹ đạo 3 chiều. Hiệu ứng Aharonov- 
Bohm là một thí dụ về việc quỹ đạo 3 chiều làm thay đổi phase. 

Hình vẽ bên phải trong Hình 89 minh hoa cho hình cẩu hướng, cho ta thấy cách tính 
góc quay do quỹ dao. Phase hình học hoá ra là góc khối ma quỹ đạo bao quanh. Tóm 
lại, phase hình học là góc khối khép kín. Với kết quả này, phase hình học không còn gì 
là bí ẩn. (Đối với những quỹ đạo không đóng trên hình cầu hướng, ta vẫn có thể tiến 
hành tính toán bằng cách khép kín quỹ đạo trên mặt cầu một cách phù hợp.) Có một 
trường hợp đẹp mắt là thí nghiệm ánh sáng phân cực truyền vào cáp quang xoắn ốc. 
Trong trường hợp này, phase hình học được ấn định theo chiều dài của cáp và chiều dài 
bước xoắn ốc. Người ta cũng đã quan sát được tác dụng của phase hình học trong phân 
tử, hạt nhân, chùm neutron, trong các loại giao thoa kế, máy gia tốc hạt, con quay hồi 
chuyển, trong Thuyết tương đối tổng quát và nhiều trường hợp khác. 

Về mặt lịch sử, phase hình học đã được nhiều người trong các lĩnh vực vật lý khác 
nhau khám phá một cách độc lập. Nhà nghiên cứu đã tìm hiểu tầm quan trọng tổng quát 
của nó trong Vật lý lượng tử là Michael Berry vào năm 1983, nhưng trước kia người ta đã 
biết đến phase trong Vật lý lượng tử, Quang học và cơ học, trong các công trình về Vật lý 
hạt nhân của Christopher Longuet-Higgins vào thập niên 1950, trong các công trình về 
ánh sáng của thiên tài trẻ Shivaramakrishnan Pancharatnam cũng vào thập niên 1950, 
trong các công trình về phân tử của Alden Mead thập niên 1970 và dĩ nhiên là trong các 
công trình về con lắc Foucault từ năm 1851. Nhưng cũng có những sai lầm trong kim 
chỉ nam, như ta đã nói trước kia, là do phase hình học. Theo Michael Berry, hiện tượng 
này bây giờ được gọi là phase hình học. Những cách gọi cũ hơn như phase đoạn nhiệt, 
phase topo, phase lượng tử, phase Berry và các thuật ngữ khác không còn được sử dụng 
nữa. 

Sau cuộc du ngoạn này là một câu đố về thế giới thực. Số lượng gương ít nhất mà ta 
cần có trong một thiết bị thay đổi hướng phân cực của chùm ánh sáng, sao cho khi đi ra 
khỏi thiết bị nó có cùng phương với lúc đi vào? 

* OK 


Trong nhiều quang hệ - bao gồm hệ thống laser và máy ảnh - sự phân cực của ánh sáng 
được điều khiển bằng các bản sóng. Chúng được làm bằng các vật liệu lưỡng chiết. Một 
bản 1⁄2 sóng có thể quay hướng phân cực của chùm phân cực thẳng. Nếu quay bản đi 
một góc a, hướng phân cực của chùm anh sáng quay di một góc 2a. Một bản 1⁄4 sóng 
biến đổi phân cực thẳng thành phân cực tròn - và ngược lại. 


x OK 


Người Viking không có la bàn va đồng hô. Từ thời xa xưa cách nay rất lâu họ đã có thé 
lái thuyền băng qua Đại tây dương một cách chính xác. Hình như họ đã sử dụng đá Mặt 
trời làm thiết bi dao hàng, có thể là những tinh thể lưỡng chiết, như calcite, cordierite 
hay tourmaline. Có thể người Viking đã có một tinh thể có thể định hướng gắn trên 
thuyền. Nhờ tinh thé này, nha du hành có thể xác định vị trí của Mặt trời va lái tàu của 
mình. Người ta vẫn còn tranh luận về phương pháp chính xác đã được sử dụng; có thể 
nó tương tự như phương pháp của ong hay nhện, cho phép ta xác định vị trí của Mặt trời 
dù thời tiết day mây hay lúc chang vang. Điều này cho phép ta đi theo một vĩ tuyến nhất 
định một cách chính xác dù cuộc hành trình có thể kéo dài trong 3 tuần lễ. Độ không 


Xem 101 


Cau dé 141 s 


ANH SANG LA Gi? 143 





Để việc tìm hiểu được don giản, gương và tach chùm bảo toàn thủ đối tinh 








HÌNH 90 Hai giao thoa kế 3 chiều khác nhau, với các cạnh có cùng chiều dài, có sử dụng 


gương/bộ tách chùm sáng, và các ngõ ra là A và B. Ánh sáng sẽ ra ở ngõ nào? 


chính xác đã được mô phỏng bằng số nhưng phương pháp này chưa được thử nghiệm 
trong các con tàu thực. 


*x* 


Giao thoa kế là một thiết bi sử dung hiện tượng giao thoa để nghiên cứu tính chat của 
chùm ánh sáng. Một giao thoa kế thông thường, Mach-Zehnder, được trình bày trong 
Hình 88. Nếu các cạnh có chiêu dài bằng nhau, ánh sáng giao thoa tăng theo hướng ra 
A và giao thoa giảm theo hướng ra B. Như vậy ánh sáng ra theo hướng A. 

Chỉ trong thập niên 1990 người ta mới bắt đầu thắc mắc là điều gì sẽ xảy ra trong 
các giao thoa kế 3 chiều, như ta thấy trong Hình 90. Để hiểu rõ vấn dé ta cần nói thêm 
vài điều. Đầu tiên, ta cần xác định tính phân cực của ánh sáng được sử dụng và cũng 
nên nhớ rằng chỉ có ánh sáng có cùng tính phân cực mới giao thoa với nhau được. Thứ 
2, để cho đơn giản, ta giả sử rằng gương là loại đặc biệt (cụ thể là các hình hộp đặt ở 
góc có tính khúc xạ toàn phần), như vậy khác với gương thông thường, chúng bảo toàn 
tính phân cực. Thứ 3, các cạnh dài bằng nhau. Bạn có thể tìm ra lối ra nào sáng trong 2 
trường hợp của Hình 90 hay không? 


x OK 


Có thể tạo ra một thiết bị bằng thuỷ tinh, thể hiện sự tương tự quang học của thí nghiệm 
Stern-Gerlach. Thiết bị được gọi là tam lăng kính Fresnel, phân tách một chùm ánh sáng 
thành hai thành phần phân cực trái và phải. Để làm được điều này, 3 lăng kính lưỡng 


Xem 103 


Xem 102 


Xem 104 


144 3 ANH SANG LA Gi? 


chiết có thủ đối tính khác nhau được dán với nhau thành một bộ có dang hình học thích 
hợp. 


KE 


Trong vùng giao thoa giảm người ta tim thấy các điểm ky di phase. Nếu anh sáng giao 
thoa màu trắng và nếu cường độ được khuếch đại, những vùng đó không đen mà có các 
hoa văn đẹp mắt. Những hoa văn này đã được tiên đoán trong thập niên 1970, được tìm 
thấy bằng thực nghiệm trong các thập niên sau đó. Chúng là các hoa văn xanh-cam phổ 
biến. 

x % 


Các phương trình Maxwell của điện từ trường đã 150 tuổi. Có phải ta đã biết hết về chúng 
không? Có lẽ chưa. Thí dụ như chi trong thập niên 1990 Antonio Rañada đã khám pha 
các phương trình có lời giải với các trường tuyến that gút. Lời giải ngoạn mục nhất cho 
đến nay đã được Arrayás và Trueba công bố. Chắc vẫn còn nhiều kết quả đáng ngạc 
nhiên hơn đang chờ được khám phá. 


TÓM TẮT VỀ ÁNH SÁNG 


Sóng vô tuyến, ánh sáng hồng ngoại, ánh sáng khả kiến, ánh sáng tử ngoại, tia X và tia 
gamma đều là sóng điện từ. Hệ thức tan sắc của chúng trong chân không là w = ck, 
trong đó vận tốc phase c = 299 792 458 m/s là một hằng số phổ quát, một bất biến. Sóng 
điện từ mang theo năng lượng, động lượng và moment động lượng. Trong chân không, 
vận tốc phase cũng là vận tốc nhóm và vận tốc tín hiệu. Ngoài ra, tốc độ sóng điện từ c 
là tốc độ năng lượng giới hạn (địa phương) trong thiên nhiên: Sóng điện từ (trong chân 
không) chuyển động nhanh hơn mọi vật thể. 


"A 





Xem 105 


Xem 106 


CHƯƠNG 4 


HinH ANH VA MAT - QUANG HOC 


uang học là lĩnh vực nghiên cứu sự tạo ra hình anh. Đặc biệt, Quang học nghiên 

cứu và sử dụng sự phát sinh, vận chuyển và phát hiện ánh sáng và hình ảnh. Qua 

định nghĩa này ta nhận ngay ra rằng Điện động lực học cổ điển chỉ có thể mô 

ta phẩTvận chuyển ánh sáng. Hai phần còn lại thuộc về các hiệu ứng lượng tử. Mỗi bóng 

đèn là một thiết bị dựa trên Vật lý lượng tử. Mỗi máy phát hiện ánh sáng kể cả mắt, đều 

dựa trên Vật lý lượng tử. Do đó trong chương này ta chủ yếu tìm hiểu về chuyển động 

của ánh sáng, phương thức tạo ra hình ảnh và chỉ giới thiệu qua về nguồn sáng và mắt. 
Sự phát sinh ánh sáng sẽ được tìm hiểu chi tiết trong Quyển nói về Vật lý lượng tử. 


CÁC PHƯƠNG THỨC ĐỂ GHI NHẬN HÌNH ẢNH 


Thu giữ hình ảnh là một phần quan trọng của xã hội hiện đại. Chất lượng hình ảnh phụ 
thuộc vào việc vận dụng một cách thông minh Quang học, Điện tử học, Khoa học tính 
toán và Khoa học vật liệu. Dù lịch sử Quang học đã dài nhưng vẫn còn những khám phá 
mới trong lĩnh vực này. Hình ảnh tức là sự tái tạo 2 hay 3 chiều của một trạng thái vật 
lý, ít nhất có thể chia thành 6 nhóm kỹ thuật: 


— Phép chụp ảnh sử dụng 1 nguồn sáng, thấu kính và film - hay một máy phát hiện có 
dien tích rộng trong một máy ảnh. Phép chụp ảnh có thể sử dụng nguồn sáng phan 
xạ hay truyền xạ, có phụ thuộc phase, với độ rọi khác nhau và các máy phát hiện ánh 
sáng có bước sóng khác nhau. 

— Kỹ thuật hiển vi quang học sử dụng một nguồn sáng, hệ kính phóng đại va film (hay 
một máy phát hiện có diện tích rộng khác). Nếu ánh sáng chiếu xuyên qua mẫu vật ta 
đang nói về kỹ thuật hiến vi trường sáng. (Có các dang khác sử dụng kính lọc màu hay 
kính phân cực.) Nếu chiếu sáng một bên, ta đang nói về hiën vi xiên. Nếu sự chiếu 
sáng giới hạn trong một vùng tròn bên ngoài, ta dang nói về kỹ thuật hiển vi trường 
tối. Một hệ thống chiếu sáng phức tạp hơn, sử dụng sóng phẳng, gặp trong kỹ thuật 
hiển vi tưởng phản phase. (Do Frits Zernike phát minh trong thập kỷ 1930 và đem về 
cho ông giải Nobel vật lý 1953.) Nếu ta tách chùm ánh sáng chiếu phân cực thành 2 
phần đi qua mẫu vật tại các điểm gần (nhưng không trùng nhau) rồi sau đó kết hợp 
lại thì ta dang nói về kỹ thuật hiển vi tương phản giao thoa vi phân. Néu một mẫu 
vật được nhuộm chất huỳnh quang, ánh sáng chiếu sẽ bị lọc mất, chỉ còn ánh sáng 
huỳnh quang, ta đang nói về kỹ thuật hiển vi huỳnh quang. Chất lượng hình ảnh của 
các kính hiển vi đắt tiền có thể được cải thiện nhờ máy tính sử dụng kỹ thuật giải 
chập. 

— Kỹ thuật viễn vọng được sử dụng nhiều nhất trong Trắc địa học và Thiên văn học. 


Trang 164 


146 





4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


| N ‘ | 
aa e 


Ge 


HÌNH 91 Một ảnh chụp bằng tia X của một bé trai 10 
tuổi bị tật thừa ngón tay (© Drgnu23). 


Từ nhiều năm nay, kính viễn vọng mạnh đến mức, với độ phóng đại lớn, người ta có 
thể quan sát được ngôi sao suốt ngày. Kính thiên văn hiện đại nhất có thể bổ chính 
các hình ảnh bị ảnh hưởng bởi các cuộn xoáy của khí quyển; chúng cũng có thể thu 
được các hình ảnh ở các bước sóng khác nhau, từ tần số vô tuyến, hồng ngoại, khả 
kiến, tử ngoại tới tia X. Kính thiên văn đơn giản sử dụng thấu kính; kính thiên văn 
chất lượng cao thường sử dụng gương. Cũng có kính thiên văn dành cho các bước 
sóng không nhìn thấy. Kính thiên văn hồng ngoại có thể đặt trên mặt đất, khí cầu, 
phi cơ hay vệ tinh. Kính thiên văn tử ngoại và tia X phải được vận hành bên ngoài 
khí quyển để tránh sự hấp thu của không khí, thí dụ như đặt trên hoả tiễn, vệ tỉnh 
hay khí cầu trên cao. Tất cả đều sử dụng gương. 

Kỹ thuật quét ghi lại từng điểm của ảnh thông qua chuyển động của máy phát hiện, 
nguồn sáng hay cả hai. Có nhiều kỹ thuật hiển vi quét hình: kỹ thuật hiển vi đồng tiêu 
quét bằng laser, kỹ thuật hiển vi quang học quét cận trường sử dụng sợi quang và các 
tổ hợp của chúng với kỹ thuật huỳnh quang hay các kỹ thuật giải chập khác. Nhiều 
kỹ thuật cho độ phân giải nhỏ hơn bước sóng ánh sáng, một kỳ công mà ta không 
thể nào làm được với kỹ thuật cũ. Kỹ thuật quét cũng được sử dụng trong các lĩnh 
vực chụp ảnh đặc biệt. 

Phép chụp cắt lớp, thường thực hiện theo kiểu truyền qua, sử dụng một nguồn và 
một máy phát hiện quay quanh vật thể. Kỹ thuật này, kỹ thuật quét chuyên môn hoá, 
cho phép ta chụp được ảnh thiết diện ngang của cơ thể một cách hiệu quả. Thí dụ 
như phép chụp ảnh quang cắt lớp để phát hiện ung thư vú đầy hứa hẹn, không ảnh 
hưởng đến sức khoẻ. 

Phép toàn ký sử dụng laser và các máy phát hiện diện tích rộng cho phép ghi ảnh 3 
chiều của các vật thể. Những ảnh như vậy trông như lơ lửng trong không gian. Phép 
toàn ký có thể sử dụng dưới dạng phản xạ hay truyền qua. 


Mỗi phương pháp thu nhận hình ảnh đều có thể sử dụng sóng vô tuyến, ánh sáng hồng 
ngoại, ánh sáng khả kiến, ánh sáng tử ngoại, tia X hay tia gamma. Đúng ra những kỹ 
thuật này còn có thể sử dụng với các chùm electron; như vậy ta đang nói về quang học 
electron. Trong mọi phương pháp ghi hình, có 2 cuộc chạy đua: một hướng tới hình ảnh 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 147 


HÌNH 92 Một đoạn film do một 
máy quay siêu tốc ghi được cho 
thấy xung ánh sáng nảy ra từ 
một tấm gương (QuickTime film 
© Wang Lihong and Washington 
University at St. Louis). 


có độ phan giải thật cao va một hướng tới man trap có tốc độ that nhanh. Man trap càng 
nhanh thì film càng ghi được nhiều thông tin. Một thí dụ đầy ấn tượng là film của một 
xung ánh sáng chuyển động được trình bày trong Hình 92. Chúng ta bắt đầu khái quát 
về các kỹ thuật ghi hình bằng một công cụ quan trọng nhất: nguồn sáng. 


NGUỒN SÁNG 


Không có nguồn bức xạ sẽ không có hình ảnh. Mọi kỹ thuật ghi hình đều cần các nguồn 
bức xạ. Trong lĩnh vực quang học của ánh sáng khả kiến, nguồn sáng phổ biến nhất của 
ánh sáng khả kiến và hồng ngoại là các vật nóng như nến, Mặt trời hay đèn chớp. Nói 
theo ngôn ngữ vật lý, những nguồn sáng này gần giống như các thể đen. Chúng ta hãy 
xem lý do tại sao người ta sử dụng chúng. Nguồn sáng lạnh như LED, đom đóm hay 
laser sẽ được tìm hiểu sau. 


TẠI SAO CHÚNG TA CÓ THỂ THẤY NHAU? THỂ ĐEN VÀ NHIỆT ĐỘ CỦA ÁNH 
SÁNG 


Cac nhà vật lý sử dụng thuật ngữ ‘den’ theo một cách rất kỳ lạ. Một vật toa sáng hoàn 
hảo được gọi là thé đen. Trong phần này, “hoàn hao’ có nghĩa là bề mặt của vật không ảnh 
hưởng tới màu của nó. 


> Thể đen là một vật hấp thu mọi bức xạ chiếu tới nó. 


Nói cách khác, thể đen là một vật không phản xạ bức xạ và không để bức xạ truyền qua. 
Thể đen là một sự lý tưởng hoá; trước hết, chúng chỉ đen ở nhiệt độ thấp. Khi nhiệt độ 
tăng, thể đen phát sáng hay toả sáng với các màu đen, nâu, đỏ, cam, vàng, trắng hay xanh 
nhạt. 

Bản chất của thể đen là màu mà nó có, tức là ánh sáng mà nó phát ra, độc lập với bể 
mặt. Như vậy thể đen lý twöng theo nghĩa này. Vật thể thực, là vật có thể hiện các hiệu 


Xem 107 


Quyén I, trang 261 


148 4 HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 





2.50 | | | | | | | | | 
Solar Radiation Spectrum 













— AM0 Direct normal (black body at 5780 K) 
— AM0 Direct normal (Gueymard 2004) 
— AM1.5 Direct normal (ASTM G 173) 






2.00 








1.00 


Irradiance (W m-2 nm-1) 


0.50 








Pe) 

0.00 T T T T T SC T T T T T T KE T T a 
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 
Wavelength (nm) 





HÌNH 93 Quang phổ của thé den ở 5780 K, quang phổ Mặt trời ở đỉnh của khí quyển theo 
hướng Mặt trời, có mật độ thông lượng bức xạ 1350 W/m’, và quang phổ của lớp khí quyền 
(có khối lượng 1.5 khối lượng không khí), có mat độ thông lượng bức xạ 844 W/m’. Cái sau 
mô tả gần đúng quang phổ điển hình của một ngày nắng đẹp ở mực nước biển. Các chất khí 
gây ra các đám hấp thu như ta thấy trong hình (© Chris Gueymard). 


ứng bề mặt, được phân loại theo độ phát xạ của chúng. Độ phát xạ cho ta biết mức độ 
mà vật đó gần giống với thể đen. Gương có độ phát xạ khoảng 0.02, trong khi bô hong 
có giá trị cao đến 0.95. Trong thực tế mọi vật ở nhiệt độ thông thường không phải là thể 
đen: ta không thể xác định màu của chúng dựa trên sự phát xạ mà phần lớn dựa trên sự 
hấp thu và sự phản xạ của ánh sáng trên bể mặt của chúng. 

Thể đen như ta sẽ thấy trong phần Thuyết lượng tử, có phổ phát xạ frơn fru. Một thí 
dụ cho phổ của một thể đen và phổ của một vật thực - trong trường hợp này là Mặt trời 
- được trình bày trong Hình 93. 

Thể đen cũng được sử dụng để định nghĩa mau trắng. Màu mà ta thường gọi là mau 
trắng thuän tuý là màu do Mặt trời phát ra. Mặt trời không phải là một thể đen hoàn 
hảo, như Hình 93 cho ta thấy (nhiệt độ hiệu dụng của nó là 5780 K). Do vấn dé này, mau 
trắng thuần tuý hiện nay được định nghĩa là màu của thể đen có nhiệt độ 6500 K, theo 
Uỷ ban quốc tế về chiếu sáng. Như ta đã biết, thể đen nóng hơn sẽ có màu xanh hơn, thể 
đen lạnh hơn sẽ có màu vàng, cam, đỏ, nâu hay đen. Sao trên trời được phân loại theo 
cách này. 

Thể đen là các vật phát sáng hoàn hảo. Đa số vật thực chỉ là mẫu gần đúng của thể 
đen, ngay cả ở nhiệt độ mà chúng phát ra ánh sáng vàng. Thi dụ như tungsten trong các 
đèn tròn, nhiệt độ khoảng 2000 K, có độ phát xạ khoảng 0.4 đối với đa số các bước sóng 
nên quang phổ của nó là phần tương ứng với quang phổ của thể đen. (Tuy vậy, thuỷ tinh 
của đèn hấp thu phần lớn các thành phần tử ngoại và hồng ngoại nên quang phổ sau 


Cau dé 142 d 
Xem 108 


Quyén IV, trang 17 


Trang 238 


Xem 109 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 149 


cùng không phải là quang phổ của thé đen.) 

Bức xạ thể đen có 2 tính chất quan trọng: một, công suất phát xạ tăng lên theo luỹ 
thừa 4 của nhiệt độ. Bạn có thể kiểm tra nhiệt độ Mặt trời nhờ hệ thức này, như đã đề 
cập ở trên, bằng cách so sánh kích thước Mặt trời với bể rộng ngón cái khi đưa thẳng 
cánh tay ra trước mặt. Bạn có thể làm điều này không? (Gợi ý: việc sử dụng sự gần đúng 
dẫn tới nhiệt độ trung bình của Trái đất là 14.0°C bắt nguồn từ sự chiếu xạ của Mặt trời.) 

Biểu thức chính xác của mật độ năng lượng u theo tần số phát xạ v và nhiệt độ T có 
thể suy ra từ định luật bức xạ của thể đen của Max Planck* 


8nh v? 
u v, T = == Ss 
( ) c3 ehv/kT -1 


(76) 
Ong dä khäm pha ra cöng thüc quan trong nay, ma ta sé ban chi tiét hon trong phan 
lượng tử của cuộc hành trình lên đỉnh, chỉ bang cách so sánh đường cong này với số 
liệu thực nghiệm. Hang số mới h này được gọi là lượng tử tác dụng hay hằng số Planck 
có giá trị là 6.6 - 107% Js, và như ta sẽ thấy nó là phần cốt lõi của Thuyết lượng tử. Hằng 
số Boltzmann k, là tiền nhân tử của nhiệt độ trong Nhiệt động lực học vì nó có tác dụng 
như một hệ số biến đổi đơn vị từ nhiệt độ sang năng lượng. 
“Định luật bức xạ cho ta mật độ năng lượng phát xạ toàn phần là 


8k? 
15c3h3` 





wnat (77) 
Dưới đây ta sé suy ra biểu thức của cường độ bức xa nhiệt I. Ta suy ra biểu thức đó, tức 
phương trình (85), bằng cách sử dụng I = uc/4. (Tại sao?) 

Tính chất thứ nhì của bức xạ thể đen là giá trị bước sóng tại đỉnh, tức là bước sóng 
có cường độ phát xạ lớn nhất. Bước sóng này quyết định màu của thể đen; nó được suy 
ra từ phương trình (76) và bằng 


1 he 2.90 mm K 


Ze eee =T-2.82k/h=T-5.9- 10!°Hz/K. 
max ` T4056k T / Al 


(78) 
Cả hai biểu thức nay đều được gọi là luật dich chuyển mau của Wien theo tên người khám 
pha ra nó. ** Sự thay đổi màu sắc theo nhiệt độ được sử dung trong quang nhiệt kế; day 


nhưng hv 


max 


* Max Planck (b. 1858 Kile, d. 1947 Göttingen), Gido su vat ly 6 Berlin, la mot nha vat ly lön trong linh vuc 
Nhiệt động lực học. Ông đã khám pha va đặt tên cho hang số Boltzmann k và lượng tử tác dung h, thường 
được gọi là hằng số Planck. Ông là người khai sinh cho Thuyết lượng tử. Ông cũng đã làm cho cộng đồng 
vật lý biết đến các công trình của Einstein và sau đó tìm việc cho Einstein ở Berlin. Ông đã nhận được giải 
Nobel vật lý năm 1918. Ông là nhân vật chính yếu trong việc thiết lập nền khoa học của Đức quốc; ông cũng 
là một trong một số rất ít người đã düng cảm nói thẳng với Adolf Hitler rằng việc bắn những giáo sư người 
Do Thái là một diéu tệ hại. (Ông nhận được một cơn thịnh nộ thay cho câu trả lời.) Ông được mọi người 
kính trọng và ngưỡng mộ vì sự khiêm tốn nhưng lại không may gặp phải nhiều bi kịch trong cuộc sống 
riêng tư. 

** Wilhelm Wien (b. 1864 Gaffken, d. 1928 Munich) đã nhận được giải Nobel vật ly năm 1911 nhờ khám 
phá hệ thức nay. Giá tri của hằng số xuất hiện trong định luật Wien có thể tính từ phương trình (76) 
nhưng không thể biểu diễn thành một công thức. Thật vậy, hằng số Wien chứa lời giải của phương trình 
x=5(1-e”). 


Câu đồ 145 s 


Xem 110 


Cau dé 148 s 


150 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 




















HINH 94 Các vật bên trong lò nướng ở nhiệt độ phòng có mau khác nhau, khác với các vật ở 
nhiệt độ cao (photo © Wolfgang Rueckner). 


cũng là cách mà ta xác định nhiệt độ của ngôi sao. Đối với 37°C, thân nhiệt của người, 
bước sóng đỉnh là 9.3 um hay 115 THz, đó là màu của bức xạ do cơ thể người phat ra. 
(Bước sóng đỉnh không tương ứng với tần số đỉnh. Tại sao?) Mặt khác, theo luật viễn 
thông của nhiều quốc gia, các vật phát ra bức xạ cần một giấy phép để vận hành; từ đó 
suy ra là ở Đức chỉ có người chết là hợp pháp và chỉ khi cơ thể của họ có nhiệt độ là 0 
độ tuyệt đối. 

Ta thấy rằng một thể đen - hay một ngôi sao - có thể xanh, trắng, vàng, cam, đỏ hay 
nâu. Thể đen không bao giờ có màu lục. Bạn có thể giải thích điều này không? 

Ta đã tiên đoán rằng một vật liệu bất kỳ được tạo thành từ các điện tích phát ra các 
bức xạ. Bạn có thể tìm ra được một lập luận đơn giản để chứng tỏ rằng bức xạ nhiệt này 
có phải (hoặc không phải) là bức xạ đã được vật lý cổ điển tiên đoán hay không? 

Nhưng ta hãy trở lại câu hỏi ở tiêu để. Sự hiện hữu của bức xạ nhiệt hàm ý rằng một 
vật nóng bất kỳ sẽ lạnh đi cho dù nó được đặt trong một môi trường được cô lập hoàn 
toàn, cụ thể là chân không. Nói chính xác hơn, nếu bao vật bằng một bức tường, nhiệt 
độ của vật sẽ dan tới nhiệt độ của tường. 

Điều thú vị là khi nhiệt độ hai bên bằng nhau thì có một điều kỳ lạ xảy ra. Ta khó 
kiểm tra được hiệu ứng nay ở nhà nhưng trong sách vở có nhiều bức ảnh day ấn tượng. 

Có một cách sắp xếp để tường va vật có nhiệt độ giống nhau là lò nuöng. Hoá ra ta 
không thể thấy các vật trong lò bằng cách sử dụng ánh sáng là bức xạ nhiệt. Thí dụ như 
khi lò và các vật bên trong đều nóng đỏ, việc chụp một ảnh bên trong lò (không có flash!) 
không cho ta thấy vật nào; không có sự tương phản hay sự chênh lệch độ sáng nào cho 
phép ta phân biệt vật và tường bao quanh. Bạn có thể giải thích điều này không? 

Tóm lại, ta có thể thấy nhau chỉ vì nguồn sáng ta sử dụng có nhiệt độ khác với nhiệt 
độ của chúng ta. Ta có thể thấy nhau vì ta không sống cân bằng nhiệt với môi trường 
quanh ta. 


Xem 111 


Cau dé 149 s 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 151 


HINH 95 Tắm gương cuối cùng của lò mặt trời 
ở Odeillo, Erench Pyrenees (© Gerhard 
Weinrebe). 





GIỚI HAN CUA VIỆC TẬP TRUNG ANH SANG 
Cac nguồn sang sẽ sáng hết công suất. Có giới han nào không? Điều thú vi là đối với thể 
đen có một giới hạn quan trọng và hữu ích. 

Nếu ta chế tạo một thấu kính hay một gương cong lớn, ta có thể thu gom ánh sáng 
của Mặt Trời và điều tiêu lên một điểm rất nhỏ. Khi còn nhỏ mọi người đã quen sử dụng 
thấu kính hội tụ để làm cháy các điểm đen trên tờ báo - hay các con kiến - bằng cách 
này. O Odeillo, Tây Ban Nha, những nhà nghiên cứu giàu có đã chế tạo các gương cong 
lớn như một cái nhà, để nghiên cứu việc sử dụng năng lượng mặt trời và tính chất của 
vật liệu ở nhiệt độ cao. Điều chủ yếu là gương cung cấp một cách tiết kiệm để đốt một 
cái lò đặt ngay tiêu điểm của nó. (Và “tiêu diem’ là tiếng Latin dùng để chi ‘lo sưởi. 

Trẻ em đều nhanh chóng nhận thấy thấu kính hay gương lớn cho phép chúng đốt 
cháy vật dụng hay giấy tờ dễ hơn loại nhỏ. Địa điểm Odeillo trong Hình 95 đang giữ kỷ 
lục trong việc tìm kiếm vùng có khả năng tập trung ánh sáng lớn. Điều thú vị là việc chế 
tạo các gương lớn không có ý nghĩa nhiều. Dù kích thước là bao nhiêu đi nữa thì nhiệt 
độ của nó cũng đều bj giới hạn: 


> Nhiệt độ hiệu dụng của nguồn sáng ở tiêu điểm không thể vượt quá nhiệt 
độ của nguồn sáng gốc. 


Trong thực tế, nhiệt độ của nguồn sáng cao hơn nhiệt độ ở tiêu điểm rất nhiều. Nhiệt 
độ ở bé mặt Mặt trời khoảng 5780 K; nhiệt độ cao nhất cho đến nay ở Odeillo khoảng 
4000 K. Bạn có thể chứng minh giới hạn này tương đương với nguyên lý 2 của Nhiệt 
động lực học như Hemholtz, Clausius và Airy đã làm hay không? 

Tóm lại, thiên nhiên đặt một giới hạn cho việc tập trung năng lượng. Ta có thể nói 
chính xác hơn là: Nhiệt động lực học giới hạn nhiệt độ đạt tới nhờ sự nung nóng bằng 
nguồn nhiệt. 

Giới hạn nhiệt động lực trên sự nung nóng bằng ánh sáng không cấm ta sử dụng sự 
tập trung ánh sáng để thu thập năng lượng Mặt trời. Các nhà máy điện thí nghiệm như 
trong Hình 96 là một phương thức day hứa hen để cung cấp năng lượng gia dung một 
khi giá nhiên liệu hoá thạch tăng cao. 

Như ta đã thấy, một chùm bức xạ nhiệt có entropy. Trái lại, một chùm laser có entropy 
rất nhỏ. Ta vẫn có thể gán một nhiệt độ cho cả 2 chùm: nhiệt độ của chùm nhiệt là nhiệt 
độ của nguồn sáng; nhiệt độ của chùm laser là một số ‘am’ Điều này tạo ra một ý nghĩa 


Cau dé 150 s 


Trang 352 


152 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 





HÌNH 96 Nha máy điện mặt trời ở Sanlucar la Mayor, gần Seville, Tây Ban Nha 
(© Wikimedia). 


trực quan vì chùm laser có thể làm lạnh chất khí; nói chính xác hơn, chùm laser là một 
trạng thái không cân bằng và nhiệt độ trong trường hợp đó không xác định. 

Trong nhiều quốc gia, tiền thuế bi phung phí trong các trung tâm dung hợp lưu giữ 
quán tính. Ở nơi đó, nhiều laser mạnh được tập trung vào một hình cầu vật liệu nhỏ 
kích thước 1 mm; nhiệt độ mục tiêu đã lên tới khoảng 3 MK (hay 300 eV). Tại sao điều 
này lại có thể xảy ra? 


Do CƯỜNG ĐỘ ANH SÁNG 


Các nguồn sáng có độ sáng khác nhau. Việc đo đại lượng mà ta gọi là tõ? hay ‘sang’ khá 
rắc rối vì ánh sáng có thể khuếch tán hay định hướng. Để có số đo đúng, hệ đơn vị SĨ 
định nghĩa một đơn vị cơ bản đặc biệt là candela: 


= ‘candela là cường độ sáng, theo hướng đã cho, của một nguồn phát ra bức xạ 
đơn sắc có tần số 540 - 10'” hertz và có cường độ bức xa theo hướng đó bằng (1/683) 
watt/steradian. 


Nhu vay candela là đơn vị công suất anh sang cho mỗi đơn vi góc (khối), thường được 
gọi là cường độ sáng, trừ trường hợp nó được hiệu chính cho độ nhạy của mắt: candela 
chỉ đo công suất khả kiến cho mỗi đơn vị góc. Định nghĩa candela chỉ đơn giản nói rằng 
683cd = 683lm/sr tương đương với 1 W/sr. Thí dụ như một con dom dom sinh ra 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 153 


BANG 16 Một số giá trị độ roi dä do được. 





Đối tượng Độ rọi 

Độ sáng của thân người 1plx 

Sao mờ 0.1 nix 

Sao Thiên Lang 10 ulx 

phot (đơn vị độ rọi cũ) 10 ulx 

Mộc tinh 20 ulx 

Dém den khöng trang 1 mlx 

Trang tron 0.01 tới 0.24 lx 
Phố đêm, it xe cô, đèn mờ 0.1 tới 31x 
Phố đêm, đông xe 10 tới 30 ]x 
Đủ sáng để đọc 50 tới 100 x 
Màn ảnh chiếu film 100 Ix 

Nơi làm việc 0.2 tới 5 kÌx 
Ngày nhiều mây 1 klx 

Đèn sáng nhất, sử dụng trong phẫu thuật 120 klx 
Ngày nắng đẹp 120 klx 
Eilm trong đèn chiếu 5Mlx 

Làm đau mắt 100 Mix 


0.01 cd, một ngọn nến thực sự tạo ra khoảng 1 cd, đèn xe khoảng 100 cd và hải đăng 
khoảng 2 Mcd. Còn một cách khác để nhìn nhận candela như sau: quan sát một nguồn 
sáng 1 cd từ khoảng cách 1 m chỉ sáng hơn ánh trăng tròn một chút. 

Công suất ánh sáng toàn phần, không kể hướng, được đo bằng lumen. Do đó, 
683 lm = 683 cd sr tương đương với 1 W. Nói cách khác, cả lumen va watt đều đo công 
suất hay năng thông nhưng lumen chỉ đo phần công suất hay năng thông khả kiến. Sự 
khác biệt này được biểu thị bằng cách thêm vào từ ‘sang’ hay “bức xạ: như vậy lumen đo 
thông lượng sáng (quang thông) trong khi Watt đo thông lượng bức xạ. 

Hệ số 683 xuất hiện trong định nghĩa mang tính lịch sử. Một cây nến thông thường 
phát xạ một cường độ sáng khoảng 1 candela. Ta hãy làm rõ điều này: vào ban đêm, ta 
có thể thấy một ngọn nến cách xa 10 hay 20 km. Một đèn tròn 100 W tạo ra 1700 lm và 
LED thương mai sáng nhất khoảng 201m, mặc dù các thiết bị phòng thí nghiệm vượt 
quá 10001m. Den chiếu film tạo ra khoảng 2 Mlm va ánh chớp sáng nhất như tia sét là 
100 Mlm. 

Mật độ thông lượng bức xạ (độ rợi năng lượng) của ánh Mặt trời khoảng 1300 W/m? 
vao mot ngay nang dep; mat khac, dö roi chi la 120 klm/m? = 120klx hay 170 W/m’. 
Một ngày hè nhiều mây hay một ngày đông trong vắt tao ra khoảng 10 klx. Những con 
số này chứng tỏ rằng phần lớn năng lượng từ Mặt trời đến Trái đất nằm ngoài vùng phổ 
khả kiến. 

Độ rọi là đại lượng mà ta thường gọi là độ sáng” trong đời sống thông thường. Trên 
một băng hà, nơi gần bờ biển, trên đỉnh núi hay trong điều kiện thời tiết đặc biệt độ 
sáng có thể lên tới 150 klx. Các viện bảo tàng thường được để tối vì tranh sơn màu gốc 


Xem 112 


Xem 113 


Quyén V, trang 108 


Quyén V, trang 162 


Quyén II, trang 215 


154 4 HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 


nước bi ánh sáng trên 100 1x làm cho xuống cấp và tranh son dau bị ánh sang trên 200 lx 
làm cho xuống cấp. Mắt mất khả năng phân biệt màu sắc trong khoảng 0.1 1x và 0.01 lx; 
mắt ngưng hoạt động khi độ rọi dưới 1 nlx. Thiết bị kỹ thuật tạo ra hình ảnh trong bóng 
tối, như kính nhìn trong bóng tối, bat đầu hoạt động ở 1 ulx. Cũng cần nói thêm, thân 
người phát sáng với độ rọi khoảng 1 plx, khá nhỏ nên không thể phát hiện được bằng 
mắt nhưng ta có thể đo được dễ dàng bằng các thiết bị chuyên biệt. Nguồn gốc phát xạ 
vẫn còn đang được nghiên cứu. 

Cường độ sáng lớn nhất là của một laser công suất lớn vượt qua 10'° W/m’, nhiều 
hơn cường độ của ánh Mặt trời 15 bậc. (Nó là bao nhiêu lux?) Những cường độ như vậy 
được tạo ra bằng cách tụ tiêu các chùm laser xung. Điện trường trong những xung sáng 
như vậy có cùng bậc với điện trường trong các nguyên tử; do đó một chùm laser như 
vậy ion hoá mọi vật chất mà nó gặp kể cả không khí. 

Độ chói là đại lượng thường được các kỹ thuật gia về ánh sáng sử dụng. Đơn vị của 
nó 1cd/m?, được gọi không chính thức là 1 Nit viết tắt là 1 nt. Mắt người nhìn bằng các 
tế bào hình que khi độ chói từ 0.1 ucd/m? tới 1 mcd/m”; nhìn bằng të bào hình nón khi 
độ chói trên 5 cd/m”. Mắt thấy tốt nhất khi độ chói giữa 100 và 50 000 cd/ mi và chúng 
bị quá tải hoàn toàn khi độ chói trên 10 Mcd/m?: toàn bộ phạm vi có 15 bậc của độ lớn. 
Rất ít các máy phát hiện kỹ thuật hoạt động tốt trong phạm vi này. 


CÁC NGUỒN SÁNG VÀ NGUỒN BỨC XẠ KHÁC 


Ngoài thể đen có nhiều loại nguồn sáng khác. Các nguồn sáng lạnh từ cá phát sáng cho 
tới laser công suất lớn. Về kích thước thì từ một nguyên tử cho tới một toà nhà cao tầng, 
về giá thì từ một cho tới hàng triệu Euro và thời gian sử dụng thì vài phần của giây cho 
tới hàng trăm năm. 

Laser là nguồn sáng quan trọng đối với công nghiệp, y học và nghiên cứu. Laser có 
thể phát ra ánh sáng khả kiến, hồng ngoại và tử ngoại, liên tục hay xung ánh sáng, với 
công suất, sự phân cực và hình dạng chùm tia khác nhau. Trong lĩnh vực chụp ảnh, laser 
được sử dụng nhiều trong Kỹ thuật hiển vi học, trong các Hệ chụp ảnh quét, trong Phép 
chụp ảnh cắt lớp và trong Phép toàn ký. 

Các nguồn sóng vô tuyến khá phổ biến trong đời sống: mobile phone, máy phát vô 
tuyến, máy phát tv và walkie-talkie là các nguồn sóng vô tuyến. Chúng được sử dụng 
trong Phép chụp ảnh cộng hưởng từ, cho phép ta ghi hình nội quan của cơ thể người; 
trong thiên văn: vì nhiều ngôi sao là các nguồn vô tuyến nên ta có thể chụp ảnh bầu 
trời ở bước sóng vô tuyến. Ngày nay, Thiên văn vô tuyến là một phần quan trọng trong 
Thiên văn hiện đại dẫn tới nhiều khám phá. Thiên văn vô tuyến cũng là một công cụ 
quan trọng để kiểm tra một cách chính xác đồng thời khẳng định Thuyết tương đối tổng 
quát. 

Ở đầu kia của phổ điện từ, nguồn sáng phát ra tia X và tia gamma cũng khá phổ biến. 
Chúng thường được sử dụng trong Y học và Khoa học vật liệu cũng như trong các kỹ 
thuật ghi hình khác. 

Mọi nguồn bức xạ điện từ đều tiềm ẩn mối nguy hại cho con người vì vậy ta cần thận 
trọng khi sử dụng chúng. Điều này cũng đã dẫn tới các phát triển bất lợi khác. 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 155 


HINH 97 Một laser xung 
picosecond hiện đại và 
một nguồn tia X công 
nghiệp, cả hai có kích 
thước khoảng 700mm 
(© Time-Bandwidth, 
SPECS). 





VŨ KHÍ BUC XA 


Bức xa điện từ cường độ lớn rất nguy hiểm. Trong nhiều quốc gia, ngân sách dành cho 
vũ khí nhiều hơn ngân sách dành cho giáo dục và sự thịnh vượng của công dân. Người 
ta đã nghiên cứu nhiều loại vũ khí tấn công sử dụng bức xạ điện từ, trong đó có 2 loại 
đặc biệt. 

Loại đầu tiên là một xe tải có một antenne parabol chuyển động được, gắn trên mui, 
kích thước khoảng 1m, phat ra chùm vi ba công suất lớn - vài kW - tan số 95 GHz. 
Chùm này vô hình, tuỳ theo công suất và hình dạng của chùm, nó gây ra đau đớn hay 
chết người trong khoảng cách 100 m hay hơn. Thiết bị kinh khủng này, có tên gọi chính 
thức là hệ thống ngăn chặn tích cực, có thể tạo ra nhiều nạn nhân kể cả do sự sơ suất của 
người điều khiển, đã có mặt năm 2006. Nhiều chính trị gia cực đoan muốn cung cấp nó 
cho cảnh sát. (Có ai ngờ rằng một antenne parabol lại nguy hiểm như vậy?) Nỗ lực ngăn 
cấm nó trên thế giới đang nhận được sự ủng hộ một cách chậm chạp. 

Vũ khí thứ hai đang được phát triển được gọi là laser sát thương xung động. Ý tưởng 
ở đây là lấy một laser phát ra bức xạ không bị không khí, hơi nước hay vật cản hấp thu. 
Một thi dụ là laser deuterium fluoride mạch động phat ra tia 3.5 um. Laser này đốt cháy 
mọi vật mà nó chạm vào; ngoài ra, sự bay hơi của plasma do sự đốt cháy khiến cho người 
bị trúng tia laser bị đau đớn và tổn thương nặng nề. May mắn thay, vẫn còn nhiều khó 


mr Joie qdo3st 


g0-0661 


0% 


156 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


HINH 98 Cá ma Dolichopteryx 
longipes có các gương mau cam 
giúp cho nó tao ra các hình anh 
ma quái từ các ánh sáng mờ mờ 
của các sinh vật sinh phát quang 
từ bên dưới chiếu lên (© Tamara 
Frank). 





khan gây trở ngại cho việc biến chúng thành vũ khí trong thực tế. Tuy vay, các chuyên 
gia vẫn mong chờ các vũ khí laser, gắn trên xe tải, sớm xuất hiện - theo các phiên bản 
của Potemkin. 

Tóm lại, vũ khí bức xạ có lẽ sẽ xuất hiện trong những năm sắp tới. Dù vậy ta vẫn 
không biết rõ những người đang phát triển vũ khí như vậy sẽ nói với con của họ điều gì 
khi về đến nhà sau một ngày làm việc. 


HÌNH ẢNH - SỰ VẬN CHUYỂN ÁNH SÁNG 


Mọi hình ảnh đều được tạo thành bằng cách vận chuyển ánh sáng theo một cách hữu 
ích dọc theo những con đường đã biết. Con đường đơn giản nhất là đường thẳng. 


TẠO HÌNH ẢNH BẰNG GƯƠNG 


Vì ánh sáng chuyển động theo đường thẳng, một gương phẳng sẽ tạo ra một ảnh có cùng 
kích thước với vật. Người ta có thể sử dụng gương cong để phóng lớn, thu nhỏ và làm 
biến dạng ảnh. Thí dụ như gương trong phòng ngủ sang trọng thường hơi cong để ảnh 
trong gương có vẻ ốm hơn. 

Phần lớn gương nhân tạo làm bằng kim loại hoá hơi phủ lên mặt thuỷ tinh; trái lại, 
nhiều sinh hệ không thể tạo ra kim loại nguyên chất. Mặt khác, trong các sinh hệ, có rất 
nhiều gương: chúng được tim thấy ở lớp mô tapetum trong mắt, trên vảy cá, trên các con 
bọ, v.v... Thiên nhiên đã tạo ra các tấm gương như thế nào mặc dù không thể sử dụng 
kim loại nguyên chất? Hoá ra các lớp vật liệu mỏng, trong suốt khác nhau - một trong 
các lớp đó là guanine tinh thể - có thể tao ra các tấm gương tốt như gương kim loại. Các 
tấm gương như vậy dựa trên hiệu ứng giao thoa và được gọi là gương điện mới. Gương 
điện môi cũng được sử dụng để làm gương laser. 

Các gương tạo ảnh được sử dụng trong các kính thiên văn lớn, các hệ X quang và 
trong các thiết bị y khoa được các bác sĩ sử dụng. Điều thú vị là có một số sinh vật cũng 
sử dụng gương để tạo ảnh. Trường hợp nổi tiếng nhất là cá ma như ta thấy trong Hình 98. 
Nó có thể nhìn lên và xuống cùng một lúc và làm được như vậy nhờ các gương gắn vào 


Cau dé 152 s 


Trang 16 


Xem 114 


Cau dé 153 s 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 157 


HINH 99 Bộ thu ánh sáng có phương tới là, 
kiểu Wolter cho bức xạ 13.5nm được chế 
tạo với việc sử dụng các gương đồng tâm 
(© Media Lario Technologies). 





mắt. 


Nhân tiện bạn hãy cho biết tại sao gương thường được sử dụng trong kính thiên văn 
chứ không sử dụng trong kính hiển vi? 

Trong hệ thống chiếu sáng, gương được sử dụng để định hình các chùm ánh sáng 
trong xe, trong đèn pin và trong đèn LED. Có thể có một số sinh vật nước sâu sử dụng 
gương cho các mục đích tương tự - nhưng tác giả chưa biết được trường hợp nào. 

Hệ gương phức tạp nhất cho tới nay được dùng trong hệ quang khắc với mặt nạ tia 
cực tím, sẽ được sử dụng trong tương lai để sản xuất các mạch tích hợp. Các hệ này 
dùng bước sóng 13.5 nm là bước sóng không có thấu kính thích hợp. Việc chuẩn trực 
một chùm mở rộng như vậy đòi hỏi nhiều gương đồng tâm, như ta thấy trong Hình 99. 
Các quang hệ này là các hệ tốt nhất mà công nghệ hiện đại có thể cung cấp; các gương 
này có bề mặt xù xì dưới 0.4nm. Các hệ gương quang học tương tự cũng được sử dụng 
trong các kính thiên văn tia X đặt trên vệ tỉnh. 


ANH SANG CÓ LUON LUÔN CHUYỂN ĐỘNG THEO MOT DUONG THANG HAY 
KHONG? - SU KHÚC XA 


Anh sáng thường du hành theo đường thẳng. Một laser trong đêm mù sương cho thấy 
điều này rõ nhất như được minh hoạ trong Hình 100. Nhưng một bút laser bất kỳ trong 
sương mù cũng có sự hấp dẫn tương tự. Thật vậy, ta sử dụng ánh sáng để xác định ‘tinh 
thang’ như đã giải thích trong khi tìm hiểu Thuyết tương đối. Tuy vậy, có nhiều trường 
hợp ánh sáng không đi theo đường thẳng và mọi chuyên gia về chuyển động đều nên 
biết điều này. 

Trong nước đường loãng, chùm ánh sáng bị uốn cong như ta thấy trong Hình 101. Lý 
đo là trong thí nghiệm đó nồng độ đường thay đổi theo độ sâu. Bạn có thể giải thích 
hiệu ứng này không? 

Các thí nghiệm chỉ tiết hơn chứng tỏ rằng một chùm ánh sáng bị uốn cong khi nó 
gặp sự thay đổi môi trường trên đường di của nó. Hiệu ứng rất quen thuộc này được gọi 


158 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


HINH 100 Anh säng thuöng du hanh 
theo đường thẳng. Trong hình nay, một 
chùm laser tần số natrium được sử dụng 
làm ngôi sao dẫn đường laser để cung 
cấp tín hiệu cho bộ quang học thích ứng 
trong các kính thiên văn lớn. Laser chiếu 
vào lớp natrium trong khí quyển ở độ 
cao khoảng 90 km, cung cấp cho ta một 
ngôi sao nhãn tạo. Ngôi sao này được sử 
dụng để cải thiện chất lượng hình ảnh 
của kính thiên văn thông qua bộ quang 
học thích ứng. Trong hình này, hình ảnh 
các ngôi sao thực bị nhoè đi vì thời gian 
phơi sáng dài tới 3 phút (photo by Paul 
Hirst). 





không khí 





















nước đường 











HÌNH 101 Nước đường loãng uốn cong ánh sáng (© Jennifer Nierer). 


là hiện tượng khúc xạ. Hiện tượng này làm thay đổi dáng vẻ bàn chân của chúng ta lúc 
ta ở trong bồn tắm; nó cũng làm các bể nuôi cá hình như cạn hơn và tạo ra các hiệu ứng 
Quyền I, trang 263 như ta thấy trong Hình 102 và Hình 103. Hiện tượng khúc xa là một hệ quả của sự thay 
đổi vận tốc phase của ánh sáng khi đi từ môi trường này sang môi trường khác; mọi hiệu 
ứng khúc xạ đều có thể giải thích bằng Hình 104. 
Hiện tượng khúc xạ là hệ quả của nguyên lý tối thiểu hoá chuyển động của ánh sáng: 


> Ánh sáng luôn luôn chọn đường di có thời gian du hành ngän nhất. 


Ánh sáng chuyển động trong nước chậm hơn trong không khí; đó là nguyên do của sự 
uốn cong được minh hoạ trong Hình 105. 

Tỷ số tốc độ giữa không khí và nước được gọi là chiết suất của nước. Chiết suất thường 
viết tắt là n, phụ thuộc vào vật liệu. Chiết suất của nước khoảng 1.3. Ty số tốc độ này cùng 
với nguyên lý thời gian cực tiểu dẫn đến định luật khúc xạ, một hệ thức đơn giản giữa 


Cau dé 155 s 


Trang 131 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 159 





HÌNH 102 Anh đồ hoa máy tính hiện thực biểu diễn sự khúc xạ trong nước và trong nước 
đường loãng (graphics © Robin Wood). Bạn có thé chỉ ra hình nào của nước/nước đường 
không? 





HÌNH 103 Một hiệu ứng khúc xạ đẹp mắt tại mặt phân cách nước-không khí mà bạn có thể 
thực hiện tai nhà (© Maric Vladimir). 


các sin của 2 góc trong Hình 105, Dinh luật Snell. Ban có thể suy ra định luật này không? 
Đúng ra chiết suất của vật liệu được định nghĩa trong chân không chứ không phải trong 
không khí. Nhưng sự khác nhau không đáng kể vì các chất khí chủ yếu là chân không 
và chiết suất của chúng gần bằng 1. 

Trong nhiều chất lỏng và chất rắn, tín hiệu sáng chuyển động chậm hơn trong chân 
không; hai vận tốc phase và nhóm (khác nhau) của ánh sáng trong vật chất thường nhö 
hơn c, tốc độ ánh sáng trong chân không. Ta đã bàn luận về sự khác nhau giữa các tốc 
độ trên. Đối với vật liệu thông thường; chiết suất ø, tỷ số của c đối với vận tốc phase 
bên trong vật liệu lớn hơn 1. Chiết suất là một tính chất quan trọng của vật liệu dùng để 
mô tả các hiệu ứng quang học. Thí dụ chiết suất của ánh sáng khả kiến trong nước là 
1.3, trong thuỷ tinh khoảng 1.5 và trong kim cương là 2.4. Giá trị lớn này giải thích cho 
sự lấp lánh của kim cương được cắt thành kim cương 57 mat. 

Chiết suất cũng phụ thuộc vào bước sóng; hiện tượng này được gọi là hiện tượng tán 
sắc, có trong phần lớn các vật liệu. Lăng kính ứng dụng sự tán sắc trong thuỷ tỉnh để 
tách ánh sáng trắng hay ánh sáng khác thành các màu hợp thành. Kim cương, đặc biệt 


Xem 115 


160 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 





Tế Si xe nf an annuedtin marra 
th 
w 
in d 
w 
in d 
HÌNH 104 Phim biéu dién hiên 
S tượng khúc xa (QuickTime film 
BEE © ISVR, University of 
Southampton). 
` 
N 
` A 
` không 
` khí 
` 
AN 
d ` 
: nước 





HÌNH 105 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng bắt nguồn từ sự tối ưu 
hoá thời gian du hành. 


là kim cương nhiều mặt, hoạt động như một lăng kính và đây là nguyên do thứ 2 gây ra 
sự lấp lánh. 

Khác với vật liệu ‘thong thường; có các vật liệu có chiết suất nhỏ hơn 1 nên vận tốc 
phase lớn hơn c. Thí dụ như vàng có chiết suất 0.2 đối với ánh sáng khả kiến nên vận 
tốc phase khoảng 5c. Dung ra hầu hết các vật liệu đều có chiết suất nhỏ hơn 1 đối với 
một số tần số sóng, kể cả muối ăn. 

Tóm lại, sự khúc xạ ánh sáng, sự đổi phương chuyển động của ánh sáng, bắt nguồn 
từ sự khác nhau của vận tốc phase của ánh sáng trong các vật liệu khác nhau. Sự thay 
đổi vật liệu làm đường đi của ánh sáng bị uốn cơng. Hiện tượng khúc xạ rất phổ biến vì 
rất hiếm khi các vật liệu kê nhau lại có chiết suất giống nhau. 

Các chất khí có chiết suất gần bằng giá trị 1 của chân không. Tuy vậy chất khí vẫn gây 
ra sự khúc xạ - kể cả không khí chung quanh ta. 


TỪ SỰ KHÚC XẠ CỦA KHÍ QUYỂN TỚI ẢO TƯỢNG 


Nếu ánh sáng di chuyển trên một đoạn đường dài trong không khí thì hiện tượng khúc 
xạ trở nên quan trọng. Thí dụ như khi ta đứng ngắm một ngọn núi xa, ánh sáng không 
đi theo đường thẳng mà mà lệch đi một góc lên đến nhiều phút. Sự khúc xạ trên mặt đất 


Quyén I, trang 89 


Xem 116 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 161 


Ảo tượng trên (đảo ngược), bỏ qua độ cong của Trai đất 


không khí nóng >. di 
khöng khi lanh À 


Ao tượng dưới (đảo ngược), bỏ qua độ cong của Trai đất 





không khí lạnh 


không khí nóng De = 


HÌNH 106 Nền tảng của ảo tượng là sự phản xa hiệu dung bắt nguồn từ sự khúc xa trong các 
lớp không khí nóng; nó có thể dẫn tới các hiệu ứng ngoạn mục như ảo tượng trên đảo ngược 
(hình trên) và ảo tượng dưới (hình dưới) (photographs © Thomas Hogan and Andy Barson). 








này gây ra nhiều khó khăn cho ngành trắc địa. 

Ánh sáng đến từ ngôi sao cũng bị khúc xạ khi đi vào khí quyển của Trái đất. Sự khúc 
xạ thiên văn này khoảng 1 phút ở độ cao 45 độ và thường là 30 phút khi ở chân trời. Do 
đó ta có thể nói rằng khi ta thấy Mặt trời chạm chân trời thì thật ra nó đã lặn rồi! Giá trị 
đúng của độ uốn cong phụ thuộc gradient nhiệt độ; chúng thường lớn khi ở vĩ độ lớn. 
Đôi khi độ uốn cong có thể lớn đến 2 độ; trong các trường hợp ngoại lệ này, ta vẫn thấy 
Mặt trời khi nó đã lặn; hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Novaya Zemlya. 

Chiết suất của chất khí phụ thuộc nhiệt độ; gradient nhiệt độ thường tỷ lệ với gradient 
mật độ. Trong không khí có nhiệt độ thay đổi, hiện tượng khúc xạ trên mặt đất làm cho 
đường đi tia sáng bị uốn cong tạo ra nhiều hiệu ứng. 

Sự lấp lánh của sao trời bắt nguồn từ sự thay đổi chiết suất do các hiện tượng cuộn 
xoáy của không khí gây ra. Nó đã được trình bay trong Quyển 1. 

Sự khúc xạ do khí quyển có thể làm cho các vật ở chân trời lơ lửng trong không khí - 
hiệu ứng bóng mờ - hay biến mất dưới chân trời - hiệu ứng dam chim. Nếu ảnh bị căng 
ra hay bị nén lại, hiệu ứng được gọi là nhé cao và hạ thấp. 

Hiệu ứng nổi tiếng nhất do khúc xa gây ra là do tượng. Ảo tượng - mặc dù có tên như 
vậy - bắt nguồn từ sự khúc xạ các tia sáng trong lớp không khí ở đường chân trời ấm 
hơn các lớp không khí kể bên, như ta thấy trong Hình 106. Ảo tượng luôn luôn xuất hiện 
gần chân trời, trong những dải hẹp hơn bê rộng của một ngón tay cách mắt một cánh 
tay. 

Trong lớp không khí ở dưới, thi dụ như trên mặt đất, có thể xuất hiện một ảo tượng 
đưới, trong đó có thêm một ảnh ngược xuất hiện đưới hình ảnh trực tiếp. Ảo tượng dưới 
thường được thấy trên xa lộ nóng bỏng. Chúng cũng xuất hiện trong sa mạc như trong 
Hình 107 và trên băng tuyết. 

Nếu lớp không khí nóng hon ở trên, ta đang nói về lớp nghịch đảo. Nếu quan sát viên 
ở dưới lớp nghịch đảo, nhiều loại ảo tượng có thể xảy ra: ảo tượng trên, trong đó một ảnh 


162 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


K et T pm 
A 


p 
Die  .« 


HÌNH 107 Hai ảo tượng dưới: một ở nơi là nguồn gốc của thuật ngữ ‘fata morgana’, eo biển 
Messina (hình trên) và một ở sa mac (photographs © Nicola Petrolino and Mila Zinkova). 


dao ngược được thêm vào ben trén hình anh trực tiếp, hay ảo tượng phức hop, trong đó 
nhiều ảnh phụ xuất hiện. Ảo tượng sau, đôi khi cũng không phải là ảo tượng, được gọi 
là fata morgana. Moi ảo tượng đều bắt nguồn từ hiện tượng khúc xa; chỉ tiết của chúng 
phụ thuộc vào biên dạng nhiệt độ không khí và độ cao tương đối của người quan sát, 
lớp nghịch đảo và vật thể được quan sát. Độ cong của Trái đất cũng có vai trò nhất định. 





ureyunopy 


Inf yog qdo1s11qz) 


S$0—066T 


0% 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 163 





HINH 108 Hai ảo tượng dưới tao ra hiệu ứng bóng mờ (photographs © Olaf Schneider and 
Gerold Prenger). 


TỪ SỰ KHÚC XA TỚI THAU KÍNH S 


Sự khúc xạ được sử dung chủ yếu trong việc thiết kế các thấu kính. Người ta có thé chế 
tạo các mặt cong chính xác bằng thuỷ tinh để hội tu ánh sáng. Mọi thiết bị điều tiêu, 
như thấu kính, có thể được sử dụng để tạo ra hình ảnh. Hai loại thấu kính chính cùng 
với tiêu điểm và ảnh do chúng tạo ra được trình bày trong Hình 109; chúng được gọi là 
thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Khi một vật xa thấu kính hội tụ hơn tiêu điểm 
của nó, thấu kính tạo ra một ảnh fhc tức là một ảnh có thể chiếu lên trên màn. Trong 
các trường hợp khác thấu kính tạo ra ảnh ảo: ảnh thấy được bằng mắt nhưng không thể 


Câu đồ 156 s 


Xem 117 


Xem 118 


164 4 HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 












































tiéu diem 
vat anh thuc 
va anh sang Với 
phát ra từ nó Kate 
tuy chon 
~ > 4 > 
do di 
định 
våt tiêu điểm ảnh åo 
và ánh sáng: 
rä ~ o HÌNH 109 Một ảnh thực do thấu 
ai kính hội tu tao ra (nếu được sử 
= H| dung theo cách trên hình) và ånh 


do ao do thau kinh phan ky tao ra. 


chiếu len man. Khi vat được đặt giữa tiêu điểm và thấu kính hội tu, thấu kính hoạt động 
như một kính lúp. Hình 109 cũng cho ta suy ra công thức thấu kính mong kết nối d, d 
và ƒ. Công thức đó là gì? 

Mặc dù kính và thấu kính đã được biết tới từ cổ thời, phải qua Thời trung cổ người 
ta mới ghép hai thấu kính để tạo ra các quang cụ phức tạp hơn. Các hiệu ứng khác nhau 
có thể được quan sát bằng 1 hay 2 thấu kính như ta thấy trong Hình 110. Kính viễn vọng 
được phát minh - sau sự thành công một phần của Giambattista della Porta ở Ý - ngay 
trước năm 1608 ở Hoà Lan. Nổi tiếng nhất trong (ít nhất) 3 nhà phát minh đồng thời là 
nhà sản xuất thấu kính Johannes Lipperhey (b. c. 1570 Wesel, d. 1619 Middelburg) người 
đã làm giàu nhờ bán kính viễn vọng cho quân đội Hoà Lan. Khi Galileo nghe thấy phát 
minh này, ông nhanh chóng tiếp nhận và cải thiện nó. Năm 1609, Galileo đã thực hiện 
những quan sát thiên văn đầu tiên; chúng đã làm ông nổi tiếng khap thế giới. Kính viễn 
vợng Hoà Lan có một ống ngắn tạo được một ảnh sáng và cùng chiều. Độ phóng đại 
của nó là tỷ số 2 tiêu cự của 2 thấu kính. Ngày nay nó vẫn còn được sử dụng làm ống 
nhòm trong nhà hát. Qua nhiều năm, nhiều cách chế tạo kính viễn vọng khác đã được 
phát triển; ngày nay, các kính viễn vọng hiệu suất cao sử dụng gương thay vì thấu kính; 
chúng không nặng nề và cho phép sử dụng quang học thích ứng. 

Cũng cần nói thêm trong sinh vật cũng có kính viễn vọng. Nhiều loài nhện có nhiều 
loại mat và một số nhện có tới 6 cặp mắt khác nhau. Đặc biệt, loài nhện nhảy Portia 
(Salticidae) có 2 mắt lớn đặc biệt, được tạo ra để nhìn vật ở xa, có 2 thấu kính sau mỗi 
mắt; thấu kính thứ 2 và võng mạc có thể cử động nhờ bắp thịt nên nhện có thể hướng 
kính viễn vọng của chúng theo các hướng khác nhau một cách hiệu quả mà không cần 


Cau dé 158 s 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 165 
































d (an): 
= 

1 thấu (A 

kính _\ ) ` 

2 TKHT 

giống ñ 

nhau V 

2 TKHT 

khac nhau N 

(kinh Hoë p- 

thiên văn) y 

Kính N 

vien vong Lt 

Hoa Lan d 

Kinh vién vong Hoa Lan ảnh ảo sau cùng, 
ae duoc phöng dai 
tiêu điểm ` 
vật 

ảnh trung \ 
gian thuc 

(néu 

khöng cö 
thi kinh) 

đến mắt thikinh: vật kính: 


TK phân kỳ TK hội tụ 


HINH 110 Sự khúc xạ của thäu kính là nền tang của kính viễn vọng. Hình trên, thí nghiệm với 
các thấu kính dẫn tới sự phát triển của kính viễn vọng: vật được quan sát so với ảnh được tạo 
ra bởi 1 thấu kính hội tụ, 2 thấu kính hội tụ giống nhau, 2 thấu kính hội tụ trong kính thiên 
văn và 1 thấu kính phân kỳ + 1 thấu kính hội tụ trong kính viễn vọng Hoà Lan, ở các khoảng 
cách khác nhau so với mắt; hình dưới, giải thích hoạt động của kính viễn vọng Hoà Lan 
(photographs © Eric Kirchner). 


chuyển động dau. Dé xử lý dữ liệu từ các con mắt, nhện nhảy cần một bộ óc lớn. Dung 
ra có khoảng 50 % khối lượng cơ thể nhện nhảy là não bộ. 

Có một cách khác để kết hợp 2 thấu kính để tạo ra kính hiến vi. Ban có thể giải thích 
cho một người không phải là nhà vật lý cách hoạt động của kính hiển vi không? Werner 
Heisenberg suýt rớt trong kỳ thi tiến sĩ vì không làm được điều này. Tuy nhiên vấn để 
này không khó. Thật vậy, người phát minh kính hiển vi là một người tự học ở thế kỷ 17: 
kỹ thuật gia Hoà Lan Antoni van Leeuwenhoek (b. 1632 Delft, d. 1723 Delft) đã mưu sinh 


Trang 125 


Xem 119 





166 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


HINH 111 
Hao quang 
do cac hat 
nuöc trong 
mot dam 
mây tạo ra 
(© Brocken 
Inaglory). 


nhờ bán được trên 500 kính hiển vi cho các người đương thời. (Day la một nhận xét có 
phần khó chịu: Van Leeuwenhoek chỉ sử dụng 1 thấu kính chứ không phải 2 như kính 
hiển vi hiện đại.) 

Không có sơ đồ tia sáng, nếu chỉ có thấu kính của kính viễn vọng hay kính hiển vi 
thì đã đây đủ chưa nếu không có mắt? Bạn có thể thêm điều kiện này và xem thiết bị có 
hoạt động hay không. 

Như ta đã đề cập, sự khúc xạ luôn luôn phụ thuộc màu sắc; nó cho ta hiện tượng tán 
sắc. Vì tán sắc nên thấu kính tạo ra sắc sai; chúng là các viên màu bao quanh ảnh. Dé 
tránh hiện tượng này, kính hiển vi hay máy ảnh có nhiêu thấu kính được làm bằng nhiều 
loại thuỷ tinh khác nhau. (Chúng cũng chứa nhiều thấu kính cùng loại thuỷ tinh để bổ 
chính cho các sai sót hình học do hình dạng thấu kính được gọi là quang sai Seidel, độc 
lập với màu sắc.) Các loại thấu kính khác nhau bổ chính cho sự tán sắc và tránh được 
các viền màu của ảnh. Sự phụ thuộc màu sắc của sự khúc xạ trong các giọt nước cũng là 
nền tảng cho cầu vồng, như ta sẽ thấy sau đây; cầu vồng có thể được xem như là một đĩa 
trắng có viền màu do các giọt nước đóng vai trò thấu kính tạo ra. Sự khúc xạ trong các 
tinh thể nước đá - có lúc tán sắc có lúc không - trong khí quyển là nền tảng cho hiện 
tượng quầng, cột Mặt trời và nhiều kiểu thức quang học khác mà ta thường thấy quanh 
Mặt trời hay Mặt trăng trong thời tiết lạnh giá. 

Mắt người cũng có hiện tượng khúc xạ phụ thuộc màu sắc tức là tán sắc. May mắn là 
hiệu ứng này nhỏ. Thật vậy, đối với hoạt động của mắt thì hình dạng cơng của giác mạc 
quan trọng hơn năng suất khúc xạ của thuỷ tinh thể vì thuỷ tinh thể được nhúng chìm 
trong một môi trường gần như có cùng chiết suất, như vậy sẽ giới hạn tác dụng khúc 
xa. Tac dụng nhỏ của sự khúc xạ phụ thuộc màu không được hiệu chỉnh trong mắt ma 
được hiệu chỉnh trong não. Do đó, ta chỉ có thể nhận ra sự tán sắc của thuỷ tinh thể nếu 
sự hiệu chỉnh của não bị ngăn lại, thí dụ như khi chữ đỏ và xanh được in trên nền den 
như trong Hình 112. Ta có ấn tượng là chữ đỏ nổi lên trước chữ xanh. Bạn có thể giải 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 167 


HINH 112 Quan sát hình này ở độ 
phóng đại lớn hơn sẽ cho ta thấy 
sự tán sắc của mắt người: các ký 
tự nổi lên ở các độ sâu khác nhau. 









ánh sáng trong sợi đa mode 


as vans “ 
1 ` “ ` “ 


HÌNH 113 Soi quang: nguyên lý hoạt động của 2 loại sợi quang, loại bọt biển kỳ lạ Euplectella 
aspergillum (cao khoảng 30cm) chứa các sợi quang silic có thấu kính ở đầu sợi và được tổng 
hợp ở nhiệt độ nước để giúp cho tảo cộng sinh, một laser sợi quang hiện đại được sử dụng 
trong việc xử lý vật liệu và trong y học; nhiều sợi dán với nhau thành các búp sợi để làm thay 
đổi kích thước hình ảnh (đường kính lớn nhất khoảng 20cm) (© NOAA, Hochschule 
Mittweida, Schott). 


Cau đó 160s thích hiệu ứng nổi này không? 


UỐN CONG ÁNH SÁNG BẰNG ỐNG - QUANG HỌC SỢI 


Có một cách khác để uốn cong ánh sáng, cũng dựa trên sự khúc xạ, được nhiều động 
vật và nhiều thiết bị kỹ thuật sử dụng: sợi quang. Soi quang dựa trên hiện tượng phản xa 


Trang 195 


Xem 120 


Xem 121 
Xem 122 


Xem 123 


Xem 124 


168 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 














` ` 
` N 
IR khöng Sa không 
va khí `.@ khí 
` ` 
` nal ` nat 
TF 3 
` 1 
y nước 1 vật liệu 
\ n>1 bị quay trái 
\ N n<0 
` 
4 ß 


HINH 114 Chiét 
suất dương và chiết 
suất âm. 


toàn phan; một tổng quan về các ứng dụng của chúng được cho trong Hình 113. 

Trong thiên nhiên, sợi quang xuất hiện ít nhất trong 3 hệ thống. Trong mắt côn trùng, 
như mắt ruồi hay mắt ong mật, ánh sáng của mỗi điểm ảnh được vận chuyển dọc theo 
một cấu trúc hoạt động giống như một sợi quang hình nón. Trong động vật biển, như 
loài bọt biển thuỷ tinh Euplectella aspergillum và nhiều loài bọt biển khác, các sợi silic 
thật được sử dụng để giúp cho cấu trúc được ổn định và để vận chuyển tín hiệu sáng tới 
các bộ phận phát hiện ánh sáng. Sau cùng, mắt của động vật có xương sống, kể cả mắt 
người, chứa một số lớn các sợi quang trên võng mạc, để tránh các vấn đề về hình ảnh 
do các mach máu nằm tren võng mạc gây ra. Cũng cần nói thêm là dư luận về lông của 
loài gấu địa cực hoạt động như các sợi quang đối với tia tử ngoại là sai. 

Trong các ứng dụng kỹ thuật, sợi quang chủ yếu dùng trong các hoạt động của mạng 
điện thoại và internet, trong việc phân bố tín hiệu trong phi cơ và xe hơi, trong việc vận 
chuyển ánh sáng laser cho mục đích y học, trong laser công suất lớn và trong nhiều lĩnh 
vực khác. Người ta đã sử dụng thành công các sợi thuỷ tỉnh rỗng trong việc truyền dẫn 
tia X trong các hệ thống chụp ảnh X quang. 


200 NAM TRE NẢI - CHIẾT SUẤT AM 


Nam 1967 the Victor Veselago đã tiên đoán một điều kỳ lạ: chiết suất có thể dm mà không 
làm thay đổi các định luật vật lý khác. Một chiết suất âm đồng nghĩa với việc chùm ánh 
sáng bị khúc xạ cùng phía với chùm tia tới, như ta thấy trong Hình 114. Kết quả là thấu 
kính lõm làm bằng vật liệu đó sẽ hội tụ các chùm tia song song và thấu kính lồi sẽ phân 
kỳ chúng, khác với vật liệu thông thường. 

Năm 1996, John Pendry và cộng sự đã để nghị phương pháp chế tạo các vật liệu như 
vậy. Năm 2000, khẳng định thực nghiệm đầu tiên đối với vi ba đã được công bố nhưng 
người ta không tin tưởng vào kết quả này. Năm 2002 tranh luận vẫn còn dai dẳng. Người 
ta cho rằng chiết suất âm hàm ý tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng và đó chỉ có thể là vận 
tốc phase hay vận tốc nhóm chứ không thể là vận tốc năng lượng hay vận tốc tín hiệu. 
Vấn đề tranh cãi nảy sinh chỉ vì trong một số hệ vật lý góc khúc xạ đối với chuyển động 
phase và chuyển động của năng lượng khác nhau. 

Trong lúc đó, sự tranh luận kết thúc. Người ta đã thực sự quan sát được chiết suất âm; 
các hệ tương ứng đã được tìm hiểu trên khắp thế giới. Vậy là có các hệ có chiết suất âm. 
Theo Veselago, vật liệu có tính chất này được gọi la vật liệu quay trái. Ly do là các vector 


Xem 125 


Xem 126 


Xem 125 


Xem 127 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 169 


HINH 115 Một thí dụ về siêu vật liệu đẳng hướng 
(M. Zedler et al., © 2007 IEEE). 





điện trường, từ trường va vector sóng tao thành bộ 3 tay trái, khác với trường hợp chan 
không va vật liệu thông thường. Mọi vật liệu quay trái đều có độ từ thẩm u, và độ điện 
thẩm e, âm. Tuy vậy, trong thực tế, các tính chất này chỉ thể hiện trong một phạm vi nhỏ 
của tần số, thường là vi ba. 

Ngoài tính chất khúc xạ bất thường, vật liệu quay trái còn có vận tốc phase âm, đối 
nghịch với vận tốc năng lượng và tạo ra một hiệu ứng Doppler ngược. Những tính chất 
này đã được thực nghiệm khẳng định. Vật liệu quay trái cũng sẽ tạo ra một góc tù trong 
hiệu ứng Vavilov-Çerenkov, như vậy sẽ phat ra bức xạ Vavilov-Çerenkov ngược lại thay 
vì hướng về phía trước. Từ điều này, người ta đã tiên đoán hiệu ứng Goos-Hänchen va 
hiệu ứng Casimir đẩy. Tuy vậy, các dự đoán này chưa được kiểm chứng. 

Việc khám phá vật liệu có chiết suất âm kỳ dị cho phép ta tạo ra các thấu kính hoàn 
toàn phẳng. Ngoài ra, vào năm 2000, John Pendry đã thu hút được sự chú ý của cả cộng 
đồng vật lý trên thế giới khi cho rằng các thấu kính làm bằng vật liệu như vậy, đặc biệt 
khin = —1, sẽ hoàn hảo và sẽ phá tan giới hạn khúc xa thông thường. Những thấu kính 
như vậy cũng sẽ ghi được hình ảnh của sóng phủ du - tức là phan sóng giảm theo ham 
số mũ - bằng cách khuếch đại chúng lên. Đã có những thí nghiệm chứng minh cho điều 
này. Việc nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. 

Cho đến nay người ta chỉ tạo ra được vật liệu quay trái cho vi ba và sóng terahertz. 
Đã có những công bố trong phần ánh sáng khả kiến nhưng phải được xem xét một cách 
thận trọng. Cũng nên nói thêm rằng từ lâu người ta đã biết đến một loại hệ khúc xạ âm: 
cách tử nhiễu xạ. Ta có thể nói rằng vật liệu chiết suất âm là cách tử hoạt động theo mọi 
hướng trong không gian. Và thật vậy, mọi vật liệu quay trái đã có cho tới nay đều là cách 
sắp xếp tuần hoàn của các mạch điện từ. 


SIÊU VẬT LIỆU 


Các hệ quay trái đơn giản nhất đã được tạo ra là siêu vật liệu. Siêu vật liệu đã được chế 
tạo thành những cấu trúc cách điện kim loại với tính tuần hoàn nhỏ hơn bước sóng của 
bức xạ mà ta nhắm tới khi thiết kế nó, sao cho cấu trúc này hoạt động giống như một 
vật liệu thuần nhất. Siêu vật liệu có độ điện thẩm và độ từ thẩm âm trong một khoảng 
bước sóng, thường là vi ba; một số siêu vật liệu có tính quay trái. 

Hiện nay có 2 hướng tiếp cận cơ bản để chế tạo siêu vật liệu. Hướng 1 là chế tạo siêu 
vật liệu từ một dãy nhiều cấu trúc con có tính cộng hưởng như mạch LC hay các hình 


Xem 128 


Xem 129 


Xem 130 


Câu dé 161 s 


Cau dé 162 d 


Cau dé 163 s 


170 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


cầu dien môi. Hướng 2 là chế tạo siêu vật liệu từ các đường truyền dẫn. Hướng sau thi 
có độ suy hao ít hơn và phổ rộng hơn; một thí dụ của loại này có trong Hình 115. Việc 
so sánh và tìm hiểu hai loại vẫn đang được nghiên cứu. 

Phần lớn các siêu vật liệu đều được thiết kế cho vi ba hay sóng terahertz. Các ứng dụng 
kỹ thuật của siêu vật liệu thường dành cho việc thiết kế antenne; thí dụ như antenne 
lưỡng cực chỉ có thể làm bằng siêu vật liệu và cho phép ta chế tạo các antenne định 
hướng phẳng. Có lẽ cũng sẽ có các ứng dụng trong công nghệ sóng terahertz. 

Những người làm việc ít nghiêm túc trong lĩnh vực này thường cho rằng có thể tạo 
ra áo choàng vô hình bằng siêu vật liệu. Trong khi đây là một tiêu ngữ thị trường hấp 
dẫn để thu hút ngân sách và được đưa lên báo chí, thì giấc mơ này không thể thành hiện 
thực, bắt nguồn từ sự suy hao trong vật liệu, sự tán sắc, sự khúc xạ, kích thước có hạn, 
yêu cầu về các cửa sổ quan sát bên ngoài từ bên trong, về tính bất khả của việc tạo ra sự 
vô hình cho mọi bước sóng. Cho đến nay mọi phi cơ được cho là tàng hình ngay cả với 
các tần số của các radar đặc biệt hoá ra sau cùng lại bị radar phát hiện. Các ngân sách 
quân sự thường rất xa rời thực tế. 

Siêu vật liệu dành cho sóng âm và sóng có tần số thấp cũng đã được nghiên cứu. 
Những siêu vật liệu âm và cơ như vậy chưa có ứng dụng kỹ thuật. 


ANH SÁNG ĐI VÒNG QUA CÁC GÓC - SỰ NHIỄU XA 


Francesco Grimaldi gọi hiệu ứng ánh sáng đi vòng qua các góc là sự nhiéu xạ trong quyển 
Physico-mathesis de lumine, xuất bản năm 1665. Grimaldi đã nghiên cứu về bóng rất cẩn 
thận. Ông đã khám phá những diéu mà ta học ở trường trung học: ánh sáng đi vòng qua 
các góc giống như âm thanh và sự nhiễu xạ ánh sáng bắt nguồn từ bản chất sóng của 
ánh sáng. (Newton đã quan tâm đến điều nay trong quang học sau khi đã đọc Grimaldi; 
Newton đã gạt bỏ một cách sai lầm kết luận của Grimaldi.) 

Vì nhiễu xạ nên ta không thể tạo ra các chùm ánh sáng song song đúng nghĩa. Mỗi 
chùm laser đều phân kỳ một lượng tối thiểu gọi là giới hạn nhiễu xạ. Có lẽ bạn đã biết đến 
hệ thống Mắt mèo đắt nhất thế giới đặt trên Mặt trăng, nơi chúng đã được Lunokhod và 
các phi hành gia Apollo để lại. Bạn có thể xác định chùm laser, với sự phân kỳ cực tiểu, 
sẽ mở rộng bao nhiêu khi nó đến Mặt trăng và trở về Trái đất, với giả sử rằng nó rộng 
1m khi rời khỏi Trái đất? Nó sẽ mở rộng bao nhiêu khi giá trị đó là 1 mm? Tóm lại, cả 
sự nhiễu xạ lẫn tính bất khả của việc tạo ra chùm tia không phân kỳ đã khẳng định ánh 
sáng là sóng. 

Sự nhiễu xạ khiến cho ta không thể có hình ảnh sắc nét tức là có một giới hạn phân 
giải. Điều này đúng với mọi quang cụ kể cả mắt. Độ phân giải của mắt nằm trong khoảng 
từ 1 đến 2 phút, tức là từ 0.3 đến 0.6 mrad. Giới hạn này phần nao bắt nguồn từ kích thước 
hữu hạn của con ngươi. (Đó là lý do sự lác mắt giúp cho ta nhìn thấy nét hơn.) Trong 
thực tế độ phân giải của mắt thường bị giới hạn bởi sắc sai và hình dạng không hoàn 
hảo của giác mạc và thuỷ tinh thé. (Bạn có thể kiểm tra các con số và giải thích chúng 
bằng các phép tính không? Có phải số tế bào hình que đã được điều chỉnh đúng với độ 
phân giải của chúng không?) Do đó có một khoảng cách cực đại để mắt người còn phân 
biệt được hai đèn xe hơi. Bạn có thể ước tính khoảng cách này không? 

Giới hạn phân giải cũng khiến cho ta không thể thấy Vạn lý trường thành ở bắc Trung 
quốc từ Mặt trang, trái với diéu người ta thường nói. Trong những phần chưa bị huỷ hoại, 
trường thành rộng khoảng 6m và ngay cả khi nó hắt một bóng dài lên mặt đất vào buổi 


Xem 131 


Trang 175 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 171 







Suy nghi 
thông thường hình thực 
° đèn o 
= dia tron — 





man 
zm bói = 
bón EH 
g i 


HÌNH 116 Các hình bóng chứng tó rằng ánh sáng là sóng: suy nghĩ bình thường (hình bên trái) 
bỏ qua khái niệm sóng và hình ảnh thực (hình giữa và bên phải) của các bóng của một vật 
tròn (photo © Christopher Jones). 


sang hay buổi chiều, góc nhìn của nó đều nhỏ hon 1s nên mắt người hoàn toàn không 
nhìn thấy nó. Đúng ra có 3 phi hành gia khác nhau đã du hành lên Mặt trăng, sau khi 
nghiên cứu kỹ lưỡng, đã khẳng định rằng khẳng định trên là vô lý. Câu chuyện này là 
một trong các truyền thuyết thành thị lâu đời nhất. (Có thể nhìn thấy trường thành từ 
phi thuyên không gian không?) Các vật thể nhân tạo lớn nhất là các dải đất lấn biển ở 
Hoà Lan; ta có thể nhìn thấy chúng từ không gian. Ta cũng có thể nhìn thấy các thành 
phố lớn cũng như các xa lộ ở Bỉ vào ban đêm; ánh đèn rực rỡ khiến chúng nổi rõ trên 
nền đen của Trái đất. 

Sự nhiễu xạ có hệ quả là ở tâm của một cái bóng của một quả banh tròn, khác với 
mong đợi, có một điểm sáng như ta thấy trong Hình 116. ‘Lö này đã được Denis Poisson 
(b. 1781 Pithiviers, d. 1840 Paris) tiên đoán vào năm 1819 để chứng tỏ rằng thuyết sóng 
ánh sáng dẫn tới các hệ quả vô lý. Ông đã đọc phần mô tả hiện tượng nhiễu xạ bằng toán 
hoc của Augustin Fresnel dựa trên nền tảng của lý thuyết sóng về anh sáng. 

* Nhưng ngay sau đó, Francois Arago đã thực sự quan sát được điểm Poisson, nhưng 
khác với Poisson, ông đã làm cho Fresnel trở nên nổi tiếng và đẩy nhanh sự công nhận 
tính chất sóng của ánh sáng. 

Sự nhiễu xạ cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng đặc biệt để tạo ra hình 
ảnh. Một vài thi dụ về ứng dụng của sự nhiễu xạ được trình bày trong Hình 117. Trong 
số này, bộ biến điệu âm-quang được sử dụng trong nhiều hệ laser. Toàn đồ sẽ được bàn 
kỹ sau đây, có thể được xem như là một loại hình ảnh nhiễu xạ đặc biệt. 

Tóm lại, nhiễu xạ đôi khi được sử dụng để tạo ra hay làm thay đổi hình ảnh; nhưng 
điều chủ yếu là trong mỗi hình, nhiễu xạ xác định độ phân giải tức là chất lượng hình 
ảnh. 


* Augustin Jean Fresnel (b. 1788 Broglie, d. 1827 Ville d’Avray), kỹ sư và vật ly gia tài tử. Chữ “s trong tên 
của ông là câm. Năm 1818, ông công bố bài báo vĩ đại về lý thuyết sóng mà nhờ nó ông đã nhận được giải 
thưởng của Viện hàn lâm khoa học Pháp năm 1819. Để cải thiện tài chính, ông làm việc trong ban quản lý 
hải đăng, nhờ đó ông đã phát triển được các thấu kính Fresnel nổi tiếng. Ông qua đời sớm vì kiệt sức do 
làm việc quá nhiều. 


172 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 





Trang 168 





HINH 117 Các thi dụ về quang học nhiễu xạ: một thấu kính phi cầu nhiễu xa, kết qua của một 
chùm laser đỏ đi qua một miếng nhựa có một khe chữ thập và bộ biến điệu âm-quang được sử 
dụng để biến điệu chùm laser truyền qua các tinh thể đã có sin (© Jenoptik, Wikimedia, Jeff 
Sherman). 


Confocal 





HÌNH 118 Kỹ thuật hiển vi quang 
học có bước sóng nhỏ sử dụng sự 
giảm thiểu phát xạ kích động (hình 
bên phải) so với kỹ thuật hiển vi 
đồng tiêu thông thường (hình bên 
trái) (© MPI für biophysikalische 
Chemie/Stefan Hell). 


VƯỢT QUA GIGI HAN NHIEU XA 


Trong mọi phương pháp chụp ảnh, có cuộc đua tranh để có hình ảnh có độ phân giải 
cao nhất. Người ta chưa có các thấu kính hoàn hao đã dé cập ở trên cho ánh sáng khả 
kiến. Tuy vậy, các kỹ thuật tạo ra hình ảnh có độ phân giải nhé hơn bước sóng ánh sáng 
đã tạo ra những bước tiến mạnh mẽ trong những năm vừa qua. 

Ngày nay các hình ảnh lạ thường có thể được tạo ra bằng kính hiển vi quang học 
thương mại có điều chỉnh. Giới hạn nhiễu xạ thông thường của kính hiển vi là 


À 


>——, 79 
2n sina a 


trong đó A là bước sóng, n là chiết suất va æ là góc quan sát. Có 4 cách chính để tránh 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 173 


giới han này. Cách 1 là hoạt động trong ‘trudng gan, nơi không có giới han nhiễu xạ. 
Cách 2 là quan sát và đo các hiệu ứng nhiễu xạ và sử dụng máy tính để làm giảm hiệu 
ứng thông qua việc xử lý ảnh. Cách 3 là sử dụng các hiệu ứng tạo ra sự phát xạ ánh sáng 
từ một mẫu vật nhỏ hơn bước sóng ánh sáng. Cách thứ 4 là sử dụng độ phân giải theo 
thời gian. 

Kỹ thuật trường gần nổi tiếng là kính hiển vi quang học quét trường gần. Ánh sáng 
được chiếu xuyên qua một sợi thuỷ tinh hình nêm có một lỗ trong suốt nhỏ ở đầu, có thể 
nhỏ tới 15 nm; đầu dò được quét trên mẫu vật sao cho hình ảnh được ghi lại từng điểm 
một. Kính hiển vi này đạt được độ phân giải cao nhất trong tất cả kính hiển vi quang 
học. Tuy vậy, trong thực tế khó thu được lượng ánh sáng có ích đi qua lỗ nhỏ ở đầu quét. 

Nhiều kỹ thuật có máy tính trợ giúp có thể thu được hình ảnh có độ phân giải nhỏ 
hơn giới hạn nhiễu xạ. Loại kính đơn giản có kỹ thuật giải chập này đã có mặt trên thị 
trường. 

Một trong những kỹ thuật đầu tiên vượt qua giới hạn nhiễu xạ khá nhiều bằng cách 
sử dụng kính hiển vi thông thường là kỹ thuật hiển vi giảm thiếu phát xạ kích động. Bằng 
cách sử dụng một hệ chiếu sáng thông minh dựa trên 2 chùm laser, kỹ thuật này cho 
phép kích thước điểm gần như bằng với kích thước phân tử. Kỹ thuật mới này, một loại 
kỹ thuật hiển vi huỳnh quang đặc biệt do Stefan Hell phát triển, sử dụng một chùm laser 
chiếu sáng với một điểm hình tròn và chùm laser thứ 2 hình xuyến. Nhờ sự kết hợp này 
giới hạn nhiễu xạ đã được điều chỉnh thành 


À 


d > nn, 
2n sind VIH at 


sao cho một cường độ bão hoà được lựa chon một cách thích hop I at sẽ làm giảm giới 
hạn nhiễu xạ tới giá trị nhỏ bất kỳ. Cho tới nay, người ta đã tạo được kính hiển vi quang 

Xem 132 học có độ phân giải 16 nm. Một hình ảnh thí dụ đã được cho trong Hình 118. Kỹ thuật 
này và các kỹ thuật tương tự đã kích động lĩnh vực hiển vi học; bây giờ chúng đã trở nên 
quen thuộc trong Khoa học vật liệu, Y học và Sinh học. Năm 2014, Stefan Hell đã nhận 
được giải Nobel hoá học cho công trình này. 

Việc nghiên cứu các kỹ thuật hiển vi mới vẫn còn tiếp diễn với nhiều nỗ lực chuyển 
độ phân giải theo thời gian thành độ phân giải không gian. Một lĩnh vực nghiên cứu 
quan trọng khác là phát triển kính hiển vi có thể gắn trong máy nội soi để bác sĩ có thể 
quan sát cơ thể mà không cần đến đại phẫu. Kỹ thuật hiển vi vẫn còn là một lĩnh vực sôi 
động. 


(80) 


CÁC PHƯƠNG THỨC UỐN CONG ÁNH SÁNG KHÁC 


Quang công nghệ có thể định nghĩa là khoa học về sự uốn cong ánh sáng. Sự phản xạ, 
khúc xạ và nhiễu xạ là các phương pháp quan trọng nhất để đạt được mục đích này. 
Nhưng việc tìm hiểu câu hỏi tổng quát hơn “Có cách khác để uốn cong chùm tia sáng 
khong?’ cũng là điều hợp lý. 

Quyển I, trang 201 Có một cách là lực hấp dẫn, như ta đã bàn trong phần nói về Hấp dẫn vạn vật và 
Thuyết tương đối tổng quát. Vì tác dụng của lực hấp dẫn yếu nên chỉ đáng kể trong lĩnh 

Quyền II, trang 165 vực thiên văn. Thấu kính hấp dẫn được sử dụng trong nhiều dự án khác nhau để đo kích 
thước, khối lượng và khoảng cách của các thiên hà và nhóm thiên hà. Trước kia, các hiệu 


Quyén II, trang 265 


Trang 171 


Xem 133 


Quyén IV, trang 71 


Trang 146 


174 4 HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 


-———=— ----- 


= æ en "E 


HÌNH 119 Trong một số vật liệu, chùm HÌNH 120 Khối lượng uốn cong ánh sáng. 
ánh sáng có thể xoắn với chùm ánh sáng 
khác. 


ứng hấp dẫn giữa 2 chùm ánh sáng thường được bỏ qua, cũng đã được bàn đến. 

Như vậy trong phòng thí nghiệm không có phương pháp để uốn cong tia sáng khác 
với sự phản xạ, khúc xạ và nhiễu xạ. Mọi phương pháp đã biết đều là các trường hợp đặc 
biệt của 3 phương pháp này. 

Có một cách quan trọng trong vật liệu có thể được sử dụng để uốn cong ánh sáng là 
Bộ làm lệch âm-quang. Chúng hoạt động giống như bộ biến điệu âm-quang, tức là, một 
sóng âm đi xuyên qua một tinh thể tạo thành một cách tử nhiễu xạ, được sử dung để 
làm lệch chùm laser. Như vậy bộ biến điệu sử dụng sự nhiễu xạ để uốn cong ánh sáng. 

Điện từ trường thường không ảnh hưởng trực tiếp đến ánh sáng vì ánh sáng không 
có điện tích và vì các phương trình Maxwell là phương trình tuyến tính. Nhưng trong 
một số vật liệu, các phương trình hiệu dụng là phi tuyến và sự việc sẽ thay đổi. Thí dụ 
như trong vật liệu quang khúc xạ, hai chùm ánh sáng gần nhau có thể quấn lấy nhau như 
đã được Segev và cộng sự trình bày năm 1997. Điều này được minh hoạ trong Hình 119. 
Hiệu ứng này là một dạng khúc xạ. Còn một cách khác để làm lệch ánh sáng là sử dụng 
hiện tượng phân cực. Nhiều vật liệu như tinh thể lỏng hay vật liệu điện-quang, uốn cong 
chùm ánh sáng theo độ phân cực của chúng. Những vật liệu này dùng để lái hay chặn 
các chùm laser. Bộ biến điệu tinh thể lỏng và điện-quang dựa trên hiện tượng nhiễu xạ. 

Ánh sáng tán xạ cũng bị đổi hướng. Người ta vẫn còn tranh luận về việc gọi quá trình 
này là một thí dụ về sự uốn cong ánh sáng có thích hợp hay không. Dù sai thì sự tán xạ 
cũng quan trọng: không có nó ta không thể thấy mọi vật quanh ta. Nói cho cùng thì thị 
giác là sự phát hiện ánh sáng tán xạ và dĩ nhiên, tán xạ là nhiễu xạ. 

Câu hỏi kế tiếp là: có phương pháp dé di chuyển chùm ánh sáng không? Dù photon 
có khối lượng = 0 và electron có khối lượng khác 0, ta có thể quét chùm electron với tần 
số 1 GHz trong khi quét chùm ánh sáng mạnh đối với tan số 10 kHz rất khó. 

Di chuyển chùm ánh sáng - đặc biệt là chum laser - rất quan trọng: giải pháp dựa 
trên kỹ nghệ cao cấp. Việc di chuyển chùm laser được sử dụng trong việc chữa trị cho 
mắt bằng laser, khắc laser, trình diễn laser, cắt bằng laser, đọc mã vạch trong siêu thị, tạo 
nguyên mẫu, dung kết các vật 3 chiều bằng laser, đo khoảng cách, lidar, trong kỹ thuật 
hiển vi và trong các quá trình công nghiệp sản xuất mạch in điện tử, sản phẩm bán dẫn, 
màn hình mobile phone. Phần lớn các máy scan laser đều dựa trên các gương, lăng kính 
hay thấu kính chuyển động, mặc dù máy scan âm-quang điện-quang đã đạt được tốc độ 
quét vài MHz đối với các chùm công suất cao và cũng được sử dung trong các ứng dụng 
đặc biệt. Nhiều ứng dụng mong chờ các phát minh cho tốc độ quét laser nhanh hơn. 


Trang 105 


Xem 134 





HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 175 





Conventional method Differential phase image 
(Absorption image) e 


HINH 121 Ba loại ảnh X quang của ngón cái: hình ảnh thông thường (bên trái) va 2 hình chụp 
bằng các hiệu ứng giao thoa (© Momose Atsushi). 


Tóm lại, di chuyển chùm ánh sáng yêu cầu di chuyển vật chất, thường là dưới dạng 
gương hay thấu kính. Ánh sáng du hành theo đường thẳng chỉ khi nó ở xa vật chất. 
Trong đời sống thông thường ‘xa’ chỉ đơn giản là lớn hon vài mm vi tác dụng điện từ có 
thể bỏ qua ở khoảng cách này, chủ yếu là do tốc độ siêu thanh của ánh sáng. Tuy vậy, 
như ta đã thấy, trong một số trường hợp liên quan tới lực hấp dẫn, ta cần ở khoảng cách 
xa vật chất hơn để bảo đảm chuyển động của ánh sáng không bị nhiễu loạn. 


SỬ DỤNG SỰ GIAO THOA ĐỂ CHỤP ẢNH 


Như ta đã thấy trong trường hợp đàn guitar, hình ảnh tạo bằng sự giao thoa có thể hữu 
dụng. Sự giao thoa chủ yếu được sử dụng để đo độ biến dạng và chuyển động của vật 
thể. 

Giao thoa còn có thể được sử dụng để làm tăng chất lượng ảnh. Hình 121 cho ta thấy 
sự cải thiện khi ta sử dụng một giao thoa kế đặc biệt là giao thoa kế Talbot-Lau, cùng với 
tia X. Đặc biệt, kỹ thuật này làm tăng độ nhạy của tia X đối với mô mềm. 

Giao thoa cũng là nền tảng của phép toàn ký, một kỹ thuật chế tạo ảnh 3 chiều quan 
trọng. 


NGƯỜI TA ĐÃ TẠO RA TOÀN DO VÀ CÁC ANH 3 CHIEU NHƯ THẾ NÀO? 


Cảm giác về ánh sáng cho chúng ta hình ảnh của thế giới quanh ta bao gồm ấn tượng 
về chiều sâu. Ta thường cảm nhận môi trường có 3 chiều. Thị giác nổi, sự cảm nhận về 
chiêu sâu, có được nhờ 3 hiệu ứng chính. Một, hai mắt thấy 2 ảnh khác nhau. Hai, ảnh 
tạo trong mỗi mắt phụ thuộc vị trí: khi ta quay đầu, ta thấy hiệu ứng thị sai giữa các vật 
ở gần va ở xa ta. Ba, vì khoảng cách khác nhau, mắt chúng ta phải điều tiết và thay đổi 
độ hội tu nhiều hay ít, tuỳ theo vị trí của vật. 

Một anh in trên giấy thông thường sẽ không bắt được một hiệu ứng 3 chiều nào: nó 
tương đương với ảnh do một mắt thu nhận được, từ một điểm đặc biệt và tại một tiêu 
điểm đặc biệt. Đúng ra máy ảnh chủ yếu là bản sao của một mắt tĩnh và có tiêu cự không 
đổi. 

Một hệ muốn tạo ra sự nhận thức về chiều sâu cho quan sát viên phải có ít nhất một 
trong 3 hiệu ứng 3 chiều trên. Đúng ra hiệu ứng thứ 3, sự thay đổi tiêu điểm theo khoảng 
cách, là hiệu ứng yếu nhất, vì vậy đa số các hệ đều tập trung vào hai hiệu ứng kia, hình 
ảnh cho 2 mắt khác nhau và một ảnh phụ thuộc vào vị trí của đầu. 

Nhiếp ảnh nổi và film nổi sử dung rộng rãi hiệu ứng 1, gởi các ảnh khác nhau đến 
2 mắt, bằng những kỹ thuật khác nhau. Một thủ thuật phổ biến là sử dụng kính màu. 
Bưu ảnh và màn hình máy tính được phủ các thấu kính hình trụ mỏng cũng có thể gởi 


176 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


GENTE We 





Toàn đồ có chất lượng cao nhất thế giới hiện nay đã được Yves Gentet chế tác mà ta 
có thể tìm thấy trên website www.ultimate-holography.com. Chúng là toàn đồ Denisjuk. Người 
xem bị đánh lừa là có bướm thật ở sau tấm gương. (© Yves Gentet). 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 177 


Ghi toàn đồ Quan sat toàn đồ 
film đã 
film toàn ký xử lý 










vật = 





chüm 


quy chiéu chum tai tao 


laser chiếu sang laser hay nguồn sáng điểm 


HÌNH 123 Quá trình ghi (hình bên trái) và quan sát (hình bên phải) của một toàn đồ đơn sắc 
(trong tường hợp này là truyền qua). Toàn đồ màu thực sử dụng 3 laser, đỏ, lục và lam. 


2 hình khác nhau tới 2 mắt nên cũng tạo ra được ấn tượng về chiều sâu. Ta cũng đã biết 
rằng nếu vật ở xa thì 2 ảnh của 2 mắt không còn khác nhau nữa. Khoảng cách giới hạn 
này được gọi là bán kính nhìn nổi và nằm trong khoảng từ 200 m đến 500 m. 

Nhưng rõ ràng hiệu ứng chiều sâu ngoạn mục nhất là hiệu ứng thứ 2, có được khi ta 
tạo ra các ảnh phụ thuộc vào vị trí của đầu. Các hệ thực tại ảo hiện đại tạo ra film bằng 
cách sử dụng nhiều máy ảnh đặt ở nhiều hướng khác nhau. Việc sử dụng có khi tới 12 
máy ảnh, với 2 máy hướng theo trục của 2 mắt. Bằng cách này ta cũng tạo được hiệu ứng 
chiêu sâu thứ nhất. Bang cách sử dụng một kính đeo mắt có các bộ cảm biến hướng gắn 
vào đầu, hệ thống này nội suy theo film đã chụp, hướng của đầu người quan sát thực hay 
tạo ra một film điện toán phụ thuộc vị trí của đầu. Những hệ thực tại ảo như vậy cho 
phép ta sống với một cảm giác diệu kỳ như được ngồi trên lưng một con đại bàng bay 
xuyên qua các rặng núi hay bơi giữa các con cá mập dưới biển sâu. 

Cho đến nay chỉ có một phương thức đạt được cả 3 hiệu ứng chiều sâu là Phép toàn 
ký. Ảnh kết quả được gọi là toan đổ. Một thí dụ về toàn đồ được trình bay trong Hình 122. 
Mặc dù toàn đồ chỉ là một tấm film mỏng hơn 1mm, quan sát viên vẫn có ấn tượng là 
có các vật ở đằng sau nó. Tuỳ theo các chỉ tiết hình học, các vật cũng tạo ra cảm giác nổi 
trên film. 

Một toàn đồ tái tạo mọi dü liệu được nhìn thấy từ mọi điểm của một vùng trong 
không gian. Toàn đồ là một tap hợp các hình ảnh phụ thuộc vi trí của vật được lưu trữ. 
Dau tiên, toàn đồ được ghi lại bằng cách lưu trữ biên độ va phase của ánh sáng do vật 
phát xạ hay tán xạ, như ta thấy trong Hình 123 và Hình 125. Để lưu trữ toàn bộ trường 
của ánh sáng, vật được chiếu sáng bằng ánh sáng điểu hợp,* như ánh sáng của laser và 
hình giao thoa giữa ánh sáng chiếu sáng và ánh sáng tán xạ được lưu lại; thường nó được 


* Nói chung, 2 chùm ánh sáng hay 2 phần của một chùm ánh sáng - hay sóng khác - được gọi là điểu hợp 
khi chúng có tần số và độ lệch phase không đổi. Trong thực tế, do các nhiễu loạn có ở khắp nơi, diéu này 
chỉ xảy ra trong một thể tích hữu hạn, được gọi là thé tích điểu hợp. Sự giao thoa đòi hỏi phải có sự điều 
hợp. 


178 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 





HINH 124 Một toàn đồ của xe lửa và toàn đồ phan xa của của một tờ 20 Euro (© Anonymous, 
Hans-Ulrich Pötsch). 


giữ trong film ảnh. Cách tiến hành được biểu diễn trong Hình 123. Bước kế tiếp là chiếu 
film đã được xử lý bằng ánh sáng điều hợp - từ một laser hay một đèn có kích thước 
nhỏ như một nguồn điểm - thì ta sẽ thấy được một ảnh 3 chiều đầy đủ. Đặc biệt, bắt 
nguồn từ sự tái tạo trạng thái, hình ảnh trông như trôi nổi trong không gian. 

Một vài thi dụ về toàn d6 được trình bay trong Hình 124. Toàn đồ đã được vật ly gia 
lừng danh Dennis Gabor (b. 1900 Budapest, d. 1979 London) phát triển vào năm 1947. 
Ông đã nhận được giải Nobel vật lý năm 1971 nhờ công trình này. Vẻ đẹp của phát minh 
của Gabor chủ yếu nằm ở phần lý thuyết vì laser chưa có vào thời đó. 

Toàn đổ có thể thuộc loại truyén qua, như ta thấy trong các viện bảo tàng, hay phản 
xạ, như ta đã thấy trên thẻ tín dụng hoặc tiền giấy. Toàn đồ có thể là toàn đồ laser hay 
ánh sáng trắng. Phần lớn toàn dé màu thường hiển thị không đúng màu như vật thể ban 
đầu. Ta có thể tạo ra được toàn đồ màu thực bằng 3 laser khác nhau nhưng rất đắt. 

Toàn đồ dựa trên sự giao thoa. Ảnh giao thoa cũng có thể được sử dụng theo cách 





Câu dé 166 s 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 179 


N 
nguon |) N 4 vàt 
quy chiếu ] 





maA Mama == 
is) 


m 





HÌNH 125 Các loại toàn đồ khác nhau sinh ra từ các vị trí tương đối khác nhau của vật (màu 
luc), film toàn ký (xanh) và chùm quy chiếu (đỏ). Vị tri A biểu diễn một toàn đồ mỏng, 
truyền qua cùng hướng do Gabor đề xuất, B biểu diễn toàn đồ mỏng, truyền qua lệch hướng 
theo Leith và Upatnieks, biểu diễn một toàn đồ dày, phản xạ hay toàn đồ ánh sáng trắng 
theo Denisyuk, D biểu diễn một toàn đồ Fourier ở khoảng cách lớn, E biểu diễn toàn đồ 
Fraunhofer ở xa vô hạn và F biểu diễn một toàn đồ 2 chiều với đoàn sóng đảo ngược (© DGH). 





HÌNH 126 Một máy ảnh thực tại ảo được sử dụng trong trạm không gian quốc tế ISS và bộ 
thiết bị để xem video (© SpaceVR and Zeiss) 


khác. Bằng cách chiếu sáng vào 2 thời điểm khác nhau người ta có thể tao được giao 
thoa đồ, cho phép ta hiển thị và đo được độ biến dạng của một vật. Giao thoa đồ được 
sử dụng để quan sát, đo đạc độ biến dạng, sự dao động hay các hiệu ứng nhiệt độ. 

Ta có thể tạo các toàn đổ chuyến động không? Được; tuy vậy, người ta vẫn còn dang 
nghiên cứu các thiết bị kỹ thuật để thực hiện điều này. Hiện nay chỉ vài phòng thí nghiệm 
là có các hệ như vậy (thí dụ như www.optics.arizona.edu/pstg/index.html) và chúng rät 
đắt tiền. Cũng cần hỏi thêm là bạn có thể mô tả cách thức phân biệt một toàn đồ chuyển 
động chất lượng cao với một vật thực mà không cần chạm vào nó không? 


Cau dé 167 d 


180 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


aged holographic interferograms at 


= 


(Fletcher ??0) 





HÌNH 128 Một hệ tao ảnh 3 chiều dựa trên gương quay, của Dai hoc nam California, ở gl.ict. 
usc.edu/Research/3DDisplay (© USC Stevens Institute for Innovation). 


Vào thời ky đầu của công nghiệp máy tinh, mục dich của các nhà san xuất màn hình 
là tạo ra sự hiển thị như ảnh thực, tức là không thể phân biệt với ảnh chụp. Mục đích này 
đã thành hiện thực. Năm 2012, các nhà dự đoán công nghệ cho rằng mục tiêu kế tiếp sẽ 
là tạo ra sự hiển thị thuc như nhìn qua cửa sé, tức là không khác cảnh nhìn qua cửa sổ. 
Điều này bao gồm tính 3 chiều của mọi vật trong màn hình hiển thị. Người ta có thể làm 
được điều này không? 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 181 





HINH 129 Một mảnh Lego được hiển thị bằng 2 gương parabol chồng lên nhau, gương trên có 
một lỗ thủng. Hình bên phải cho thấy cả mảnh ghép nằm dưới đáy và ảnh nổi của nó. 
(© Christoph Schiller). 


Không phải mọi ảnh 3 chiều đều là toàn đổ. Bằng cách sử dụng màn hình hay gương 
quay, người ta có thể tạo ra các ảnh 3 chiều lộng lẫy. Một thí dụ ấn tượng chứng minh 
cho công nghệ như vậy được trình bày trong Hình 128. Bạn có biết tại sao chúng không 
thành công trong thương mại không? 

Một món đồ chơi nổi tiếng tạo ra được ảnh nổi bằng 2 gương parabol chồng lên nhau 
được trình bày trong Hình 129. Đôi khi nó được gọi là ‘mirascope’ nhưng ta không nên 
sử dụng từ kỳ quái trộn lẫn tiếng latin và Hy Lạp này, cũng như những từ kỳ quái khác, 
kể cả ‘automobile. Bạn có thể tìm ra nguyên lý tạo ra hiệu ứng thú vị của các gương 
parabol này không? 


HÌNH ẢNH TẠO RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT 


Khi hình ảnh được tạo ra bằng thấu kính hay gương, mọi điểm ảnh đều được tạo ra 
cùng lúc. Trái lại, trong kỹ thuật quét, hình ảnh được tạo ra một cách tuần tự, điểm ảnh 
này sau điểm ảnh kia. Mặc dù kỹ thuật quét luôn chậm hơn kỹ thuật song song nhưng 
nó vẫn có lợi điểm riêng: quét cho phép ta tạo ảnh 3 chiều và đạt được độ phân giải cao 
hơn giới hạn nhiễu xạ. Kỹ thuật quét chủ yếu được sử dụng trong kỹ thuật hiển vi. 

Kỹ thuật quét nổi tiếng nhất không sử dụng tia sáng mà sử dụng tia electron: kính 
hiển vi điện tử quét. Như ta đã thấy trong Hình 131, những kính hiển vi như vậy có thé 
tạo ra những hình ảnh tuyệt vời. Tuy vậy, các hình này chỉ có 2 chiều. Trong các trường 
hợp đặc biệt, người ta có thể sử dụng kính hiển vi ion. Mọi kính hiển vi sử dụng các hạt 
mang điện đều có 2 loại quét và truyền qua. 

Một thí dụ điển hình về kỹ thuật chụp ảnh 3 chiều hiện đại dựa trên ánh sáng là kính 
hiển vi quét laser dong tiêu. Kỹ thuật này dựa trên việc khử mọi tín hiệu sáng bên ngoài 
tiêu điểm của kính hiển vi. Nó cho phép chụp ảnh của một mẫu vật trong suốt nhiều hay 
ít ở một độ sâu nhất định dưới bê mặt của vật, với độ sâu tối đa khoảng 500 um. Hiện 
nay đã có nhiều nhà sản xuất kính hiển vi đồng tiêu. 

Một thí dụ về kỹ thuật cho độ phân giải cao là kính hiến vi da photon. Trong kỹ thuật 
này, mẫu vật sẽ được làm phát huỳnh quang bằng cách sử dụng 2 hay 3 photon có bước 
sóng dài hơn. Giống như mọi kỹ thuật huỳnh quang, hình ảnh được tạo ra từ huỳnh 


182 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


3-D Imaging with Confocal Microscopy 


(d) 
[A6 z3 
E z2 


= 
Z1 
Computer 


= 
Bal (9) 









Specimen 
Objective- ` (b) 
Microscope 


Optica 
System 


Scanning 
System — 


(a) 


Laser 





Figure 1 Image Information Flow 





HINH 130 Hai kỹ thuật quét tao ảnh: kỹ thuật hiển vi laser quét đồng tiêu và ky thuật hiển vi 
da photon (© Nikon, Carl Zeiss). 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 183 


| 


d 





HÌNH 131 Một kính hiển vi dien tử quét hiện đại và hình ảnh của phấn hoa - kích thước 
trường khoảng 0.3 mm - cho ta thấy độ phân giải và độ sâu của trường có thể đạt được bằng 
kỹ thuật này (© Zeiss, Wikimedia). 


Quyén I, trang 344 


184 4 HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 





HINH 132 Một kính hiển vi quang học quét trường gần (SNOM) kết hợp với một kính hiển vi 
quang học, chỉ tiết của đầu quét và một hình ảnh của nhân tế bào gan chụp bằng kính hiển vi 
này (© WITec). 


quang do các hoá chất được tìm thấy trong sinh vat phat ra. Khác với kính hiển vi huỳnh 
quang thông thường, phép chụp ảnh đa photon dựa trên một hiệu ứng phi tuyến nên 
vùng phát xạ rất hẹp và độ phân giải rất cao. 

Nói về độ phân giải quang học cao nhất thì kính hiển vi quang học quét trường gan 
là vô địch. Thông thường, một đầu dò quang tí hon được quét ngang qua mặt mẫu vật, 
như ta thấy trong Hình 132. Bằng cách hoạt động trong trường gần, ta tránh được giới 
hạn nhiễu xạ và có thể đạt được độ phân giải trong phạm vi nm. 

Một nhóm kính hiển vi quét khác cũng sử dụng hiện tượng điện từ để tạo ra hình 
ảnh có độ phân giải cao nhất mà không sử dụng đến ánh sáng. Thí dụ nổi tiếng nhất là 
kính hiển vi quét hiệu ng xuyên ham hay STM, kính hiển vi lực nguyên tử hay AFM và 
kính hiển vi lực từ hay MEM. Các dụng cụ này, dù nhỏ và dễ chế tạo, đã cách mạng hoá 
ngành Khoa học vật liệu trong nhiều thập niên qua vì chúng cho phép đạt tới độ phân 
giải nguyên tử trong phạm vi một phòng thí nghiệm thông thường. 

Tóm lại, ngày nay những tiến bộ về mặt công nghệ đã tạo ra nhiều hệ thống chụp 
ảnh phức tạp dựa trên kỹ thuật quét, đặc biệt trong lĩnh vực Hiển vi học. Vì lĩnh vực 
này vẫn còn nhiều thay đổi nên trong tương lai người ta vẫn mong chờ kỹ thuật quét sẽ 
tạo ra nhiều kết quả ấn tượng hơn nữa. Sự tiến bộ trong kỹ thuật quét nhắc ta nhớ tới 
một trong những tiến bộ trong quá khứ của một nguyên lý chụp ảnh khác nhằm tái tạo 
những hình ảnh bằng một phương thức phức tạp hơn: phép chụp cắt lớp. 


PHÉP CHỤP CẮT LỚP 


Có một phép chụp ảnh ngoạn mục chỉ có thể thực hiện được nhờ sự giảm giá của máy 
tính tốc độ cao, đó là: phép chụp cắt lớp. Trong phép chụp này, một nguồn bức xạ quay 


Quyén V, trang 162 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 185 





HÌNH 133 Thiết bị dành cho việc chụp cắt lớp có độ phân giải cao bằng tia X và 2 hình ảnh do 
nó tạo ra: thiết diện ngang của một hạt cà phê (hình dưới bên trái) kích thước 8 mm, và ảnh 
tái tạo 3 chiều của bộ xương ngoài của một hữu khổng trùng, đường kính chỉ 0.5 mm 

(© Manuel Dierick). 


quanh vật thể được chụp ảnh; bức xạ bị tán xạ và/hay truyền qua được phát hiện và cùng 
với các chương trình máy tính phức tạp, một thiết diện ngang của vật thể được tạo dựng 
lại. Người ta cũng có thể dựng hình 3 chiều. Phép chụp cắt lớp có thể thực hiện được với 
mọi loại bức xạ có thể phát ra thành những chùm xác định, như tia gamma, tia X, ánh 
sáng, sóng vô tuyến, chùm electron, chùm neutron, âm và ngay cả động đất. Chụp cắt 
lớp bằng tia X là một phương pháp tiêu chuẩn trong việc chăm sóc sức khoẻ; chụp cắt 
lớp bằng ánh sáng khả kiến, không gây ra phản ứng phụ cho người, được sử dụng trong 
việc phát hiện các khối u trong vú. Các kỹ thuật chuyên biệt bổ sung là phép chụp cắt 
lớp điện trở suất, phép chụp cắt lớp cảm ứng từ và phép chụp cắt lớp electron lạnh. 
Trong nhiều loại chụp cắt lớp, người ta đã đạt được độ phân giải rất đáng nể. Thí dụ 
như độ phân giải của các vật rất nhỏ được chụp bằng phép chụp cắt lớp tia X như ta thấy 
trong Hình 133. Thí dụ về ảnh chụp cắt lớp tia X của một vật lớn được trình bày trong 
Hình 134. Chế tạo một thiết bị tạo ra những hình ảnh như vậy là một dự án lớn và là 
một kỳ công đáng khâm phục. Phép chụp ảnh cộng hưởng từ, được sử dụng rộng rãi 
trong y khoa để chụp ảnh bên trong cơ thể người, là một loại chụp ảnh cắt lớp dựa trên 
sóng vô tuyến; ta sẽ dé cập đến nó sau. Các hệ thống chụp cat lớp khác nhau - bao gồm 


186 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 





HÌNH 134 Anh CT tia X của một xe hơi hiện đại với độ phân giải nhỏ hon 1mm (© Fraunhofer 
IIS). 


HÌNH 135 Một film OCT 
của quả tim đang đập 
của một phôi chuột do 
Kyrill Larin ghi lại. Ba 
hướng nhìn tương ứng 
với 3 trục toạ độ. 
(QuickTime film 

© Kyrill Larin). 





chụp cắt lớp quang-âm dựa trên sự tạo ra âm bang các xung anh sáng, chụp cat lớp phát 
xa positron, chụp cắt lớp quang điều hợp và siêu âm thông thường - cho kết quả là các 
đoạn film. 

Một kỹ thuật cho phép ta chụp ảnh 3 chiều với độ phân giải cao là phép chụp cắt lớp 
quang diéu hợp. Kỹ thuật này không gây hại cho bệnh nhân hay mẫu vật, chụp được đến 
độ sâu vài mm trong mô của động vật và đạt được độ phân giải tới 500 nm. Các hệ thống 
hiện đại chụp được ảnh có 10 GVoxel/s và hơn nữa nên người ta có thể sản xuất film của 
các quá trình sinh học ngay trong cơ thể sống, như các dòng máu trong ngón tay người. 
Ta cũng có thể xác định được hướng của dòng máu nhờ sử dụng hiệu ứng Doppler. Một 


Trang 195 


Cau dé 170 s 


Xem 135 
Câu đố 171 s 


HÌNH ẢNH VÀ MẮT - QUANG HỌC 187 





HÌNH 136 Sự hạn chế của mắt (xem trong sách). 


thí dụ kỳ diệu khác được cho trong Hình 135. OCT thường được sử dụng trong nhãn 
khoa; OCT cũng được nghiên cứu cho nhiều ứng dụng trong khoa da liễu. OCT nội sơi, 
tức là thực hiện OCT qua một ống thăm nhỏ đưa vào trong cơ thể, sẽ trở thành một 
công cụ quan trọng trong u bướu học và khoa tim trong tương lai. OCT cũng được sử 
dụng trong việc nghiên cứu vật liệu để chụp ảnh các môi trường vẩn đục hay tạo ra các 
biên dạng topo. 

Một phương pháp chụp ảnh khác thường là phép chụp cắt lớp muon, một phương 
pháp chụp ảnh sử dụng muon trong tia vũ trụ để dò ra kim loại nặng trong hộp, hành lý 
hay xe tải. Phương pháp này rất thú vị trong việc tìm kiếm kim loại nặng bị che dấu như 
plutonium, thường tán xạ muon mạnh hơn các kim loại khác. 


MÁT vA NAO BỘ: VIỆC GHI NHÂN VÀ XỬ LÝ HÌNH ANH 


Hệ thống xử lý hình ảnh ghi nhận hình ảnh và trích xuất thông tin từ các hình ảnh đó. 
Trong các hệ thống xử lý ảnh, việc ghi nhận dành cho máy ảnh và việc trích xuất thông 
tin dành cho các phần mềm trên máy tính. Một hệ thống xử lý ảnh thú vị đã được chế 
tạo sẵn cho chúng ta: tổ hợp mắt và não bộ. Mắt và não bộ là các thiết bị phức tạp. Ta sẽ 
bắt đầu thám hiểm cấu tạo và cách hoạt động của mắt. 


CÓ PHAI TA NHÌN THẤY NHỮNG GÌ ĐANG HIỆN HỮU KHÔNG? 


Đôi khi ta nhìn thay it hơn những gi đang hiện hữu. Hãy nhắm mắt trái rồi nhìn vào 
điểm trắng trong Hình 136, từ từ kéo trang giấy sang phía mắt phải va chú ý vào những 
đường ở giữa. Ở khoảng cách từ 15 tới 20 cm đường chính giữa hình như đứt đoạn. Tại 
sao như vậy? 

Hãy nhìn bằng 1 mắt vào màn hình máy tính có màu xanh và đen đang nhấp nháy 
với tốc độ 1 hay 2 lần mỗi giây. Bây giờ nhìn vào màn hình đó xuyên qua một kính lọc 
xanh (Một kính lọc Balzers K45 hay Kodak BGI2). Bạn sẽ thấy một điểm. Tai sao? 

Đôi khi ta lại nhìn thấy nhiéu hơn như trong hình 137 và 138. Hình dau cho ta thấy 
các đường song song bị lệch đi và trong hình thứ 2 được gọi là lưới Hermann, theo tên 


188 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 





HINH 138 Lưới Lingelbach: ban có thấy các điểm trắng, xám hay den ở các giao điểm hay 
không? 


người khám phá ra nó.* Lưới Hermann trong Hình 138, do Elke Lingelbach khám phá 
năm 1995, thu hút được nhiều sự chú ý. Các dạng khác của lưới này hiện nay được sử 
Xem 136 dụng để tìm hiểu cơ chế của thị giác. Thi dụ như chúng có thể được dùng để xác định 
số tế bào nhạy sáng trong võng mạc kết hợp với một đường tín hiệu đi về não. Các ảo 
thị phụ thuộc góc vì số tế bào cũng phụ thuộc góc. 
Mắt của chung ta cũng ‘thay’ các vật khác nhau: võng mac thấy ảnh nguoc của thế 
giới. Theo Helmholtz có một phương pháp đơn giản để chứng minh cho điều nay.** Bạn 


* Ludimar Hermann (b. 1838 Berlin, d. 1914 Königsberg) là một nhà sinh ly học nổi tiếng. Lưới này thường 
được gọi sai là Tưới Hering’ theo tên người đã làm cho khám phá của Hermann nổi tiếng. 
** Hãy xem HERMANN VON HELMHOLTZ, Handbuch der physiologischen Optik, 1867. Tác phẩm cổ điển 


Câu đố 173 s 


Xem 137 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 189 





HINH 139 Mot thi du vé anh höng ngoai, cö pha chit anh mau (© Serge Augustin). 


chỉ cần một cây kim va một mảnh giấy, thi dụ như trang sách này. Dùng kim duc 2 lỗ 
trong 2 chữ ‘oo. Giữ tờ giấy càng gần mắt càng tốt, nhìn xuyên qua 2 lỗ lên tường, giữ 
cây kim thẳng đứng, ở sau tờ giấy vài cm. Bạn sẽ thấy 2 ảnh của cây kim. Nếu bạn che 
lỗ bên trái bằng ngón tay, ảnh bên phải của cây kim sẽ biến mất và ngược lại. Điều này 
chứng tỏ rằng ảnh bên trong mắt trên võng mạc bị đảo ngược. Bạn có thể chứng minh 
cho day đủ không? 

Một huyền thoại đô thị do nhiều bác sĩ và nữ hộ sinh lưu truyền cho tới ngày nay, cho 
rằng trẻ sơ sinh đều thấy mọi vật ngược đầu. Bạn có thể tìm ra chỗ sai của câu chuyện 
này hay không? 

Hai thí nghiệm bổ sung có thể chứng tỏ rằng võng mạc thu được ảnh đảo ngược. Nếu 
bạn ấn nhẹ vào bén trong mắt (hãy cẩn thận!), bạn sẽ thấy một điểm đen xuất hiện bên 
ngoài thị trường. Thứ hai, nếu bạn đứng trong một phòng tối và yêu cầu một người bạn 
nhìn vào một ngọn nến rồi nhìn vào mắt của họ: bạn sẽ thấy 3 ảnh phản chiếu: 2 ảnh 
xuôi, phan xạ từ giác mạc và thuỷ tinh thể, va một ảnh mờ, đảo nguoc, phản xạ từ võng 
mạc. 

Mắt của chúng ta không tạo ra hình ảnh trung thực của thiên nhiên: chúng có một độ 
nhạy hữu hạn theo bước sóng. Độ nhạy cao nhất ở 560 nm; ngoài màu đỏ và màu tím, 
mắt chúng ta không phát hiện được bức xạ. Như vậy chúng ta chỉ nhìn thấy một phần 
của thiên nhiên. Kết quả là các ảnh hồng ngoại của thiên nhiên như hình trong Hình 139, 
là một điều khá thú vị vì chúng cho ta thấy những gì khác với thế giới mà ta thường nhìn 
thấy. Diéu tương tự cũng xảy ra cho ảnh tử ngoại như ta thấy trong Hình 140. Ảnh của 
bầu trời cũng thay đổi theo bước sóng; website www.chromoscope.net nói khá rõ về điều 
này. 


nay có bản tiếng Anh là Handbook of Physiological Optics, Dover, 1962. Hermann Helmholtz (b. 1821 
Potsdam, d 1894 Charlottenburg), là bác si, vat ly gia, chính trị gia nổi tiếng nhờ các công trình về Quang 
học, Âm học, Điện động lực học, Nhiệt động lực học, Nhận thức luận và Hình học. Ông đã sáng lập nhiều 
viện vật lý trên khắp nước Đức. Ông là một trong những người đầu tiên truyền bá ý tưởng về sự bảo toàn 
năng lượng. Một quyển sách quan trọng khác của ông, Die Lehre von den Tonempfindungen, xuất bản năm 
1863, mô tả những điều cơ bản về Âm học giống như một cuốn sổ tay vẫn còn là một cuốn sách giá trị. 


190 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 





HINH 140 Diện mạo của hoa hướng dương thay đổi theo bước sóng: đối với mắt người, mắt 
chim và dưới tia tử ngoại (© Andrew Davidhazy). 


Mắt thấy rõ nhất trong vùng hố thị giác. Nhưng độ nhạy cao nhất lại không ở trong 
vùng đó. Kết quả là chúng ta thường không thấy các ngôi sao mờ vào ban đêm khi nhìn 
thẳng vào chúng nhưng lại thấy chúng khi nhìn sang bên cạnh. Hiệu ứng này bắt nguồn 
từ sự phân bố đặc biệt của các tế bào hình que, có mật độ cao nhất ở nơi lệch khỏi trục 
nhìn sắc nét nhất là 20°. 

Nhiều ảo thị khác có thể tìm thấy trong quyển sách này. Tóm lại, ta cần thận trọng 
khi cho rằng thấy có nghĩa là quan sát. Thị giác của chúng ta có giới hạn. Có giới hạn 
giác quan nào khác mà ít hiển nhiên hơn không? Cuộc phiêu lưu của chúng ta sẽ khám 
phá ra nhiều điều nữa. Nhung bây giờ hãy quay lại với những điều mà mắt có thé làm 
được. 


MAT NGƯỜI 


Mắt là phân chuyển động thường xuyên nhất trong cơ thể - hơn cả trái tim. Người ta 
ước tinh là mắt thực hiện 200 triệu cử động đột ngột trong 1 năm. Do đó cơ chế cử động 
và bôi trơn của mắt phức tạp một cách đặc biệt. Có nhiều loại chuyển động của mắt: 
không kể các cử động đột ngột, mắt còn có các chuyển động theo bù trừ cho việc quay 
đầu, được gọi là phản xạ mät-tien đình và các chuyển động run nhẹ của mắt. 

Mắt người còn được gọi là mắt máy ảnh. Giống như một máy ảnh và khác với mắt 
côn trùng và các mắt đa hợp khác, mắt của động vật có xương sống hoạt động bằng cách 
tạo ra một ảnh của thế giới bên ngoài trên một mặt gồm có các bộ cảm biến ánh sáng là 
võng mac. Võng mạc che phủ một nửa bên trong nhãn cầu, có đường kính (ở mắt người 
lớn) khoảng 16.7 mm. Tròng đen có đường kính từ 2 mm - nhỏ hơn thì người đó có tật 
về khúc xạ - tới 7mm - là mức mà quang sai của thuỷ tinh thé con chấp nhận được. 
Ảnh trên võng mạc có một độ biến dạng nhỏ, một sắc sai nhỏ (khoảng 1 dioptre giữa 
đỏ và xanh) và một quang sai coma nhỏ; mắt đạt được hiệu suất này nhờ có một thuỷ 
tinh thể phi cầu có chiết suất thay đổi, biến dạng được và một giác mạc có hình dạng 
gần với hình dang lý tưởng trong phạm vi 30 um - một giá trị tuyệt hảo đối với một vật 
biến dạng. Mắt cùng với não bộ cũng có sẵn một hệ tự điều tiêu hiệu quả - mà ta chưa 
hiểu hết - một hệ bổ chính chuyển động và ổn định hình ảnh tuyệt hảo. Một phần của 
thiết bị kỳ diệu này được trình bày trong Hình 141. 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 191 


Cornea: 
Iris. 











Canal of Schlemm. 


___ behind the retina 








Normal Presbyopia 


= Image focused 
........ behind the retina 





Myopia Hyperopia 


(nearsightedness) (farsightedness) 


HINH 141 Hình trên: thiết diện ngang đơn giản hoá của mắt người; hình dưới: so sánh sự tạo 
ảnh giữa mắt thường và các mắt có van đề, lão thị, cận thị và viễn thị. (© NEI at NIH) 


ureygunop uolYoW 


UL 


yə 


soIsÄyg Jo oanquAt 


+q3t1i£do2 


0ø 0-0661 9ưnƒ 19[[tq49s qdo3st1qO2 o 


1G 


JOU ULEUNOUIUOTJOUT- MMA Fe 9[[EI[ĐAĐ OY Jpd sey 


Xem 138 


Xem 139 


192 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


Võng mac là một phần phát triển của não bộ. Nó chứa 120 triệu fế bào hình que hay 
các điểm ảnh đen trắng và 6 triệu fế bào hình nón hay điểm ảnh màu. Mỗi điểm ảnh có 
thể phát hiện khoảng từ 300 tới 500 mức cường độ (9 bit). Mắt hoạt động trong khoảng 
cường độ từ 8 tới 10 cấp sáng; cơ chế phức tạp vô kể này, diễn ra trong các thụ thể, liên 
quan tới các ion calcium và chỉ được hiểu rõ cách nay vài năm. Vùng có độ phân giải cao 
nhất, hố thị giác, có kích thước góc khoảng 1°. Độ phân giải của mắt khoảng 1'. Thời 
gian tích hợp của võng mạc khoảng 100 ms - dù vậy ta vẫn không thể nhận ra các vật 
trong thời gian đảo mắt đột ngột. Vong mạc có bề day 200 um và trong suốt: tức là các 
dây nối với các thụ thể cũng trong suốt. 

Võng mạc tiêu thụ rất ít năng lượng và sử dụng một loại neuron khác các dây thần 
kinh thông thường: neuron trong võng mac sử dung thé điện trương chứ không phải 
điện thế tác dụng trong nhiều dây thần kinh khác, sẽ gây ra sự giao thoa khiến ta không 
thể nhìn được. Trong hố thị giác, mọi điểm ảnh đều nối với não. Ở biên của võng mạc, 
có khoảng 10 000 điểm ảnh liên kết với 1 kênh tín hiệu. (Nếu mọi điểm ảnh liên kết 1-1 
với não thì não phải lớn như một phòng học). Kết quả là các tín hiệu của hố thị giác, có 
dien tích chỉ vào khoảng 0.3 % của võng mạc, sử dụng khoảng 50 % khả năng xử lý trong 
vỏ não. Để tránh sắc sai, hố thị giác không có thụ thể xanh. Võng mạc cũng có một bộ 
tiền xử lý hình ảnh: nó chứa 3 lớp neuron tạo thành I.3 triệu kênh nối tới vỏ não, tiếp 
tín hiệu cho 5 triệu sợi trục nối với 500 triệu neuron. 

Phương pháp nén giữa 125 triệu điểm ảnh trong võng mạc và 1.3 triệu kênh nối tới 
vỏ não vẫn còn được nghiên cứu. Ta đã biết tín hiệu không vận chuyển dữ liệu của điểm 
anh và các luồng dữ liệu được xử lý theo vài chục cách khác nhau. Các luồng dü liệu 
không mang các giá trị cường độ sáng và không truyền các giá trị RGB mà là sự khác 
nhau về màu sắc. Các luồng do liệu mang tín hiệu dưới dạng nén và dữ liệu về tan số 
không gian được giản lược. Việc nghiên cứu đã cho thấy cách mà các hạch thần kinh 
trong võng mạc tạo ra một chân trời đạo hàng, cách mà chúng phát hiện các vật chuyển 
động trên nền của thị trường và cách mà chúng bù trừ cho chuyển động của đầu. Ta sẽ 
nhận được thêm nhiều kết quả bổ sung trong các thập niên sắp tới; ta vẫn chưa biết hết 
về các kênh đữ liệu giữa mắt và não. 

Ngoài các tế bào hình que và hình nón, mắt người còn chứa một loại thụ thể thứ 3. 
Loại này, të bào hạch than kinh nhạy sáng hay tế bào hạch thần kinh võng mac nhạy sáng 
nội tai, chỉ mới được khám phá vào đầu thập niên 1990 làm phat sinh cả một lĩnh vực 
nghiên cứu mới. Tế bào hạch thần kinh nhạy sáng chỉ nhạy với ánh sáng xanh, sử dụng 
quang sắc tố melanopsin và phản ứng cực chậm. Chúng liên kết với nhân chéo trên trong 
não, một cấu trúc nhỏ như hạt gạo điều khiển chu trình hormone hằng ngày của chúng 
ta. Vì vậy bạn nên thường xuyên đi dạo ngoài trời nơi có nhiều ánh sáng xanh để khởi 
động lại đồng hồ của cơ thể và rũ bỏ sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Tế bào hạch 
thần kinh nhạy sáng cũng tạo ra các tín hiệu điều khiển đường kính của con ngươi. 

Cũng nên nhắc lại là các hình vẽ trong Hình 141 đã được giản lược. Chúng không cho 
ta thấy cấu trúc của phần trong suốt của mắt như thuỷ tinh thể, ống thể kính đóng vai 
trò quan trọng trong sự phát triển của mắt của bào thai. Đúng ra sự tăng trưởng của mắt 
trong tử cung còn kỳ diệu hơn chức năng thực sự của nó - nhưng câu chuyện này đã đi 
ra ngoài phạm vi của quyển sách. 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 193 


MAT NGƯỜI VA MAT CAC LOÀI DONG VAT KHAC 


Mắt người va mắt của nhiều động vật khác là các thiết bị tốt hon các máy anh/may quay 
phim. Không những nó chứa nhiều điểm ảnh hơn phần lớn các máy ảnh mà nó còn 
không nhạy với các lỗi về điểm ảnh, với mạch máu trước các cảm biến. Không có máy 
ảnh nào bao trùm một khoảng biến thiên về cường độ như võng mạc. Không có máy 
ảnh nhân tạo nào có hệ thấu kính có chất lượng hay khả năng so sánh được với mắt: góc 
nhìn lớn, độ biến dang của trường nhỏ - bắt nguồn từ dạng hình cầu của võng mạc - 
và ít sắc sai. Không có hệ tự điều tiêu kỹ thuật nào, bộ ổn định hình ảnh nào hay hệ bổ 
chính chuyển động nào so được với mắt. 

Có một hạn chế của mắt đó là tốc độ. Mắt người tạo ra 30 ảnh/s cho tới 120 ảnh/s 
dưới điều kiện lý tưởng nhất; chó va chim đạt được tốc độ gấp 2 lần và côn trùng là 10 
lần như vậy. Máy quay video hiện đại có thể tạo ra hơn 10 000 ảnh/s. Khi phát triển mắt, 
sự tiến hoá đã đánh đổi tốc độ cho độ phân giải. Để đạt được độ phân giải cao, mắt liên 
tục thực hiện các chuyển động nhỏ, được gọi là vi nhãn chấn. Nói chỉ tiết hơn thì mắt 
liên tục dao động quanh trục nhìn với tần số từ 40 tới 50 Hz; trung bình có 1 điểm ảnh 
trên 30 tới 50 thụ thể nhưng người ta chưa biết cơ chế làm rõ nét hình ảnh. Chuyển động 
này làm tăng số điểm ảnh hiệu dụng, tránh các vấn đề với điểm ảnh chết, cho phép các 
tế bào hình que và hình nón hồi phục. 

Mọi mắt của động vật có xương sống đều có té bào hình que, loại điểm ảnh tạo ra ảnh 
đen trắng vào ban đêm. Thêm vào đó, võng mạc của mắt người còn có 3 loại tế bào hình 
nón cho các màu đỏ, lục và lam. Như ta đã đề cập, mắt của chim, bò sát và cá tốt hơn 
nhiều: chúng có 4 loại tế bào hình nón hay nhiều hơn, có sẵn các bộ lọc màu và thuỷ 
tinh thể trong suốt đối với tia tử ngoại. Loại tế bào hình nón thứ 4 và thuỷ tinh thể đặc 
biệt làm cho mắt của chim và bò sát nhạy với ánh sáng tử ngoại gần; chim dùng thị giác 
tử ngoại để tìm kiếm thức ăn và để phân biệt con trống và con mái. Thật vậy, nhiều loài 
chim có con trống/mái trông giống nhau đối với người sẽ khác nhau rất nhiều dưới ánh 
sáng tử ngoại. 

Chim và bò sát cũng có các giọt dầu có màu gắn trên đỉnh của tế bào hình nón, mỗi 
loại tế bào nón một màu. Các giọt dầu này có tác dụng như kính lọc màu. Nhờ cách này, 
độ phân giải phổ của các tế bào hình nón của chúng cao hơn độ phân giải của động vật 
hữu nhũ. Cảm giác về màu sắc của loài chim phức tạp hơn loài người - ngắm thế giới 
bằng mắt chim sẽ thấy nó rất quyến rũ. Chim là loài thấy màu tốt nhất trong các loài. 
Chúng có các thụ thể hình nón dành cho màu đỏ, xanh, lục, tử ngoại và tuỳ theo loại 
chim, có thể lên tới 3 bộ màu nữa. 

Chim đại bàng và một số loài chim khác (nhưng không nhiều) cũng có độ phân giải 
của mắt tốt hơn người. Chúng đạt được điều này bằng 2 cách. Thứ nhất là quang thụ 
thể nhỏ; nói cách khác, kích thước điểm ảnh đối với đường kính mắt là nhỏ nhất, chỉ 
có 1.6 um. Thứ nhì, mắt có cả xương. Các xương này cố định vi trí của thuỷ tinh thể va 
võng mạc, như một thân máy ảnh rắn. Với giải pháp kỹ thuật này thì mắt đại bàng rõ 
ràng là tốt hơn mắt người. 

Trong quá trình tiến hoá, mắt loài động vật hữu nhũ mất 2 loại tế bào hình nón chỉ 
còn lại 2 loại. Sau này động vật linh trưởng (thế giới cổ) kiếm lại được 1 loại để phân biệt 
trái cây, là loại thực phẩm quan trọng cho não so với lá cây chung quanh, rõ ràng hơn. 
Nhưng dù có sự thay đổi này, chúng cũng không bao giờ đạt tới khả năng của mắt chim. 
Như vậy, trong tất cả các loài động vật hữu nhũ, chỉ có động vật linh trưởng có thể thấy 


Xem 140 


Xem 141 


Xem 142 


194 4 HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 


đủ mau như người. Thi dụ như bo tot thì không; chúng không thé phân biệt màu đỏ với 
màu xanh. 

Loài người là loài tam sắc: ta có 3 loại tế bào hình nón để phát hiện màu đỏ, mau lục 
và màu lam. Tuy vậy, có khoảng 1 % phụ nữ (vì lý do gì đó) thuộc loài tú sắc. Điều này có 
thể xảy ra vì loài người có 2 loại sắc tố đỏ khác nhau. Các thông tin của sắc tố đỏ được 
mã hoá trên nhiễm sắc thể X. Hiện nay, ở một số phụ nữ, có 2 mã nhiễm sắc thể X dành 
cho 2 loại sắc tố đỏ. Ở những người này, 2 loại sắc tố đều có trong tế bào hình nón của 
mắt. Như vậy giống như họ có mắt loại RRGB. Những thí nghiệm kiểm chứng đã chứng 
tỏ rằng họ có thể phân biệt nhiều sắc thái đỏ hơn đàn ông và các phụ nữ khác. 

Mọi chuyên viên về chuyển động cũng nên biết rằng độ nhạy cao nhất của mắt người 
không tương ứng với phần sáng nhất trong ánh Mặt trời. Huyền thoại này đã lan toả 
khắp thế giới qua nhiều quyển sách giáo khoa sao chép lẫn nhau. Tuy theo tần số, bước 
sóng hay logarithm của bước sóng được sử dụng, cực đại trong quang phổ Mặt trời nằm 
ở 500 nm, 880 nm hay 720 nm. Độ nhạy phổ của mắt người, giống như độ nhạy hoàn 
toàn khác nhau của chim hay ếch, bắt nguồn từ các hoá chất được sử dụng trong việc 
phát hiện. Tóm lại, ta chỉ có thể hiểu được mắt người bằng cách phân tích cẩn thận lịch 
sử tiến hoá đặc biệt của nó. 

Mắt kiểu máy ảnh được tìm thấy trong mọi loài động vật có xương sống. Loài động 
vật hữu nhũ có mắt giống như mắt chúng ta, với thuỷ tinh thể mềm dẻo; trái lại, rắn có 
thuỷ tinh thể cứng chuyển động đối với võng mạc để đưa hình ảnh vào đúng tiêu điểm. 
Mắt kiểu máy ảnh đã nhiều lần tiến hoá một cách độc lập trong các nhóm động vật khác. 
Phần lớn động vật thân mềm, thí dụ như bạch tuộc, có mắt to nhất, đường kính lên tới 
30 cm. Mắt kiểu máy ảnh cũng được tìm thấy ở một số loài nhện, ốc sên và trong một 
số các nhóm khác. 

Cũng cần nói thêm, hệ thống mắt-não bộ xử lý các màu chủ yếu quanh hướng nhìn. 
Điều này cho phép ta làm một thủ thuật vui: nếu có một hệ thị giác dõi theo hướng nhìn 
của bạn, ta có thể ra lệnh để màn hình máy tính chỉ hiển thị các màu trong vùng mà bạn 
đang nhìn vào và để lại phần khác có màu đen trắng. Nếu hệ thống lệnh đủ nhanh, bạn 
sẽ có ấn tượng rằng nguyên cả hình đều có màu, trong khi mọi người kế bên chủ yếu chỉ 
thấy hình đen trắng và chỉ có màu trong một điểm thường xuyên chuyển động. 

Mắt phổ biến trong thiên nhiên không phải là mắt máy ảnh mà là mắt đa hợp, như ta 
thấy ở ong, bướm hay ruồi. Mắt đa hợp có một thuỷ tinh thể cho một sợi trục. Các đơn 
vị mắt này thường có hình lục giác và được gọi là mắt con, chứa nhiều quang thụ thể nối 
với các sợi trục đi ra ngoài. Một mắt con là một con mắt tí hon; tuỳ theo loài, một mắt đa 
hợp có ít nhất là 100 và nhiều nhất là 30 000 mắt con (đối với một số loài bướm). Nhiều 
mắt đa hợp thuộc loại tứ sắc hay ngũ sắc. Mắt đa hợp có độ phân giải thấp - người ta 
cho rằng côn trùng không nhìn thấy sao - nhưng mắt như vậy lại có nhiều lợi điểm. 
Mắt đa hợp không cần cơ chế điều tiêu, có thị trường rộng và quan trọng nhất, chúng 
cực nhanh. Những lợi điểm này hấp dẫn đến nỗi máy ảnh điện tử kiểu mắt đa hợp được 
nghiên cứu để thay thế cho máy ảnh một thấu kính, một cảm biến thông thường. 

Việc sử dụng ý tưởng xuất phát từ mắt côn trùng cũng khá thú vị đối với các ứng 
dụng khác. Thí dụ như công nghệ hiện đại cho ta khả năng cách tân kiểu dáng của kính 
hiển vi. Hình 143 trình bày một kính hiển vi mà thực ra là một dãy gồm hàng ngàn kính 
hiển vi nhỏ. Các thấu kính tạo ra hình ảnh trên một chip tạo ảnh CMOS 16 megapixel. 

Tóm lại, các cấu trúc tế vi trong mắt rất quan trọng và hấp dẫn. Nhưng ở đây ta lại 
gặp một vấn để. 


Trang 186 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 


Apposition Compound Eye 


OMMATIDIA 





AXONS LAMINA 


Neural Superposition Eye 





Refraction Superposition Eye 


OMMATIDIA 


INDEX OF REFRACTION 
VARIES THROUGHOUT LENS 


Ommatidium Schematic 


CORNEA........> a 


RETINA 


195 


Reflection Superposition Eye 


__OMMATIDIA 


RETINA 





SUPERIMPOSED 
IMAGE 


MIRRORED SURFACES ON 
INTERIOR OF OMMITIDIA. 


Compound Eyes- Frontal View 
Same-Colored Rhabdomeres share axons 


OMMATIDIA 





AXONS LAMINA NEURAL 


APPOSITION SUPERPOSITION 





RHABDOMERES 1 


RHABDOMERE #8 


RHABDOMERESWIRED TO 
THOSEOF ADJACENT 
RHABDOMERESREMAIN OMMITIDIA® RECEIVING 
SEPARATEALONGOMMITIDIA  LIGHTAT 


RHABDOMERESJOIN 
INTO RHABDOM 


AXON un 
(To Lamina) 





HÌNH 142 Mắt da hop: mắt đa hợp ghép tìm thay ở ong và bướm, mắt chồng châp khúc xạ của 
ngài, mắt chồng chập phan xạ của tôm him, (không có hình: mắt chồng chập parabol của một 
số loài cua) và mắt chồng chập neuron của ruồi (© Watcher, from watchingtheworldwakeup. 
blogspot.com). 





= Z 
2 1 — / 
y ` Wm ` OC 
U 
— I] mS! mm 
= lil etc des | | — 4 
= Il ns MES TT = 
SH sae = 


HINH 143 Một kính hiển vi phẳng được làm bằng các dãy vi thấu kính xếp chồng lên nhau — 
đặt cạnh một vật kính thông thường — và một hình ảnh do nó tạo ra (© Frank Wippermann). 


TA CÓ THỂ GHI LẠI HÌNH ẢNH BÊN TRONG MẮT NHƯ THẾ NÀO? 


Khi ta nhìn xuyên qua một lỗ nhỏ vào một bề mặt sáng, ta có thể thấy các mạch máu 
trong mắt chúng ta. Đặc biệt ta có thể thấy hố thị giác không có mạch máu nào. Nhưng 
làm thế nào để ta có thể quan sát cấu trúc tế vi trong mắt người khác? 

Việc chụp ảnh các chỉ tiết trong mắt không dễ dàng. Võng mạc xa bể mặt của mắt 
nên ta không thể sử dụng kính hiển vi thông thường. Hơn nữa, chuyển động liên tục 
của thuỷ tỉnh thể và mắt làm rối loạn hệ ghi hình. Sau cùng, có 2 phát triển riêng rẽ đã 
làm thay đổi tình trạng này trong thập niên 1990. 

Bước đột phá đầu tiên trong việc chụp ảnh mắt là kỹ thuật đã nói ở trên, phép chụp 
cắt lớp quang điểu hợp. Phương pháp chụp ảnh này sử dụng một chùm laser công suất 


196 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


EPITHELIUM 
STROMA 


CORNEA 


LENS CAPSULE 


CORTEX 


LENS CAPSULE 








HINH 144 Hình trên: hình ảnh phía trước của mắt người chụp bằng phương pháp chụp cắt lớp 
quang điều hợp, cho thấy giác mạc, con ngươi và thuỷ tỉnh thể. Hình dưới: thiết bị điển hình 
của bác sĩ nhãn khoa. (© www.zmpbmt.meduniwien.ac.at/forschung/optical-imaging/ 
advanced-imaging-technologies/, Heidelberg Engineering) 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 197 





d 


HÌNH 145 Hình anh của võng mac chụp bang phương pháp chụp cắt lớp quang điều hợp quang 
học thích ứng. Hình trên: Thiết diện của mắt người cho thấy một vùng đặc biệt của võng mạc, 
hồ thị giác, ở thành phía sau của mắt; mô học của vùng này cho thấy phần bên ngoài (OS) 
của các tế bào quang thụ thể và phần này được phóng đại; hình chụp OCT chỉ tiết của các tế 
bào quang thụ thể sống; Ell cho thấy dạng ellipsoid của các quang thụ thể; RPE biểu mô võng 
mạc có sắc tố. Hình dưới: hình chụp cắt lớp OCT của tiếp hợp trong/ngoài của quang thụ thể 
(a), gai ở phần bên ngoài (c) thị trường được phóng đại (b). Các điểm sáng trong vòng tròn 
đứt nét cho thấy các tế bào quang thụ thể riêng lẻ. Mô tả (d) ở các độ sâu khác nhau cho thấy 
các vi cấu trúc bên trong võng mạc ở độ phân giải của tế bào. (© www.zmpbmt.meduniwien. 
ac.at/forschung/optical-imaging/advanced-imaging-technologies/) 


Xem 143 


Trang 125 


198 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 





HINH 146 Hình bên trái: hình ảnh chất lượng cao của võng mac người sống chụp bang kỹ 
thuật quang học thích ứng; hình bên phải: cùng một hình, với số đo độ nhạy của mỗi tế bào 
hình nón được cộng với nhau (© Austin Roorda). 


thấp để quét và tạo ra một môi trường tán xạ hình ảnh với độ sâu lên tới vài mm và 
độ phân giải tới vài um. Kỹ thuật hiển vi này, được phát triển trong thập niên 1990, cho 
phép ta quan sát từng chi tiết của võng mạc, các lớp bên dưới nó và thiết diện của giác 
mac và thuỷ tinh thé. Qua các hình ảnh chi tiết ghi được trong vai ms như ta thấy trong 
Hình 144, phép chụp cắt lớp quang điều hợp giúp công việc chẩn đoán của ta trở nên 
cực kỳ chính xác; nó đã tạo ra sự thay đổi sâu sắc trong nhãn khoa hiện đại. Những hình 
ảnh đầy mê hoặc của nhóm nghiên cứu về phép chụp cắt lớp quang điều hợp Đại học 
Vienna được trình bày trong Hình 145. 

Phép chụp cắt lớp quang điều hợp cũng cho phép ta chụp ảnh da tới độ sâu khoảng 
8 mm; điều này giúp cải thiện việc chẩn đoán bệnh ung thư da. Trong tương lai, kỹ thuật 
này cũng làm cho việc chẩn đoán bệnh của bác sĩ phụ khoa và bác sĩ tai mũi họng trở 
nên dễ dàng hơn. Các hệ nội soi cũng được phát triển. Phép chụp cắt lớp quang điều 
hợp đang trở thành tiêu chuẩn trong các ứng dụng công nghệ khác nhau. 

Bước đột phá thứ nhì trong việc chụp ảnh mắt là kỹ thuật quang học thích ứng, một 
kỹ thuật, cũng được sử dụng trong thiên văn học, làm thay đổi nhanh và liên tục hình 
dang của các thấu kính máy ảnh. Các anh đẹp nhất cho tới nay của võng mạc người sống, 
như ảnh trong Hình 146, đã được nhóm của David Williams va Austin Roorda Đại học 
Rochester ở New York thực hiện bằng cách sử dụng kỹ thuật hiện đại này. Họ đã sử dụng 
quang học thích ứng để bổ chính cho sự thay đổi hình dang của thuỷ tinh thể trong mat 
bệnh nhân. 

Mắt người tạo ra cảm giác về màu sắc bằng cách cân bằng cường độ ánh sáng đến 
các tế bào hình nón nhạy với các màu đỏ, xanh và lục. Điều này giải thích cho khả năng 
nhận được cùng một ấn tượng về màu sắc, thí dụ như màu vàng, dù là từ một chùm laser 
vàng thuần tuý hay từ một hoà trộn thích hợp của 2 ánh sáng đỏ và lục. 

Nhưng nếu ánh sáng chỉ hội tụ trên một tế bào hình nón, mắt sẽ cảm nhận sai. Bằng 
cách sử dụng quang học thích ứng ta có thể hội tụ chùm laser đỏ chỉ chạm vào tế bào 


Câu đố 174 s 


Xem 144 


Xem 145 





HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 199 


A 
£ = ` vw RR or Sé + ` - f i ` + E 
aoe G 4 
0 
Ao 


HÌNH 147 Sử dung phép chụp cắt lớp quang điều hợp để chụp ảnh võng mạc sống, 247 ms sau 
khi mắt ngừng nhìn vào hình mẫu ở góc dưới bên trái. Ta có thể thấy dư ảnh trên võng 
mac.(© PNAS) 


hình nón lục. Trong trường hop nay, điều kỳ lạ sẽ xảy ra: mặc dù anh sang mau đỏ, mắt 
lại thấy màu lục! 

Cũng cần nói thêm, Hình 146 có đôi chút khác thường. Trong mắt người giống như 
mắt các loài động vật có xương sống, các mach máu nằm phía trước tế bào hình nón. Tại 
sao chúng không xuất hiện trong hình? Và tại sao chúng không làm ta khó chịu trong 
cuộc sống hằng ngày? (Hình này không cho thấy các tế bào hình que, vì chủ thể đang ở 
trong ánh sáng ban ngày; tế bào hình que chỉ làm chủ võng mạc lúc ban đêm và tạo ra 
ảnh đen trắng.) 

Năm 2016, kỹ thuật chụp cắt lớp quang điểu hợp (OCT) cho phép ta quan sát được 
những điều kỳ lạ hơn, như trong Hình 147. Việc quan sát võng mạc của người sống cho 
ta trông thấy những gi mà một người đang ngắm nhìn. Người ta chưa hiểu hết các chi 
tiết chính xác của tình trạng này; bằng cách này hay cách khác, các quang thụ thể được 
chiếu sáng có quang lộ khác với các thụ thể ở trong bóng tối. 

Tóm lại, sự tiến hoá đã cho chúng ta một hệ quan sát có những tính chất phi thường. 
Bạn hãy chăm sóc chúng cho cẩn thận. 


CÁCH CHUNG TO BẠN LA MỘT NGƯỜI THAN THÁNH 


Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng tạo ra nhiều hiệu ứng đáng kinh ngạc. Biểu hiệu thần 
thánh của một người, có nguồn gốc từ Ấn Độ, hiện nay được sử dụng trên khắp thế giới 
là hào quang, còn được gọi là quäng hay Heiligenschein: một vòng ánh sáng bao quanh 
đầu. Bạn có thể thấy nó quanh đầu của bạn một cách dễ dàng. Bạn chỉ cần dậy sớm và 
nhìn vào thảm cỏ ướt trong khi quay lưng về phía Mặt trời. Bạn sẽ thấy hào quang quanh 
đầu mình. Hiệu ứng này bắt nguồn từ giọt sương sớm trên lá cỏ, phản xạ ánh sáng chủ 
yếu về phía nguồn sáng, như ta thấy trong Hình 148. Điều thú vị là nếu bạn thực hiện 


200 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


cỏ m däu Mặt trời 
sương (không AN 
dúng tý lê) A ) __.---@ 


HÌNH 148 Đường đi của ánh 
sáng đối với giọt sương trên 
cỏ tạo ra hào quang hay 
Heiligenschein và tấm ảnh 
cho ta thấy nó xuất hiện 
quanh đầu của một người 
(© Bernt Rostad). 





Xem 146 điều này theo nhóm thi bạn chỉ thấy hào quang quanh đầu của riêng bạn. 
Sơn phản quang cũng có cách hoạt động tương tự: nó chỉ chứa các hình cầu thuỷ tinh 
tí hon đóng vai trò của hạt sương. Một mặt sơn phản quang rộng thí dụ như biển báo 
Xem 147 giao thông, cũng có thể tạo ra hào quang cho bạn nếu nguồn sáng ở đủ xa. ‘Su phat sang’ 
của mắt mèo trong đêm cũng do hiệu ứng tương tự; bạn chỉ thấy nó khi bạn nhìn vào 
mắt mèo với nguồn sáng ở sau lưng bạn. Cũng cần hỏi thêm, (bộ phận) Mắt mèo có hoạt 
Cau đó 175 s động như mắt mèo không? 


HIỂN THỊ HÌNH ẢNH 


Các hệ thống hiển thị hình ảnh rất quan trọng trong các thiết bị kỹ thuật và ở mức độ ít 
quan trọng hơn, trong thiên nhiên. Trong thiên nhiên có 2 loại hiển thị: loại 1 được mực 
sử dụng ở những nơi nước cạn: chúng có thể tạo ra các hình màu chuyển động trên da 
và dùng nó để đánh lừa con môi. Loại 2 được tìm thấy trong biển sâu, nơi không có ánh 
sáng: ở đó, nhiều sinh vật tạo ra các đèn sáng chuyển động để thu hút con môi hay đánh 
lừa các dã thú. 

Tóm lại, hình ảnh có thể được tạo ra bằng cách thay đổi màu sắc của bể mặt - hiển 
thị thụ động - hay bằng cách phát ra ánh sáng. Các hệ nhân tạo cũng có thể phân làm 2 
loại như vậy. 

Hiện nay, các màn hình thụ động phổ biến nhất là màn hình tinh thể lỏng - hay LCD 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 201 


HINH 149 Một ống tia cathode trong 
TV đời cũ: cách đầu tiên - nay đã lỗi 
thời — để tao ra các ảnh màu thay đổi 
bằng cách sử dụng tín hiệu điện. Đèn 
ống TV phát ra một chùm electron, 
làm lệch hướng nó và tạo ra ánh sáng 
bằng hiện tượng điện phát quang trên 
một màn ảnh màu phủ các điểm chất 
lân quang. 


— EIS 


~=E—————— Điệntrường electron nhảy 
Thuỷ tinh ii 


HÌNH 150 Electron tự do có thể nhảy dọc theo tường thuỷ tỉnh. 





- và màn hình mực điện tử. Loại trước được sử dụng trong đồng hồ đeo tay và mobile 
phone, loại sau trong máy đọc sách điện tử. 

Màn hình phát sáng phổ biến nhất là ống tia cathode đã lạc hậu, màn hình plasma, 
màn hình LED và màn hình chiếu. Các màn hình này phần lớn được sử dụng trong các 
thiết bị giải trí. 


ELECTRON NHÄY VÀ NOI THAT VONG LỚN NHẤT TRONG CÔNG NGHIỆP TV 


Ta đã biết khi một điện trường trong chân không hướng dọc theo một mặt thuỷ tinh, 
electron có thể nháy dọc theo bê mặt đó. Hiệu ứng này được trình bày trong Hình 150; 
thường thì đây là một hiệu ứng ngoài ý muốn. Ngoài ra, hiệu ứng nhảy còn tạo ra tia lửa 
điện trong hệ chân không có hiệu thế cao. Để tránh hiệu ứng này thuỷ tinh cách điện 
trên các đường dây cao thế thường có hình dạng phức tạp. 

Khi hiệu ứng này được nghiên cứu kỹ hơn thì hoá ra một điện trường nhỏ cũng đủ 
để tạo ra các dòng điện nhảy đáng kể trong ống thuỷ tỉnh có đường kính trong khoảng 


Xem 148 


Xem 149 


202 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


1 mm. Điện trường này có thể hướng các electron di quanh các chỗ uốn hay chỗ ngoặt. 
Ngoài ra, người ta có thể tạo ra các đảo điện làm đổi hướng nhảy. Tóm lại, hiệu ứng 
nhảy có thể được sử dung để chế tạo các màn hình TV phẳng cực rẻ và hình ảnh có chất 
lượng cao. Ý tưởng ở đây là đặt một dãy nguồn electron - chủ yếu là các đầu kim loại 
nhọn - ở nơi bắt đầu của các kênh thuỷ tinh sát nhau. Mỗi kênh vận chuyển electron 
phát ra theo một vạch của màn hình. Bằng cách dùng các đảo điện thích hợp ở mỗi điểm 
ảnh, electron được điều khiển để chạm vào các điểm phát lân quang màu. Các điểm này 
cũng giống như các điểm anh trong các đèn hình TV công kênh và nặng nề, đã được sử 
dụng trong màn hình plasma phẳng. Vì hiệu ứng nhảy cũng hoạt động quanh các chỗ 
uốn cong đồng thời chi cần thuỷ tinh va một ít kim loại nên cả hệ thống rất mỏng va 
nhẹ; hơn nữa, ta còn được máy móc rẻ, hiệu suất cao và giá thành sản phẩm thấp. Trong 
đầu thập niên 1990, các mẫu màn hình electron nhảy thử nghiệm đã đạt được chất lượng 
tuyệt vời: màn hình nhỏ sáng hơn, sắc nét hơn và rẻ hơn LCD; màn hình lớn thì sáng 
hơn, sắc nét hơn và rẻ hơn màn hình plasma. TV màn hình phẳng đã xuất hiện. 

Bây giờ tới chỗ thất vọng. Thời gian hoạt động của màn hình chỉ vào khoảng vài 
trăm giờ. Giới hạn này bắt nguồn từ nhu cầu sử dụng helium trong màn hình, là chất 
khí không thể lưu giữ trong hệ chân không quá lâu. Dù đã miệt mài nghiên cứu các vật 
liệu, người ta vẫn chưa thể tăng thời gian này lên. Mọi thủ thuật đều vô ích. Dù có ưu 
điểm hấp dẫn, dù có sự đầu tư khổng lồ về công nghệ, dù đã có nhiều nghiên cứu để tìm 
ra vật liệu tốt nhất, màn hình electron nhảy vẫn chưa xuất hiện trên thị trường. Người 
ta vẫn chưa bán được một màn hình nào. 


CÁC CÂU ĐỐ VUI VÀ LẠ VỀ HÌNH ẢNH VÀ MẮT 


Một cảm biến hình ảnh không cần thấu kính. Rắn lục (hay rắn hốc Wagler) có 2 cảm 
biến hồng ngoại - mà ta thấy 1 cái trong Hình 151 - có độ phân giải 40x40 điểm ảnh, và 
nó chỉ có một cái hố thay vì thấu kính. Rắn lục sử dụng các cảm biến này để bắt chuột 
ngay cả trong bóng đêm. Nhiều nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu và mô phỏng hoạt động 
của cảm biến hồng ngoại này. Bây giờ ta đã biết cách cảm biến này thu thập dữ liệu, cách 
não rắn tái tạo hình ảnh và cách cảm biến đạt được độ phân giải cao. 


x % 


Hệ tạo ảnh đơn giản nhất là mắt kính. Một đứa trẻ không có kính thích hợp sẽ bỏ lỡ một 
trải nghiệm quan trọng: nhìn thấy các ngôi sao. Nó sẽ không hiểu câu nói nổi tiếng của 
Immanuel Kant: “Hai điều tràn ngập tâm tư, cùng với sự ngưỡng mộ và kính phục luôn 
luôn mới mẻ và gia tăng theo sự suy ngẫm về chúng một cách kiên trì và thường xuyên, 
đó là: bầu trời day sao trên dau tôi và quy luật đạo đức ở trong tôi? Hãy bao đảm là trẻ 
em luôn có thể nhìn thấy các ngôi sao. 

Hai thấu kính, mỗi cái 40 xu không đủ để làm thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ hay 
một người trưởng thành. Hãy ghé thăm website www.onedollarglasses.org để có một 
cách hiệu quả nhằm thực hiện điều này trên khắp thế giới. 


x % 


Giữa các bức ảnh thiên nhiên ấn tượng nhất là các ảnh tìm thấy ở www.microsculpture. 
net; chúng cho ta thấy các con bọ cánh cứng với độ phân giải cực cao. Mỗi hình con bọ 
là một sự hợp thành của nhiều ngàn tấm ảnh có độ phân giải cao thông thường. Chúng 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 203 


Membrane 





HÌNH 151 Một tap hợp các bộ cảm biến hình ảnh - các hệ điểm ảnh: võng mac của mắt mèo, 
cảm biến CCD vẫn còn nằm trên tam bán dẫn, mắt ruồi, cảm biến CMOS, võng mac của mắt 
người, anode đa kênh, hố hồng ngoại của rắn lục (© Wikimedia, Austin Roorda, Hamamatsu 
Photonics, Guido Westhoff/Leo van Hemmen). 


Xem 150 


204 4 HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 


cung cấp một cảnh tượng lộng lẫy - hãy thưởng ngoạn nó. 
x % 


Mắt hiệu chỉnh các các sai hỏng của điểm ảnh (quang thụ thể) như thế nào? Có bao 
nhiêu điểm ảnh không tốt trong một mắt bình thường? 


KE 


Ta có thể nhìn thấy ánh sang hồng ngoại, nếu cường độ của nó đủ mạnh. (Đừng bao giờ 
thử nhìn!) Người quan sát các nguồn sáng như vậy - thí dụ như laser bán dẫn - sẽ thấy 
nó như 1 chấm trắng viền đỏ. Trong các trường hợp khác, người ta có thể nhìn thấy các 
xung hồng ngoại ngắn thông qua sự hấp thu 2 photon trong võng mạc; trong cách này, 
tia hồng ngoại 1000 nm tạo ra các chớp màu lục trong mắt. 


x % 


Giữa các loài động vật có xương sống, mắt của cá voi xanh là lớn nhất; nó có đường kính 
150 mm. (Chỉ có mực là có mắt lớn hơn.) Mắt nhỏ nhất hình như là mắt của Brookesia 
micra, tắc kè mới sinh, có đầu bằng nửa đầu que diêm và đường kính của mắt khoảng 
0.3 mm. 

Mắt là một cơ quan kỳ diệu. Để hiểu rõ về nó, hãy đọc quyển sách giá trị của 
SIMON INGs, The Eye - A Natural History, Bloomsbury, 2007. 


*x* 


Trong nhiều ứng dung, điều quan trọng là tránh phản xạ. Lớp phủ chống phản xa trên 
kính cửa s6 và trong các hệ thấu kính cần làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu hay 
ít ánh sáng. Những lớp phủ như vậy thường là các lớp phủ giao thoa làm bằng các lớp 
vật liệu trong suốt khác nhau kết lắng trên bê mặt của vật. Có những sinh vật có lớp 
phủ chống phản xạ; mắt của con ngài nổi tiếng vì có màu đen trong ánh sáng ban ngày. 
Chúng đen vì không phản xạ ánh sáng và giúp cho con ngài ẩn mình trước các con thú 
ăn thịt chúng. Tuy vậy, mắt ngài dùng một hiệu ứng khác để tránh phản xạ: bề mặt của 
chúng có phủ các cột lục giác cao khoảng 200 nm. Ta cũng gặp hiệu ứng tương tự ở bướm 
cánh gương, Greta oto, có cánh trong suốt như thuỷ tinh và không phản xạ. Nhiều công 
ty đang cố gắng tái tạo hiệu ứng mat ngài trong các ứng dụng thương mai, thí dụ như 
các tế bào quang điện. 


*x* 


Công nghệ hiện đại giúp ta tạo ra các kính hiển vi gia thành thấp. Để có một thí dụ thú vị 
ta hãy xem kính hiển vi 1 Euro được gấp từ một mảnh giấy, ghép với vài thiết bị bổ sung 
và được trình bày trong Hình 152. Thiết bị này được sử dụng bằng cách giữ nó trước mắt 
hay trước một ngọn đèn và quan sát ảnh được chiếu trên một màn ảnh. 


*x* 


Nếu có đủ số hình, ta có thể nhận dạng được máy anh chụp chúng. Mỗi máy ảnh có 
một kiểu thức nhiễu ảnh riêng; bằng cách tách nó ra nhờ một thuật toán tính trung bình 
thông minh, phần mềm xử lý ảnh có thể trợ giúp cho việc điều tra của cảnh sát. 


x OK 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 205 


VW . IIIIIIIIIIIIIIIII 


Plasmodium falciparum Trypanosom cruzi Giradia lamblia 


Ze 





HINH 152 Hình trên: sự chế tao và các phần của kính hiển vi phẳng bằng giấy bìa, sử dung 
trong y học, tại các quốc gia đang phát triển; hình dưới: hình ảnh do các kính hiển vi này bạo 
ra (© Foldscope team at www.foldscope.com). 


Xem 151 


Cau dé 178 s 


Xem 152 


206 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


HÌNH 153 Bóng của một ion 
ytterbium lơ lửng trong một 
bay ion và được chiếu sáng 
bằng laser; kích thước của 
hình khoảng 16 um theo cả 2 
hướng (© Dave Kielpinski). 





Ao tượng thường có các hiệu ứng đáng ngạc nhiên. Năm 1597, một nhóm thuỷ thủ bi 
mắc cạn tại Novaya Zemlya trong mùa đông. Vào ngày 24/01 họ thấy Mặt trời - khoảng 
2 tuần trước khi nó xuất hiện ở đó. Cảnh tượng khác thường như vậy được gọi là hiệu 
ứng Novaya Zemlya. 


OK 


Người ta có thể do bê rộng của một sợi tóc bằng bút trình chiếu laser không va do như 
thế nào? 


OK 


Kỹ thuật chụp anh hiện đại có độ nhạy và độ phân giải không gian cao. Như ta thấy trong 
Hình 153, bằng cách sử dụng thấu kính Fresnel, một cảm biến CCD lạnh và một nguồn 
sáng laser, người ta có thể chụp ảnh bóng của một ion lơ lửng. 


OK 


Một thiết bị quan trọng trong y khoa là may nội soi. Một máy nội soi như trong Hình 154, 
sẽ giúp ta nhìn vào trong các khoang của cơ thể qua một lỗ rất nhỏ. Nó là một ống kim 
loại, thường có đường kính khoảng 5 mm và dài 300 mm. Bạn có thể chế tạo một cái như 
vậy không? (Thiết bị phải trải qua ít nhất 150 chu kỳ khử trùng trong nổi hấp; mỗi chu 
kỳ ở nhiệt độ 134°C, áp suất 3 bar trong 3 giờ.) Được tạo thành từ một dãy thấu kính 
hình trụ được thiết kế cẩn thận, máy nội soi giúp bác sĩ nhìn vào cơ thể xuyên qua một 
lỗ rất nhỏ, tránh được vết cắt rộng gây ra nguy hiểm khi phẫu thuật. Máy nội soi đã cứu 
sống nhiều người và việc sản xuất, phát triển chúng là một ngành công nghiệp lớn. 


Câu đố 180 s 


Xem 153 
Câu đố 181 s 


HÌNH ẢNH VÀ MẮT - QUANG HỌC 207 





Light Post 





Eyepiece 







Ocular Spacer 


Assembly Field of 


Vie 


(outs 
Sanal MAL U emer 







Rod Lens Objective Vie 
Assembly \ 





HÌNH 154 Máy nội soi do Hopkins phát minh, trong đó có các thanh thấu kính cho ta một thi 


trường rộng và độ sáng cao - càng lớn nếu chiết suất thuỷ tỉnh càng cao (© Karl Storz). 


*x* 


Mắt chúng ta chỉ có thể nhìn thấy Mặt trời trong phạm vi 50 năm ánh sáng. Điều này có 


đúng không? 


OK 


Cỏ phía bên kia rào thường có mau xanh hơn. Ban có thé giải thích điều này dựa trên 


sự quan sát hay không? 


*x* 


Người ta nói rang các thiên văn gia có các kính thiên văn mạnh đến nỗi họ có thể thấy 


JON 


IN uc 


ureyunce 


11 


ys1ııAdo 


Ig ydogsuyg 


une a 


S0—066T 


OUIUƯOI1OUI'AAAAAA Ye 


art 


Câu dé 182 s 


Xem 154 


208 


4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


Sudich chuyển Goos-Heanchen 
tia phan xa tia tới tia phan xa 
tia tới theo Quang hinh phancuc quan sat được 
4 4 






tia phan xa 










“tia phản xạ 











thuỷ tinh Gs quan sát được không khí ,“ _ theo Quang hình 
khôngkhí <> kim loai 
Sự dịch chuyển Goos-Heanchen và. : 
Suidich chuyén Imbert-Fedorov độ lệch góc trong sự phan xa trên kim loại 
tia tới tia phản xạ 
phần cựC theo Quang hình 
4 







tia phan xa 
quan sat được 








thuy tinh “ 
AË 














khöng khi 





HÌNH 155 Sự dịch chuyển Goos-Hänchen và các độ lệch khác với độ lệch quang hình: trong 
hiện tượng phản xạ toàn phần, chùm ánh sáng phản xạ bị lệch nhẹ khỏi vị trí được dự đoán; 
trong sự phản xạ trên kim loại, độ lệch còn nhiều hơn. 


một người đang đốt một que diêm trên Mặt trăng. Điều này có đúng không? 
* OK 


Sự khúc xa toàn phần là một hiện tượng thú vị nhưng nö có nhiều chi tiết hấp dan hon. 
Năm 1943 Fritz Goos và Hilda Hanchen chứng tỏ rằng chùm phản xa bị dịch chuyển 
nhẹ; nói cách khác, chùm phản xạ thực sự bị phản xạ bởi mặt phẳng nằm sau mặt phân 
cách. Sự dich chuyển Goos-Hänchen này có thể lớn cỡ vài bước sóng và bắt nguồn từ sóng 
chạy phù du trong một môi trường mỏng hơn. 

Thực ra các nghiên cứu gần đây còn phát hiện ra nhiều điều còn thú vị hơn. Khi người 
ta tìm hiểu sự phản xạ với độ chính xác cao thì phát hiện ra là ánh sáng không phản xạ 
đúng ngay vị trí mong đợi: có một độ dịch chuyển ngang, sự địch chuyển Imbert-Fedorov 
và ngay cả góc phản xạ cũng khác. Sự khác thường phụ thuộc vào sự phân cực của chùm, 
độ phân kỳ của chùm và tính chất của vật liệu tạo nên lớp phản xạ. Các thí nghiệm này 
có thể được xem như là các hiệu ứng bậc cao của Thuyết trường lượng tử; chúng vẫn 
còn được nghiên cứu. 


* OK 


Vat liệu hấp thu ánh sáng mạnh thì cũng phat xạ mạnh. Như vậy tại sao dưới anh Mat 
trời cửa sơn màu tối nóng hơn cửa sơn màu trắng? Lý do là sự phát xạ xảy ra ở bước 


Xem 155 


Cau dé 183 s 


Câu dé 184 s 


Xem 156 


Trang 194 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 209 





HINH 156 Mau thiên nhiên (hình trên) thay đổi theo 3 loại khuyết sắc: khuyết sắc lục, khuyết 
sắc đỏ và khuyết sắc lam (© Michael Douma). 


sóng nhỏ hơn ánh sáng khả kiến; đối với nhiệt độ và tình trạng thông thường, sự phát 
xạ nằm trong khoảng 10 um. Ở bước sóng đó, mọi loại sơn hầu như đen với độ phát xạ 
khoảng 0.9, bất kể màu sắc. Và tương tự như khi bạn sơn lò sưởi trong nhà thì màu sắc 
không quan trọng. 


OO 


Khi 2 chùm laser giao nhau dưới một góc nhỏ chúng có thé tao ra những xung ánh sáng 
hình như chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Điều này có mâu thuẫn với Thuyết tương 
đối đặc biệt không? 

OK 


Chüng khiém sac thi dä dugc khoa hoc gia vi dai John Dalton (b. 1766 Eaglesfield, 
d 1844 Manchester)- khám pha trên chính minh. Bạn có thé tưởng tượng được cach 
ông tự khám phá không? Nó ảnh hưởng, dưới nhiều dạng, tới 1/20 đàn ông. Trong nhiều 
ngôn ngữ, người bị khiếm sắc thị được gọi là daltonic. Phụ nữ hầu như không bao giờ 
bị khuyết sắc vì tính chất này liên kết với các khiếm khuyết trên nhiễm sắc thể X. Nếu 
bạn là người khuyết sắc, bạn có thể kiểm tra xem mình thuộc loại khuyết sắc nào nhờ 
Hình 156. (Nhiễm sắc thể X cũng là nguồn gốc của những phụ nữ tứ sắc đã dé cập ở 
trên.) 


OK 


Khuyét sắc nhân tạo có thé tao ra bang cách chiếu sáng. Thi dụ như ánh sáng tím được 
sử dụng để làm giảm sự tiêu thụ thuốc tiêm, vì nó không cho ta tìm thấy tĩnh mạch dưới 
da. 

Tăng cường tương phản nhân tạo bằng chiếu sáng cũng hữu ich. Anh sáng hồng được 
các chủ mỹ viện sử dụng làm nổi bật các vết bẩn để có thể tẩy da thật sạch. Năm 2007, 
sĩ quan cảnh sát Mike Powis ở Nottingham đã khám phá ra “ánh sang mụn trứng cá này 


Câu đố 186 s 


Xem 157 


Câu dé 187 s 


Câu dé 188 d 


210 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


có thể được sử dung dé là giảm sự phạm pháp; vi mụn trứng không hợp thời trang, ánh 
sáng hồng ngăn chặn thanh niên tụ họp và như vậy ổn định môi trường có ánh sáng đó. 
Ánh sáng vàng được siêu thị sử dụng để làm tăng doanh số trái cây và rau cải. Dưới 

ánh sáng vàng, cà chua trông đỏ hơn và salad nhìn xanh hơn. Tự kiểm tra: bạn sẽ không 
tìm thấy siêu thị nào không sử dụng ánh sáng này trên trái cây và rau cải. 

*x* 
Các chùm anh sáng phat ra từ laser thường được xem như các đường mảnh. Tuy vậy, các 
chùm ánh sáng cũng có thể là các ống, với cường độ sáng ở trong nhỏ hơn ngoài rìa. Các 
chùm laser ống, tức là chùm Bessel bậc cao, được sử dụng trong các thí nghiệm nghiên 
cứu hiện đại để hướng dẫn các kênh va tia chớp plasma. 

x % 
Người ta có thể thấy ngôi sao từ đáy một hang hay giếng sâu vào lúc ban ngày như thường 
nói hay không? 

OK 
Người là loài linh trưởng duy nhất có mắt trắng. Mọi loài khi đều có mắt nâu nên không 
thể nhìn thấy theo hướng đang nhìn. Khi tận dụng điều này: chúng thường quay đầu 
theo một hướng, giả vờ nhìn cái gì đó, nhưng đảo mắt về hướng khác. Nói cách khác, 
mắt nâu hữu dụng cho sự lường gạt. Người có thể đạt được điều tương tự bằng cách đeo 
kính đen. Vì vậy nếu bạn thấy ai đeo kính mát khi không có ánh mặt trời, bạn biết rằng 
họ hành xử như những con khi. 

Khi dùng mánh khoé này để ve van bạn tình không nhận ra sự theo đuổi của chúng. 

Kính mát là công cụ của sự bất lương. 


xx 
Lam cách nào để bạn có thé đo được công suất Mat trời khi nhắm mắt? 
xx 


Ngay trong đêm tối không trăng sao, một cánh rừng không tối hoàn toàn. Bạn có thể 
thấy các nấm phát quang (có trên 70 loài khác nhau), mốc phát quang, các tia lửa điện 
khi cởi áo thun, khi bạn cắn một viên kẹo bạc hà, khi bạn mở một cuộn băng keo hay 
một bức thư. 


xx 
Bạn có thể tạo ra tia X bang một cuộn băng keo như thế nào? 
xx 


Số quang ảo thi nhiều vô kể và có nhiều website mất thì giờ cho dé tài nay. Các film cũng 
thường sử dụng phòng Ames để biến đổi diễn viên thành người lùn. Nó được trình bày 
trong Hình 157. 


*x* 


Nao bö rät quan trong trong nhiéu mat cüa thigiäc. Hoa ra nao va mat lam cho mau bien 
mất như ta thay trong Hình 158. (Hiệu ứng nay chỉ xảy ra với ấn bản màu của hình.) Thi 


HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 211 





HÌNH 157 Phong Ames ở Paris va ở San Francisco (© Sergio Davini, David Darling). 


HINH 158 Hay nhin vao 
diém trung tam trong 
20 s: các mau sắc sẽ 
biến mất (© Kitaoka 
Akiyoshi). 





dụ này được trích từ bộ sưu tập day mỹ thuật về ảo thị tại trang www.psy.ritsumei.ac. 
jp/-akitaoka/color9e.html. Nhiều ảo thị có liên quan dựa trên hiệu ứng này sử dụng các 
chấm màu chuyển động. 

Não cũng có thể hiệu chỉnh rất nhanh sự biến dạng của thị trường do kính tạo ra. 
Điều ấn tượng hon là não còn có khả năng bổ chính cho tat mắt nghiêng là sự quay của 
mắt quanh trục trước-sau; khi ta nằm xuống, góc quay là từ 2 tới 14 độ, so với hướng 
lúc đứng. Góc này phụ thuộc tuổi và sự căng thẳng tâm trạng; nó quay mỗi mắt theo các 
hướng ngược nhau. 


uregunopy o13oJA 


jo aınyusapy oul 


soiskyd 


yy St1Adoo 


90-066T 9ưnƒ 19[itq42s ydogsuyp © 


IZOZ 


3917 


Iq#[reAe ary Apel 


JOU" UISJUNOUIUOTJOUT MMM Fe Ə 


Cau 


Cau 


dö 189 e 


dö 190 e 


212 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


HINH 159 Nhin 
xuyen qua möt 
pseudoscope lam 
thay đổi nhận thức 
về chiều sâu của 
chúng ta (© Joshua 
Foer). 





OK 


Nếu bạn muốn trải nghiệm mức độ cần thiết của não đối với thi giác lập thể, bạn hay chế 
tạo và nhìn qua một pseudoscope. Nó có 4 gương hay 2 lăng kính để hoán vị hai ảnh của 
mắt trái và phải. Một thí dụ được trình bày trong Hình 159. Bạn sẽ thấy vật lõm thành 
lồi và cảm giác về chiều sâu sẽ trở nên sai lạc. Hãy thưởng thức cảm giác này. 


OK 


Các thiết bi dao ngược hình ảnh con làm ta kinh ngạc hơn. Chúng được làm từ các gương 
hay 2 lăng kính Dove. Điều thú vị là sau khi mang chúng một lúc, não sẽ đảo hình trở 
lại cho đúng hướng. 


OK 


Chup anh bang tia X ấn tượng đến nỗi nó trở thành một hình thức nghệ thuật. Một 
trong những nghệ nhân tia X đầu tiên là Nick Veasey và 2 tác phẩm của ông được trình 
bày trong Hình 160. Ngoài ra ông cũng đã chụp ảnh X quang của xe buýt và phi cơ. 


OK 
Thäu kính là thành phan quan trọng nhất của các quang hệ. Công thức gän đúng của 
thấu kính mong giữa tiêu cự f, khoảng cách của vật o và khoảng cách của ảnh i là 


SS Sere (81) 


Céng thüc trén rat dé chüng minh bang cach vé cac tia sang. 
Nếu bạn đã từng thiết kế thấu kính, bạn sẽ muốn biết mối liên hệ giữa hình dang và 
tiêu cự của nó. Hoá ra có 2 loại thấu kính: loại thứ nhất là thấu kính cấu rất dễ chế tạo 


ys1ııAdo 


uN ayog ydogstuyg 


g0-0661 


)6 


Lët 


d 


>14 JP 


Xem 111 


HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 213 





HÌNH 160 Vẻ dep của tia X: các ảnh X quang của một người (chụp với một tử thi) và một vỏ 
sò (© Nick Veasey). 


và rất rẻ nhưng hình dạng của nó không được hoàn hảo. Loại thứ nhì là thấu kính phi 
cầu, khó chế tạo, đắt tiền, nhưng cho hình ảnh có chất lượng cao hơn. Quang hệ chất 
lượng cao luôn luôn có các thấu kính phi cầu. 

Vì các lý do lịch sử đa số các sách đều hướng dẫn độc giả hệ thức gần đúng giữa bán 
kính cầu của thấu kính, chiết suất n và tiêu cự f: 


1 1 1 
eig, (82) 


Công thức nay được gọi là công thức của người lam kính. Phần lớn các thấu kính phi cầu 
gần đúng là hình cầu nên có thể xem công thức này là ước tính gần đúng bậc nhất. 


*x* 


Chụp ảnh là một phan quan trong trong công nghiệp hiện dai. Nếu không có máy in 
laser, máy photocopy, máy đọc CD, DVD, kính hiển vi, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay 
film, máy khắc hình để sản xuất mạch tích hợp, kính viễn vọng, đèn chiếu film, thế giới 
của chúng ta sẽ rất chán. Ngày nay, việc thiết kế các quang hệ được thực hiện với sự trợ 
giúp của các bộ phần mềm chuyên dụng. Chúng tính toán chất lượng hình ảnh, tác dụng 
của nhiệt độ, dung sai với độ chính xác cao. Mặc dù công việc hấp dẫn nhưng số chuyên 
gia trong lĩnh vực này vẫn đang thiếu hụt trên kháp thế giới. 


*x* 


Vẫn có thêm các loại may quay film dang được phat triển. Thi dụ như máy ảnh có chiều 
sâu, máy ảnh quét laser, máy quay video tử ngoại, máy quay video đo độ phân cực và 
máy quay video hồng ngoại. Các máy sau sẽ có trên xe hơi để nhận ra người và động vật 
từ bức xạ nhiệt do các đối tượng đó phát ra giúp ta tránh được tai nạn. 


x 


Quyén I, trang 312 


214 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 





CD DVD Blue Ray Disk 
Khoang cach track 1.6 um Khoảng cach track 0.74 um Khoảng cach track 0.32 um 
Chiéu dai pit 0.8 um Chiéu dai pit 0.4 um Chiéu dai pit 0.15 um 


HÌNH 161 Một bộ các bức ảnh của các track và điểm laser trong một 6 đĩa đang doc một CD, 
một DVD và một đĩa blue ray (© Wikimedia). 


Ảnh màu tốt nhất mà ngày nay người ta có thể tạo ra là gì? Hiện nay, ảnh trên giấy có 
chất lượng khá có khoảng 400 chấm/mm hay các chấm có kích thước khoảng 2.5 um. 
Cực đại trên lý thuyết là bao nhiêu? Bạn sẽ nhận thấy rằng nhiều nhóm nghiên cứu 
không nghiêm túc tuyên bố đã tạo ra ảnh màu có độ phân giải lớn hơn cực đại lý thuyết. 


*x* 


Chup anh bằng siêu âm thường được sử dung trong y khoa. Như đã nói trước kia, không 
may là cách chụp anh này không an toàn cho thai nhi. Như vậy Chup ảnh bằng siêu âm 
không phải là một phương pháp chụp ảnh quang học nhưng có phải là một loại chụp cắt 
lớp không? 


*x* 


May anh, pin va may phát vô tuyến CMOS dä trở nên nhỏ đến nỗi ta có thể tích hợp 
chúng thành một bộ có kích thước của một viên thuốc. Máy ảnh như vậy có thể nuốt 
được và với các điện cực gắn vào thắt lưng người, ta có thể ghi hình của ruột trong khi 
người đó vẫn có thể hoạt động bình thường. 


*x* 


Các quang hệ phổ biến la các hệ được tìm thấy trong các 6 dia CD, DVD. Nếu bạn có co 
hội tháo rời một ổ đĩa, hãy làm điều đó. Chúng là các mảnh kỳ diệu của công nghệ trong 
đó mỗi mm khối đã được hàng trăm kỹ sư tối ưu hoá. Bạn có thể hình dung ra cách hoạt 
động của một máy đọc CD hay DVD từ các bức anh trong Hình 161 không? 


*x* 


Các quang hệ dat tién nhất không phải là các hệ trên các vệ tinh gián điệp - hệ có thể đọc 
tiêu đề của một tờ báo từ không gian - mà là các quang hệ tìm thấy trong wafer stepper. 
Wafer stepper là máy được sử dụng để chế tạo các mạch tích hợp điện tử. Trong những 
máy như vậy, một mặt nạ kim loại được chiếu bằng laser tử ngoại 193 nm, lên trên một 
đĩa silic có phủ chất cản quang. Quang hệ được sử dụng có kích thước của một người 
trung bình, có độ chính xác đến vài nm và có giá hơn 6 triệu Euro một bộ. Các vật kính 
đối với tia tử ngoại đắt hơn gấp 10 lan. EUV stepper có lẽ là một hệ thống công nghiệp 


Xem 158 





HINH ANH VA MAT - QUANG HOC 215 


HINH 162 Mot trong nhiéu loai bänh xe 
Benham. Quay nö bang möt con quay, möt 
máy doc CD hay một may khoan là cách 
đơn giản nhất để tạo ra các màu Fechner, 
tức là các màu giả xuất hiện từ các kiểu 
thức đen trắng đứt đoạn. 


táo bạo nhất mà ta đã từng biết. 


*x* 


Ban có thé mua các kính cửa sổ trong suốt có kha năng chuyển sang trong mờ và ngược 
lại - từ kính trong thành màu sữa và ngược lại - bằng cách dùng một cái đảo điện. Chúng 
hoạt động như thế nào? 


x 


Một bánh xe quay được tô bằng các kiểu thức den trắng đặc biệt như trong bánh xe 
Benham, sẽ tạo ra hiệu ứng màu giả trong mắt. Điều không may là video của hiệu 
ứng không chạy trong file pdf như video trong quyển sách này; thay vào đó bạn hãy 
ghé thăm website của Kenneth Brecher tại lite.bu.edu/vision/applets/Color/Benham/ 
Benham.html hay lite.bu.edu/vision-flash10/applets/Color/Benham/Benham.html. Màu 
giả có thể được tạo ra bằng cách nhấp nháy các hình đơn sắc trên màn hình máy tính. 
Các màu giả này chủ yếu bắt nguồn từ thời gian đáp ứng khác nhau của các tế bào hình 
nón đỏ, lục và lam. 


x OK 


Kích thước mắt của động vật hữu nhũ phụ thuộc tốc độ chạy lớn nhất của chúng. Sự 
phụ thuộc này đã được kiểm chứng cho 50 loài khác nhau. Điều thú vị là sự tương quan 
không đúng đối với tốc độ bay của chim. 
x OK 

Trẻ bơi nhiều dưới nước có thể học tập để trở nên thông minh trong khoảng 10 buổi - 
khác với người trưởng thành. Trẻ em người Moken ở Thái lan đã được nghiên cứu về sự 
nhanh nhạy này. Kết quả cho thấy mọi trẻ em đều có khả năng này nhưng phần lớn trẻ 
em đều không có nhiều thời gian sống ở biển. 


216 4 HÌNH ANH VA MAT - QUANG HOC 


KE 


Bạn có bao giờ thấy một cái bóng trên gương hay trên mặt nước phẳng lặng không? Tại 
sao không? 


TÓM TẮT VỀ QUANG HỌC ỨNG DỤNG 


Nghệ thuật và khoa học tạo ra hình ảnh là phần quan trọng đối với Y học, Công nghiệp, 
khoa học, giải trí và viễn thông hiện đại. Việc thu nhận hình ảnh phần lớn là kết quả của 
việc uốn cong chùm tia sáng bằng các phương pháp định trước rồi phát hiện ra chúng. 
Mọi hệ thu nhận hình ảnh, sinh học hay nhân tạo đều dựa trên sự phản xạ, khúc xạ hay 
nhiễu xạ, liên kết với các máy phát hiện điểm ảnh. Mọi hệ thống tạo ảnh, ghi hay hiển 
thị các hình ảnh chất lượng cao - sinh học hay nhân tạo - đều sử dụng một cách thông 
minh sự kết hợp của Khoa học vật liệu, các cảm biến, các bộ dẫn động và việc xử lý tín 
hiệu. Lĩnh vực hấp dẫn này vẫn tiến hoá một cách chóng mặt. 


"A 





Xem 159 


Xem 161 
Trang 20 


Xem 162 


Xem 163 


Xem 160 


CHUONG 5 


CAC HIEU UNG DIEN TU 


hin ky ta thay khi quyén day cac hiéu ting dien. Hiéu ting gay an tuong nhät, 

sam sét, hiện nay đã được tìm hiểu kha nhiều. Tuy vay, phải mất nhiều thập 

kỷ và cần nhiều nhà nghiên cứu để khám phá và kết hợp các phần của bài toán 
lại với nhau. Dưới chân chúng ta cũng có những sự kiện quan trọng đang xảy ra: magma 
nóng bỏng dưới vỏ lục địa tạo ra từ trường của Trái đất và các hành tinh khác. Từ trường 
mạnh hấp dẫn ta vì lý do thứ 3: chúng có thể sử dụng để tạo ra lực nâng. Trước tiên ta 
tìm hiểu 3 chủ dé này rồi cho một tổng quan về các hiệu ứng do điện từ trường sinh ra 
và kết thúc bằng một số câu đố vui và lạ về điện tích. 


TIA SET CÓ PHÄI LÀ SỰ PHONG ĐIỆN KHÔNG? - HIỆN TƯỢNG ĐIỆN TRONG 
KHÍ QUYỂN 


Trong các dam mây déng, đặc biệt trong các đám mây vå tích trên cao,** các điện tích 
được tách ra do sự va chạm giữa các tinh thể nước đá lớn của ‘mua đá tuyết rơi xuống 
đo trọng lượng và tinh thể nước đá nhỏ của ‘mua đá nhở bay lên do các luồng gió nóng 
thổi lên. Vì sự va chạm tham gia trong điện trường, các điện tích được tách ra theo một 
cơ chế tương tự như trong máy phát điện Kelvin. Sự phóng điện xảy ra khi điện trường 
tăng cao, đi theo con đường kỳ lạ đã chịu tác động của các ion do tia vũ trụ tạo ra trong 
không khí. (Tuy vậy có ít nhất 10 cách giải thích khác cạnh tranh trong việc giải thích sự 
tách điện tích trong không khí.) Hình như tia vũ trụ ít nhất cũng chịu một phần trách 
nhiệm về hình dạng ngoằn ngoèo của tia sét. Để có một ấn tượng mạnh mẽ hãy xem 
Hình 163. 

Một tia sét thường vận chuyển điện tích từ 20 tới 30 C, với cực đại dòng lên tới 20 kA. 
Nhưng tia sét cũng có các tính chất kỳ lạ. Trước tiên, tia sét xuất hiện khi điện trường 
khoảng 200 kV/m (ở độ cao thấp) thay vì 2 MV/m của các tia lửa điện thông thường. 
Thứ 2, tia sét phát ra các xung vô tuyến. Thu 3, tia sét phát ra tia X và tia gamma. Các 
nhà nghiên cứu Nga, từ năm 1992 trở đi đã giải thích cả 3 tính chất này bằng một cơ chế 


** Mây có tên Latin. Chúng được nhà thám hiểm Luke Howard (b. 1772 London, d. 1864 Tottenham), người 
đã nhận ra rằng mọi đám mây đều có thể xem như các biến thể của 3 loại mây mà ông gọi là mây ti, may 
tích và mây tầng, giới thiệu vào năm 1802. Ông gọi tổ hợp của 3 loại, mây mua là nimbus (từ tiếng Latin 
‘may lớn). Ngày nay hệ thống có tính quốc tế này đã được điều chỉnh đôi chút và phân biệt các đám mây 
theo chiều cao của cạnh dưới của chúng. Mây bắt đầu trên độ cao 6 km là mây ti, mây ti tích và mây ti tầng; 
mây bắt đầu từ độ cao giữa 2 và 4km mây trung tích, mây trung tầng và mây vũ tầng; mây bắt đầu dưới 
độ cao 2 km là mây tầng tích, mây tầng và mây tích. Mây mưa hay mây döng, có mọi chiều cao, được gọi 
là mây vũ tích. Để ngắm vẻ đẹp của mây hãy ghé thăm trang www.goes.noaa.gov và trang www.osei.noaa. 
gov. 


218 5 CAC HIEU UNG DIEN TU 





HINH 163 Bức ảnh hiếm có của một tia sét đáng trúng một than cây (© Niklas Montonen). 











HÌNH 164 Mây vũ tích nhìn từ mặt đất và từ trên không gian (NASA). 


phóng điện mới được khám phá. Ở tầm cỡ 50 m hay hơn, tia vũ trụ có thể kích khởi sự 
xuất hiện của tia sét; năng lượng tương đối tính của các tia này khiến cho cơ chế phóng 
điện không thể là của các electron năng lượng thấp. Ở mức năng lượng tương đối tính, 


cAC HIEU UNG DIEN TU 219 





vien da tuyét 


IONOSPHERE 


MESOSPHERE 


tendrils 


Altitude, km 


STRATOSPHERE h 


BLUE JETS 


HINH 165 Sự tích dien và phóng điện của các đám mây: cơ chế vi mô có nhiều khả năng nhất, 
cụ thể là sự tích điện của các hạt đá tuyết do va chạm với các viên nước đá, sự phân bố điện 
tích của các đám mây, cấu trúc 3 chiều và các quá trình vĩ mô được khám phá từ phi cơ, trong 
các thập niên qua (© nordique, NASA, NOAA). 


Xem 166 


Xem 167 


Cau dé 196 s 


Xem 164 
Cau dé 197 s 


220 5 CÁC HIEU UNG ĐIỆN TU 


sự đánh thủng nhanh sẽ lam cho su phóng điện xảy ra ở điện trường thấp hon tia lửa 
điện ở phòng thí nghiệm. Sự nhân các electron tương đối tính này cũng gây ra sự phát 
xạ các tia vô tuyến và gamma. 

Vào thập niên 1990 người ta đã biết rõ hơn về các cơn bão giông. Các phi công và 
hành khách phi cơ đôi khi nhìn thấy sự phát xạ các ánh sáng yếu có màu sắc từ đỉnh các 
đám mây giöng. Có nhiều kiểu phát xạ khác nhau: các luöng khí xanh, các hình ảnh ma 
quái và yêu tinh màu đỏ, bắt nguồn từ điện trường giữa đỉnh đám mây và ion-quyển. Cơ 
chế này chưa rõ rang và vẫn còn được nghiên cứu. * 

Sự phát xa tia X từ tia sét đã được biết từ đầu thế kỷ 20. Dù vậy việc kiểm chứng bằng 
thực nghiệm không dễ dàng; ta cần đặt một máy phát hiện gần tia sét. Để làm được điều 
này, tia sét phải hướng vào một miền đã có máy phát hiện cài sẵn. Ta có thể làm điều 
này bằng cách sử dụng một hoả tiễn kéo một dây kim loại, đầu còn lại gắn vào mặt đất. 
Kết quả thực nghiệm này đã được đối chiếu với cách mô tả mới về tia sét và cũng đã giải 
thích được các ảnh ma xanh-đỏ trên đám mây giông. Đặc biệt, các quá trình này cũng 
hàm ý rằng bên trong các đám mây, electron có thể bị gia tốc lên tới mức năng lượng vài 
MeV. Cac đám mây giông là các máy gia tốc electron. 

Điều bất ngờ là bạn có 75% cơ hội sống sót sau khi bị sét đánh, đặc biệt nếu bạn 
bị ướt hoàn toàn, vì trong trường hợp đó dòng điện chủ yếu chảy bên ngoài da. Thông 
thường người ướt bị sét đánh mất hết quần áo, vì nước bốc hơi sẽ xé rách chúng. Việc 
hồi sức nhanh chủ yếu là để giúp cho người đó hồi phục sau khi bị sét đánh. Nếu bạn bị 
sét đánh và còn sống sót hãy đi ngay tới bệnh viện! Nhiều người mất sau đó 3 ngày vì đã 
không làm như vậy. Một tia sét đánh thường gây ra sự đông tụ trong máu. Các chất này 
sẽ phong toa thận và người ta có thể chết sau đó 3 ngày vì suy thận. Cách điều trị don 
giản là thực hiện liệu pháp thẩm tách. 

Cũng cần ghi chú thêm là bạn có thể biết cách đo khoảng cách tới tia sét bằng cách 
đếm thời gian giữa lúc thấy tia sét và lúc nghe tiếng sấm rồi lấy số đó nhân cho tốc độ 
âm thanh trong không khí, 330 m/s; điều ít ai biết là ta có thể ước tính chiéu dai tia sét 
bằng cách đo thời gian kéo dài của sấm và nhân cho cùng một hệ số. 

Sét là một phần của dòng điện vòng quanh Trái đất. Phần địa vật lý thú vị này sẽ làm 
ta đi quá xa mục tiêu của cuộc hành trình. Nhưng mọi vật lý gia đều biết rằng có một 
điện trường thẳng đứng từ 100 đến 300 V/m trong một ngày nắng ráo như đã được khám 
phá vào năm 1752. (Bạn có thể biết tại sao ta không nhận ra nó trong đời sống hằng ngày 
không? Và tại sao ta không thể rút ra được năng lượng từ điện trường này?) Trường này 
hướng từ ion-quyển xuống đất; đúng ra Trái đất thường tích điện âm và trong thời tiết 
sáng sủa dòng điện này đi xuống (electron đi lên) xuyên qua khí quyển để phóng điện 
ra khỏi hành tinh của chúng ta. Dòng điện này khoảng từ 1 tới 2 kA toa ra trên cả Trái 
đất; nó có thể là do các ion được tia vũ trụ tạo ra. (Điện trở giữa mặt đất và ion-quyển 
khoảng 200 Q, nên độ giảm thé tổng cộng khoảng 200 kV.) Đồng thời Trái đất thường 
tích điện do nhiều hiệu ứng: có một hiệu ứng dynamo do khí triéu va dòng điện cảm 
ứng do từ quyển. Nhưng hiệu ứng điện quan trọng nhất là sét. 

Nói cách khác, trái với những điều ta nghị, tia sét không phải là sự phóng điện xuống 
mặt đất mà thực sự là phóng lên trời! Thật vậy, Trái đất có điện tích khoảng -1 MC. Bạn 
có thể chứng minh điều này không? Dĩ nhiên tia sét phóng điện dưới hiệu thế từ đám 


* Đối với các hình ảnh, hãy xem qua trang elf.gi.alaska.edu/, www.fma-research.com/spriteres.htm và 
pasko.ee.psu.edu/Nature rất thú vị. 


Xem 165 





cAC HIEU UNG DIEN TU 221 





HINH 166 Một đám mây plasma sinh ra trong phòng thí nghiệm (© Sergei Emelin and Alexei 
Pirozerski). 


mây tới đất; nhưng khi làm như vậy nó thực sự truyền một điện lượng âm xuống đất. 
May giông là pin; năng lượng của pin đến từ các luồng gió nóng thổi lên như ta đã dé 
cập ở trên, đã vận chuyển điện lượng #gược chiếu điện trường bao quanh Trái đất. 

Bằng cách sử dụng các trạm đo điện để đo sự biến thiên của điện trường của Trái đất 
người ta có thể định vị tất cả các tia sét đánh xuống đất tại thời điểm đã cho. Có khoảng 
hàng trăm tia sét/s phan bố quanh Trái đất. Các nghiên cứu hiện nay cũng hướng đến 
việc đo độ hoạt động của các ma quỷ và yêu tinh điện bằng cach này. 

Các ion trong không khí đóng vai trò quan trọng trong việc tích điện của mây giông 
thông qua việc tích điện của tinh thể nước đá và các giọt mưa. Nhìn chung, mọi hạt nhỏ 
trong không khí đều có điện tích. Khi phi cơ và trực thăng bay, chúng thường đụng vào 
các hạt mang điện loại này nhiều hơn các loại khác. Kết quả là phi cơ và trực thăng tích 
điện trong khi bay. Khi trực thăng được sử dụng để cấp cứu từ một chiếc bè trên biển 
thì dây thừng kéo người lên phải được nối đất trước bằng cách nhúng nó vào nước nếu 
không người trên bè có thể chết vì điện giật khi họ chạm vào dây như đã xảy ra vài lần 
trong quá khứ. 

Tại sao tia lửa điện và tia sét màu xanh? Hoá ra đây là tính chất của vật liệu: màu 
của vật liệu phát ra do sự kích thích của năng lượng của sự phóng điện thường là của 
không khí. Sự kích thích nay bắt nguồn từ nhiệt độ 30 kK trong tia sét. Đối với tia lửa 
điện thông thường, nhiệt độ thấp hơn nhiều. Tuỳ theo trường hợp, màu có thể phát ra 
từ khí giữa 2 điện cực, như oxygen hay nitrogen, hay bắt nguồn từ vật liệu bị bốc hơi từ 
các điện cực khi phóng điện. Để giải thích cho các màu như vậy cũng như các màu do 
vật liệu, ta cần chờ đến phần kế tiếp của cuộc hành trình - Thuyết lượng tử. 


Xem 168 


Xem 169 


Xem 170 


222 5 CÁC HIEU UNG ĐIỆN TU 


CÓ SET HON KHONG? 


Trong hang tram nam người ta da công bố là đã thấy set hon. Việc này tuy hiếm nhưng 
luôn tái diễn. Người ta thường nói về sét hòn trong khi mưa giông, sau khi sét đã đánh 
xuống. Trừ một vài ngoại lệ, không ai xem trọng các báo cáo này vì ta không thể lặp lại 
sự kiện theo đữ liệu đã có. 

Khi lò vi ba trở nên phổ biến, người ta đã biết nhiều phương pháp sản xuất sét hình 
cầu. Dé thấy nó hay cắm một que tăm vào đèn cay, đốt que tam va đặt nó vào lò vi ba 
mở hết công suất. Cách sắp đặt này tạo ra một sét cầu đẹp đẽ. Tuy vậy, người ta không 
sống trong một lò vi ba, do đó, cơ chế này không có dính dáng gì tới sét hòn. 

Tình trạng đã thay đổi hoàn toàn trong những năm 1999 tới 2001. Trong những năm 
đó các nhà vật lý Nga Anton Egorov và Gennady Shabanov khám phá ra một cách để tạo 
ra các đám mây plasma hay plasmoids, lơ lüng trong không khí bang cach sử dung 3 cấu 
tử: nước, kim loại và hiệu thế cao. Nếu hiệu thế cao được tác dụng vào các điện cực nhô 
ra có hình dạng và cấu tạo thích hợp, sẽ tạo ra các đám mây plasma thoát ra khỏi nước, 
kích thước từ 10 tới 20 cm, lơ lửng trên mặt nước và biến mất sau khoảng 1/2 s. Bạn có 
thể thấy 2 thí dụ trong Hình 166. Hiện tượng plasmoid này vẫn còn được tìm hiểu. Có 
nhiều biến thể về hình dạng, màu sắc, kích thước và thời gian tôn tại. Phổ và kỹ thuật 
quan sát chắc chắn sẽ phát triển trong những năm sắp tới. 

Một hiệu ứng còn kỳ lạ hơn đã được công bố năm 2007. Một nhóm nghiên cứu Brazil 
đã tìm thấy một cách để tạo ra sự phóng điện có kích thước bằng một trái banh golf lăn 
trên sàn nhà trong khoảng 8 s. Phương pháp của ho đơn giản và đẹp lạ lùng: nhờ một 
nguồn điện 25 V họ đã truyền đi một dòng điện 140 A xuyên qua một hồ quang ở bề mặt 
một tấm bán dẫn silic. Họ đã khám phá ra các hạt silic nhỏ bay ra trong khi được bao 
quanh bằng một vầng hào quang. Những đám mây sáng này có thể lang thang quanh 
bàn và sàn phòng thí nghiệm cho đến khi ta dập tắt chúng. 

Hình như hiện tượng này có thể giải thích được một số thí nghiệm sét hòn. Nhưng 
cũng có thể có thêm các hiệu ứng khác sẽ được khám phá trong tương lai. 


TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC HÀNH TINH 


Mô tả của Điện động lực học cổ điển là nhất quán va day đủ; tuy vậy, van còn nhiều vấn 
đề phải nghiên cứu. Một thí dụ đó là nguồn gốc của từ trường Trái đất, hành tinh, Mặt 
trời và thiên hà. 

Từ trường Trái đất xác định hướng của la bàn có 8 nguồn gốc: 

Thành phần chính của từ trường là địa-dynamo trong lõi lỏng của Trái đất. 

Thành phần kế tiếp, trường fhạch quyển, bắt nguồn từ sự từ hoá của đá. 

Trường thuy triéu do các dòng điện dẫn trong đại dương tạo ra. 

Trường Sq bắt nguồn từ sự chiếu xạ của Mặt trời lên ion-quyển. 

Trường từ quyển bắt nguồn từ sự phân bố và dịch chuyển của các điện tích bên trong 
nó. 

6. Cac dòng điện cực và xích đạo do sự phân bố điện dẫn suất của ion-quyển. 

7. Bão từ do gió mặt trời tao ra. 

8. Cac nguồn nhân tạo. 


vn bw HP 


Từ trường chính bat nguồn từ su đối lưu của nhân ngoài long nam sâu trong Trai đất, 


Xem 33 


Cau dé 198 d 





CÁC HIEU UNG ĐIỆN TỪ 223 


đại dương 





vỏ 





HÌNH 167 Cấu trúc của Trái đất (© MPI-Chemie, Mainz/GEO). 


chủ yếu là sắt lỏng. Sự đối lưu chủ yếu là do sự biến thiên mật độ theo bán kính của 
nhân ngoài - nhưng cũng do sự biến thiên nhiệt độ - tạo ra sự chuyển động của sắt lỏng 
với tốc độ lên tới 30 km/a. Lực Coriolis ảnh hưởng mạnh đến chuyển động này. Chuyển 
động của sắt trong từ trường hiện hữu lại tạo ra, như trong một dynamo, một từ trường 
phụ. Cơ chế nền tảng của máy phát điện trái đất này hơi khó hình dung vì xảy ra trong 
không gian 3 chiều. Một hình minh hoạ được cho trong Hình 168. Ảnh hưởng của các 
cuộn xoáy, tính phi tuyến và chuyển động hỗn độn làm cho hiện tượng này trở nên cực 
kỳ phức tạp. Trong các hành tinh khác và các ngôi sao hiện tượng cũng xảy ra tương tự. 

Chi tiết về sự tạo ra từ trường của Trái đất, thường được gọi là dia-dynamo, cơ chế 
phát điện của Trái đất, chỉ bắt đầu xuất hiện vào nửa sau thế kỷ 20, khi người ta đã có 
đủ kiến thức về cấu tạo bên trong Trái đất. Cấu tạo này bắt đầu dưới lớp vỏ cứng. Lớp 
vỏ cứng dày từ 30 tới 40 km (dưới các lục địa), tuy vậy ở dưới các ngọn núi cao nhất thì 
nó dày hơn và ở dưới các núi lửa hay các đại dương thì nó mỏng hơn. Như ta đã đề cập, 
lớp vỏ này gồm nhiều phần, các mang kiến tạo, nổi trên magma và chuyển động đối với 
nhau. Phần bên trong Trái đất được chia thành lớp mantle - lớp đầu tiên dày 2900 km 
kể từ bê mặt - và nhân. Nhân gồm có nhân ngoài lỏng, dày 2210 km và nhân trong cứng 
có bán kính 1280 km. (Nhiệt độ của nhân chưa được biết rõ; người ta tin rằng nó nằm 
trong khoảng 6 + 1 kK. Bạn có thể tìm ra cách xác định nó không? Nhiệt độ này có thể 
đã giảm đi vài trăm kelvin trong 3 tỷ năm qua.) 


Quyén V, trang 185 


Xem 173 


224 5 CÁC HIEU UNG ĐIỆN TU 





HÌNH 168 Hình bên trái: Một bức tranh vẽ các từ trường tuyến bên trong và bên ngoài Trái 
đất đang quay, ra tới khoảng cách 2 lần bán kính Trái đất, được mô phỏng bằng máy tính. 
Phía Bắc hướng lên, Nam hướng xuống. Trường tuyến đi vào màu xanh, đi ra màu vàng. Bên 
trong nhân lỏng, trường phức tạp và mạnh. Bên ngoài nhân yếu hơn, trơn tru và chủ yếu là 
trường lưỡng cực. Hình bên phải: trường tuyến trong nhân cứng của Trái đất (vàng) và nhân 
ngoài lỏng (xanh); chuyển động quay tương đối giữa 2 lớp là nguyên nhân của địa-dynamo. Mô 
hình do máy tính vẽ là của Gary A. Glatzmaier (University of California, Santa Cruz) và Paul 
H. Roberts (University of California, Los Angeles) thiết lập (© Gary Glatzmaier) 


Nhân Trái đất gồm phần chính là sắt thu thập từ các tiểu hành tỉnh va chạm với nó 
trong quá khứ. Nhân ngoài lỏng và dẫn điện có tác dụng như một dynamo tạo ra từ 
trường. Điều này có thể xảy ra vì nhân lỏng không những chỉ quay mà còn chuyến động 
đối lưu từ dưới sâu lên trên. Nhu ta đã dé cập, sự biến thiên mật độ theo bán kính va ít 
hơn một chút, độ biến thiên nhiệt độ giữa nhân nóng và mantle lạnh đã gây ra sự đối 
lưu. Do đối lưu và hiệu ứng Coriolis, chuyển động trung bình của chất lỏng trong nhân 
có hình xoắn ốc. Các dòng điện khổng lồ chảy theo các đường phức tạp trong chất lỏng. 
Chuyển động của chất lỏng, được ma sát duy trì, tạo ra từ trường. Hiện nay, từ trường 
trên mặt có cường độ từ 20 tới 70 HT, tuỳ theo vị trí; bên trong nhân, giá trị này lớn hơn 
khoảng 50 lần. 

Như vậy từ năng của Trái đất đến từ động năng của nhân ngoài lỏng và động năng 
thì do lực nổi. Sự đối lưu bắt nguồn từ những hiện tượng xảy ra trong lõi và nguồn gốc 
sau cùng chính là sự phân rã phóng xạ giữ cho nhân luôn luôn nóng. (Các quá trình 
phóng xa sẽ được giải thích sau). Câu chuyện chi tiết khá hấp dẫn. Chất lỏng trong nhân 
ngoài quay đối với mặt đất nhưng ta không thể đo được chuyển động này. Năm 1995, từ 
mô phỏng địa-dynamo, Gary Glatzmaier và cộng sự đã tiên đoán rằng do nhân trong 
rắn của Trái đất bị kéo theo nhân ngoài lỏng sẽ quay nhanh hơn vỏ cứng của Trái đất. 
Từ năm 1996 trở đi đã có các bằng chứng thực nghiệm của hiệu ứng này. Trong năm 
2005, người ta đã báo cáo rằng nhân trong của Trái đất quay nhanh hơn vỏ ngoài tới 1/2 
độ/năm. 

Từ trường của Trái đất đảo hướng trong những khoảng thời gian đặc biệt từ hàng 


Xem 174 


Xem 175 


Xem 176 


cAC HIEU UNG DIEN TU 225 


chục ngàn tới vai triệu năm. Tìm hiểu quá trình này là một trong những chủ dé nghiên 
cứu quan trọng. Việc nay không dé dàng; ta chưa thể tiến hành thí nghiệm. Do đạc trong 
150 năm là một thời gian quá ngắn so với lần chuyển tiếp sau cùng - cách nay khoảng 
730 000 năm - và việc mô phỏng bằng máy tính cực kỳ phức tạp. Đúng ra, từ khi việc 
đo được bat đầu, moment lưỡng cực từ đã đều đặn giảm đi 5% mỗi năm và moment tứ 
cực đều đặn tăng lên. Có lẽ ta sẽ gặp một điều ngạc nhiên đang đến. 

Trong các ngôi sao từ trường cũng do sự đối lưu. Chất lỏng chuyển động là plasma. Vì 
độ nhớt nhỏ và không có vật liệu rắn nên các quá trình và chuyển động trong dynamo 
của Mặt trời khác với các quá trình trong dynamo của Trái đất. Thí dụ như chu kỳ quay 
của bé mặt Mặt trời phụ thuộc vào vĩ tuyến; nó là 24.5 ngày ở xích đạo và 38 ngày ở 2 
cực. Do độ nhớt của plasma nhỏ, từ trường Mặt trời đảo cực rất nhanh và đều đặn mỗi 
11 năm. Sự đảo cực này có ảnh hưởng đến số điểm đen trên Mặt trời và trên cường độ 
gió mặt trời đến Trái đất. Từ trường ở bề mặt Mặt trời là từ 0.1 tới 0.2 mT, lớn hơn ở Trái 
đất vài lần; trong các điểm đen từ trường có thể đến 0.3 T. 

Việc nghiên cứu từ trường của thién hà có phức tap hơn và vẫn còn sơ khai. Da có 
nhiều thí nghiệm đo đạc cho thấy cường độ từ trường khoảng vai nT. Người ta chưa hiểu 
rõ về nguồn gốc của từ trường này. 


SỰ BAY BỔNG 


Ta đã thấy rằng có thể làm một vật chuyển động mà không cần chạm vào nó bằng cách 
sử dụng từ trường hay điện trường và dĩ nhiên có thể sử dụng lực hấp dẫn. Ta có thể 
không chạm vào vật mà vẫn giữ cho nó lơ lửng trong không khí không? Có kiểu đứng 
yên như vậy không? 

Hoa ra có nhiều cách nâng các vật. Các phương pháp này chia thành 2 nhóm: phương 
pháp tiêu tốn năng lượng và phương pháp không tiêu tốn năng lượng. Trong các phương 
pháp tiêu tốn năng lượng là làm cho một vật nổi trên một luồng không khí hay nước, 
làm nổi một vật bằng sóng âm thí dụ như trên một cái còi hay nhờ một chùm laser đặt 
bên dưới vật và làm nổi các vật liệu dẫn điện, ngay cả chất lỏng, trong các trường có tần 
số vô tuyến mạnh. Hiện nay, việc nâng chất lỏng hay chất rắn bằng sóng siêu âm mạnh 
đang trở nên phổ biến trong các phòng thí nghiệm. Tất cả các phương pháp này đều 
cung cấp sự nâng tinh. (Cac vật tự nâng như các máy bay tự hành không được tinh trong 
thí dụ này). 

Nhóm các phương pháp nâng có tiêu tốn năng lượng khác cảm nhận quỹ đạo rơi của 
vật và đẩy nó lên bằng một cách thích hợp thông qua một vòng hồi dưỡng; các phương 
pháp này có tính động và thường sử dụng từ trường để giữ cho vật không rơi. Xe đệm từ 
được chế tạo ở Thượng Hải của một consortium Đức được nâng bằng cách này. Cả xe 
điện bao gồm hành khách được nâng lên đẩy về phía trước bằng nam châm điện. Như 
vậy ta có thể nâng hàng chục tấn vật liệu bằng nam châm. 

Đối với các phương pháp nâng không tiêu tốn năng lượng - mọi phương pháp như 
vậy đều phải có tính chất tĩnh - ta có thể tìm thấy một giới hạn bằng cách nghiên cứu 
định luật Coulomb trong Tĩnh điện hoc: 


> Không có một cấu hình điện trường tĩnh nào có thể nâng một vật có fích 
điện trong không gian tự do hay trong không khí. 


Xem 177 


Quyén I, trang 106 


Xem 178 


226 5 CAC HIEU UNG DIEN TU 


Kết qua tương tự cũng đúng đối với các trường hấp dan và các vật có khối hang" 


> Không có một cấu hình khối lượng tĩnh nào có thể nâng một vật có khối 
lượng. 


Nói cách khác, ta không thể tạo ra một thế năng cực tiểu địa phương ở chính giữa một 
cái hộp bằng cách sử dụng điện trường hay trường hấp dẫn. Sự bất khả này được gọi là 
định lý Earnshaw. Nói theo ngôn ngữ toán học, lời giải của phương trình Laplace Ag = 0, 
các hàm điều hoa, có cực trị ở biên và không bao giờ có cực trị trong miền xác định. (Ban 
đã chứng minh điều này ở Trang 189 trong quyển I.) Ta cũng có thể chứng minh định lý 
Earnshaw bằng cách nhận xét rằng với thế cực tiểu đã cho trong không gian tự do, định 
lý Gauss đối với một hình cầu bao quanh cực tiểu đó đòi hỏi phải có một nguồn ở trong 
hình cầu, điều mâu thuẫn với giả thiết ban đầu. 

Ta có thể suy ra rằng: không thể sử dụng điện trường để nâng một vật trung hoà về 
điện trong không khí: thế năng U của vật đó, với thể tích V và độ điện thẩm e, trong môi 
trường có độ điện thẩm zu, được tính theo công thức 


— = - (e-&)E° . (83) 


Vì điện trường E không bao giờ cực đại ở nơi không có điện tích không gian và vi mọi 
vật liệu đều có € > £ nên ta không thể có thế năng cực tiểu trong không gian tự do đối 
với vật trung hoà điện.** 

Tóm lại, việc sử dung tinh điện trường hay trường hấp dẫn tĩnh không thể giữ một vật 
không rơi; cả Cơ học lượng tử, kết hợp với các hiện tượng như phản vật chất lẫn Thuyết 
tương đối tổng quát, bao gồm các hiện tượng như hố đen, đều không thay đổi được kết 
quả cơ bản này. 

Đối với tinh từ trường, các lập luận cũng tương tự như điện trường: thé năng U của 
một vật có thể từ hoá, có thể tích V va độ từ thẩm u trong môi trường có độ từ thẩm uo 
không có dòng điện, được tính theo công thức 


vs): (84) 


Từ bất đẳng thức AB” > 0 đối với từ trường, một tĩnh từ trường B không thể có cực đại 
cô lập mà chỉ có cực tiểu cô lập. Do đó, ta không thể nâng các vật liệu thuận từ (u > Mo) 
hay thiết từ (u > uo) như thép, bao gồm các nam châm thẳng, là các vật bi hút chứ 
không bị đẩy ra khỏi nơi cực đại của từ trường. 

Có 2 cách để thực hiện việc nâng các vật bang từ trường: ndng möt nam châm nghịch 
tử hay sử dụng một tu trường thay đổi theo thời gian. 


* Điều làm những người mê tiểu thuyết giả tưởng bực bội là kết quả vẫn như vậy ngay cả khi có khối lượng 
âm. Và cả khi lực hấp dẫn không thực sự bắt nguồn từ trường mà từ độ cong không-thời gian như trong 
Thuyết tương đối tổng quát thì kết quả này vẫn đúng. 

** Tuy vậy ta có thể ‘nang’ các bọt khí trong chất lỏng - ‘bay’ chúng để chúng không nổi lên là cách phát 
biểu tốt hơn - vì trong trường hợp đó hằng số điện môi của môi trường lớn hơn của chất khí. Bạn có thể 
tìm ra một tổ hợp lỏng-khí trong đó bọt khí rơi xuống thay vì bay lên hay không? 


CÁC HIEU UNG ĐIỆN TU 227 





HINH 169 Sự lo lửng nghịch từ ổn định. Hình bên trái: một con ếch sống trong một nam châm 
16 T, một thanh graphite trên một nam châm vĩnh cửu hình chữ nhật và một nam châm mau 
đồng trên một vòng xuyến siêu dan. Hình bên phải: 2 phiến graphite lơ lửng, một nhìn từ bên 
trên và một nhìn từ một phía; hình dưới, sự lơ lửng của một nam châm vĩnh cửu NdFeB 
đường kính 4mm trên một phiến graphite và giữa 2 phiến graphite gần một nam châm hình 
xuyến lớn không thấy trong hình (© Lijnis Nelemans, Peter Nussbaumer, and Joachim 
Schlichting from Xem 179). 


Trang 39 


Xem 180 
Xem 179 


Xem 181 


228 5 CAC HIEU UNG DIEN TU 


HÌNH 170 Bay một hình cầu kim loại bằng cách sử dung 
một máy khoan có tốc độ thay đổi và một yên ngựa bằng 
plastic. 





HÌNH 171 Ngày nay ảo thuật" lơ lửng có sẵn trong tiệm bán đồ chơi, hình bên trái, một con 
quay, hình bên phải, việc nâng một hình cầu từ quay tròn trên một nam châm hình xuyến lớn 
(© Kay Kublenz). 


Vật liệu nghịch từ (u < mạ, hay u, = u/u, < 1) được khám phá ngay sau khi Earnshaw 
công bố định lý của mình và cho phép ta tránh né nó. Thật vậy, vật liệu nghịch từ, như 
graphite hay nước, có thể được nâng lên bằng tĩnh từ trường vì chúng hút các cực tiểu 
của từ trường. Thật ra ta có thể nâng các nam châm bằng cách sử dụng một tổ hợp các 
nam châm nghịch từ. Có vài trường hợp có thể thực hiện trong bếp - cùng với vài vật 
liệu khác - như ta thấy trong Hình 169. 

Một thí dụ nổi tiếng khác về sự lơ lửng do nghịch từ là sự lơ lửng của các vật siêu 
dẫn. Thật vậy, vật siêu dẫn ít nhất là loại I, là các nam châm nghịch từ hoàn hảo (u = 0). 
Trong một số trường hợp vật siêu dẫn có thé duoc treo trong không khí, bên dưới một 
nam châm. Cũng có các đơn nguyên tử có moment từ là các nam châm nghịch từ; chúng 
thường được nâng lên và đã được chụp ảnh trong tình trạng này. Các neutron đơn lẻ, có 
moment lưỡng cực từ, đã được giữ trong các chai từ, thông qua lực nâng của từ trường 
cho đến khi chúng bị phân huỷ. 

Nam châm nghịch từ lo lửng khi VB? > 2u,pg/x, trong đó p là mật độ của vật và 
x=1-u/u, là độ từ cảm của nó. Vì x thường vào khoảng 10” và p cỡ 1000 kg/m’, ta 
cần có độ biến thiên của trường khoảng 1000 T”/m. Nói cách khác, sự lơ lửng đòi hỏi 
độ biến thiên của trường khoảng 10 T / 10 cm, mà ngày nay rất hay gặp ở các nam châm 


Xem 182 


Xem 176 


Xem 174 


Xem 174 


Xem 183 


Xem 184 


Xem 185 


Quyén V, trang 211 


Xem 171 


Xem 172 


cAC HIEU UNG DIEN TU 229 


trong phòng thí nghiệm từ trường cao. 

Gần đây các khoa học gia đã nâng được các mảnh gỗ và plastic, trái dâu, giọt nước, 
các giọt helium lỏng lớn cỡ 2 cm, con cào cào, cá và ếch (tất cả đều còn sống và không bị 
tổn hại gì) bằng cách sử dụng lực nâng từ. Thật vậy, động vật, chẳng hạn như người đều 
được cấu tạo từ các vật liệu nghịch từ. Con người chưa được nâng lên nhưng việc tạo ra 
từ trường 40 T và một lượng điện năng lớn đã được hoạch định và tiến hành. Đúng ra 
một kỳ công tương tự đã hoàn thành: hiện tượng lơ lửng nghịch từ đã được nghiên cứu 
cho việc nâng các toa tàu hành khách, đặc biệt là ở Nhật, mặc dù có ít thành công về mặt 
thương mại. 

Điện trường hay từ trường fhay đổi theo thời gian thí dụ như các trường tuần hoàn có 
thể giúp ta nâng các vật bằng nhiều cách khác nhau mà không tiêu tốn năng lượng. Đây 
là một trong các phương pháp được sử dụng trong các giá đỡ từ của bơm chân không 
turbin phân tử. Hiện nay các điện tích đơn lẻ như ion và electron cũng thường được 
nâng lên bằng bẫy Paul và bẫy Penning. Sự tương tự về cách hoạt động được trình bày 
trong Hình 170. 

Hình 171 cho ta thấy một món đồ chơi, trong đó ta có thể cho một con quay hay một 
hình cầu từ quay tròn lơ lửng trong không khí trên một nam châm hình xuyến, một sự 
biểu diễn day ấn tượng đối với khán giả. Hình này còn chứng tỏ rằng bạn có thé tự chế 
tạo một thiết bị như vậy một cách dễ dàng. 

Ta có thể nâng cả electron tự do, đặt chúng nổi trên mặt của helium lỏng. Trong quá 
trình phát triển của khoa học về lực nâng gần đây nhất, năm 1995, Stephen Haley đã tiên 
đoán rằng độ cao của các hạt từ nhỏ lơ lửng trên mặt nhẫn siêu dẫn sẽ bị lượng tử hoá. 
Tuy vậy sự tiên đoán này chưa được kiểm chứng. 

Để cho đầy đủ cũng cần nói thêm rằng ta không thể sử dụng lực hạt nhân để nâng các 
vật thông thường vì kích thước của chúng bị giới hạn trong vài fm. Tuy vậy, sau này ta sẽ 
thấy vật chất ở bề mặt Mặt trời không rơi vào trung tâm của nó nhờ các tương tác này; 
như vậy ta có thể nói rằng chúng thực sự được nâng lên nhờ các tương tác hạt nhân. 


LỰC HẤP DẪN CÓ LÀM CHO CÁC ĐIỆN TÍCH BỨC XẠ HAY KHÔNG? 


Ta đã biết trong phần Thuyết tương đối tổng quát là lực hấp dẫn có tác dụng gia tốc. 
Điều này có nghĩa là một điện tích được giữ cố định ở một độ cao nào đó tương đương 
với một điện tích có gia tốc 9.8 m/ s”, mà kết quả là nó bức xạ sóng điện từ vì mọi hạt 
mang điện có gia tốc đều bức xạ. Tuy vậy, thế giới quanh ta đầy các điện tích có độ cao 
cố định nhưng lại không bức xạ. Điều này đã xảy ra như thế nào? 

Câu hỏi này đã là một chủ đề được ưa thích trong nhiều năm. Nói một cách tổng quát, 
khái niệm bức xạ không phải là bất biến đối với quan sát viên: nếu một quan sát viên 
phát hiện bức xạ thì người thứ 2 không nhất thiết phải có được điều tương tự. Phương 
thức mà một trường bức xạ thay đổi từ quan sát viên này sang quan sát viên khác phụ 
thuộc vào loại chuyển động tương đối và vào chính trường đó. 

Việc tìm hiểu chỉ tiết vấn dé này chứng tỏ rằng đối với một điện tích có gia tốc không 
đổi thì một quan sát viên có cùng gia tốc chỉ phát hiện ra tĩnh điện trường. Ngược lại, 
một quan sát viên quán tính sẽ phát hiện một trường bức xạ. Vì lực hấp dẫn (với độ 
chính xác cao) tương đương với một sự gia tốc đều, ta có một kết quả đơn giản: lực hấp 
dẫn không làm cho điện tích bức xạ vì quan sát viên đứng yên đối với điện tích - và 
người ta đã quan sát thấy điều này. Kết quả này cũng đúng trong mô tả theo lý thuyết 


Cau dé 202 s 


Quyén V, trang 67 


Xem 186 


Cau dé 203 r 


230 5 CÁC HIEU UNG ĐIỆN TU 


lượng tử. 


VẬT CHẤT, SỰ BAY BỔNG VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐIỆN TỪ 


Sự lơ lửng mà các ảo thuật gia sử dụng lại là một chuyện khác. Khi David Copperfield, 
một ảo thuật gia trình diễn với các cô gái vào cuối thế kỷ 20, ‘bay’ trong các buổi trình 
diễn đó, anh ta đã tạo ra sự lơ lửng bằng những sợi dây câu cá nhỏ được làm cho vô hình 
bằng cách chiếu sáng một cách thông minh. (Làm cách nào người ta kiểm tra được điều 
này?) Đúng ra, nếu chúng ta muốn chính xác, ta nên đếm số dây câu, giỏ plastic, cũng 
như mọi bàn ghế làm thiết bị treo. (Ngay cả các nhà báo lá cải cũng gọi chúng là thiết 
bị ‘phan trọng lực). Trái với cảm tưởng của chúng ta, một vật được treo hay nằm không 
tiếp xúc thực sự với thiết bị treo, nếu chúng ta quan sát kỹ bằng kính hiển vi. Nhu cầu 
chứng minh sự không tiếp xúc sẽ xuất hiện trong phần lượng tử của cuộc hành trình.” 

Nhưng nếu một vật nằm không tiếp xúc với giá đỡ thì tại sao chúng ta không rơi 
xuyên qua bàn ghế hay sàn nhà? Ta đã khởi đầu việc tìm hiểu Cơ học bằng cách phát 
biểu rằng tính chất then chốt của vật chất là tinh rắn của nó, tức là không thể có nhiều 
hơn 1 vật ở cùng 1 vị trí tại 1 thời điểm. Nhưng nguồn gốc của tính ran là gì? Tính rắn 
bắt nguồn từ tính chất điện trong vật chất. Ta chỉ khám phá các chi tiết của tính chất này 
trong phần sắp tới, phần lượng tử trong cuộc hành trình nhưng ta đã có thể thu lượm 
một số manh mối đầu tiên ngay tại đây. 

Không phải chỉ có tính rắn bắt nguồn từ tính chất điện. Nhiều thí nghiệm khác - 
đúng ra là tất cả - đều chứng tỏ rằng vật chất được tạo thành từ các hạt mang điện. Thật 
vậy, vật chất có thể bị điện trường làm dịch chuyển theo nhiều cách. Trong nhiều năm, 
các khoa học gia về vật liệu đã lập nên một danh sách dài các hiệu ứng như vậy và mọi 
hiệu ứng đó đều dựa trên sự hiện hữu của các cấu tử mang điện trong vật chất. Một 
tổng quan được cho trong Bảng 17. Bạn có thể tìm hay tưởng tượng ra một hiệu ứng mới 
không? Thí dụ như điện tích có thể làm vật đổi màu không? 


BẢNG 17 Các tính chất của vật chất có liên hệ với hiện tượng điện từ, cho thấy vai trò của nó 
trong cấu tạo của vật chất; đồng thời có một tổng quan ngắn về Vật lý nguyên tử, Vật lý thể 
rắn, Vật lý lưu chất và Vật lý trong kinh doanh. 








Tính chất Thí dụ Định nghĩa 

bức xạ nhiệt, bức xạ nhiệt mọi vật bức xạ phụ thuộc nhiệt độ được một lượng 
hay sự nóng sáng vật chất vĩ mô phát ra 

sự phát xạ mọi vật khả năng phát ra các tia nhiệt 


Sự tương tác với điện tích và dòng điện (các hiệu ứng vận chuyển) 


sự điện hoá tách kim loại ra khỏi sự tích điện tự phát 
vật cách điện 
hiện tượng điện ma sát thuỷ tinh ma sátvới sự nhiễm điện do ma sát 
lông mèo 
sự phát sáng trong khí áp thuỷ ngân trượt trên sự phóng điện trong chất khí do hiện 
kế thuỷ tinh tượng điện ma sát Xem 187 
tính cách điện không khí không có dòng điện dưới độ giảm thế tới 
hạn 


* Vấn để không đơn giản: phương pháp nào trong các phương pháp trên được sử dụng cho bàn và ghế? 


cAC HIEU UNG DIEN TU 


231 


BANG 17 (Tiếp theo) Các tính chất của vat chất có liên hệ với hiện tượng điện từ. 








Tính chất Thí dụ Định nghĩa 

tính bán dẫn kim cương, silichay chi có dòng điện khi vật liệu không tinh 
gallium arsenide khiết (có pha tạp chất) 

tính dẫn điện đồng, kim loại dòng điện chảy dễ dàng 


tính siêu dẫn 

sự ion hoá 

tính định xứ (yếu, 
Anderson) 

điện trở suất, hiệu ứng 
Joule 

hiệu ứng nhiệt điện tại 
những chố tiếp xúc: hiệu 
ứng Seebeck, hiệu ứng 
Peltier 


hiệu ứng nhiệt điện khối: 


hiệu ứng Thomson 
hiệu ứng điện-âm học 


từ trở (nhiều hiệu ứng 
khác nhau) 
sự tái hợp 


sự huỷ biến 


hiệu ứng Penning 


hiệu ứng Richardson, nhiệt 


phát xạ 

hiệu ứng da 

hiệu ứng thắt 

hiệu ứng Josephson 

hiệu ứng Sasaki-Shibuya 
từ tính khả chuyển 


Hiệu ứng Hall 


niobium dưới 9K 
ngon lüa 
chất rắn hỗn độn 


graphite, W 

ZnSb, PbTe, PbSe, 
BiSeTe, Bi; Tes, ... 

Fe, Bi, Co, Sb, Cu, Ag, 
CdS 

permalloy, perovskite, 
kim loại nhiều lớp 
máy phát hiện khói 
phép chụp cắt lớp 


positron 
H, Ne, Ar 


dòng điện chảy vô thời han 
dong điện chảy dé dàng 
điện trở của chất rắn hỗn độn 


sự toả nhiệt do dòng điện 


dòng điện bắt nguồn từ độ biến thiên nhiệt 
độ, làm lạnh nhờ dòng điện 


sự làm lạnh do gradient nhiệt độ 


sự tạo âm thanh bằng dòng điện và ngược 
lại 

điện trở thay đổi theo từ trường tác dụng 
Xem 188 

các phần tử mang điện tái hợp để tạo 
thành các nguyên tử, phân tử trung hoà 
hạt và phản hạt, thí dụ như electron và 
positron, biến mất tạo thành photon 

các nguyên tử trung hoà bị kích thích lên 
mức nửa bền, ion hoá các nguyên tử khác 
thông qua sự va chạm 


BaO;, W, Mo, được sử sự phát xạ electron từ kim loại nóng 


dụng trong TV và kính 


hiển vi điện tử 


Cu, mọi chất dẫn điện mật độ dòng tập trung ở phần ngoài của 


InSb, plasma 
Nb-Oxide-Nb 
n-Ge, n-Si 
InAs:Mn 

silic và các chất bán 


dẫn khác; được sử 
dụng để đo từ trường 


dây dẫn ở tần số cao 

mật độ dòng tập trung ở phần trong của 
dây dẫn 

dòng điện xuyên hầm chảy xuyên qua các 
vật cách điện giữa 2 vật siêu dẫn 

sự bất đẳng hướng của điện dẫn suất do 
tác dụng của điện trường 

sự từ hoá có thể thay đổi bằng hiệu điện 
thế Xem 189 

hiệu thế vuông góc với dòng điện trong từ 
trường 


232 


5 CAC HIEU UNG DIEN TU 


BANG 17 (Tiếp theo) Các tính chất của vat chất có liên hệ với hiện tượng điện từ. 








Tính chất Thí dụ Định nghĩa 

hiệu ứng Bi sự xuất hiện của điện trường trong vật liệu 

Ettingshausen-Nernst cö gradient nhiét dö dat trong tü truöng 

hiệu ứng dién-quang plasma sự thay đổi dòng phóng điện do sự chiếu 
xạ ánh sáng 

Sự tương tác với từ trường 

tính thiết từ Fe, Ni, Co, Gd sự từ hoá tự phát; vật liệu bị từ trường hút 
mạnh 

tính thuận từ Fe, Al, Mg, Mn, Cr sự từ hoá cam ứng song song với trường 
tác dụng; bị từ trường hút vào 

tính nghịch từ nước, Au, graphite, sự từ hoa cảm ứng ngược với từ trường tác 


NaCl 
hiện tượng từ giao (và hiệu CeB,, CePd;Al;, 
ung Joule, hiệu ứng Villari, TbDyFe 
hiệu ứng Wiedemann, hiệu 
ứng Matteucci, hiệu ứng 
Barret và hiệu ứng 
Nagaoka-Honda có liên hệ) 
hiệu ứng từ đàn 
hiệu ứng âm-từ 


Fe, Ni 


trộm 


hiệu ứng van spin kim loại nhiều lớp 


hiệu ứng Zeeman 


cả 
quang định hướng khí thuận từ 
hiệu ứng Hanle Hg, khí thuận từ 
hiệu ứng Paschen-Back, khí nguyên tử 
hiệu ứng Back-Goudsmit, 
từ-quang hoạt tính hay thuỷ tinh flint 


hiệu ting Faraday hay hiệu 
ứng quay Faraday 


tính lưỡng hướng sắc tròn chất khí 
từ 


chất keo 
hiệu ứng quang điện từ InSb 


hiệu ứng Majorana 


hiệu ứng Faraday ngược  GdFeCo 


hợp kim, sticker chống 


nguyên tử, thí dụ như 


dụng; bị từ trường đẩy ra 
sự thay đổi hình dạng hay thể tích do tác 
dụng của từ trường 


sự thay đổi từ tính do sức căng hay áp suất 
sự kích thích dao động cơ thông qua từ 
trường 

điện trở phụ thuộc hướng spin của 
electron đối với từ trường tác dụng 

sự thay đổi tần số phát xạ theo từ trường 


sự định hướng spin nguyên tử bằng ánh 
sáng phân cực tròn và từ trường thông qua 
hiệu ứng Zeeman 

sự thay đổi độ phân cực của chất huỳnh 
quang theo từ trường 

sự thay đổi tần số phát xạ trong từ trường 
mạnh 

góc phân cực bị quay do tác dụng của từ 
trường; chiết suất thay đổi đối với ánh 
sáng phân cực tròn phải và trái, như trong 
sự ghi quang-từ 

sự hấp thu khác nhau đối với ánh sáng 
phân cực tròn phải và trái; chủ yếu giống 
như hiện tượng trên 

hiệu ứng quang-từ đặc biệt 

đòng điện trong chất bán dẫn đặt trong từ 
trường bắt nguồn từ sự chiếu xạ ánh sáng 
sự đảo cực từ bằng các xung laser fs 


cAC HIEU UNG DIEN TU 


233 


BANG 17 (Tiếp theo) Các tính chất của vat chất có liên hệ với hiện tượng điện từ. 





Tính chất Thí dụ 


Định nghĩa 





hiệu ứng Voigt hơi 

hiệu ứng Cotton-Mouton chất long 
hiệu ứng Shubnikov-de Bi 

Haas 

hiệu ứng nhiệt từ: hiệu ứng hợp kim BiSb 
Ettingshausen, hiệu ứng 

Righi-Leduc, hiệu ứng 

Nernst, hiệu ứng 

từ-Seebeck 

hiệu ứng Hall quang tử CeF; 


hiệu ứng từ nhiệt 
GdSiGe 


sự cộng hưởng cyclotron chất bán dẫn, kim loại 


hiệu ứng từ-âm 


cộng hưởng từ (nhiều loại) phần lớn các vật liệu, 
được sử dụng để chụp 
ảnh trong y khoa 
nhằm xác định cấu 


trúc phân tử 
hiệu ứng từ lưu 


đại 
hiệu ứng Meissner 


Sự tương tác với điện trường 


hệ số phân cực mọi chất 


sự ion hoá, phát xạ trường, mọi chất, TV 
hiệu ứng Schottky 


tính thuận điện BaTiO; 

tính nghịch điện nước bị khử ion hoá, 
chất cách điện 

tính thiết điện BaTiO; 

tính áp điện bật lửa thạch anh sử 


gadolinium, hợp kim 


chất bán dẫn, kim loại 


chất lỏng, được sử 
dụng trong hệ thống 
giảm xóc của xe hiện 


vật siêu dẫn loại 1, 
được sử dụng trong 
việc nâng các vật 


tính lưỡng chiết do tác dụng của từ trường 
tính lưỡng chiết do tác dụng của từ trường 
sự thay đổi tuần hoàn của điện trở theo từ 
trường tác dụng 

sự liên hệ giữa nhiệt độ, trường tác dụng 
và dòng điện 


sự phụ thuộc của cường độ ánh sáng 
ngang vào từ trường Xem 190 

vật liệu lạnh đi khi không còn từ trường 
Xem 191 

sự hấp thu lọc lựa của sóng vô tuyến trong 
từ trường 

sự hấp thu lọc lựa của sóng âm trong từ 
trường 

sự hấp thu lọc lựa của sóng vô tuyến trong 
từ trường; bao gồm NMR, EPR, ... 


sự thay đổi độ nhớt dưới tac dung của từ 
trường 


sự đẩy từ trường ra khỏi vật siêu dẫn 


độ phân cực thay đổi theo điện trường tác 
dụng 
điện tích bứt ra khi có điện trường lớn 


điện trường gây ra sự phân cực cùng 
hướng 
theo hướng ngược lại 


sự phân cực tự phát dưới nhiệt độ tới hạn 
sự phân cực xuất hiện do sức căng, ứng 


dụng trong bếp, xương suất hay áp suất 


người, LiNbO, 


234 


5 CAC HIEU UNG DIEN TU 


BANG 17 (Tiếp theo) Các tính chất của vat chất có lien hệ với hiện tượng điện từ. 





Tính chất 


Thí dụ 


Định nghĩa 





hiện tượng điện giao 


hiện tượng hoả điện 


hiện tượng điện thẩm thấu 
hay hiệu ứng điện động 
sự dính ướt điện 


hoạt tính điện giải 
hiệu ứng tinh thể lỏng 


điện-quang hoạt tính: hiệu 
ứng Pockels, hiệu ứng Kerr 


hiệu ứng Freederichsz, 
hiệu ứng Schadt-Helfrichs 
hiệu ứng Stark 


sự ion hoá do trường 


hiệu ứng Zener 


sự bay hơi do trường 


platinum xốp trong 
acid 

CsNO,, tourmaline, 
tinh thé cé truc cuc; 
được sử dung để phat 
hiện tia hồng ngoại 
nhiều chất lỏng ion 


dung dịch muối trên 
vàng 
acid sulphuric 


sự thay đổi hình dạng theo hiệu điện thế 
tác dụng Xem 192 

sự thay đổi nhiệt độ tạo ra sự phân tách 
các điện tích 


chất lỏng chuyển động đưới tác dụng của 
điện trường Xem 193 

sự dính ướt bề mặt phụ thuộc vào hiệu thế 
tác dụng 

sự vận chuyển điện tích qua chất lỏng 


màn hiển thị trên đồng phân tử quay di do tac dụng của điện 


hồ 

chất ran tinh thể 
(LiNbO,), chất lỏng 
(thí dụ như dầu) 


tinh thể lỏng nematic 
hydrogen, thuỷ ngân 
helium gần đầu 
tungsten trong kính 
hiển vi trường ion 


Si 


WwW 


Su tuong tác tuyén tinh voi ánh sáng 


su hap thu 


tinh chat den 
mau sac 
vé sang kim loai 


tan sac anh sang 


hiện tượng quang giao 
chụp ảnh 

quang điện, quang hiệu 
ứng 


than, graphite 


than, graphite 

ruby 

kim loại, tỉnh thể có 
tạp chất 

mọi vật liệu 


PbLaZrTi 
AgBr, Agl 
Cs 


truöng 
dien truöng lam quay mät phän cuc änh 
sáng tức là tạo ra tính lưỡng chiết 


tính lưỡng chiết do điện cảm ứng 


sự đổi màu của ánh sáng phát xạ trong 
điện trường 

sự ion hoá các nguyên tử khí trong điện 
trường mạnh 


sự chuyển dời không tốn năng lượng của 
electron vào vùng dẫn khi điện trường lớn 
sự bay hơi dưới tác dụng của điện trường 
mạnh 


sự biến đổi ánh sáng thành nhiệt hay các 
dang năng lượng khác (dạng nao?)Cau dó 
204 s 

sự hấp thu hoàn toàn trong vùng khả kiến 
sự hấp thu phụ thuộc tần số ánh sáng 

khả năng có tác dụng giống như một cái 
gương “hoàn thiện 

tốc độ phase của ánh sáng phụ thuộc bước 
sóng 

ánh sáng gây ra tính áp điện 

ánh sáng làm kết lắng bạc kim loại 

dòng điện trong chân không do sự chiếu 
xạ ánh sáng 


cAC HIEU UNG DIEN TU 


235 


BANG 17 (Tiếp theo) Các tính chất của vat chất có liên hệ với hiện tượng điện từ. 





Tính chất Thí dụ 


Định nghĩa 





hiệu ứng quang điện trong nối p-n Sỉ, pin mặt trời sự phát sinh hiệu thế và dòng điện do sự 


hiệu ứng kéo photon p-Ge 
tính trong suốt 
kim cương 


năng suất phản xạ kim loại 
5 P 


sự phân cực các hạt nano bạc bị kéo 
dai trong thuỷ tinh 
quang hoạt tính đường hoà tan trong 


nước, thạch anh 
tính lưỡng chiết, tính calcite, giác mạc, các 


lưỡng hướng sắc thẳng 


tính lưỡng hướng sắc tròn aminoacid, andalusite 


tính bất đẳng hướng quang AgCl 
cảm ứng, hiệu ứng Weigert 
hiệu ứng Compton đo động lượng 


hiện tượng điện chuyển sắc wolframate 


sự tán xạ chất khí, chất long 
tán xạ Mie bụi trong chất khí 
tán xạ Raleigh bầu trời 


tán xạ Raman hay hiệu ứng khí phân tử 
Smekal-Raman 
gương khả chuyển LaH 


hiệu ứng bức xa kế cối xay gió 2 màu 
như trên 

vệ tinh tương lai 
TeO;, LiNbO, 


áp suất ánh sáng 

hiệu ứng buém mặt trời 
hiệu ứng âm-quang 

vật liệu quang khúc xạ Bi,,SiO,9, LiNbO;, 
GaAs, InP 


phé hoc electron 
Auger 


hiệu ứng Auger 


sự phản xạ Bragg 
thể 

"Ee, được sử dụng 
trong phổ học 

sự sinh cặp Pb 


hiệu ứng Möfbauer 


thuỷ tinh, thạch anh, 


phiến polymer mỏng 


xác định cấu trúc tỉnh 


chiếu xạ ánh sáng 

dòng điện cảm ứng do động lượng của 
photon 

phản xạ kém, hấp thu kém, tán xạ kém 


ánh sáng nảy trên các bể mặt 

độ truyền xạ ánh sáng phụ thuộc góc phân 
cực 

sự quay mặt phẳng phân cực 


chiết suất phụ thuộc hướng phân cực 
thẳng, chùm ánh sáng bị tách thành 2 
chùm 

sự hấp thu phụ thuộc vào sự phân cực tròn 
tính lưỡng chiết và lưỡng hướng sắc do 
quang cảm ứng 

sự thay đổi bước sóng của tia X và tia 
gamma khi va chạm với electron 

sự đổi màu dưới tác dụng của điện trường 
ánh sáng đổi hướng 

ánh sáng đổi hướng 

ánh sáng đổi hướng, bầu trời màu xanh 
ánh sáng tán xạ làm thay đổi tần số 


sự thay đổi từ phản xa sang trong suốt diéu 
khiển bằng hiệu thế Xem 194 

sự chiếu xạ làm quay cối xay (xem 

Trang 122) 

sự chiếu xạ trực tiếp làm quay cối xay 
chuyển động do gió mặt trời 

sự nhiễu xạ ánh sáng do âm thanh trong 
vật liệu trong suốt 

sự chiếu xạ ánh sáng làm thay đổi chiết 
suất 

sự phát xạ electron do sự tái tổ chức 
nguyên tử sau khi bị ion hoá bằng tia X 

sự nhiễu xa tia X trên các mặt phẳng 
nguyên tử 

sự hấp thu cộng hưởng không giật lùi của 
tia gamma 

sự biến đổi photon thành cặp hạt-phản hạt 


236 


5 CAC HIEU UNG DIEN TU 


BANG 17 (Tiếp theo) Các tính chất của vat chất có liên hệ với hiện tượng điện từ. 





Tính chất 


Thí dụ 


Định nghĩa 





hiện tượng quang dẫn 


hiệu ứng quang-âm, hiệu 
ứng âm quang 


Sự phát xạ ánh sáng 


sự phát quang: thuật ngữ 
tổng quát để phân biệt với 
sự nóng sáng 

huỳnh quang 


lân quang 


sự phát quang của chất bán 
dẫn 
điện phát quang 


quang phát quang 


hoá phát quang 


sinh phát quang 
ma sát phát quang 


nhiệt phát quang 


âm phát quang 
hấp dẫn phát quang 


bức xạ thắng 


Se, CdS 


chat khi, chat ran 


GaAs, TV 


CaF,, su tao ra tia X, 
đèn ống, ống tia âm 
cực, đèn hình TV, 
thuốc nhuộm, polymer 
mau, tinh thể có tạp 
chất 

TbCL,, tinh thể pha 
kim loai nang 


diode phat sang (LED), 
but trinh chiéu laser 
böt ZnS 


ZnS : Cu, 

SrAlO, : Eu, Dy, 
hyamine 

H;O;, phenyl oxalate 
ester, dung dich 
nhuộm 


sự thay đổi điện trở suất bằng sự chiếu xạ 
ánh sáng 

tạo ra âm thanh nhờ sự hấp thu các xung 
ánh sáng; được sử dụng trong việc chụp 
ảnh mô của động vật và mô của người 


sự phát xạ ánh sáng của vật chất lạnh 


sự phát xạ ánh sáng trong thời gian hay sau 
khi hấp thu ánh sáng hay các dạng năng 
lượng khác 


sự phát xạ ánh sáng bắt nguồn từ sự hấp 
thu ánh sáng, điện năng hay hoá năng, vẫn 
duy trì rät lâu sau khi kích thích 

sự phát xạ ánh sáng bắt nguồn từ sự tái 
hợp electron lỗ trống trong nối p-n 

sự phát xạ ánh sáng do điện trường giao 
phiên 

sự phát xạ ánh sáng do tia tử ngoại kích 
khởi, được sử dụng trong các biển báo an 
toàn 

sự phát xạ ánh sáng lạnh do kích thích hoá 
học, được sử dụng trong gậy sáng dành 
cho thợ lặn và để giải trí 


đom đóm, cá dưới biển sự phát xạ ánh sáng lạnh của động vật, là 


sâu 
đường 
thạch anh, feldspar, tạp 


chất ion nửa bén trong 
tỉnh thể 


không khí trong nước 


không có; Câu dé 205 s 
tại sao? 
su tao ra tia X 


một loại hoa phát quang đặc biệt 

sự phát xạ ánh sáng trong khi ma sát hay 
nghiền, không có ích cho việc chiếu sáng 
sự phát xạ ánh sáng trong khi nung nóng, 
thường cho thấy các các dấu vết của quá 
trình chiếu xạ trong quá khứ, được sử 
dụng trong việc xác định niên đại của dé 
gốm cổ Xem 195 

sự phát xạ ánh sáng trong quá trình tạo 
bọt khí trong nước 


sự phát bức xạ thông qua sự giảm tốc 
nhanh của các electron 


cAC HIEU UNG DIEN TU 237 


BANG 17 (Tiếp theo) Các tính chất của vat chất có liên hệ với hiện tượng điện từ. 








Tính chất Thí dụ Định nghĩa 
hiệu ứng Cerenkov nước, máy phát hiên sự phat xa ánh sáng trong một môi trường 
hạt polymer bắt nguồn từ các hạt, thí dụ như được phát 


xạ từ các quá trình phóng xạ, chuyển động 
nhanh hơn tốc độ ánh sáng trong môi 
trường đó 

bức xạ chuyển dời mọi vật liệu sự phát xạ ánh sáng bắt nguồn từ các hạt 
chuyển động nhanh từ một môi trường 
sang môi trường có chiết suất khác 

Sự tương tác phi tuyến với ánh sáng 

hoạt tính laser, siêu bức xạ bia, ruby, He-Ne, v.v... sự phát xạ các bức xạ kích động 

laser thác lượng tử bán dẫn nhiều lớp sự phát xạ bức xạ hồng ngoại kích động 
thông qua sự chuyển doi qua các lớp giữa 
các vùng năng lượng con 

sự tạo ra các hoạ ba thứ 2, LiNbO,, KH,PO, ánh sáng biến đổi một phần thành ánh 

thứ 3, thứ n sáng có tần số gấp 2, 3, n lần 

hoạt tính của gương liên hơi CS,, Bi, Bian rắn sự phản xạ ánh sáng ngược phase địa 

hợp phase phương 

các hiệu ứng quang học phi tuyến phụ: sự khuếch đại theo tham số, hoà trộn tần số, sự hấp thu 

khả bão hoà, sự phát sinh hoạ ba thứ ø, hiệu ứng Kerr quang học, sự khuếch đại Raman, sự tán 

xạ kích động Brillouin, v.v... 


Sự tương tác với chân không 


hiệu ứng Casimir kim loại sự hút nhau của các vật dẫn không mang 
điện 


Các tính chất tổng quát của vật liệu cơ nhiệt 


tính rắn, tính bất khả sàn nhà, cột nhà, dây có nhiều nhất 1 vat tại 1 nơi và tại 1 thời 
xuyên thấu thừng, xô điểm đã cho 

tính dẻo kim loại biến dạng không đàn hồi do ứng suất 
tính đàn hồi chất rắn biến dạng thuận nghịch do ứng suất 
thiết đàn tính hợp kim Ni-Ti sự biến dạng tự phát 

tính nhớt chất lỏng, chất rắn sự biến dạng do ứng suất bắt nguồn từ sự 


chuyển động của các thành phần 
nhiệt dung và nhiệtdẫn bạc, cẩm thạch, không khả năng chứa và vận chuyển các chuyển 
suất khí động hỗn độn của nguyên tử 
Các tính chất khác của vật mọi vật liệu 
liệu thông thường 





Mọi tính chất của vật chất được cho trong danh sách này đều có thể bị ảnh hưởng bởi 
điện từ trường hay phụ thuộc trực tiếp vào chúng. Điều này chứng tỏ rằng: 


> Bản chat của mọi tính chất của vật liệu thông thường là điện từ. 


Xem 196 


Câu dé 207 s 


Xem 197 
Cau dé 208 s 


238 5 CÁC HIEU UNG ĐIỆN TU 


Nói cach khác, điện tích va sự tương tác của chúng là một phần cốt lõi va cơ ban của cấu 
trúc vật thể. Bảng này cho ta thấy các tính chất điện từ khác nhau nhiều đến nỗi chuyển 
động của các điện tích trong vật chất phải rất phức tạp. Phần lớn các hiệu ứng là các chủ 
dé của Vật lý thể rắn,“ Vật lý lưu chất hay Vật ly plasma. 

Vật lý thể rắn tính đến nay là phần vật lý quan trọng nhất, khi xét tới ảnh hưởng của 
nó tới xã hội. Hầu như các hiệu ứng của nó đều có ứng dụng trong các sản phẩm kỹ 
thuật, đem lại việc làm cho nhiều người. Bạn có thể gọi tên một sản phẩm hay một ứng 
dụng thương mại đối với một hiệu ứng chọn ngẫu nhiên trong bảng này hay không? 

Tuy vậy trong hành trình lên đỉnh của chúng ta, chúng ta chỉ nhìn vào một thí dụ 
trong danh sách trên: bức xạ nhiệt, sự phát xạ ánh sáng của các vật nóng. 


MỌI VẬT ĐỀU PHÁT RA CÁC BỨC XẠ 


Định lý Earnshaw về tính bất khả của trạng thái cân bằng bền đối với các điện tích đứng 
yên khiến cho các điện tích trong vat chất phải chuyến động. Đối với một điện tích chuyển 
động bất kỳ, các phương trình Maxwell đối với điện từ trường chứng tỏ rang nó sẽ bức 
xạ năng lượng bằng cách phát ra sóng điện từ. Tóm lại, ta tiên đoán được rằng mọi vật 
chất phải bức xạ năng lượng điện từ. 

Điều thú vị như ta đã biết qua kinh nghiệm thì đúng là như vậy. Các vật nóng sáng 
lên theo nhiệt độ của chúng; hoạt động của đèn tròn chứng tỏ rằng kim loại được tạo 
thành từ các hạt mang điện. Sự nöng sáng cần điện tích. That ra moi vật đều phát ra bức 
xạ ngay cả ở nhiệt độ phòng. Bức xạ này được gọi là bức xạ nhiệt; ở nhiệt độ phòng nó 
nằm trong vùng hồng ngoại. Trong đời sống hằng ngày cường độ của nó yếu hơn và 
được cho bởi biểu thức tổng quát sau 


2m k† 


I(T) = —- 
Da 15c?h? 


hay I(T)= foT* với 0=56.7nW/K'm?, (85) 


trong đó f là hệ số phụ thuộc vật liệu, hình dạng và nhiệt độ, giá trị nam trong khoảng 
0 và 1, được gọi là độ phát xạ. Hằng số o được gọi là hang số bức xạ của thể den Stefan- 
Boltzmann hay hang số bức xạ của thể den. Một vật có độ phát xa trong trường hợp lý 
tưởng là f = 1 được gọi là một våt den vì ở nhiệt độ phòng một vật như vậy có hệ số 
hấp thu lý tưởng và sẽ có màu đen. (Bạn có hiểu vì sao không?) Bức xạ nhiệt do vật đó 
phát ra được gọi là bức xạ thể đen. Trong biểu thức này, h là hằng số Planck; h là lượng 
tử tác dụng của thiên nhiên. Sự phát ra bức xạ nhiệt là hiệu ứng lượng tử. 

Cũng cần hỏi thêm, vật nào phát ra nhiều năng lượng hơn: thân người hay một mảnh 
Mặt trời có cùng khối lượng? Bạn hãy đoán thử xem! 


CÁC CÂU ĐỐ VÀ NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ VỀ CÁC HIỆU ỨNG ĐIỆN TỪ 


“Bên trong một vat dẫn không có điện trường. Ta thường gap phát biểu này. Dung ra thì 
không phải đơn giản như vậy. Thật vậy, một tinh trường hay một tinh điện tích trên bê 
mặt kim loại của một vật không ảnh hưởng đến trường và điện tích bên trong nó. Một 
mặt kim loại kín như vậy tạo thành một tấm khiên chắn điện trường. Bạn có thể giải 


* Có lẽ quyển sách tiếng Anh hay nhất và thú vị nhất vê để tài này là cha NEIL ASHCROFT & 
Davip MERMIN, Solid State Physics, Holt Rinehart & Winston, 1976. 


Cau dé 209 s 


Xem 198 


Câu dé 210 s 


Xem 200 


cAC HIEU UNG DIEN TU 239 


thích điều nay không? Dung ra hiệu ứng không cần một lớp kim loại kín; một cái long 
là đủ. Ta đang nói về lồng Faraday. 

Cơ chế chỉ tiết sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi sau: có lồng Faraday đối với lực hấp dẫn 
không? Tại sao? 

Đối với trường hay điện tích chuyển động bên ngoài, vấn dé phức tạp hon. Các trường 
bắt nguồn tù các điện tích bên ngoài có gia tốc - các trường bức xạ - giảm theo ham mũ 
khi xuyên qua một tấm khiên. Các trường do điện tích chuyển động với tốc độ không 
đổi thì giảm mạnh nhưng không biến mất. Sự suy giảm phụ thuộc bê dày và điện trở 
suất của lớp vỏ kim loại. Đối với kim loại tấm, sự triệt tiêu trường rất nhanh; nhưng đối 
với nhựa phun kim loại thì không. Khiên nhựa sẽ không nhất thiết phải bảo vệ được 
thiết bị từ các tia sét đánh ở gần. 

Trong thực tế, sẽ không có nguy hiểm nếu tia sét đánh vào phi cơ hay xe hơi miễn là 
chúng làm bằng kim loại. (Có một đoạn film trên internet về một chiếc xe bị sét đánh; 
tài xế còn không nhận ra điều đó). Tuy vậy, nếu xe bạn bị sét đánh trong mùa khô bạn 
nên chờ vài phút trước khi ra ngoài. Bạn có biết tại sao không? 

Lồng Faraday còn hoạt động theo cách khác. Điện trường biến đổi (chậm) bên trong 
lồng Faraday không ảnh hưởng đến bên ngoài. Vì lý do này, radio, mobile phone và máy 
tính được bao bằng các hộp kim loại hay nhựa phun kim loại. Kim loại này giữ cho fác 
hai điện tu được giảm thiểu. 

Có 3 lý do để bao các thiết bị điện bằng một tấm khiên nối đất: bảo vệ thiết bị đối 
với các ngoại trường, bảo vệ con người và các máy móc khác chống lại các tác hại điện 
từ, và bảo vệ con người chống lại các điện thế tình cờ truyền vào trong hộp (thí dụ như 
khi lớp cách điện bị hỏng). Trong các thí nghiệm chính xác, 3 công việc này được tách 
ra thành 3 loại long riêng biệt. 

Đối với từ trường thuần tuý, tình trạng có phức tạp hơn. Rất khó để ta che chắn phần 
bên trong máy khỏi từ trường bên ngoài. Làm thế nào bạn làm được điều đó? Trong thực 
tế ta thường sử dụng các lớp kim loại mu; bạn có thể đoán được vật liệu nay làm được 
điều gì không? 


*x* 


Không chi có điện trường là nguy hiểm. Điện từ trường thay đổi cũng nguy hiểm. Nam 
1997, trong một thời tiết êm ả, đẹp tươi, một khí cầu nóng của Hoà Lan tiến gần đến trạm 
phát sóng vô tuyến công suất cao ở Hilversum. Sau khi lượn vòng vài phút gần antenne, 
du thuyền của khí cầu bỗng rời ra làm toàn bộ hành khách đều tử nạn. 

Một đội điều tra tái dựng hiện trường sau đó vài tuần. Trong khí cầu hiện đại này du 
thuyền được treo bằng dây nylon chất lượng cao. Để tránh nguy hiểm do sét đánh và để 
tránh sự nhiễm điện tất cả các sợi dây nylon này đều chứa lõi kim loại mảnh tạo thành 
một mặt đẳng thế khổng lồ bao quanh khí cầu. Không may, khi gặp máy phát sóng vô 
tuyến, các dây kim loại này hấp thu năng lượng sóng từ máy phát, nóng đỏ và làm chảy 
dây nylon. Đó là lần đầu tiên người ta thấy hiện tượng này. 

*x* 
Một số nhà nghiên cứu dang thử phát hiện sâu răng nhờ dòng điện bằng cach sử dụng 
kiến thức xem răng lành là các vật dẫn điện kém ngược với răng sâu. Bạn có thể ứng 
dụng hiệu ứng này như thế nào? (Cũng cần nói thêm, nó hoàn toàn không liên quan gì 
với kỹ thuật chụp ảnh bằng sóng terahertz hay phép chụp cắt lớp quang điều hợp có thể 


240 5 CAC HIEU UNG DIEN TU 








HINH 172 Cầu bằng nước lơ lửng được duy trì bằng hiệu thé cao giữa các vat chứa và một thí 
dụ về chiều dài mà ta có thé đạt được bằng cách này (© Elmar Fuchs). 


mang lại kết quả tương tự.) 
xx 


Có nhiều điều thú vị xảy ra khi một hiệu thế cao, khoảng 25 kV, tác dụng vào 2 ly đựng 
day nước tinh chất chạm nhau rồi sau đó được tách xa nhau. Một cầu bằng nước lơ lửng 
xuất hiện. Thí dụ được trình bày trong Hình 172. Hiệu thế cao - rất nguy hiểm do đó 


Xem 199 


Xem 201 


Cau dé 213 s 


Xem 202 


cAC HIEU UNG DIEN TU 241 


đừng làm ở nhà - tạo thành một dòng nước từ ly nay bac qua ly kia trong một ống lo 
lửng trong không khí. Để có một sự giới thiệu đầy đủ về hiệu ứng điện thuỷ động lực 
này hãy ghé website đẹp mắt ecfuchs.com/?page=waterbridge. 


x % 


Xương người có tính áp điện: nó tạo ra tín hiệu điện khi có lực tác dụng. Khi ta chuyển 
động và tăng trưởng, tín hiệu điện này được cơ thể sử dụng để gia cố xương ở những vị 
trí cần thiết. Tính áp điện của xương kiểm soát và hướng dẫn sự tăng trưởng của chúng. 
Mối liên kết này cũng được sử dụng để làm cho xương bị gãy mau lành: bằng cách tác 
dụng các xung từ trường vào xương bi gay, sự điều trị được kích thích va tăng tốc. (Di 
nhiên tĩnh từ trường không thể dùng cho mục đích này). Răng cũng có tính áp điện và 
hiệu ứng này cũng đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của chúng. 


x % 


Trong các cửa hàng người ta có thé mua các thiết bị áp dien - tương tự như quet ga - sử 
dụng cho các vết muỗi cắn và nghe nói rằng chúng có thể làm cho ta bớt ngứa hay sưng. 
(Một số tên sản phẩm là ‘zanza click và ‘skeeter click) Các điều này có đúng không? 


*x* 


Một nhóm nhiếp anh gia ở giữa sa mac Sahara đã sử dụng các thiết bị điện chạy pin để 
ghi âm. Khi dây micro dài vài chục mét, họ nghe thấy tiếng ồn 50 Hz của nguồn điện, 
mặc dù nhà máy điện gần đó cách xa hàng trăm km. Sự nghiên cứu cho ta thấy rằng các 
đường dây cao thế ở châu Âu mất đi một năng lượng đáng kể do sự chiếu xạ; các sóng 
50 Hz này được ion-quyển phản xạ vòng quanh Trái đất và vì vậy có thể làm nhiễu việc 
ghi âm ở giữa sa mac. Ban có thể ước tính xem thí nghiệm này có thể làm cho sinh vật 
sống gần đường dây cao thế bị nguy hiểm hay không? 


* OK 


Khi bao plasma của Mat trời được nhìn thay, các thiên văn gia gọi điện cho các công ty 
điện lực trước tiên. Họ biết rằng từ 24 tới 48 giờ sau, các hạt mang điện bắn ra từ cơn 
bão sẽ đến Trái đất, làm cho từ trường trên mặt đất thăng giáng. Vì lưới điện thường có 
các vòng khép kín hàng ngàn km, các dòng điện phụ được tạo ra, có thể làm cho các biến 
thế trong lưới điện quá nhiệt và tắt ngóm. Các biến thế khác phải gánh phần công suất 
phụ, lại quá nhiệt, v.v... Nhiều lần trong quá khứ, hàng triệu người phải chịu cảnh không 
điện do bão Mặt trời. Ngày nay, các công ty điện lực tránh các vấn dé này bằng cách tách 
rời các khu vực điện khác nhau, không tạo ra các vòng lớn, giảm hiệu thế cung cấp để 
các biến thế không quá tải và không chuyển tải từ các mạch bị hỏng sang nơi khác. 


*x* 


Nếu ta mô tả điện trường là tổng các thành phần có tan số khác nhau, các thành phan 
Fourier, có biên độ là 


E(k,t) = | E(x, te ** dx (86) 


l 
(2n)?/2 


và tương tự đối với từ trường. Hoá ra đại lượng bất biến Lorentz N, mô ta nang lượng 


Cau dé 214 s 


Trang 48 


Câu đồ 215 s 


Quyển I, trang 365 


Câu dé 216 s 


Câu đố 217 s 


Câu đố 218 s 


Xem 203 


242 5 CÁC HIỆU ỨNG ĐIỆN TỪ 
cho mỗi đơn vi tan số góc w, có thể định nghĩa là: 
1 ( |E(k,ÐÚ + |B(Œ,£)Ú 
ya ATERT en a 
81 c|k| 
Bạn có thể đoán ra về mặt vật lý thì N là gì không? (Gợi ý: hãy nghĩ tới Thuyết lượng 
tử.) 


x x 


Nhu da nói 6 trên, Faraday dä khám pha cách döi tù thành dien, vi da biét rang dien có 
thể biến đổi thành từ. Vấn dé nay không phải dé mô tả. Định luật Faraday không phải là 
đối ngẫu của định luật Ampère, vì điều đó sẽ dẫn tới việc sử dụng đơn cực từ; nó cũng 
không phải là định lý đảo, vì điều đó sẽ bao hàm cả dòng điện dịch. Nhưng ông đang 
tìm một mối liên kết và đã tìm thấy phương thức liên hệ hai đối tượng này - hoá ra nó 
là một phương thức mới lạ. 

Faraday cũng khám phá ra cách biến đổi điện thành ánh sáng và hoá năng. Ông đã 
thử biến đổi lực hấp dẫn thành điện nhưng không thành công. Tại sao lại không? 


* OK 


Ở độ cao từ 60 km tới 1000 km, chất khí bi ion hoá một phần hay toàn phan; không có 
nguyên tử trung hoà. Ta đang nói về ion-quyén, là vung không gian chứa đầy các các ion 
dương và electron tự do. Mặc dù cả 2 loại điện tích có cùng số lượng, một vệ tinh đi 
xuyên qua ion-quyển cũng mang điện tích âm. Tại sao? Sự tích điện ngừng lại như thế 
nào? 


* OK 


Một tu điện có điện dung C tích điện dưới hiệu thé U. Năng lượng tĩnh điện được lưu 
trữ là E = CU”/2. Tụ điện được tách ra khỏi nguồn điện và mắc song song với một tụ 
khác có cùng điện dung. Sau một thời gian, di nhiên hiệu thé hạ xuống còn U/2. Tuy 
vậy, năng lượng cả hệ bây giờ là C(U/2), phân nửa giá trị ban đầu. Năng lượng đã di 
đâu? 


x OK 


Ban có thé lam cho một người bị điện giật bằng một pin 4.5 V va một vài sợi day điện 
như thế nào? 


*x* 


Một câu đố cũ về điện liên quan tới sự tương đương giữa khối lượng va năng lượng. Như 
ta đã biết từ thực nghiệm là kích thước đ của electrons nhỏ hơn 10° m. Điều nay có 


Xem 204 


Trang 230 


CÄC HIEU UNG DIEN TU 243 


nghĩa là điện trường quanh nó có nang lượng E ít nhất là 





1 2 1 = 1 q 2 3 
Energy = EW | Ejectric fiela AV = 7 £0 i (=4) An" dr 
2 
q l 
= —>1.2 ‘ 88 
8e, d H (88) 


Mặt khác, khối lượng của electron, thường được cho là 511 keV/c”, tương đương với 
năng lượng là 82 fJ, 10 triệu lần nho hơn giá trị vừa tinh. Nói cách khác, Điện động lực 
học cổ điển gặp nhiều khó khăn khi mô tả electron. 

Đúng ra không thể có một sự mô tả nhất quán về các điện tích điểm trong Điện động 
lực học cổ điển. Ngày nay chủ dé này chỉ nhận được một sự quan tâm hiếm hoi - nhưng 
nồng nhiệt, vì bài toán này đã được giải bằng cách khác trong phần lượng tử của cuộc 
thám hiểm. 


*x* 


Mac dù những ngày vàng son của Khoa học vật liệu đã chấm dứt nhưng hình như các 
tính chất điện từ khác nhau của vật chất và ứng dụng của chúng trong các thiết bị vẫn 
chưa được khám phá đầy đủ. Trong một năm có khoảng 1 hiệu ứng mới được khám phá 
xứng đáng được đưa vào danh sách các tính chất điện từ của vật chất trong Bang 17. 
Trong số đó, một số công nghệ bán dẫn mới hơn vẫn còn có ảnh hưởng đến Điện tử 
học, như gần đây có mạch tích hợp phát hiện ánh sáng giá rẻ ghép trong CMOS (bán 
dẫn oxide kim loại bù). 


*x* 


Việc chế tao các nguồn sáng có chất lượng cao đã là một su thách thức trong nhiều thé 
kỷ và trong tương lai. Các nguồn sáng mạnh, điều hưởng được, có độ dài điều hợp lớn 
hay phát ra ánh sáng có bước sóng cực hạn là tâm điểm của nhiều công trình nghiên 
cứu. Một trong những công trình đó là người ta vừa chế tạo được laser tia X đầu tiên; 
tuy vậy, chúng có kích thước vài trăm mét và sử dụng các máy gia tốc hạt đã được sửa 
đổi. Việc xây dựng các laser tia X nhỏ gọn vẫn còn cần nhiều năm nữa - nếu có thể thực 
hiện được. 


x % 


Trong nhiều vật liệu, ánh sáng phân cực tròn trái và phải được hấp thu khác nhau. Hiệu 
ứng này, được gọi là tinh lưỡng hướng sắc tron, được Aimé Cotton khám phá năm 1896. 
Vì tính lưỡng hướng sắc tròn có trong các phân tử thủ đối tính quang hoạt, việc nghiên 
cứu các phổ lưỡng hướng sắc tròn trở nên đơn giản và là phương pháp quan trọng để 
xác định cấu trúc của các phân tử sinh học. 
OK 

Các hiệu ứng điện khí quyển cũng được thấy quanh các thác nước. Cac công trình nghiên 
cứu khác nhau đã chứng tỏ rằng các thác nước lớn tạo ra các giọt nước tích điện âm trong 
không khí. Việc hít các giọt nước này hình như có lợi cho sức khoẻ, đặc biệt là các người 
bị hen suyễn. 


Câu đố 220 r 


Xem 205 
Trang 95 


Câu dé 221 s 


244 5 CÁC HIEU UNG ĐIỆN TU 


x 


Nhưng có lẽ thách thức lớn nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra trong Điện động 
lực học cổ điển là giải mã các dòng điện trong não. Ta có thể đọc được ý nghĩ bằng các 
dụng cụ đặt bên ngoài đầu hay không? 

Ta có thể khởi đầu bằng một thách thức đơn giản hơn: Người ta có thể phân biệt ý 
nghĩ ‘yes’ với ý nghĩ ‘no’ bằng cách đo điện từ trường quanh đầu hay không? Nói cách 
khác, có thể đọc được những ý nghĩ đơn giản hay không? Câu trả lời là được, vì kỳ công 
này đã được thực hiện. Hơn nữa bằng cách sử dụng các phép chụp ảnh não, người ta đã 
có thể phân biệt giữa các khái niệm đơn giản mà một người có trong ý nghĩ. 

Như ta đã thấy trên đây, người ta đã có thể đọc một phần ý nghĩ thuộc về các công 
việc liên quan tới chuyển động, bao gồm một số video game. 

Đúng ra hiện nay ta đã có thể sử dụng một cái nón với nhiều điện cực và sử dụng các 
mật khẩu đơn giản mà bạn nghĩ ra để bảo vệ hệ thống máy tính. Sự tiện lợi của một mật 
khẩu như vậy là khó bị trộm. (Hệ thống này có an toàn không?) 

Thế kỷ 21 chắc chắn sẽ mang lại nhiều kết quả mới trong việc đọc ý nghĩ về các hoạt 
động nhận thức. Nhóm đầu tiên thực hiện được kỳ công này sẽ trở nên nổi tiếng ngay 
lập tức. 


>A 





Xem 39 


CHUONG 6 
PHAN TOM TAT VA CAC GIGI HAN CUA DIEN 
DONG LUC HOC CO DIEN 


thám hiểm đều cần biết chung vì chúng sẽ giúp ta sau này, khi ta tiếp cận đỉnh 
Hành Sơn, mục tiêu của cuộc phiêu lưu. Chúng ta chỉ có thể đến đỉnh nếu phát 
biểu những điều này thật đơn giản. Ba nguyên lý của Điện động lực học cổ điển là: 


T? bộ Điện động lực học cổ điển có thể tóm tắt thành 3 nguyên lý. Các nhà 


> Tinh xác định: Điện tích tác dụng lực lên nhau; đối với điện tích đứng 
yên, lực giảm di theo quy luật nghịch đảo của bình phương khoảng cách. 
Nói cách khác, điện tích được điện từ trường bao quanh. 

> Tinh bảo toàn: Điện tích được bảo toàn. 


Tính bất biến của c: Điện tích chuyển động chậm hơn ánh sáng, hay mọi 
hạt mang điện đều có khối lượng. 


Từ 3 nguyên lý này ta có thể suy ra toàn bộ Điện động lực học. Đặc biệt, ta có thể suy ra 
các ménh đề co ban sau: 


— Điện từ trường là một biến động lực vật lý như đã chứng minh, thí dụ như bằng kim 
la bàn. 

— Nguồn của điện từ trường là các điện tích (chuyển động) như đã chứng minh bằng 
hổ phách, nam châm thiên nhiên hay mobile phone. 

— Điện từ trường làm thay đổi chuyển động của các vật mang điện theo biểu thức 
Lorentz như đã chứng minh, thí dụ như bằng động cơ điện. 

— Điện từ trường có thể hiện hữu trong không gian trống rỗng và chuyển động như 
một sóng mà ta đã chứng minh, thí dụ như bằng ánh sáng phát ra từ ngôi sao. 

— Điện từ trường hành xử như một đại lượng liên tục và được mô tả bằng phương 
trình tiến hoá của Maxwell, như ta đã chứng minh, thí dụ như bằng sóng vô tuyến, 
internet và bàn chải đánh răng điện. 

Nói chính xác hơn, chuyển động của điện trường E và từ trường B được mô tả bằng mật 

độ Lagrange 

De oe, (89) 
2 2Họ 

Giống như mọi chuyển động được mô tả bằng một Lagrangian, chuyển động của điện 

từ trường có tính thuận nghịch, liên tục, được bảo toàn và tất định. Tuy vậy, sắp có một 

số chuyện buồn cười xảy ra; mặc dù mô tả này đúng trong đời sống thông thường, trong 


Trang 230 


Trang 26 


Trang 37 
Cau dé 222 s 


Quyển II, trang 109 


Xem 206 


Quyén I, trang 398 
Quyén I, trang 399 


246 6 PHAN TOM TAT VÀ CAC GIGI HAN CUA ĐIỆN ĐỘNG LỰC HOC CỔ ĐIỂN 


phần còn lại của cuộc hành trình lên đỉnh ta sẽ thấy rang phát biểu co bản sau cùng phải 
sai: các trường không luôn tuân theo phương trình tiến hoá của Maxwell. Một thí dụ 
đơn giản cho ta thấy điều này. 

Ở nhiệt độ 0 kelvin, khi vật chất không còn bức xạ nhiệt, ta có một nghịch lý là các 
điện tích trong vật chất không thể chuyển động, vì ta không thấy bức xạ được phát ra, 
nhưng chúng cũng không thể đứng yên, theo định lý Earnshaw. Tóm lại, sự hiện hữu 
đơn giản của vật chất - với các cấu tử có mang điện của nó - cho ta thấy Điện động lực 
học cổ điển là sai. 

Đúng ra tổng quan đề cập đến các tính chất của vật liệu và các hiệu ứng điện từ được 
cho trong Bảng 17 đều nói về cùng một vấn đề nhưng sâu hơn; Điện động lực học cổ 
điển có thể mô tả nhiều hiệu ứng đã được liệt kê, nhung nó không thể giải thích được 
nguon gốc và trị số của chúng. Mac dù chỉ có vài hiệu ứng sẽ được nghiên cứu trong cuộc 
hành trình - chúng không phải là vấn dé thiết yếu trong cuộc phiêu lưu của chúng ta - 
các khái niệm tổng quát cần thiết cho việc mô tả chúng sẽ là chủ dé của các phần kế tiếp 
trong cuộc hành trình lên đỉnh, phần Vật lý lượng tử. 

Thật ra Điện động lực cổ điển thất bại trong 2 lĩnh vực. 


KHÔNG GIAN CONG CHỨ KHÔNG PHẲNG 


Trước tiên, Điện động lực học cổ điển không đúng trong những vùng có frường cực 
mạnh. Khi điện từ trường cực mạnh, mật độ năng lượng của chúng sẽ uön cong không- 
thời gian. Điện động lực học cổ điển đã giả sử không-thời gian phẳng nên không đúng 
trong những trường hợp như vậy. 

Thất bại của Điện động lực học cổ điển rõ rệt nhất trong các trường hợp cực hạn: khi 
các trường cực mạnh, chúng sẽ dẫn tới việc tạo thành các hố đen. Sự hiện hữu của hố 
đen cùng với tính rời rạc của điện tích, dẫn tới các điện trường và từ trường cực đại. Các 
giới hạn trên này đã được đề cập trong Bảng 3, liệt kê các điện trường khác nhau trong 
thiên nhiên và trong Bảng 8, liệt kê các từ trường khả hữu. Bạn có thể suy ra giá trị của 
các trường Planck này không? Lập luận chính xác dẫn tới các giới hạn của điện trường 
và từ trường trong thiên nhiên khá phức tạp và vẫn còn nhiều vật lý gia chối bỏ - một 
cách sai lầm - các giới hạn này. 

Sự ảnh hưởng giữa độ cong của không gian và Điện động lực học xảy ra trên nhiều 
phương diện. Thí dụ như lực cực đại trong thiên nhiên giới hạn điện tích cực đại mà hố 
đen có thể có. Bạn có thể tìm ra mối liên hệ không? Một thí dụ khác, hình như từ trường 
làm tăng độ cứng của không gian trống rỗng, tức là làm tăng độ khó của việc uốn cong 
không gian. Cho tới nay, không phải mọi tương tác giữa lực hấp dẫn và Điện động lực 
học đều được nghiên cứu day đủ; sẽ còn nhiều thi dụ nữa xuất hiện trong tương lai. 

Tóm lại, Điện động lực học cổ điển không đúng trong các trường cực mạnh trong khi 
đó lại là nơi hoạt động của Thuyết tương đối tổng quát. 


GIÁ TRỊ CỦA ĐIỆN TÍCH LÀ RỜI RẠC CHỨ KHÔNG LIÊN TỤC 


Điện động lực học cổ điển cũng không thể mô tả đúng thiên nhiên trong các frường cực 
yếu. Điều này cũng xảy ra trong không-thời gian phẳng và bắt nguồn từ một lý do mà ta 
đã nói nhiều län: điện tích thì rời rac. Điện tích không thay đổi liên tục mà thay đổi theo 
những bước cố định. Thiên nhiên không chỉ cho thấy trị nhỏ nhất của entropy - như ta 
đã thấy trong phần nhiệt - trị nhỏ nhất của vật chất; thiên nhiên còn cho thấy trị nhỏ 


Trang 25 


Quyén IV, trang 172 


PHAN TOM TAT VA CAC GIGI HAN CUA DIEN DONG LUC HOC CO DIEN 247 


nhất của điện tích. 


> Điện tích bị lượng tử hoá. 


Trong kim loại, ta có thể nhận ra sự lượng tử hoá qua các dòng electron. Trong chất điện 
giải, tức là chất lỏng dẫn điện, sự lượng tử hoá này xuất hiện trong dòng các nguyên tử 
mang điện, thường được gọi là ion. Tất cả pin đều chứa chất điện giải; nước cũng là dung 
dịch điện giải mặc dù dẫn điện kém. Trong plasma, như lửa hay đèn huỳnh quang, cả 
ion và electron đều chuyển động và cho thấy sự rời rạc của điện tích. Trong tất cả các 
loại bức xạ hạt đã biết - từ chùm electron trong ống tia cathode của TV, tia anode trong 
các ống thuỷ tỉnh áp suất thấp, tia vũ trụ chạm vào chúng ta hằng ngày cho tới tia phóng 
xạ có mặt khắp nơi - điện tích đều bị lượng tử hoá. 

Trong tất cả các thí nghiệm đã biết, người ta đều tìm thấy cung một giá trị nhỏ nhất 
e cho điện tích. Kết quả chính xác nhất là 


e = 0.160 217 656 5(35) aC , (90) 


khoảng 1/6 aC. Moi điện tích quan sat được trong thiên nhiên đều là bội số của điện tích 
nguyên tố này. 

Tóm lại, giống như mọi dòng chảy trong thiên nhiên, dòng điện cũng bắt nguồn từ 
dòng các hạt rời rạc. Đúng ra bản chất của các hạt mang điện có khác: chúng có thể là 
electron, ion, muon hay các loại hạt khác. Tuy vậy, các bước điện tích luôn giống nhau. 
Đúng ra tại điểm này của cuộc hành trình, sự bằng nhau của các điện tích sơ cấp đối với 
mọi hạt vật chất chưa giải thích được. Ta sẽ tìm ra lý do vào lúc gần kết thúc cuộc thám 
hiểm. 

Chủ yếu là điện tích nhỏ nhất dẫn tới một kết luận đơn giản: 


> Dién động lực học cổ điển sai. 


Điện động lực học cổ điển chỉ có tính gần đúng tốt nhất đối với các trường có kích thước 
trung bình. Thật vậy, điện tích nhỏ nhất hàm ý rằng không có điện tích thử nhỏ vô hạn. 
Nhưng các điện tích thử nhỏ vô hạn lại cần cho việc xác định điện trường và từ trường. 
Vì một điện tích thử hữu hạn sẽ ảnh hưởng tới trường hiện hữu, tới độ chính xác của 
phép đo - và sự xác định chính xác của trường. Kết quả là giá trị đo được của điện 
trường và từ trường khi dùng điện tích thử hữu hạn luôn luôn không rõ ràng. Sự không 
rõ ràng này dễ nhận ra nhất khi trường nhỏ. Thí dụ như với cường độ của ánh sáng, các 
thí nghiệm phải phát hiện các photon, các hạt ánh sáng rời rac. Cường độ ánh sáng nhỏ 
là trung bình theo thời gian của một số ít photon; chúng không phải là các trường liên 
tục. 

Giới hạn dưới của độ lớn điện tích cũng khiến cho ta không có một phương pháp 
đúng đắn để xác định cường độ dòng điện tức thời trong Điện động lực học cổ điển. 
Thật vậy, vị trí và động lượng của điện tích luôn mờ ảo, như ta sẽ thấy sau này. 

Tóm lại, 


> Cac phương trình tiến hoá của Maxwell chỉ là gän dung. 


Câu dé 223 s 


248 6 PHAN TOM TAT VA CAC GIGI HAN CUA ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC CỔ ĐIỂN 


Điện động lực học cổ điển không dung trong trường hợp các trường cực nhỏ, khi các 
hiệu ứng lượng tử đóng vai trò quan trọng và không đúng trong trường hợp các trường 
cực mạnh, khi lực hấp dẫn là chủ lực. Ta sẽ tìm hiểu 2 trường hợp cực hạn này trong các 
phần còn lại của cuộc thám hiểm, phần Thuyết lượng tử và phần về sự thống nhất. Chỉ 
có một số hiệu ứng thuộc về tính rời rạc của điện tích là có thể giải quyết trong Vật lý cổ 
điển. Sau đây là vài thí dụ nhằm cung cấp thông tin hữu ích. 


ĐIỆN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG NHANH CỠ NÀO? 


Trong chân không, như trong đèn hình TV màu hay trong kính hiển vi điện tử, các hạt 
mang điện được gia tốc dưới hiệu thế 30 kV chuyển động với tốc độ 1/3 tốc độ ánh sáng. 
Hiệu thế tăng lên thì tốc độ tăng lên. Trong các máy gia tốc hạt hiện đại, điện tích chuyển 
động nhanh đến nỗi trong thực tế tốc độ của chúng không thể phân biệt với tốc độ ánh 
sáng. 

Trong kim loại, các tín hiệu điện chuyển động với tốc độ vào cỡ tốc độ ánh sáng. Trị 
chính xác phụ thuộc khả năng và tổng trở của dây cáp, thường trong khoảng từ 0.3c tới 
0.5c. Tốc độ này bắt nguồn từ khả năng đón bắt và phóng thích điện tích của kim loại. 
Khả năng phản ứng nhanh là do độ linh động cao của điện tích trong kim loại, tính chất 
này lại bắt nguồn từ các tính chất của liên kết kim loại, khối lượng và kích thước nhỏ 
của điện tích, tức là electron. 

Tốc độ tín hiệu cao lại mâu thuẫn với các giá trị khác. Tốc độ kéo theo u của electron 
trong dây kim loại, tức là tốc độ trung bình của điện tích hiển nhiên tuân theo công thức 


I 


=——, 9] 
Ane ey) 


U 


trong đó I la cường độ dòng điện, A là thiết diện ngang của day dan, e là điện tích của 1 
electron và n là mật độ electron. Mật độ electron trong đồng là 8.5 - 10 m’. Dùng giá 
trị Ilà 0.5 A, thiết dien ngang là 1 millimet vuông, ta có tốc độ kéo theo là 0.37 um/s. Nói 
cách khác, electron chuyển động chậm hơn ketchup trong chai 1000 lần. Tệ hơn nữa, nếu 
đèn trong phòng sử dụng dòng điện không đổi thay vì dòng điện giao phiên, electron sẽ 
mất nhiều ngày để đi từ ngắt điện tới đèn! Tuy vậy, đèn tắt/mở gần như tức thời ngay 
sau khi ta sử dụng ngắt điện. Tương tự như vậy, electron từ một email được chuyển bằng 
dòng điện không đổi sẽ đến nơi chậm hơn lá thư gởi được cùng lúc; tuy vậy email vẫn 
đến nhanh hơn. Tại sao? 

Ống nước cũng có một hiệu ứng tương tự. Một ống nước dài cung cấp nước gần như 
tức thời ngay khi ta mở khoá nước mặc dù nước cần thời gian để đi từ khoá tới cuối ống 
nước. Tốc độ phản ứng của nước, tốc độ tín hiệu, là tốc độ sóng áp suất hay sóng âm 
trong nước. Đối với ống nước, tốc độ tín hiệu lớn hơn tốc độ dòng nước và lớn hơn tốc 
độ phân tử rất nhiều. 

Đời sống hằng ngày cũng cung cấp cho ta một hiệu ứng tương tự. Hãy tưởng tượng 
một hàng xe nối đuôi nhau (biểu diễn các electron) chờ đèn đỏ. Trong một thế giới lý 
tưởng, mọi tài xế đều nhìn đèn. Ngay khi đèn xanh thì mọi người bắt đầu lái. Mặc dù 
tốc độ chạy chỉ chừng 10 m/s, tốc độ dòng xe bat dau là tốc độ ánh sáng. Tốc độ đó là 
tốc độ tín hiệu. Tốc độ tín hiệu lớn hơn tốc độ xe. 

Tóm lại, trong kim loại, electron chuyển động chậm chạp; tốc độ tín hiệu điện không 


Quyén IV, trang 182 


Câu đố 225 s 


Cau dé 227 s 


PHAN TOM TAT VA CAC GIGI HAN CUA DIEN DONG LUC HOC CO DIEN 249 


phải là tốc độ electron mà là tốc độ sóng mật độ, bắt nguồn từ điện từ trường. Dung ra 
mỗi nhà chỉ có một nguồn điện giao phiên. Trong trường hợp này, electron trong dây 
đồng chỉ dao động trong một phạm vi nhỏ và bạn có thể kiểm tra lại điều đó. 

Trong chất lỏng, điện tích chuyển động với tốc độ khác trong kim loại và tỷ số điện 
tích/khối lượng của chúng cũng khác. Ta đã biết điều này từ kinh nghiệm. Dây than kinh 
của chúng ta hoạt động bằng cách sử dụng các tín hiệu điện và mất vài ms để đáp ứng 
với sự kích thích mặc dù chúng (chỉ) dài khoảng 1 mét. Trong pin người ta cũng gặp tốc 
độ tương tự. Trong tất cả các hệ này, điện tích chuyển động được các ion vận chuyển. Ion 
là các nguyên tử tích điện. lon, giống như các nguyên tử, là các thực thể to, nặng, có cấu 
tạo phức tạp, khác với các electron nhỏ và nhẹ. Kết quả là ion chuyển động chậm hơn 
nhiều. Thời gian phản ứng có giới hạn của chúng ta là hệ quả của chuyển động của ion. 

Trong các hệ vật chất khác, điện tích chuyển động là electron và ion. Thí dụ như trong 
đèn neon, lửa, plasma và Mặt trời. Điều này dẫn ta tới câu hỏi: 


CHUYỂN DONG TRONG NGUYEN TU LA CHUYỂN ĐỘNG Gi? 


Trong nguyên tử, electron hành xử rất kỳ lạ. Ta thường nghĩ electron chuyển động quanh 
hạt nhân (như ta sẽ thấy sau đây) với tốc độ khá lớn vì bán kính quỹ đạo khá nhỏ. Tuy 
vậy, hoá ra là trong phần lớn các nguyên tử, electron không chuyển động quanh hạt 
nhân: nhiều electron không có moment động lượng quỹ đạo. Tại sao lại như vậy? 

Tệ hơn nữa, một số electron có động lượng quỹ đạo. Nhưng nếu chúng đang quay 
quanh hạt nhân nguyên tử như các hành tinh quay quanh Mặt trời thì chúng phải có gia 
tốc không đổi. Như vậy chúng sẽ phát ra bức xạ điện từ cho đến khi chúng rơi vào hạt 
nhân. Nhưng điều này không xảy ra: nguyên tử bền vững! Tại sao lại như vậy? 

Và tại sao mọi nguyên tử có cùng kích thước? Kích thước nguyên tử phụ thuộc 
moment động lượng của electron trong nguyên tử. Nhưng yếu tố nào xác định động 
lượng quỹ đạo của electron quanh hạt nhân? 

Ta sẽ khám phá ra là trong thiên nhiên có giá trị moment động lượng nhỏ nhất. Giá trị 
này giữ cho kích thước của nguyên tử cố định. Và ta cũng sẽ khám phá ra rằng chuyển 
động của electron, khác với các vật thông thường, không thể mô tả bằng các quỹ đạo 
trong không gian, và như vậy sẽ giữ cho các nguyên tử bền vững. Câu chuyện kỳ lạ về 
nguyên tử và cấu trúc của chúng sẽ được kể trong phần lượng tử của cuộc phiêu lưu 
trong quyển sách sau quyển này. 


CÁC CÂU ĐỐ VÀ CAC DIEU KỲ LA VỀ TÍNH ROI RAC CUA ĐIỆN TÍCH 


Làm cách nào bạn chứng minh được bằng thực nghiệm là các điện tích là những phần 
nhỏ nhất? 


*x* 


Tính rời rac của điện tích cho thấy ta cần ước tinh kích thước của nguyên tử bang cach 
quan sát sự kết lắng điện của kim loại. Bằng cách nào? 

EE: 
Điện động lực hoc cổ điển cho ta thấy không thể có điện tích điểm. Bạn có thể giải thích 


lập luận này hay không? Sau đó bạn có thể cho biết là lập luận này có thể áp dụng cho 
thiên nhiên hay không? 


Quyén V, trang 162 
Xem 207 


Câu dé 229 s 


Cau dé 230 d 


250 6 PHAN TOM TAT VA CÁC GIGI HAN CUA ĐIỆN ĐỘNG LỰC HOC CỔ ĐIỂN 


x 


Tia vü tru göm có các hat mang điên cham vào Trai dat. (Sau này ta sé bàn ky hon.) Cac 
nhà vat lý thiên văn giải thích rằng các hạt này được từ trường trong thiên ha gia tốc. Tuy 
vậy, biểu thức của gia tốc Lorentz chứng tỏ rằng từ trường chỉ có thể đổi hướng vận tốc 
của hạt chứ không thể thay đổi tốc độ. Như vậy làm sao thiên nhiên có thể kiếm được 
gia tốc này? 


x x 


Điện thế của Trái dat là bao nhiêu volt nếu ta có thể dem ra xa moi electron của một giọt 
nước? 


x % 


Khi một hiệu thế tác dụng vào một điện trở, ta cần thời gian bao lâu để cường độ dòng 
điện dat tới giá trị được cho trong định luật Ohm? Người đầu tiên tra lời câu này là Paul 
Drude* vào những năm 1900. Ông lý luận rằng khi mở điện, tốc độ 0 của 1 electron tăng 
lên theo công thức v = (eE/m)t, trong đó E là điện trường, e là điện tích, m la khối lượng 
của electron. Mô hình của Drude đã giả sử rằng sự gia tăng tốc độ electron sẽ ngừng lại 
khi electron đụng vào một nguyên tử, mất năng lượng và bắt đầu tăng tốc trở lại. Drude 
suy ra được thời gian trung bình r cho tới khi va chạm liên hệ với điện trở suất theo 
công thức 


E E 2m 

j em Ten 

vóin là mật độ electron. Vë phải không phụ thuộc E; nó là một hằng số. Như vay Drude 
đã giải thích được định luật Ohm U = RI (hay E = jp) từ các tính chất của vật chất bằng 
cách giả sử rằng điện trở bắt nguồn từ việc các electron chuyển động liên tục va chạm 
và tăng tốc. Thay số trong trường hợp đồng (n = 8.5 - 107” /m và p = 0.16 - 10°” Om), 
ta được T = 51 ps. Thời gian này ngắn đến nỗi quá trình mở điện thường có thể bỏ qua. 


*x* 


Viết các phương trình Maxwell trong chân không có ý nghĩa gì không? Ca điện trường 
và từ trường đều cần các điện tích để đo. Nhưng chân không thì không có điện tích. Và 
trường được xác định bằng cách sử dụng các điện tích thử nhỏ vô hạn. Nhưng như ta đã 
đề cập, không có điện tích nhỏ vô hạn. Đúng ra chỉ có Thuyết lượng tử giải quyết dược 
vấn đề này. Bạn có thể tưởng tượng ra giải pháp không? 


*x* 


Ta đã thấy rang trong trường hợp các trường có giá trị trung bình thì Điện động lực học 
cổ điển là một sự gần đúng khá tốt bất chấp tính rời rạc của điện tích. Một hệ thống hữu 
dụng dùng điện tích rời rạc nhưng vẫn có thể mô tả các mặt của nó bằng Điện động lực 
học cổ điển. Nó xứng đáng để ta bàn luận riêng: đó là não bộ. 


* Paul Karl Ludwig Drude (b. 1863 Braunschweig, d. 1906 Berlin), vật lý gia, đã tiên đoán bang mô hình khí 
electron trong kim loại - trong đó tỷ số nhiệt dẫn suất/điện dẫn suất ở nhiệt độ đã cho sẽ giống nhau đối 
với mọi kim loại; đây là một cách tính gần đúng. Drude cũng là người đưa ra phép đo phân cực ellipse và 
ký hiệu c biểu thị tốc độ ánh sáng. 


PHAN TOM TAT VÀ CÁC GIGI HAN CUA ĐIỆN DONG LỰC HỌC CỔ DIEN 251 


"A 





CHUONG 7 


CAU CHUYEN VE NAO BO 


Alles was überhaupt gedacht werden kann, 
kann klar gedacht werden.** 
Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 4.116 


rong cuộc hành trình, để gia tang độ chính xác của việc mô tả các chuyển động 

quanh ta, đã đến lúc cần tạm nghỉ và nhìn lại quãng đường đã qua. Từ đầu đến 

giờ, khi tìm hiểu Cơ học, Thuyết tương đối và Điện động lực học ta đã sử dụng 
nhiều khái niệm mà không định nghĩa chúng, thí dụ như ‘thong tin, ‘ky ức; ‘do lường; 
‘tap hop, số; vô han, hiện hữu; ‘vi trụ và giải thích. Các khái niệm này là các thuật 
ngữ có tính phổ biến và quan trọng. Trong khúc chuyển tiếp này, ta thử nhìn lại các khái 
niệm đó và cho chúng một định nghĩa đơn giản nhưng đủ chính xác, và vẫn giữ được 
tính hấp dẫn, thú vị. Thí dụ như bạn có thể giải thích cho hai đấng sinh thành “khái 
niệm là gì không? 

Ta cần tìm hiểu định nghĩa của các khái niệm để lên tới đỉnh Hành Sơn tức là mô tả 
chuyển động một cách đầy đủ. Trong quá khứ, nhiều người đã lạc lối vì không có những 
khái niệm rõ ràng. Dé tránh những khó khăn nay, vật lý có vai trò hướng dẫn đặc biệt. 
Mọi khoa học đều chia sẻ một kết quả: moi kiểu thay đổi ma ta quan sát được trong thiên 
nhiên deu là möt dạng chuyển động. Với ý nghĩa này và chỉ với ý nghĩa này, Vật lý, tập 
trung vào sự chuyển động, hình thành nền tảng của mọi khoa học khác. Nói cách khác, 
việc tìm kiếm ‘ly thuyết của mọi điều” danh giá là một phát biểu sai lầm và kiêu căng về 
việc tìm kiếm lý thuyết sau cùng về chuyến động. Mặc dù kiến thức về chuyển động là 
cơ ban, sự mô tả chính xác của nó không dẫn đến việc mô ta “mọi diéw: chỉ cần giải bài 
toán hôn nhân bằng phương trình Schrödinger là ta thấy sự khác biệt. 

Nếu xem chuyển động là nền tảng thì trong Vật lý mọi mệnh đề về các thí nghiệm 
cần phải chính xác hết mức. Vì lý do này, nhiều tư tưởng gia đã nghiên cứu các mệnh 
dé vật ly thật cẩn thận bang cách sử dụng các tiêu chuẩn hết sức khat khe. Vật lý là các 
câu chuyện tâm phào chính xác của những kẻ hiếu kỳ về các vật chuyển động. Chính xác 
là gì? Điều này xuất hiện một khi chúng ta hỏi: sự tầm phào đó đòi hỏi những khả năng 
gì? Bạn có thể tự trả lời trước khi đọc tiếp. 

Các khả năng cần thiết để nói chuyện là chủ dé nghiên cứu cho tới tan bây giờ. Cách 
mà loài người kiếm được khả năng để trao đổi về chuyển động đã được các nhà sinh học 
về tiến hoá nghiên cứu. Các nhà tâm lý học trẻ em nghiên cứu cách mà khả năng này 


** “Mọi vật mà ta có thể nghĩ tới thì đều có thể nghĩ tới một cách rõ ràng" Trích dẫn này và các trích dẫn 
của Ludwig Wittgenstein được lấy từ tác phẩm ngắn và nổi tiếng Tractatus logico-philosophicus, được viết 
năm 1918, xuất bản lần đầu năm 1921; hiện nay nó đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác. 


Xem 208 


Quyén II, trang 235 


Xem 209 





cAU CHUYEN VE NAO BO 253 


HINH 173 Ludwig Wittgenstein (1889-1951). 


phat triển trong một cá thể. Các nhà sinh ly học, các nhà than kinh hoc và các nha khoa 
học về máy tính quan tâm tới cách mà não bộ và các giác quan tạo ra khả năng này; các 
nhà ngôn ngữ học tập trung vào các tính chất của ngôn ngữ mà ta sử dụng, trong khi 
các nhà luận lý học, toán gia và triết gia của khoa học nghiên cứu các tính chất tổng quát 
của các mệnh đề đúng về thiên nhiên. Mọi lĩnh vực này đều nghiên cứu các công cụ chủ 
yếu dành cho sự phát triển của Vật lý, sự tìm hiểu về chuyển động và các đặc trưng của 
các khái niệm chưa định nghĩa đã liệt kê ở trên. Các lĩnh vực này tạo thành cuộc thám 
hiểm sau đây. 


SỰ TIẾN HOÁ 
Con gà chỉ là một cách để một cái trứng tạo 
thành một cái trứng khác. 
Samuel Butler, Life and Habit. 


Sự tiến hoa của loài người la kết quả của một câu chuyện dài đã được kể trong nhiều 
quyển sách tuyệt vời. Một bảng tóm tắt lịch sử vũ trụ bao gồm sự tiến hoá đã được cho 
trong cuộc thám hiểm Thuyết tương đối tổng quát. Chuỗi các sự kiện khó tin dẫn tới sự 
hiện hữu của riêng một người bao gồm sự hình thành các hạt nhân, nguyên tử, thiên hà, 
ngôi sao, hành tinh, Mặt trăng, khí quyển, đại dương, những tế bào đầu tiên, động vật 
dưới nước, động vật trên cạn, động vật hữu nhũ, vượn người, con người, tổ tiên, dòng 
họ và sau cùng, chính người đó. 

Phương thức mà các nguyên tử tạo thành chúng ta, chuyển động trong chuỗi tiến hoá 
này, phát tán khắp không gian, rồi được thu thập trên Trái đất, được tổ chức để trở thành 
chất hữu cơ và con người, là một trong những thí dụ kinh khủng nhất về chuyển động. 
Việc ghi nhớ và tâm niệm về chuỗi chuyển động vũ trụ này có thể là một kinh nghiệm 
sâu sắc. 

Đặc biệt, nếu không có sự tiến hoá sinh học, chúng ta không thể nói về chuyển động; 
chỉ có các vật chuyển động mới có thể nghiên cứu về các vật chuyển động. Không có 
sự tiến hoá, chúng ta không có bắp thịt, giác quan, thần kinh và não bộ. Không có não, 
chúng ta không thể suy nghĩ hay nói năng. Sự tiến hoá cũng là cội nguồn của thuở ấu 
thơ và tính hiếu học. Thật vậy, trong chương này và những chương kế tiếp ta sẽ thấy 
rằng phần lớn các khái niệm của Vật lý cổ điển đã được trẻ em nêu ra theo kinh nghiệm 
mà các bé có được trong khi phát triển. 


Xem 210 


Xem 211 


Quyén I, trang 28 


Câu dö 234 s 


Trang 321 


254 7 CÂU CHUYEN VỀ NAO BỘ 


TRE EM, CAC DINH LUAT VA VAT LY 
Vat ly gia có một thực tại được chia sẻ. Ngoài 
điều đó ra, không có một sự khác biệt thực sự 
giữa một vật lý gia và một kẻ tâm thần. 
Richard Bandler 


Trong thời thơ ấu, mọi người đều là vật lý gia. Khi chúng ta lần theo ký ức ngược thời 
gian đi vào quá khứ xa xôi, đến một giai đoạn nào đó, ngay trước khi sinh, là điểm khởi 
đầu của kinh nghiệm. Trong thời khắc diệu kỳ đó, ta cảm nhận được một cái gì đó tách 
khỏi chúng ta, một điều khác lạ. Cái nhìn đầu tiên của chúng ta về thế giới trong lúc còn 
trong bụng mẹ là sự nhận thức rằng ta có hai phần phân biệt: chúng ta và thế giới còn 
lại. Sự phân biệt này là một thí dụ - có lẽ là đầu tiên - về một số lớn các định luật của 
thiên nhiên mà ta gặp phải trong đời. Việc là một vật lý gia đã bắt đầu như vậy. Và nó đã 
tiếp tục. Bằng sự khám phá càng lúc càng nhiều sự khác nhau chúng ta đã tạo nên trật 
tự từ sự hỗn mang của kinh nghiệm. Ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng thế giới được tạo 
thành từ các phần có liên hệ với nhau, như mẹ, cha, sữa, mặt đất, đồ chơi, v.v... Ta chia 
các phần này thành các vật thể và hình ảnh. 

Sau đó, khi ta học nói, ta sẽ thích thú sử dụng các từ khó hơn và ta gọi các vật chung 
quanh là mới frường. Tuy theo ngữ cảnh, ta gọi toàn bộ chúng ta và môi trường là thé giới 
(vật lý), vũ trụ (vật lý), thiên nhiên, hay vũ trụ. Trong sách của chúng ta các khái niệm 
nay không khác nhau;* Chúng ta lấy các khái niệm đó để chỉ tổng của tat cả các phần và 
các liên hệ của chúng. Chúng đơn giản được dùng ở đây để chỉ Cái toàn thể. 

Khám phá về sự phân biệt ban đầu trong thiên nhiên khởi đầu cho một chuỗi các 
khám phá tương tự tiếp diễn suốt cuộc đời của chúng ta. Ta rút ra được nhiều sự khác 
biệt có thể là trong môi trường, trong cơ thể chúng ta và trong các loại tương tác khác 
nhau. Khả năng phân biệt là khả năng chính yếu cho phép ta thay đổi cái nhìn của chúng 
ta về thế giới từ một thế giới hỗn độn tức là một mó lộn xön, sang một thế giới có hệ thống, 
tức là một tập hợp có cấu trúc, trong đó các phần liên hệ với nhau theo những phương 
thức đặc biệt. (Nếu bạn thích chính xác, bạn có thể cân nhắc xem lựa chọn nào trong 2 
lựa chọn “hỗn độn và “hệ thống” là lựa chọn duy nhất có thể xảy ra.) 

Đặc biệt, sự quan sát về sự khác nhau giữa con người và môi trường đồng hành với 
sự nhận thức rằng không những ta không độc lập với môi trường mà ta còn bị cột chặt 
vào nó bằng những cách không thể tránh khỏi: ta có thể ngã, đau đớn, cảm thấy nóng 
lạnh, v.v... Những mối quan hệ như vậy được gọi là sự tuong tác. Tương tác biểu thị cho 
việc nhận thức rằng các phần của thiên nhiên dù phân biệt nhưng chúng không cô lập. 
Nói cách khác, 


> Tương tác mô tả sự khác nhau giữa Toàn thể và Tổng các phần của nó. 


Không thể xác định một phần nếu không có mối liên hệ của nó với môi trường. (Bạn có 
đồng ý không?) 


* Sự khác nhau trong việc sử dụng có thể suy ra từ ngữ căn của chúng. ‘World’ được dẫn xuất từ tiếng Đức 
cổ ‘wer’ - người - va ‘ald’ - xưa cũ - và nghĩa gốc là cuộc doi. Universe thi từ tiếng Latin, để chỉ số 1 - 
‘unum - cái mà ta thấy nó quay - ‘vertere, căn cứ vào việc bầu trời đêm lấp lánh sao quay quanh sao Bac 
cực. ‘Nature’ cũng từ tiếng Latin, có nghĩa là cái được sinh ra. ‘Cosmos’ thì từ tiếng Hy Lap kóopog và nghĩa 
gốc là 'trật tw. 


Quyén VI, trang 431 


Xem 213 


Xem 212 


cAU CHUYEN VE NAO BO 255 


Tương tác không có tính tuỳ tiện; chi cần lấy xúc giác, khứu giác hay thi giác làm 
ví dụ. Chúng khác nhau về phạm vi, cường độ và hệ quả. Ta gọi các mặt đặc trưng của 
tương tác là các kiếu thức của thiên nhiên, hay tính chất của thiên nhiên, hay các quy luật 
của thiên nhiên hay một cái tên tương đương, có tính lịch sử nhưng không thích hợp, là 
định luật của thiên nhiên. Thuật ngữ ‘dinh luật nhấn mạnh giá trị tổng quát của chúng; 
nhưng không may, nó cũng hàm ý kiểu mẫu, mục tiêu, sự ép buộc và sự trừng phạt nếu 
vi phạm. Tuy vậy, không có kiểu mẫu, mục tiêu hay sự ép buộc nào trong các tính chất 
của thiên nhiên lẫn sự vi phạm. Thuật ngữ nhập nhàng định luật của thiên nhiên đã do 
René Descartes (b. 1596 La Haye en Touraine, d. 1650 Stockholm) phổ biến và đã được 
thừa nhận một cách nồng nhiệt vì người ta đã coi trọng ‘pháp luật - vào thời đó, khó 
mà hoàn hảo - và luật lệ của các tổ chức - hiếm khi hoàn hảo. Cách phát biểu này là một 
chủ thuyết nhân hình được sinh ra từ một thế giới quan độc đoán, chủ trương rằng thiên 
nhiên bị ta cai quản: Do đó ta sẽ hạn chế sử dụng thuật ngữ này trong sách và nếu vậy, 
khi ta sử dụng, nó sẽ nằm trong hai dấu nháy đơn. Ta không thể ép buộc thiên nhiên. 
“Các định luat’ của thiên nhiên không phải là sự ràng buộc đối với thiên nhiên hay các 
phần của nó, chúng chỉ là sự ràng buộc đối với vật lý gia và tất cả những người khác: các 
kiểu thức của thiên nhiên chỉ buộc chúng ta sử dụng sự mô tả nào đó và loại bỏ các điều 
khác. Khi người nào nói rằng các định luật điều khiển thiên nhiên thì người đó đang 
nói những điều nhảm nhí (hay đang xin tiền); mệnh dé đúng phải la các quy luật mô tả 
thiên nhiên. 

Lúc còn bé ta đã biết phân biệt tương tác với môi trường hay sự nhận thức: một số 
được chia sẻ với người khác và được gọi là sự quan sat, một số có tính chất cá nhân và 
được gọi là cám gidc.* Vẫn còn một tiêu chuẩn chặt chẽ hơn về ‘su được chia së được 
sử dụng để chia thế giới thành “thực tai’ và 'tưởng tượng' (hay “ước mơ). Cuộc du hành 
của chúng ta - sau cùng - sẽ chứng tỏ rằng sự phân biệt này không quan trọng, miễn là 
ta trung thành với mục tiêu không ngừng gia tăng độ chính xác. Điều đáng ngạc nhiên 
là ta sẽ nhận thấy rằng sự mô tả chuyển động mà chúng ta đang tìm không phụ thuộc 
vào thế giới này thực hay 4o; riêng” hay chung: Các nguyên lý cơ bản của chuyển động 
trong thực tế và trong giấc mơ thì như nhau. Tuy vậy, các nguyên lý giống nhau này cho 
phép ta phân biệt thực và ảo. 

Con người sử dụng khả năng của họ để phân biệt các phần, mà trong các ngữ cảnh 
khác chúng còn được gọi là chi tiết, phương điện hay thực thé, và sử dụng khả năng này 
để liên kết hay quan sát các möi liên hệ giữa chúng với nhau. Con người gọi hoạt động 
này là phân loại. Màu sắc, hình dạng, vật thể, mẹ, nơi chốn, con người và tư tưởng là 
một số thực thể mà con người khám phá đầu tiên. 

Co thể của chúng ta có san một công cụ để sử dụng hiệu quả các khám pha này: ký 
ức. Nó lưu trữ một lượng do liệu nhập to lớn mà sau đó được gọi là kinh nghiệm. Ký ức 
là một công cụ mà thanh thiếu niên sử dụng để tổ chức thế giới của mình và đạt được 
một sự an toàn nhất định trong thế giới hỗn mang này. 

Sự phân loại có ghi nhớ được gọi là các khái niệm. Jean Piaget là nhà nghiên cứu đầu 
tiên mô tả ảnh hưởng của môi trường lên các khái niệm mà mỗi đứa trẻ đã hình thành. 
Dần dần trẻ em biết được rằng các vật thể định xứ trong không gian, không gian có 3 
chiều, các vật rơi xuống, va chạm gây ra tiếng động, v.v... Đặc biệt, Piaget đã chứng tỏ 


* Một đứa trẻ không có sự phân biệt trong nhận thức - và như vậy không thể nói dối - thì gần như chắc 
chắn sẽ phát triển hay bị rối loạn tự kỷ, như các nghiên cứu về tâm lý gần đây cho thấy. 


Xem 215 


Xem 214 


256 7 CAU CHUYEN VE NAO BO 


rằng không gian va thời gian không phải là các khái niệm tiên nghiệm, mà là kết qua của 
sự tương tác của trẻ với môi trường.* 

Trong thời gian đi học, trẻ sẽ bắt đầu hiểu ý tưởng về sự vĩnh cửu của vật chất, thí dụ 
như chất lỏng và các khái niệm nguoc lại. Chỉ ở giai đoạn đó thì kinh nghiệm chủ quan 
của trẻ mới trở thành kinh nghiệm khách quan, cùng với sự nhận thức trừu tượng. Sau 
đó sự mô tả thế giới của trẻ ngừng ở quan niệm duy linh: trước giai đoạn này, Mặt trời, 
một con suối hay một áng mây cũng đẩy sức sống. Tóm lại, chỉ sau giai đoạn dậy thì, con 
người mới sẵn sàng cho Vật lý, khoa học về chuyển động. 

Mặc dù mọi người đã từng là một nhà vật lý lúc còn trẻ, đa số chỉ ngừng ở vật lý 
Galilei, nơi vật chất được xem một cách gần đúng là liên tục và không gian thì phẳng. 
Trong cuộc phiêu lưu này ta đi nhanh hơn nhiều nhờ tận dụng mọi khả năng của một 
món đồ chơi mà tạo hoá đã ban cho ta: não bộ. 

Kinh nghiệm là tên mà mọi người đặt cho các 
sai lầm của họ. 
Oscar Wilde, Lady Windermere’s Fan. 


ĐIỆN TU HOC POLYMER 


* Một tổng quan về nguồn gốc của tâm lý hoc phat triển là của J.H. FLAVELL, The Developmental 
Psychology of Jean Piaget, 1963. Tác phẩm này tổng kết các quan sát của Jean Piaget (b. 1896 Neuchatel, 
d. 1980 Geneva), một nhân vật có uy tin trong lĩnh vực này. Ông là một trong các nhà nghiên cứu tiên 
phong quan sát sự phát triển của trẻ em bằng phương pháp của một nhà vật lý quan sát thiên nhiên: quan 
sát kỹ lưỡng, ghi chú, làm thí nghiệm, rút ra giả thuyết, kiểm chứng giả thuyết, suy ra lý thuyết. Cac bài báo 
tiếng tăm của ông, dựa trên các quan sát sâu rộng, bao trùm hầu như tất cả các giai đoạn phát triển của trẻ 
em. Đóng góp quan trọng của ông là sự mô tả chỉ tiết các giai đoạn phát triển của khả năng nhận thức của 
con người. Ông đã chứng minh rằng mọi khả năng nhận thức của trẻ, sự hình thành các khái niệm, cách 
suy nghĩ, khả năng nói v.v..., đều là kết quả của sự tương tác liên tục giữa trẻ và môi trường. 

Đặc biệt, Piaget mô tả cách mà trẻ nhận biết chúng khác với môi trường bên ngoài và cách chúng học 
về các tính chất vật lý của thế giới. Trong nhiều quyển sách của ông có liên quan tới các khái niệm vật 
lý, có 2 quyển đặc biệt liên quan tới chủ dé của Quyển sách này là J. PIAGET, Les notions de mouvement 
et de vitesse chez lenfant, Presses Universitaires de France, 1972 va Le developpement de la notion de temps 
chez lenfant, Presses Universitaires de France, 1981, quyển sau cùng nay được viết theo dé nghị của Albert 
Einstein. Các quyển sách này là sách ma moi nha vat lý và triết gia khoa hoc quan tam đến dé tài này phải 
đọc. 

Piaget cũng mô tả cách mà tri thức về toán học và ngôn ngữ, dẫn xuất từ tri thức về thực tế, về vận động 
cảm giác, tức là tri thức bắt nguồn từ tập quán và sự kết giao đã thu nhận được, tạo thành các khái niệm 
trong trẻ em. Tri thức thực tế cần có hệ thống phản xạ do các kết cấu giải phẫu học và hình thái học của cơ 
thể chúng ta cung cấp. Như vậy công trình của ông trình bày chỉ tiết về nền tảng của năng lực mô tả thế 
giới của chúng ta bằng toán học, và một cách gián tiếp, về sự tương tác vật lý của cơ thể chúng ta với thế 
giới. 

Hiện nay, một số ý kiến của ông về tầm quan trọng của ngôn ngữ trong việc phát triển đã được hiệu 
chỉnh, đặc biệt là nhờ sự tái khám phá tác phẩm của Lev Vigotsky, người đã cho rằng mọi khả năng tư duy 
cao cấp, cảm xúc, hồi ức, lý trí, sự tự giác và tự nhận biết, đều không phải do bẩm sinh mà do học tập. Sự 
hoc tập diễn ra thông qua ngôn ngữ, văn hoá và đặc biệt thông qua quá trình độc thoại. Tại dia chi www. 
piaget.org bạn có thể tìm được website của công ty Jean Piaget Society. 


cAU CHUYEN VE NAO BO 257 





I Telencephalon 


E Diencephalon 


Hi Mesencephalon 





Motor Function 


Sensory Function 






Lobus frontalis 
pars supraorbitalis 







Hypophysis Ventriculus 
quartus 


Premotor : , 
Prefrontal cortex Primary somatic 
cortex a sensory cortex 
Broca's 
area 


Gustatorw 
area 







Wernickes 





Primary 














auditory \ Optic 
cortex Optic | 
i cerebellum mis radiation 
cerebral : Cerebellum 
i Pons artery Brain stem 
ÍŒ Medulla 


HINH 174 Các phan va trắc diện của não bộ, tất cả đều không đúng màu that (images 


WikiCommons). 


BANG 18 Một số tính chất của não người. 





Phương diện Chỉ tiết Tương đương phía 
máy tính 
Phần cứng 
Ký ức cực ngắn 5 tới 9 khái niệm cache 
Hồi hải mã bộ phát hiện sự mới lạ, ký ức RAM và bộ nhớ 
không gian, học tập Flash 
Hạch hạnh nhân cảm xúc, học tập bộ lập lịch ưu tiên 


Thể vân bụng, bộ phận cung 
cấp dopamine và opioid 
Nhân chéo trên 


hệ khoái cảm 


điều khiển ngày đêm 


của hệ điều hành 

bộ lập lịch ưu tiên 
của hệ điều hành 

bộ điều khiển chế độ 
ngủ 


258 


7 CAU CHUYEN VE NAO BO 


BANG 18 (Tiếp theo) Một số tinh chat của não người. 








Phương diện Chỉ tiết Tương đương bên 
máy tính 
Neuron trong não 86(8) - 10° điện tử học lưu trữ 


Neuron trong vỏ não 
Tế bào đệm thần kinh 
Số Neuron phân huỷ 


Xung trao đổi giữa 2 bán cầu 
não 

Số synapse mỗi neuron 
Tổng số liên kết synapse 
Đường nhập liệu từ mắt 


Đường nhập liệu từ tai 


Đường nhập liệu từ da, miệng, 
mũi 

Dung lượng tín hiệu nhập 
(tổng cộng, 300 xung/s mỗi 
đường) 

Đường xuất liệu (bắp thịt, cơ 
quan) 

Dung lượng tín hiệu xuất (tổng 
cộng, 300 xung/s mỗi đường) 
Ước lượng về khả năng xử lý - 
có thể hơi nhỏ, không đáng kể 
Khối lượng điển hình (não 
Einstein) 

Năng lượng tiêu thụ (trung 
bình) 

Đời sống 

Kích thước 

Phần mềm và sự xử lý 

Học 


Giấc ngủ sâu và lưu trữ kiến 
thức 


nữ c. 19(2) - 10°, nam 
22(2) - 10° 
như số neuron 


nữ: e3-05~0.00145-age/a 


e3-2-0.00145-age/a . 102 


` 10°, nam: 
4-10°/s 


10° 
c.2- 101 
c.2-10° 


c. 2 - 3000 
c. 0.5 - 10° 


c. 100 MB/s 


c. 1.5 - 108 
c. 50 MB/s 
10 PFlop 


1.230 kg; thay đổi từ 0.7 tới 
2.0 kg 

1600 tới 2200 kJ/d hay 18 tới 
25 W (với 750 ml/min máu) 
130 năm 
0.14m0.17m0.09m 


sự thay đổi cường độ liên hợp 
thần kinh nhờ sự tăng cường 
đáp ứng dài hạn 

sự ghi chép có tổ chức từ hồi 
hải mã tới vỏ não 


và truy xuất 

đĩa cứng và bộ vi xử 
lý 

kết cấu cung cấp 
năng lượng 

sự trầy xước đĩa 
cứng 

tốc độ bus nội 


ô nhớ 

dây dẫn trong máy 
ảnh 

dây microphone, dây 
cảm biến độ nghiêng 
giao diện cảm biến 


băng thông nhập 
giao diện bộ dẫn 
động và động cơ 
băng thông xuất 
hàng chục siêu máy 
tính 

0.001 tới 5000 kg 


1W tới 20kW 


2 năm hay hơn 
từ vài cm? tới Im’ 


kích hoạt, phân loại, 
lưu trữ 


xoá và chép lưu vào 
đĩa cứng 


Xem 216 


Xem 217 


Xem 218 


Xem 219 
Xem 220 


cAU CHUYEN VE NAO BO 259 


BANG 18 (Tiếp theo) Một số tinh chất của não người. 








Phương dien Chỉ tiết Tương đương bên 
máy tính 

Giấc ngủ REM (chuyển động xử lý ngoại tuyến nén đữ liệu trong 

mắt nhanh, hay giấc mơ) quá trình xử lý theo 
lô 


Não là thiết bị điện tử. Điều này được chứng minh rõ ràng vào năm 1924, khi nhà thần 
kinh hoc Hans Berger (b. 1873 Neuses, d. 1941 Jena) đã ghi va đặt tên cho điện não dé 
đầu tiên. Một điện não đồ hiện đại được trình bày trong Hình 176.* Nói chi tiết hơn, não 
là một thiết bị polymer linh hoạt, không chứa kim loại, đời sống ngắn, nhạy cảm, không 
tin cậy. Ngoài ra, mọi thiết bị polymer điện tử đều có chung tính chất này. Độ tin cậy cao 
là lý do chính, khiến cho điện tử thương mại thường dựa trên silic thay vì trên polymer. 

Điện tử polymer tạo nên bộ não được tổ chức như một máy tính. Một số chi tiết về 
tổ chức của nó được trình bay trong Bang 18, Hình 174 và Hình 175. Mặc dù các khối 
chức năng của não và máy tính giống nhau một cách kỳ lạ, cơ chế hoạt động của chúng 
lại khác nhau hoàn toàn. 

Giống như một máy tính, não bao gồm nhiều phần đành riêng cho các tác vụ đặc biệt 
và một phần có chức nang tính toán tong quát, chất xám. Su phân chia giữa hai phần gần 
như 50-50. Năng suất tính toán trong máy tính hiện đại cũng được phân chia như vậy; 
thí dụ như card đồ hoạ cũng mạnh như CPU. 

Trong một hai thế hệ nữa, tiêu dé phan này có thể đổi thành ‘lam cách nào để chế tao 
một bộ não. Tuy nhiên điều không may là người ta chưa đủ kiến thức để hoàn thành 
mục tiêu này. Có lẽ bạn sẽ là người góp phần trong sự theo đuổi này chăng? 


TẠI SAO LẠI LÀ NÃO BỘ? 


Denken ist bereits Plastik.** 
Joseph Beuys. 


Não điều khiển chuyển động của một sinh vật. Chuyển động của sinh vật càng phức tạp 
thì não của nó càng lớn. Sinh vật không di chuyển như cây cối sẽ không có não. Sinh vật 
ngừng di chuyển, như loài hải tiêu (hay Ascidiacea) tiêu hoá não của chúng khi chúng 
gắn mình vào đá dưới biển. 

Não bộ - cùng với một số phần của hệ thần kinh trung ương - điều khiển chuyển 
động bằng cách xử lý dữ liệu thu nhận từ các giác quan khác nhau rồi gởi kết quả xử lý 
cho các cơ khác nhau trong cơ thể. Nhiều thí nghiệm đã chứng tỏ rằng nhập liệu từ các 
giác quan đã được xử lý tức là phân loại, lưu trữ và truy lục trong não bộ. Điều đáng chú 
ý là các tốn thương não có thể dẫn tới sự mất mát một phần hay tất cả các chức năng 
này. Trong các hệ quả quan trọng của các khả năng cơ bản này có tư duy và ngôn ngữ. 
Mọi khả năng của não bộ đều do kết cấu này, tức là ‘phan cứng” của não. 

* Trong các tín hiệu điện do não tạo ra, người ta phân biệt tin hiệu không déu trong khi xử lý dữ liệu, sóng 
beta, chủ yếu trong khi chú ý, với tần số từ 14 đến 30 Hz, sóng alpha, trong khi thư giãn, với tan số từ 8 đến 
13 Hz, sóng thefa, trong lúc bắt đầu ngủ, và trong giấc ngủ (REM chuyển động mắt nhanh), với tần số từ 3 
đến 7 Hz, và sóng delta, trong giấc ngủ sâu, với tần số từ 0.5 tới 2 Hz. 

** “Tư duy đã là điêu khắc? Joseph Beuys (b. 1920 Krefeld, d. 1986 Dũsseldorf) điêu khắc gia nổi tiếng. 


Xem 221 


Xem 222 


Xem 223 


260 7 cAU CHUYEN VE NAO BO 








































































consciousness Bell 
priority scheduler 
> 
prediction calculator 
> 
motion control 
> 
j 
Sensor- Actuator- 
specific specific 
hardware hardware 
feedback 
Sensor- Actuator- 
specific specific 
hardware hardware 
Sensor- feedback Actuator- 
specific specific 
hardware hardware 
k > 
Sensor and feedback | Actuator e.g. muscle or 
signal generator chemical factory 




















HINH 175 Cấu trúc tổng quát của hệ thần kinh, với một số các vòng hồi dưỡng dien hình của 
nó và một số thí dụ về phần cứng loại cảm biến. 


Hệ thống có khả năng suy ra cách phân loại từ dữ liệu mà chúng thu nhận được gọi là 
các bộ phân loại và có khả năng học tập. Não chúng ta có chung tính chất này với nhiều 
hệ phức tạp. Não của nhiều động vật và nhiều giải thuật tính toán như “mạng thần kinh; 
là thí dụ về các bộ phân loại. Các bộ phân loại được nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực từ 
Sinh học tới Thần kinh học, Toán học và Điện toán. Tất cả các bộ phân loại đều có khả 
năng kép để phân biệt và kết hợp; hai khả năng này đều là nền tảng cho tư duy. 

Các máy phân loại có nhiều điểm chung với não. Theo một giả thuyết quan trọng gần 
đây trong sinh học tiến hoá, nhu cầu làm mát cho não bộ một cách hiệu quả là nguyên 
do của sự đi thẳng trên 2 chân của loài người. Não sử dụng gần 1/4 năng lượng trong cơ 
thể cần một hệ làm mát mạnh mẽ để hoạt động tốt. Về mặt này, não giống máy tính hiện 
đại, thường có quạt mạnh hay ngay cả hệ làm mát bằng nước gắn bên trong máy. Hoá ra 
loài người có hệ làm mát mạnh nhất trong muôn loài động vật. Tư thế đứng thẳng giúp 
cho không khí làm mát cơ thể một cách hữu hiệu nhất trong môi trường nhiệt đới nơi 
con người sinh sống. Để sự làm mát tốt hơn, loài người cũng không có lông trên khắp cơ 
thể, trừ đầu, nhằm bảo vệ cho não không bị Mặt trời nung nóng trực tiếp. Tư thế đứng 
thẳng cũng cho phép con người hô hấp độc lập với bước chân, một ưu thế mà nhiều loài 
không có. Khả năng này gia tăng tác dụng làm mát và cho phép con người phát triển 
tiếng nói. Ngôn ngữ làm não thêm phát triển. 

Mọi máy phân loại đều được chế tạo từ các đơn vị phân loại nhỏ nhất, đôi khi là một 
số rất lớn. Thông thường các đơn vị nhỏ nhất này có thể phân loại nhập liệu thành 2 
nhóm khác nhau. Số đơn vị này, tức là ‘neuron, tương tự như não, càng lớn, máy phân 


Xem 224 


CÂU CHUYỆN VE NAO BO 261 






































HINH 176 Một điện não đồ hiện đại, ghi ở nhiều vị trí của đầu. Hiệu thế do được khoảng 
0.1mV (© Wikimedia). 


loại càng tạo ra được các phân loại phức tạp. Máy phân loại hoạt động bằng cách áp dụng 
các tổ hợp phức tạp ít hay nhiều của giống và “khác: Sự phân biệt của trẻ em về các vật 
đỏ và xanh là một sự phân loại như vậy; sự phân biệt các nhóm đối xứng chuẩn compact 
và không-compact trong Thuyết lượng tử là sự phân loại tinh tế hơn nhưng cũng can cứ 
vào khả năng cơ bản giống như vậy. 


NEURON VÀ MẠNG 


Trong não, các đơn vị phân loại là neuron. Neuron là các tế bào được chuyên biệt hoá để 
xử lý, sản xuất và vận chuyển tín hiệu điện. Trong não, đơn vị phân loại chính là neuron 
da cực. Giống như các don vị phân loại khác, chúng có các kênh nhập và xuất dữ liệu. 
Các neuron như vậy chỉ sản xuất 2 loại tín hiệu xuất: một xung điện có chiều cao và thời 
gian cố định hoặc không có tín hiệu. 

Trong tất cả các máy phân loại, các đơn vị phân loại nhỏ nhất tuong tác với nhau. 
Thường nhưng không luôn luôn, các tương tác này truyền qua các kết nối. Đối với 
neuron, kết nối là các sợi nhánh và sợi trục. Toàn bộ cấu hình như vậy tạo thành một 
mạng. Trong các kết nối này, các tín hiệu được trao đổi, thông qua các vật chuyển động 
như electron hay photon. Như vậy ta đi đến kết luận là khả năng phân loại thế giới vật 
lý của não - thí dụ như phân biệt các vật chuyển động tương tác với nhau - có được là 


Quyén V, trang 162 
















262 7 CÂU CHUYEN VE NAO BO 
neuron neuron neuron da cực: cấu trúc va chức nang 
doncuc  \ lưỡng cực 
(gởi tín hiệu (thí dụ trong › Nhân 
tới tuỷ sốn Vỏ não vùng &u khi , 

ee thị giác) E = Si nhánh 
t rung (nhập liệu) 
và hồi phụ 
Sgi trục Thân tế bào 
ae (cung cap 
neuron Ge tin eu) năng lượng) 
a CC lin 
GE g neuron Is 
(điều khiên giả đơn cực ik (bảo VỆ, Node 
cơ, có trong Gởi tín hiệu) tăng tốc) Rarvier 
não) 7 
Tế bao > Đầu cuối 
Schwann soi truc 
(Xuat 
liệu) 


- 
. 
D 


` ` Pou 
tr † ` A 3 
RH Ty. Re > 
S 2 d St 
ay F 
GEZ A e 
: ` 
5 5 ì 
F. ` $ 
`, Ga, 
D Ca" > 
ad X td A 
E 


y 


A A PNI 





HÌNH 177 Một tổng quan về 4 loại neuron chính, một sơ dé của một neuron da cực và 2 ảnh 
của mô não được nhuộm màu (© Wikimedia, Wikimedia, MethoxyRoxy, Wei-Chung Allen Lee 
& al.) 


nhờ não được cau tạo từ các vật thể chuyển động tương tác với nhau. Con người không 
thể trở thành một loài động vật thành công như vậy nếu không có sẵn các bộ phân loại 
mạnh mẽ. Va chỉ có các chuyển động trong não mới cho phép ta nói về chuyển động 
dưới dạng tổng quát. 

Nhiều nhà nghiên cứu đang xác định các phần của não được sử dụng khi ta thực hiện 
các tác vụ trí não. Những thí nghiệm như vậy có thể sử dụng phép chụp ảnh cộng hưởng 
từ và các kỹ thuật chụp ảnh tương tự. Các nhà nghiên cứu khác đang tìm hiểu cách mô 
hình hoá các quá trình tư duy từ cấu trúc của não. Thần kinh học hiện đại vẫn tiến bộ 
đều đặn. Đặc biệt, các nhà thần kinh học đã huỷ hoại niêm tin rằng tư duy thì cao hơn 
một quá trình vật lý. Sai lầm này là kết quả của các nỗi lo sợ riêng tư khác nhau và bạn 
có thể tự chiêm nghiệm điều này. Nỗi lo sợ và niềm tin sẽ biến mất theo thời gian. Bạn 


Cau dé 236 s 


Xem 225 


Cau dé 237 s 


cAU CHUYEN VE NAO BO 263 


có thé chứng minh rang tư tưởng chi là các quá trình vật lý không? 

Sự tiến hoá khiến não phát triển hết khả năng để trở thành một công cụ trợ giúp con 
người vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Não người rất lớn vì 2 lý do: dữ liệu về cảm 
giác thì mênh mông và việc xử lý thì phức tạp. Nói cụ thể hơn, não rất lớn để có thể xử 
lý những gì ta nhìn thấy. Lượng thông tin mà mắt cung cấp cho não thực sự khổng lồ. 


THÔNG TIN LÀ GÌ? 
Các tư tưởng này không đến dưới dạng các phát 
biểu bằng lời. Tôi hiếm khi nghĩ nó thành lời. 
Một tư tưởng vụt đến và sau đó tôi mới thử 
phát biểu nó thành lời. 
Albert Einstein 


Ta đã bat đầu cuộc phiêu lưu bang cách nghiên cứu các phương tiện vat lý để nói về 
chuyển động. Nói là truyền tin. Thông tin có đo được không? Ta có thể đo được sự tiến 
bộ của vật lý bằng cách này không? Vũ trụ có được tạo thành từ thông tin không? Để trả 
lời các câu hỏi này, ta bắt đầu với một định nghĩa. 


> Thông tin là kết quả của một sự phân loại. 


Sự phân loại là câu trả lời cho một hay nhiều câu hỏi có-không. Những câu hỏi như vậy 
là sự phân loại đơn giản nhất; chúng cung cấp các đơn vị cơ bản của sự phân loại, từ đó 
ta xây dựng các phân loại khác. Do đó, 


> Thông tin được đo bằng cách đếm các câu hỏi có-không được hiểu ngầm, 
số bit, dẫn tới nó. 


Thí dụ về thông tin được cho trong Bảng 19. 

Bạn có thể cho biết cần bao nhiêu bit để xác định nơi mà bạn đang sống không? Dĩ 
nhiên số bit phụ thuộc vào tập hợp câu hỏi ma chúng ta bắt đầu; đó có thể là tên mọi con 
đường trong một thành phố, tập hợp tất cả các toạ độ trên mặt đất, tên của mọi thiên 
hà trong vũ trụ, tập hợp mọi tổ hợp ký tự trong địa chỉ. Phương pháp nào mà bạn nghĩ 
là hiệu quả nhất? Một biến thể của phương pháp tổ hợp được sử dụng trong máy tính. 
Thí dụ như câu chuyện về cuộc phiêu lưu hiện tại cần khoảng 9 tỷ bit thông tin. Nhưng 
vì lượng thông tin trong câu chuyện phụ thuộc vào tập hợp câu hỏi mà chúng ta bắt đầu 
nên ta không thể xác định độ đo chính xác của thông tin bằng cách này. 


BẢNG 19 Một số độ đo của. thông tin. 








Loại thông tin Lượng thông tin 
Số từ trung bình do một người đàn ông nói ra trong 1 ngày c. 5000 

Số từ trung bình do một người dan bà nói ra trong 1 ngày c. 7000 

Số bit do tai xử lý 1 tới 10 Mbit/s 


Số tế bào nhạy sáng trên mỗi võng mạc (120 triệu tế bào hình que và 6 triệu 126 - 106 
tế bào hình nón) 
Số bit do mắt xử lý 1 tới 10 Gbit/s 


Quyén I, trang 395 
Cau dé 238 s 


Cau dé 239 s 


264 7 cAU CHUYEN VE NAO BO 


BANG 19 (Tiếp theo) Một số độ đo của thông tin. 








Loại thông tin Lượng thông tin 
Số từ được nói trong một đời (2/3 thời gian thức, 30 từ/phút) 3-108 

Số từ được nghe va đọc trong một đời 102 

Số ký tự (số cặp base) trong DNA đơn bội của người 3-10? 

Số xung trao đổi giữa 2 bán cầu não mỗi giây 4-10? 

Số bit trong một CD 6.1 - 10° 

Số neuron trong não người 86(8) - 10° 


Số từ được in trong những quyển sách (khác nhau) trên khắp thế giới c.5 - 10" 
(c. 100 - 10” các quyển sách gồm 50 000 từ) 

Số bit nhớ trong não người >10% 
S6 diém anh nhin thay trong môt doi: 3 - 10° s (một đời) -2/3 (thức) -10° 10” 
(các mối liên kết với não) /15 ms (tốc độ mắt) Xem 257 

Số bit thông tin được xử lý trong một đời (số trên nhân cho c. 32) ig” 





Cách duy nhất để do thông tin một cách chính xác là lấy tập hợp câu hỏi kha hữu lớn 
nhất mà người ta có thể hỏi về một hệ thống và so sánh nó với những gì được biết về 
hệ thống đó. Trong trường hợp này lượng thông tin không biết được gọi là entropy, một 
khái niệm mà ta đã gặp. Với khái niệm này bạn có thể tự suy ra được là người ta có thể 
đo được sự tiến bộ của Vật lý hay không. 

Vì sự phân loại hay phân nhóm là một hoạt động của não và các máy phân loại tương 
tự khác, thông tin được định nghĩa ở đây là một khái niệm áp dụng cho kết quả của các 
hoạt động của người và các máy phân loại đó. Tóm lại, thông tin được phát sinh khi ta 
nói về vũ trụ. 

Thông tin là kết quả của sự phân loại. Điều này hàm ý là vũ trụ không giống như thông 
tin. Số quan điểm đối nghịch với quan điểm này đang tăng lên; tuy vậy, đây là một sự 
nối tắt khái niệm. Sự truyền tin dẫn tới sự tương tác; nói theo kiểu vật lý thì điều này có 
nghĩa là mọi thông tin đều cần näng lượng để truyền và våt chất để lưu trữ. Không có 
một trong hai điều này, không có thông tin. Nói cách khác, vũ trụ cùng với vật chất và 
năng lượng của nó phải có frước sự truyền tin. Việc nói rằng vũ trụ làm bằng thông tin 
hay nó là thông tin là điều vô nghĩa giống như nói rằng vũ trụ làm bằng kem đánh răng. 

Mục tiêu của Vật lý là cung cấp sự phân loại đẩy dü của mọi loại và mọi thí dụ về 
chuyển động, nói cách khác là biết mọi điều về chuyển động. Có thể làm được điều này 
không? Hay bạn có thể tìm ra một luận chứng chống lại nỗ lực này không? 


KRY WG TA Git 


Não là co quan yêu thích thứ nhì của tôi. 
Woody Allen 


Ky ức la tap hợp các mẫu tin về nhận thức. Su tạo ra các mau tin như vậy là mặt cốt yếu 
của sự quan sát. Các mẫu tin có thể lưu trữ trong ký ức của người, tức là trong não hay 
trong bộ nhớ của máy tính, hay các ghi nhớ về vật, như các ghi chú trên giấy. Không có 
ký ức thì không có khoa học, không có đời sống - vì đời sống dựa trên các mẫu tin bên 
trong DNA - và đặc biệt, nói một cách nghiêm túc, là điều đã được chứng minh bằng 


Xem 219 


Xem 226 


CÂU CHUYEN VE NAO BO 265 


HÌNH 178 Anh của các neuron hình tháp được 
nhuộm màu trong vỏ não của não người, cho 
thấy sự liên kết của chúng (© Medlat.) 





cuộc đời buồn bã của những người mất trí nhớ. 

Nhiều động vật và người có ký ức vì ký ức giúp ta vận động sao cho khả năng sinh sản 
và sinh tồn lớn nhất. Ký ức có trong mọi loài động vật hữu nhũ nhưng cũng có trong côn 
trùng và ốc sên. Loài ốc biển nổi tiếng Aplysia californica có ký ức - có điều kiện, giống 
như các con chó của Pawlow - mặc dù nó chỉ có 20 000 neuron. Các thí nghiệm chứng 
tỏ rang ky ức riêng dai hạn này được lưu trữ trong cường độ liên kết của các synapse. 
Khẳng định này là của nhà tâm lý học Canada Donald Hebb đưa ra năm 1949. Trong 
năm đó Hebb đã chỉ ra các biểu hiện vật lý của các thí nghiệm do các nhà tâm lý học 
Sigmund Freud và William James thực hiện từ thập niên 1890, là những người đã suy ra 
ký ức là sự tăng cường hay suy giảm của các liên kết bên trong não. Tóm lại, quan sát và 
học tap, mọi điều mà ta gọi là ký ức, được ghi trong các synapse.* 

Mỗi mẫu tin hiển nhiên là một vật thể. Nhưng với điều kiện nào thì một vật thể được 
xem là một mẫu tin? Một chữ ký có thể là một mẫu tin của sự thoả thuận về một giao 
dịch thương mại. Một chấm mực nhỏ không phải là một mẫu tin vì nó có thể xuất hiện 
đo sơ suất, một vết mực vấy bẩn. Trái lại, việc mực rơi trên giấy đúng theo hình dạng của 
chữ ký là điều không chắc sẽ xảy ra. (Chữ ký đơn giản của bác sĩ rõ rang là một ngoại 
lệ.) Nói một cách đơn giản, một mẫu tin là một vật thể ma để sao chép nó ta phải giả 
mạo. Nói chính xác hơn một mẫu tin là một vật thể hay một tình trạng không thể sinh 
ra hay biến mất do lầm lẫn hay ngẫu nhiên. Ký ức cá nhân của chúng ta, dù là hình ảnh 


* Não có các phương thức học, tức là lưu trữ ký ức dài hạn, khác nhau tuỳ theo phần cứng của nó. Học tập 
đài hạn luôn luôn căn cứ vào sự thay đổi cường độ của synapse hay vào sự tăng trưởng các synapse mới. 
Trong các biến cố gây thương tổn, não học trong vài giây để tránh tình trạng tương tự trong phần còn lại 
của cuộc đời nó. Trái lại, sự học tập ở trường có thể mất nhiều tháng cho một ý tưởng đơn giản. Đúng ra 
mọi vật đều có thể ảnh hưởng đến tính dễ dàng hay tốc độ của sự học tập; bằng cách gắn kết các hình ảnh, 
âm thanh, cảm xúc, ảo tưởng hay ký ức vào một chủ dé hay một tình huống, người ta có thể tăng tốc việc 
học và giảm nhẹ nỗ lực học tập một cách đáng kể. 

Nghiên cứu đã chứng tỏ rằng trong hạch hạnh nhân, nơi cảm xúc và ký ức liên kết với nhau, enzyme 
calcineurin và gene điều tiết Zif268 rất quan trọng đối với ký ức bị thương tổn: mức calcineurin thấp dẫn 
tới sự biểu hiện của gene điều tiết gia tăng và tới việc ký ức bị thương tổn kéo dài hơn, mức cao sẽ làm giảm 
tác dụng thương tổn. 

Đối với sự học tập dài hạn thông thường, các protein CPEB, đặc biệt là Orb2A và Orb2B, hình như có 
tác động làm tăng cường độ của synapse. 


Câu dé 241 s 


Quyén I, trang 339 


266 7 cAU CHUYEN VE NAO BO 


hay âm thanh, đều có cùng tinh chất; ta có thể tin chúng vi chúng chi tiết đến nỗi không 
thể sinh ra trong não chúng ta do ngẫu nhiên hay từ các quá trình không kiểm soát. 

Ta có thể ước tính xác suất để một mẫu tin xuất hiện hay biến mất do ngẫu nhiên 
không? Có. Mỗi mẫu tin được tạo thành từ N các thực thể nhỏ đặc trưng, thí dụ như số 
chấm mực có khả năng rơi trên giấy, số tinh thể sắt trong một băng cassette, số electron 
trong 1 bit của bộ nhớ trong máy tính, số hạt iodide bạc trong âm bản của ảnh, v.v... Sự 
nhiễu loạn ngẫu nhiên trong ký ức đều bắt nguồn từ các nội thăng giáng mà ta gọi là 
nhiễu hay tiếng ôn. Nhiễu làm cho mẫu tin không thể đọc được; nó có thể là vết bẩn trên 
chữ ký, sự thay đổi từ tính do nhiệt trong các tỉnh thể sắt, nhiễu điện từ trong bộ nhớ 
thể rắn, v.v... Nhiễu được tìm thấy trong mọi bộ phân loại vì nó vốn có trong mọi tương 
tác và trong moi quá trình xử lý thông tin. 

Có một tính chất chung là các nội thăng giáng bắt nguồn từ nhiễu đều giảm đi khi 
kích thước tức là số thành phần của mau tin tăng lên. Dung ra xác suất D, để doc hay 
ghi sai một mẫu tin thay đổi theo công thức 


Pmis ~ 1/ VN’; (93) 


trong đó N là số hạt hay hệ con được sử dung dé lưu trữ nó. Ta có hệ thức nay vì đối với 
số lượng lớn thì phân bố chuẩn là sự gần đúng tốt nhất của gần như mọi quá trình. Đặc 
biệt, bề rộng của phân bố chuẩn, xác định xác suất của sai số của mẫu tin, tang chậm 
hơn tích phân của nó khi số thực thể gia tăng; đối với số lớn, độ chính xác càng ngày 
càng tăng. 

Ta có thể kết luận là một mẫu tin tốt phải được tạo thành từ một số lớn các thực thể. 
Số lượng càng lớn, bộ nhớ càng ít nhạy với các thăng giáng. Một hệ có kích thước lớn với 
các thăng giáng nhỏ được gọi là một nguön nhiệt động lực (vật lý). Chỉ có nguồn nhiệt 
động lực mới tạo ra bộ nhớ. Nói cách khác, mỗi mẫu tin đều chứa một nguồn nhiệt động 
lực. Ta đi đến kết luận: một quan sát bất kỳ của một hệ là sự tương tác của hệ đó với một 
nguồn nhiệt động lực. Mối liên hệ này sẽ được sử dụng nhiều lần trong phần tiếp theo, 
đặc biệt trong Thuyết lượng tử. Khi một mẫu tin được một máy tạo ra, quan sát thường 
được gọi là một phép do (tổng quát). Bạn có thể xác định nguồn nhiệt động lực trong 
trường hợp một người đang ngắm cảnh hay không? 

Từ các phần bàn luận trước, ta có một kết luận quan trọng: vì ta có một ký ức tốt tuỳ 
ý sử dụng nên có thể suy ra chúng ta được tạo thành từ nhiều phần nhỏ. Và vì có các 
mẫu tin nên thế giới cũng phải được tạo thành từ một số lớn các phần nhỏ. Không cần 
kính hiển vi để khẳng định sự hiện hữu của phân tử hay các thực thể nhỏ tương tự; một 
công cụ như vậy chỉ cần để xác định kích thước của các hạt này. Ta có thể đơn giản suy 
ra sự hiện hữu của chúng từ việc ta có ký ức. (Dĩ nhiên cũng có các lập luận khác chứng 
minh rang vật chất tạo thành từ các phần nhỏ bắt nguồn từ sự hiện hữu ở khắp nơi của 
tiếng ồn.) 

Một kết luận thứ 2 do Leo Szilard công bố vào cuối thập niên 1920. Việc ghi vào bộ 
nhớ không nhất thiết tạo ra entropy; ta có thể lưu thông tin vào bộ nhớ mà không làm 
tang entropy. Tuy vậy, entropy được sinh ra trong mối lần bộ nhớ bi xoá. Hoá ra entropy 
(cực tiểu) do việc xoá 1 bit tạo ra là 


S =kln2, (94) 


mỗi bit bị xoá 


Cau dé 243 s 


Xem 227 


Xem 230, Xem 231 


Xem 228 


Xem 229 


CÂU CHUYEN VE NAO BO 267 


va số In 2 = 0.69 la logarithm tự nhiên của 2. Như vậy việc xoá làm giảm độ mất trật tự 
của dữ liệu - entropy địa phương - nhưng lại làm tăng entropy toàn phan. Như ta đã 
biết, để làm giảm entropy của một hệ địa phương ta cần có năng lượng. Tóm lại, việc xoá 
bộ nhớ của một hệ thống bất kỳ cần có năng lượng. Thí dụ như cổng logic AND xoá I bit 
với mỗi thao tác. Như vậy tư duy hợp lý cần có năng lượng. 

Ta cũng đã biết rằng giấc mo có liên hệ với việc xoá và tái tổ chức thông tin. Có phải 
đó là lý do khi ta mệt mỏi, năng lượng cạn kiệt, thì ta không mơ nhiều như thường lệ 
không? Trong các giấc mơ, não tái tổ chức các kinh nghiệm được tạo ra trong quá khứ. 
Giấc mơ kể lại cho chúng ta những hoạt động của vô thức. Mỗi người phải tự quyết 
định điều phải làm đối với những giấc mơ mà ta nhớ lại. Tóm lại, các giấc mơ không có 
ý nghĩa - ta là người cho chúng ý nghĩa. Trong mọi trường hợp, giấc mơ là một trong 
những cách mà não sử dụng ký ức một cách có hiệu quả. 

Như vậy entropy sẽ được tạo ra khi ta quên. Điều này là rõ ràng khi ta nhớ lại rằng 
việc quên cũng giống như sự phong hoá của một cổ bản. Entropy tăng lên khi bản thảo 
không còn đọc được nữa vì quá trình này bất khả nghịch đảo và tiêu tán.“ Còn một cách 
khác để thấy điều này là nhận xét rằng để xoá bộ nhớ, thí dụ như băng từ, ta phải đưa 
năng lượng vào trong nó và như vậy làm tăng entropy của nó. Ngược lại, ghi vào bộ nhớ 
thường làm giảm entropy; ta nhớ rằng các tín hiệu, các thực thể ghi vào bộ nhớ, mang 
entropy âm. Thí dụ như ghi vào băng từ thường làm giảm entropy của nó. 


KHẢ NĂNG CỦA NÃO BỘ 
Máy tính thật chán. Chúng chỉ có thể cho các 
câu trả lời. 
Được gán nhầm cho Pablo Picasso 


Não người được tạo ra theo một cách sao cho các thăng giáng không thể phá huỷ nội 
dung của nó. Não được xương sọ bảo vệ chính vì lý do này. Ngoài ra, não còn phát triển 
các liên kết, gọi là synapse, giữa các neuron là những tế bao xử lý tín hiệu. Neuron là 
phần tử xử lý cơ bản của não, thực hiện việc phân loại cơ bản. Nó chỉ có thể làm 2 việc: 
khai hoả hoặc không. (Có thể thời gian mà neuron khai hoả cũng mang thông tin; câu 
hỏi này chưa được trả lời. ) Neuron khai hoả tuỳ thuộc vào nhập liệu được gởi đến thông 
qua các synapse từ hàng trăm neuron khác. Một neuron là một phần tử có thể phân biệt 
nhập liệu thành 2 trường hợp: khai hoả hoặc không. Như vậy neuron là các bộ phân loại 
đơn giản nhất, chỉ có thể phân biệt 2 trạng thái. 

Mỗi lần ta chứa thông tin trong ký ức dài hạn, như số điện thoại, cường độ liên kết 
của synapse thay đổi hoặc các synapse mới được tạo ra. Sự liên kết giữa các neuron mạnh 
hơn các thăng giáng trong não rất nhiều. Chỉ có các nhiễu loạn mạnh, như mạch máu 
bị nghẽn hay một tổn thương não, mới có thể phá huỷ neuron dẫn tới mất trí nhớ. 

Nói chung, não cung cấp một bộ nhớ cực kỳ hữu hiệu. Dù nỗ lực tột cùng, các kỹ 


* Như Wojciech Zurek đã giải thích rõ, entropy sinh ra trong bộ nhớ là lý do chính giải thích cho việc con 

quỷ của Maxwell không thể làm giảm entropy của 2 thể tích khí bằng cách mở cửa ngăn chúng theo một 

cách sao cho các phân tử chuyển động nhanh tích tụ ở một bên và các phân tử chuyển động chậm tích tụ 

ở bên kia. (Maxwell đã giới thiệu con quỷ” vào năm 1871 để minh giải các giới hạn mà thiên nhiên đặt ra 

cho vị thần.) Đây chỉ là một cách diễn đạt khác, kết quả cũ kỹ của Leo Szilard, người đã chứng tỏ rằng các 

thao tác của con quỷ tạo ra nhiều entropy hơn là phần chúng làm giảm. Và mọi dụng cụ đo đều có bộ nhớ. 
Để đóng vai con quỷ của Maxwell, hãy tìm một trong những trò chơi máy tính có trên internet. 


Xem 232 


268 7 cAU CHUYEN VE NAO BO 


sư vẫn chưa có thể chế tạo một bộ nhớ có khả nang như não với cùng một thể tích như 
vậy. Chúng ta hãy ước tính khả năng của bộ nhớ này. Bằng cách nhân số neuron khoảng 
10'”,* với số synapse/neuron trung bình, khoảng 100, và với số bit trung bình (theo ước 
tính) chứa trong mỗi synapse, khoảng 10**, ta đi đến một ước lượng dé dat cho khả năng 
lưu trữ của não là 

M 


rewritable 10” bit = 10°GB. (95) 
Một byte, viết tắt là B, là tên của 8 bit thông tin. Nên nhớ rang sự tiến hoá đã thành công 
trong việc đặt nhiều neuron trong não như các ngôi sao trong thiên hà và nếu ta cộng 
tất cả chiều dài của các sợi nhánh, ta được chiều dài khoảng 10” m, tương đương với 
khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trời. Não chúng ta đúng là có tính chất phức tap theo 
kiču thiên van. 

Tuy vay, cách ước tính tiêu chuẩn 10'* bit này không thực sự đúng! Nó giả sử rằng 
thành phần duy nhất chứa thông tin trong não là chiều dài synapse. Do đó nó chỉ đo khả 
năng lưu trữ có thể xoá được của não. Đúng ra thông tin có thể được lưu trữ trong các 
kết cấu của não, tức là trong các cấu hình chính xác mà theo đó mỗi tế bào được nối với 
các tế bào khác. Phần lớn các kết cấu này được cố định vào lúc 2 tuổi nhưng nó tiếp tục 
phát triển ở một mức độ thấp hơn cho phần còn lại của cuộc đời. Nếu giả sử rằng một 
trong N tế bào với n mối liên kết có f n khả năng liên kết, khả năng ghi 1 län của não có 
thể ước tính gần đúng là N / fn ƒnlog fn bit. Với N = 10", n = 10°, f = 6, ta được 


M ghị 1 lần = 10'° bit = 102GB. (96) 


Những chỗ biến đổi kết cấu của não có thể do được. Các thí nghiệm gần day chứng tỏ 
rằng người sử dụng 2 thứ tiếng, đặc biệt 2 cổ ngữ, có mật độ chất xám trong vùng vỏ 
não trên đỉnh của bán cầu não trái cao hơn. Đây là vùng chính liên quan đến việc xử lý 
ngôn ngữ. Như vậy não cũng sử dụng các chỗ biến đổi kết cấu để tối ưu hoá việc lưu trữ 
và xử lý. Sự biến đổi kết cấu cũng gặp ở một số đối tượng khác như trẻ tự kỷ, người đồng 
tính và trẻ em tăng động. Các trải nghiệm đữ dội và kéo dài trong thai kỳ hay thời thơ 
ấu hình như tạo ra sự thay đổi kết cấu như vậy. 

Đôi khi có người nói rằng con người chỉ sử dụng từ 5 % tới 10 % khả năng của não. 
Câu chuyện thần thoại này, đi ngược lại thế kỷ 19, hàm ý rằng có thể đo được dữ liệu thực 
sự chứa trong não và so sánh nó với giá trị cực đại khả hữu. Ngoài ra, câu chuyện này 
cũng hàm ý rằng ta có thể đo được khả năng xử lý và so sánh với một khả năng cực đại 
khả hữu. Câu chuyện này cũng cho thấy thiên nhiên phát triển và duy trì một cơ quan 
có 90% năng suất dư thừa, phí phạm năng lượng và vật liệu để chế tạo, sửa chữa và bảo 
trì nó. Câu chuyện thần thoại này sai. Hiện nay, người ta chưa thể đo được khả năng lưu 
trữ và xử lý của não mà chỉ có thể ước tính chúng mà thôi. 

Khả năng lưu trữ lớn của não cũng cho thấy rằng ký ức của người được môi trường 
lấp day và không có tính bẩm sinh: một trứng + một tinh trùng có khối lượng khoảng 
1 mg, tương đương với khoảng 3 - 10'° nguyên tử. Hiển nhiên là hệ này không thể chứa 
10'° bit do sự thăng giáng. Đúng ra thiên nhiên chỉ chứa khoảng 6 - 10° cặp base DNA 


* Số neuron hình như không đổi và cố định kể từ lúc ra đời. Sự tăng trưởng của các mối liên kết cao nhất 
giữa 1 và 3 tuổi, lên tới 107 mối liên kết/s. 
** Day là số trung bình. Một số loại synapse trong não, trong hồi hai mã, được biết là chỉ chứa 1 bit. 


Xem 233 


CÂU CHUYỆN VE NAO BO 269 


hay 12 - 10° bit trong các gene của một trứng chưa thu tinh, bằng cách sử dung 3 - 10° 
nguyên tử cho mỗi bit. Ngược lại một não điển hình có khối lượng từ 1.5 tới 2 kg va chứa 
khoảng 5 tới 7 - 107” nguyên tử, khiến cho nó trở thành một bộ nhớ hữu hiệu như một 
cái trứng. Sự khác nhau giữa số bit trong DNA và trong não chứng tỏ rang hau như mọi 
thông tin lưu trữ trong não được lấy từ môi trường bên ngoài; nó không thể có nguồn 
gốc di truyền, dù ta được phép giải nén một cách thông minh các thông tin được lưu 
trữ. 

Tóm lại, mọi thủ thuật của thiên nhiên đã tạo thành một máy phân loại mạnh nhất 
từ trước đến nay.“ Khả năng nhớ va phân loại của não có giới hạn không? Với những 
công cụ mà con người đã phát triển để mở rộng khả năng của não, trợ giúp cho trí nhớ 
như giấy, viết, in ấn và các toán gia đã phát triển nhiều công cụ để đơn giản hoá, rút gọn 
sự phân loại, khả năng phân loại bằng não chỉ bị giới hạn bởi thời gian cần dùng để tập 
luyện. Dĩ nhiên khi không có công cụ thì sẽ có các giới hạn nghiêm ngặt. Vỏ não dày 2 
mm của người có diện tích khoảng 4 tờ giấy A4, của tinh tinh là 1 tờ và của khỉ là một 
tấm bưu thiếp. Người ta đã ước tính rằng bộ nhớ có thể truy cập được một cách thông 
minh, có bậc của 

M intellectual =1GB, (97) 
mặc du sai số thực nghiệm khá lớn. 

Não cũng có khả năng xử lý chưa từng có. Điều này đã được chứng minh rõ ràng bằng 
những hệ quả quan trọng nhất dẫn xuất từ ký ức và sự phân loại: tư duy và ngôn ngữ. 
Thật vậy, các loại tư duy hay ngôn ngữ mà ta sử dụng như so sánh, phân biệt, nhớ lại, 
nhận biết, liên kết, mô tả, suy luận, giải thích, tưởng tượng, v.v..., đều mô tả các phương 
thức phân loại ký ức hay nhận thức khác nhau. Sau cùng, mỗi loại suy nghĩ hay đối 
thoại đều là sự phân loại trực tiếp hay gián tiếp các quan sát. Nhưng máy tính còn lâu 
mới đạt tới những điều này! Nỗ lực đầu tiên, vào năm 1966, là một chương trình vui 
nhộn của Joseph Weizenbaum: chương trình chatterbot Eliza nổi tiếng (hãy thử chương 
trình này tại www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3) là một sự nhái lại một nhà 
phân tâm học. Cho đến bây giờ, đã qua hơn 40 năm, việc đối thoại với một chương trình 
máy tính, như Friendbot (có thể tìm thấy tại www.friendbot.co.uk), vẫn còn là một trai 
nghiệm đáng thất vọng. Khả năng khổng lồ của não là nguyên do chính của sự thất vọng 
này. 

Cũng cần nói thêm, mặc dù não của cá nhà táng và voi nặng hơn não người 5 hay 6 
lần thì số neuron và liên kết, tức là khả năng lại thấp hơn con người. Ốc sên, kiến, cá 
nhỏ có số neuron cỡ 10 000; giun tron Caenorhabditis elegans chỉ có 302 và các động vật 
khác còn ít hơn. 


NHỮNG DIEU KỲ LẠ VE NAO VÀ BỘ NHỚ 


Giáo viên và học viên sé là các chuyên gia về não. Não học tốt nhất khi nó có một muc 
tiêu. Không mục tiêu, cả việc soạn bài giảng và trình bày bài giảng sẽ mất đi phần lớn 
tính hiệu quả của nó. Có bao nhiêu giáo viên cho biết mục tiêu bài học lúc bắt đầu bài 
giảng? Có bao nhiêu học viên đặt ra mục tiêu học tập? 


* Năng lượng tiêu thụ của não cũng quan trọng: mặc dù nó chỉ chứa khoảng 2 % khối lượng cơ thể, nó lại 
dùng 25 % năng lượng do thực phẩm cung cấp. Não là lý do tại sao con người thích ăn trái cây. 


Xem 234 


Xem 235 


270 7 CAU CHUYEN VE NAO BO 


Nao cũng hoc tốt nhất khi nó được khích lệ. Hoc sinh khác nhau cần các động lực 
khác nhau: các ứng dụng tiém năng, sự tò mò, sự ganh dua, sự kích hoạt các tri thức đã 
có, ấn tượng về người khác phái, hay việc khám phá các điều chưa biết. Và học sinh cần 
các động lực ở các mức độ khó khác nhau. Giáo viên nào có thể cung cấp được hỗn hợp 
này? 

Sau cùng, não ở hoc sinh và học viên có cách khác nhau để tao ra khái niệm: sử dụng 
từ, âm thanh, hình ảnh, cảm xúc, các giác quan, v.v... Giáo viên nào có thể phát biểu 
những điều này trong bài giảng của mình? 


x x 


Não luôn thực hiên những việc kỳ lạ trên người mang nó. Thi du như não luôn luôn tim 
việc để làm. Nhiều thói quen và sự ham mê đều phát sinh theo cách này. 


x 


Não thường ra lệnh cho người mang nó. Những nghiên cứu gan đây da cho thay học 
sinh có thể được phân thành 5 nhóm. 

1. Học sinh thông minh 

2. Học sinh lãnh dam 

3. Học sinh tự cao (thường, nhưng không luôn luôn, là nam) 

4. Hoc sinh tự ti (thường, nhưng không luôn luôn, là nữ) 

s. Học sinh yếu đuối/sợ sệt 
Ta nên nhớ điều này khi đứng lớp. Bạn thuộc nhóm nào? 


*x* 


Nhiều hoạt động nhận thức của não da được định vị trong những vùng đặc biệt của vỏ 
não, còn gọi là chất xám (hãy xem Hình 174). Người ta đã biết rằng chất xám được tạo 
ra từ một số lớn các kết cấu song song, độc lập với nhau gọi là côt vỏ não mới; chúng 
tương tự các bộ vi xử lý. Mỗi cột có input và output, nhưng hoạt động độc lập với nhau; 
nó cao khoảng 2 mm, đường kính 0.5 mm và chứa khoảng 1000 neuron nhiều loại khác 
nhau. Hãy ghé thăm trang neurolex.org/wiki/Category:Neuron để có danh sách. Vỏ não 
chứa nhiều triệu cột này, xếp thành 6 lớp. Hiện nay các nhà nghiên cứu đã có thể mô 
phỏng một cột vỏ não mới như môt siêu máy tinh. Để biết thêm chi tiết bạn hãy ghé 
thăm website bluebrain.epfl.ch. Tóm lại, não của bạn tương đương với nhiều triệu siêu 
máy tính. Hãy chăm sóc nó. 


x OK 


Một tập anh đẹp của não có thé tìm thấy tại trang bigbrain.loris.ca. Trên website này, các 
nhà nghiên cứu trên thế giới thu thập các hình ảnh não đẹp nhất của các cuộc nghiên 
cứu gần đây. 


x 


Não có nhiều khía cạnh thú vi. Kỹ thuật phán hồi sinh hoc than kinh là một thí dụ. Một 
vài điện cực được gắn trên da đầu và một vòng hồi dưỡng được tạo ra nhờ sự giúp đỡ 
của một màn hình hiển thị. Sự hiển thị như vậy giúp cho việc đưa một người vào trạng 
thái theta cao - tương ứng với sự thư giãn sâu -, hay trạng thái SMR - tương ứng với 
nghỉ ngơi và tập trung tư tưởng -, hay trạng thái alpha trội - tương ứng với sự thư giãn 


Xem 236 


Xem 237 


Quyén V, trang 54 


Xem 238 


cAU CHUYEN VE NAO BO 271 


với mắt nhắm. Việc học cách chuyển nhanh giữa các trang thái nay có ích cho vận động 
viên, nhà phẫu thuật, vũ công, nhạc sĩ, ca sĩ và trẻ em mắc hội chứng giảm chú ý. Sau 
một vài buổi làm việc, tac dụng kéo dai trên 1 năm. Đối với hội chứng giảm chú ý, kết 
quả cũng khả quan như khi dùng dược phẩm. 


x x 


Một khía cạnh thu vi của não người là phạm vi rộng lớn của các dam mê mà nó tạo ra. 
Thí dụ như có người có đam mê dành cả cuộc đời cho ca hát. Có người suốt đời dành 
cho việc phát minh các ngôn ngữ; John Ronald Tolkien là một trường hợp nổi tiếng nhất. 
Những người khác lại có đam mê giúp những kẻ sát nhân tìm thấy bình yên trong tâm 
trí. Một số người dành cả đời cho việc nuôi nấng các trẻ bất túc bị cha mẹ bỏ rơi. Người 
khác lại dành cả đời thực thi các giải pháp cấp tốc cho các bài toán hạ tầng cơ sở - nước, 
gas và điện - trong các thành phố có chiến tranh. Các thí dụ mà người ta tìm ra rất hấp 
dẫn. 


x % 


Nhiều chức năng trong não không được thực hiện bởi phần có thể lập trình được của 
não, vỏ não, mà bởi các phần cứng chuyên dụng. Danh sách các phần cứng chuyên dụng 
đã biết của não vẫn còn dài thêm, vì các khám phá vẫn còn xuất hiện. 

Hình 174 chỉ cho thấy các vùng cơ ban. Các nhà nghiên cứu đã khám phá các neuron 
dành riêng cho việc điều khiển quá trình đi bộ của mỗi chân, - các neuron gương - tái 
hiện những điều mà người ta đang cảm giác hay hành động và các neuron dành riêng 
hướng từ mắt tới não, điều khiển chu kỳ ngày-đêm. Những khám phá gần đây đã bổ 
sung cho các kiến thức cũ là có những phần cứng chuyên dụng cho mỗi giác quan trong 
hệ thần kinh, từ xúc giác tới khứu giác và các cảm nhận trong cơ thể. Tóm lại, nhiều 
chức năng cơ bản của hệ thần kinh có liên kết với nhau và các chức năng cao cấp khác 
cũng vậy. Ta vẫn chưa có danh sách đầy đủ của các hệ có liên kết. Chỉ có các nghiên cứu 
trong tương lai mới giúp ta hiểu được bao nhiêu tiểm thức của chúng ta bắt nguồn từ 
phần cứng và bao nhiêu bắt nguồn từ phần mềm của vỏ não. 


*x* 


Mèo la con vat thông minh va mọi người giao tiếp với chung đều biết các hành vi va hoạt 
động của chúng phức tạp như thế nào. Tất cả đều được tổ chức bởi một bộ não có kích 
thước của một hạt óc chó, với khoảng 300 triệu neuron. 

Điều thú vị là con người cũng có số neuron gần giống số neuron trong óc mèo ở một 
nơi bên ngoài não: bụng. Nhóm neuron này được gọi là hệ thần kinh ruột. Tập hợp các 
neuron này, trên 100 triệu, điều khiển hoạt động của các tế bào ruột - đặc biệt, lớp tế 
bào đầu tiên tiếp xúc với thức ăn - điều khiển việc sản xuất nhiều enzyme và chất dẫn 
truyền thần kinh, ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. 95 % serotonin được sản xuất 
trong ruột. Hoá ra việc điều trị chứng trầm cảm đòi hỏi việc xử lý ruột trước tiên lại là 
một điều tốt. Hệ thần kinh ruột cũng xác định việc nôn có cần hay không, nó kích khởi 
chứng táo bón hay tiêu chảy, ảnh hưởng đến mức độ căng thẳng thần kinh, điều hoà hệ 
miễn dịch và điều khiển nhiều quá trình khác. Tóm lại, hệ thần kinh ruột là nền tảng cơ 
thể học cho các cảm giác ruột và có lẽ cho hạnh phúc của chúng ta. Các nghiên cứu vẫn 
còn tiếp tục. 


Xem 239 


272 7 CAU CHUYEN VE NAO BO 


KE 


Ta học tốt hon nếu ta ôn Iai những gi đã học. Thí nghiệm chứng tỏ rang việc nhớ lai sẽ 
tăng cường các synapse va tăng cường ký ức. Ta học tốt hơn nếu ta biết lý luận về các 
điều ta đang học. Thí nghiệm chứng tỏ rằng tính nhân quả tăng cường các synapse. 


x 


Ta hoc trong khi ngü. Não luu trü phân lón các diéu ma ta trai nghiêm trong ngày trong 
một vùng gọi là hôi hái mã. Trong giấc ngủ sâu, tức là trong giấc ngủ không mơ, não 
chọn lọc những điều thuộc các trải nghiệm cần lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn của nó, 
vung vỏ não mdi. Sự chọn lọc dựa trên những cảm xúc gắn lien với ký ức, đặc biệt là sự 
kích động, sợ hãi hay giận dữ. Nhưng sự mong chờ một phần thưởng - như một món 
quà hay khả năng tạo ra ấn tượng tốt khi được hỏi về một chủ đề - cũng có tác động 
mạnh trong việc chuyển thông tin vào vỏ não mới, như các nghiên cứu của Jan Born đã 
chứng tỏ. Nếu quy luật này đúng, ta nên ngủ sau khi học, và đặc biệt, ngủ sâu, là cách 
học tốt nhất. Phương thức hữu hiệu nhất để học một ngoại ngữ, một chủ dé mới hay ghi 
nhớ một bài thuyết trình là ngủ ngay sau khi học hay tập huấn. 

Giấc ngủ sâu sẽ giúp ích cho việc học tập. Giấc ngủ sâu còn được đẩy mạnh theo 
nhiều cách. Sự nỗ lực, thể thao và ngay cả sự kích thích bằng điện cũng làm tăng giấc 
ngủ sâu. Công nghiệp dược phẩm đang thử điều chế các viên thuốc ngủ làm tăng giấc 
ngủ sâu. Rượu, đa số thuốc ngủ, TV, internet và các chấn thương làm giảm giấc ngủ sâu. 
Jan Born cho rằng có thể giấc ngủ giúp cho ta có khả năng học; chưa có lời giải thích có 
tính thuyết phục về sự mất ý thức trong giấc ngủ sâu. 

Chúng ta ngủ như thé nào? Khi ta đang thức, mọi dü liệu do giác quan thu nhận được 
gởi tới đổi thi, là bộ phận lọc và gởi nó tới vỏ não mới. Trong giấc ngủ vỏ não mới tắt 
đi một phần lớn đồi thị, sao cho gần như không có dữ liệu do giác quan thu nhận đến 
được vỏ não mới. Việc mô hình hoá các quá trình này có thể giúp cho ta hiểu được cách 
giấc ngủ bắt đầu và giúp ta mô phỏng các sóng não mà ta thấy lúc bắt đầu giấc ngủ. 


*x* 


Nhiều kết quả nghiên cứu gần đây về động vật va não người có thể tìm thay tai website 
Brain map, địa chỉ www.brain-map.org. 


* OK 


Não và máy tinh khác nhau rất nhiều trong cách hoạt động. Não có tinh chat analog, 
máy tính có tính chất số. Máy tính hoạt động như thế nào? Câu trả lời tổng quát: máy 
tính là một tập hợp các công tắc điện tử thông minh và có tổ chức. Để làm cho công việc 
trở nên dễ dàng, bộ phận tính toán trong máy tính - được gọi là đơn vị xử lý trung tâm, 
trái tim của máy tính - tính toán bằng cách sử dụng số nhị phân. Cac trang thái on va 
‘off’ của một công tắc được liên kết với các chữ số ‘T’ và ‘0. Bạn có thể nghĩ ra một bộ 
các công tắc đơn giản cho phép cộng 2 số nhị phân có một chữ số hay có nhiều chữ số 
không? Và nhân 2 số? Hãy thử làm - đó là một bài tập thú vị. 

Máy tính được gọi là máy tính số vì chúng dựa trên các công tắc. Thật vậy, mọi mạch 
tích hợp trong một máy tính bỏ túi hay trong một laptop chỉ là tập hợp các công tắc điện; 
các mẫu máy hiện đại có thể chứa nhiều triệu công tắc, mỗi công tắc có một chức năng 
riêng. 


Câu dé 245 s 


Xem 240 


cAU CHUYEN VE NAO BO 273 


KE 


Trong thai ky, não của phôi tăng trưởng với tốc độ 250 000 neuron/phüt. Tốc độ này cho 
ta thấy đời sống là một quá trình hấp dẫn như thế nào. 


x % 


Sự truyền tín hiệu giữa não và cánh tay khác với sự truyền tín hiệu giữa não và chân. Khi 
não gởi một lệnh cho tay hay chân tới tuỷ sống, tuỷ sống sẽ gởi nó tới tay hay chân. Đối 
với cánh tay (và bàn tay) - nhưng không đối với chân - tuỷ sống gởi 1 bản sao của lệnh 
mà nó đang gởi ngược lại cho não. Sự hồi dưỡng này hình như khiến cho não xác định 
được lệnh vận động kế tiếp chính xác hơn. Như vậy cơ thể và não đã có các kỹ năng vận 
động bẩm sinh giúp cho ta có thể sử dụng ngón tay và bàn tay thật chính xác. Sự quan 
trọng của các kỹ năng vận động này đã được người Hy Lạp cổ biết đến; Anaxagoras đã 
nói rằng con người là sinh vật thông minh nhất vì họ có bàn tay. 


KE 


Chứng động kinh là một nhóm các rối loan của não tác động đến nhiều người trên thé 
giới. Nó là một sai hỏng về điện của não. Nó dẫn đến các dao động điện đều đặn trong 
não và trong lúc đó người ta bị mất ý thức hay ngất đi. Chứng này cũng là một trong 
các nguyên do của chứng tự kỷ. Các khiếm khuyết về di truyền, do chấn thương hay các 
nguyên nhân khác, có thể kích khởi chứng động kinh. Nghiên cứu về chứng động kinh 
là một lĩnh vực rộng lớn. 

Nhiều loại động kinh do di truyền bắt nguồn từ sự đột biến gene mã hoá các kênh 
ion. Khi các kênh ion không hoạt động đúng, nồng độ các cation như sodium không 
thích hợp, sẽ dẫn đến các sai hỏng về điện. Sự nghiên cứu về nguồn gốc của chứng động 
kinh đã cho thấy rằng một số đột biến gene không di truyền từ cha mẹ mà là đột biến 
mới: chúng chỉ có ở trẻ em. 

* x 


Cac nhà nghiên cứu van chưa dứt khoát trong việc liên hệ các khiếm khuyết gene với 
khuynh hướng quên các sự việc trong đời sống hằng ngày. Tuy vậy, người ta có thể đặt 
câu hỏi là một lỗi trong gene DRD2 có thực sự là nguyên nhân của việc quên nơi để chìa 
khoá xe hay không. 

x OK 
Nhiều công tắc có 3 trạng thái; người ta gọi chúng là ‘-1, “0; T. Như vậy, việc chế tạo một 
máy tinh dựa trên ‘rit’ thay vì ‘bit’ là một tuỳ chọn thực tế. Tại sao không có máy tính 
27-trit? 

*x* 
Nước có bộ nhớ không? Một người nao đó có thé mưu sinh nhờ vấn dé này. Cac phân 
tử trong nước có tốc độ trung bình 590 m/s ở nhiệt độ phòng. Trạng thái lỏng cùng với 
tốc độ cao này khiến cho việc tạo thành các kết tập bền vững không thể vượt quá kích 
thước của một nắm phân tử. Các thí nghiệm cố gắng tìm kiếm các hiệu ứng nhớ đều 
thất bại, trừ nỗ lực của các kẻ lừa đảo. Nước không có ký ức. 


x % 


Xem 241 


Xem 242 


Quyén V, trang 162 
Xem 243 


274 7 CÄU CHUYEN VE NAO BO 


Các chất dẫn truyền than kinh anh hưởng đến tâm trang van còn là chủ dé nghiên cứu. 
Những cuộc nghiên cứu như vậy đã chứng tỏ rằng một peptide đặc biệt được gọi là 
hypocretin hay orexin tạo ra sự hoạt bat, tang cảm giác ngon miệng và chủ yếu là tâm 
trạng thoải mái. Việc chất này có thật là hormone hạnh phúc” như được nói hay không 
vẫn còn phải kiểm chứng lại. 


* % 


Năm 2015, lần đầu tiên, các hạch bạch huyết được khám phá trong não: có cả ngõ vào 
và ra của bạch huyết. Khám phá lạ thường của Antoine Louveau và cộng sự có thể làm 
thay đổi phương thức mà các nhà nghiên cứu giải quyết bệnh Alzheimer, rối loạn tự kỷ, 
chứng đa sơ cứng và nhiều bệnh thần kinh-miễn dịch khác. 


x % 


Năm 2015, các tế bào tốc dö đã được khám pha trong não. Những tế bào này là một 
phần của hệ đạo hàng của não và khai hoả với một tần số tỷ lệ với tốc độ riêng của cơ 
quan này. Những tế bào này có cùng vai trò như tốc kế trong xe hơi. Hoàn tất việc tìm 
hiểu hệ đạo hàng của não là một thách thức hiện nay của Khoa thần kinh học. 


* OK 


Một khía cạnh hap dẫn của não là phương thức mà nö điều khiển sự van động. Nhiều 
nhóm nghiên cứu đang tìm hiểu cách mà các chuyển động của tay chân và cơ thể đã 
được học, xây dựng, lưu trữ và điều khiển bên trong não như thế nào. Não điều khiển 
chuyển động bằng cách xây dựng các lệnh cho bắp thịt từ một tập hợp nhỏ các chỉ lệnh 
chuyển động. 

Các nhóm nghiên cứu khác đang tìm hiểu cách mà não định vị chuyển động của môi, 
lưỡi, hàm và thanh quản trong khi nói. Cũng trong trường hợp này hình như hoạt động 
nói được điều khiển bằng một chuỗi các chỉ lệnh chuyển động đã học; các chỉ lệnh này 
hình như tương tự hay ít nhất là có quan hệ gần gũi với các vần. 


* % 


Mục tiêu của việc đọc được ý nghĩ của một người vẫn chưa thể đạt tới. Nhưng người ta 
đã có thể đọc cảm xúc của một người bằng máy cộng hưởng từ. Một cái nhìn lướt qua về 
hướng tiếp cận này được trình bày trong Hình 179. Bằng cách tính đúng các hoạt động 
thần kinh của các vùng trong não người ta có thể phân biệt sự giận dữ, căm ghét, đố ky, 
sợ hãi, hạnh phúc, ham muốn, kiêu hãnh, buồn bã và xấu hổ - mặc dù độ chính xác chỉ 
vào khoảng 85 %. 


*x* 


Cac nghiên cứu gần day đã chứng to rang, cho tới nay thi cach tốt nhất để giữ cho não 
khoẻ mạnh là vận động thường xuyên. Vận động thường xuyên rất hữu hiệu hơn mọi 
loại thuốc trên đời trong việc chống lại chứng sơ cứng động mạch và bệnh Alzheimer. 


cAU CHUYEN VE NAO BO 275 





HÌNH 179 Các ảnh quét của não bằng cộng hưởng từ chức năng chồng chập với ảnh của não 
cho phép ta xác định các vùng cảm xúc, nếu các vị trí đã hiện ra được tính đúng (© Karim S. 
Kassan). 


I 









Xem 244 


CHUONG 8 


NGON NGU VA KHAI NIEM 


Hãy giành quyền suy nghĩ, vì ngay cả nghĩ sai 
vẫn tốt hơn không nghĩ gì cả. 
Hypatia of Alexandria 


gôn ngữ có lẽ là món quà tuyệt vời nhất của thiên nhiên dành cho con 

người. Ta đã học nó từ những người chăm sóc chúng ta. Tuy vậy, nguồn gốc 

của ngôn ngữ vẫn còn bị che giấu trong quá khứ xa xưa của loài người. Ngôn 
ngữ được tạo ra và lưu truyền từ não người này sang não người khác. Vì ta đã nói đi 
nói lại rằng Vật lý bàn về chuyển động nên ta phải tìm hiểu ngôn ngữ trong cuộc phiêu 
lưu này. Vật lý là một ngôn ngữ chính xác được chuyên biệt hoá cho việc mô tả chuyển 
động. Trong cuộc hành trình ta sẽ khám phá ra rằng định nghĩa đặc biệt này của ngôn 
ngữ không bị hạn chế vì mọi vật trong thế giới này đều chuyển động. Như vậy Vật lý là 
một ngôn ngữ chính xác dành cho mọi vật. Và cuộc hành trình đi tìm sự chính xác đòi 
hỏi ta phải tìm hiểu ý nghĩa, công dụng và giới hạn của ngôn ngữ. 


NGON NGỮ LA GÌ? 


Ein Satz kann nur sagen, wie ein Ding ist, nicht 
was es ist.** 
Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 3.221 


Sử dung kha nang tao ra âm thanh va đặt mực lên trang giấy, người ta đã gắn các ký 
hiéu,*** còn gọi là từ hay thuật ngữ trong ngữ cảnh nay, với các phan mà chúng xác định 
nhờ sự giúp đỡ của tư duy. Sự phân loại như vậy được gọi là định nghĩa một khái niệm 
hay một ý niêm và nó được viết nghiêng trong sách này. Mot tập hợp các khái niệm tiêu 
chuẩn tạo thành một ngôn ngữ. **** Nói cách khác, ta có: 


** “Một mệnh dé chỉ có thể nói một vật như thế nào chứ không thể nói nó là cái gi? 

*** Một ký hiệu là một loại đấu hiệu, tức là một thực thể được gắn kết, nhờ một số quy ước, với vật thể 
mà nó nói tới. Theo Charles Peirce (b. 1839 Cambridge, d. 1914 Milford) - xem trang www.peirce.org - một 
triết gia người Mỹ lập dị nhất, một ký hiệu khác với một biếu tượng (hay hình ảnh) và một chỉ dấu (cũng 
gắn lién với vật theo quy ước) vi nó không giống với vật như một biểu tượng và cũng không tiếp xúc với 
vật như một chỉ dấu. 

**** Việc nhận biết rằng ngôn ngữ dựa trên một phần của các ý tưởng, sử dụng sự khác nhau giữa chúng để 
phân biệt chúng là trở lại với Ferdinand de Saussure (b. 18s7 Geneva, d. 1913 Vufflens), được xem là người 
sáng lập ra ngôn ngữ học. Tác phẩm Cours đe linguistique générale, Editions Payot, 1985, của ông đã là sách 
tham khảo trong lĩnh vực này trên nửa thế kỷ. Cũng nên nhớ rằng Saussure, khác với Peirce, thích thuật 


ngữ ‘dau hiệu hơn “ký hiệu và định nghĩa của ông về thuật ngữ ‘dau hiệu cũng bao gồm vật mà nó nói tới. 


TU DUY VA NGON NGU 277 


BANG 20 Các thông tin cơ bản về ngôn ngữ. 





Phương diện Giá trị 
Âm vị của người c.70 

Am vi trong tiéng Anh 44 

Am vi trong tiéng Düc 40 

Am vi trong tiéng Y 30 

Từ trong tiếng Anh (hon tất cả các ngôn ngữ c. 350 000 
khác, có thể trừ tiếng Đức) 

Số ngôn ngữ trên Trái đất trong năm 2000 c. 6000 


> Ngôn ngữ (của người) là một phương thức tương tác bằng ký hiệu tiêu chuẩn 
giữa hai người. 


Có những ngôn ngữ dựa trên biểu hiện của khuôn mặt, cử chỉ, lời nói, tiếng huýt sáo, 
chữ viết, v.v... Việc sử dụng ngôn ngữ ndi trẻ hơn loài người rất nhiều; hình như nó chỉ 
xuất hiện cách nay 100 000 năm. Ngôn ngữ viét còn trẻ hơn nữa, cụ thể chỉ vào khoảng 
6000 nam. Tập hợp các khái niệm được sử dụng trong ngôn ngữ, ngt vựng, vẫn còn dang 
mở rộng. Đối với con người, việc tìm hiểu ngôn ngữ bắt đầu ngay sau khi sinh (có lẽ ngay 
trước). Việc chủ động sử dụng bắt đầu khoảng 1 tuổi, khả năng đọc có thể bắt đầu lúc 2 
tuổi và ngữ vựng cá nhân vẫn tiếp tục gia tăng nếu tính hiếu kỳ vẫn còn. 

Các nhà sinh vật của Thuyết tiến hoá thích nhấn mạnh đến điều cần thiết phải có 
một định nghĩa về ngôn ngữ: 


> Chỉ có một hệ tương tác bằng ký hiệu cho phép truyền đạt những điều không 
hiện điện - không có ở đây và vào lúc này - mới tạo thành một ngôn ngữ. 


Việc chỉ vào một vật hay một nơi xem như là một dấu hiệu đã được nhiều động vật hiểu 
và sử dụng. Nhưng khả năng sử dụng dấu hiệu để nói về quá khứ, về tương lai và những 
vị trí khác thì nó đòi hỏi phải biến đổi một tập hợp các ký hiệu thành ngôn ngữ. Người 
ta không rõ có loài động vật nào có khả nang nay hay chưa; khi dã nhân hiển nhiên là 
một ứng cử viên trong trường hợp này. 

Vật lý là một cách lười biếng dùng để tán về chuyển động - là đối tượng cần ngôn ngữ 
để làm một công cụ chính yếu. Trong các lĩnh vực về ngôn ngữ, từ văn chương tới thi 
ca, từ những lời nói đùa tới các mệnh lệnh trong quân đội, từ các phát biểu động viên, 
những giấc mo, tình yêu và cảm xúc, Vật lý chi sử dụng một âm đoạn nhỏ và đặc biệt. 
Phần này được xác định bởi sự giới hạn vốn có khi nói về chuyển động. Vì chuyển động 
là một hiện tượng, tức là một tương tác với môi trường mà nhiều người trải nghiệm theo 
cùng một cách, sự lựa chọn này đặt ra một số giới hạn về nội dung - ngữ vựng - và hình 
thức - ngữ pháp - của những bàn luận như vậy. 

Thí dụ như từ việc các thí nghiệm phải được nhiều người chia sẻ ta có điều kiện sau: 


> Mệnh đề mô tả các thí nghiệm phải có thể dịch được sang mọi ngôn ngữ. 


Xem 245 


278 8 TU DUY VA NGON NGU 


Nhưng khi nao thi người ta có thể dich được một mệnh dé? Về câu hỏi này có 2 quan 
điểm cực đoan: quan điểm đầu tiên cho rằng moi mệnh để đều có thể dịch được vì từ 
tính chất của ngôn ngữ của người thì mỗi ngôn ngữ đều có thể diễn tả mọi mệnh đề khả 
hữu. Theo quan điểm này ta có thể nói: 


> Chỉ có các hệ dấu hiệu cho phép phát biểu day đủ các thông điệp của con 
người mới tạo thành ngôn ngữ của người. 


Định nghĩa này phân biệt ngôn ngữ nói của con người và ngôn ngữ dấu hiệu của động 
vật, như những dấu hiệu của khỉ dã nhân, chim hay ong mật và ngôn ngữ máy tính như 
Pascal hay C. Với ý nghĩa này, mọi mệnh dé đều có thể dịch được. 

Ta sẽ gặp nhiều thử thách hơn khi bàn về quan điểm đối nghịch, cụ thể là ta chỉ có 
thể dịch chính xác các mệnh đề có sử dụng các thuật ngữ, các từ loại và các cấu trúc ngữ 
pháp được tìm thấy trong moi ngôn ngữ. Các nhà ngôn ngữ học đã bỏ nhiều công sức 
để tinh luyện thành các tiêu chuẩn phổ quát về ầm vị, ngữ pháp và ngữ nghĩa từ 6000 
hay khoảng đó ngôn ngữ hiện đang tổn tại." 


CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NÓ 


Jedes Wort ist ein Vorurteil. 
Friedrich Nietzsche** 


Việc nghiên cứu ky về phương diện dm vi của ngôn ngữ da chứng tỏ rằng mỗi ngôn 
ngữ của người đều có ít nhất 2 phụ âm và 2 nguyên âm và số âm vị trên thế giới có giới 
hạn. Tuy vậy, những nghiên cứu đó không cung cấp đủ tư liệu để bàn luận về việc dịch 
thuật.*** 

Các nghiên cứu về phương diện ngt pháp (hay cú pháp) đã chứng tỏ rằng mọi ngôn 
ngữ đều sử dụng các phần tử nhỏ nhất, gọi là “từ; để nhóm thành các câu. Chúng cũng 
có các đại danh từ dành cho ngôi thứ nhất và thứ hai, ‘T va ‘you’ và luôn luôn có danh từ 
và động từ. Mọi ngôn ngữ đều sử dụng chu ngữ và vị ngữ hay như người ta thường nói, 
chu tu, động từ và túc từ, mặc dù không luôn luôn đi theo thứ tự đó. Ban có thể kiểm tra 
lại những ngôn ngữ mà bạn biết. 


* Một cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp của nhà ngôn ngữ hoc Merritt Ruhlen với 5700 ngôn ngữ và các chi 
tiết của từng ngôn ngữ có thể tìm thấy ở trang ehl.santafe.edu/introl.htm. Một danh sách dài nhưng không 
chuyên nghiệp với 6 900 ngôn ngữ (và 39 000 tên ngôn ngữ và phương ngữ) có thể tìm thấy trên website 
www.ethnologue.com. Hãy thận trọng vì nó đã bị một nhóm tôn giáo cực đoan sửa đổi nhằm gia tăng số 
ngôn ngữ lên thật nhiều. 

Người ta ước tính có 15 000 + 5 000 ngôn ngữ trong quá khứ. 

Tuy vậy, trong thế giới ngày nay và chắc chắn là trong khoa học, người ta chỉ cần biết bản ngữ cộng thêm 
tiếng Anh là đủ. Vì tiếng Anh là một ngôn ngữ có số từ lớn nhất nên việc học nó là một thách thức lớn hơn 
việc học nhiều ngôn ngữ khác. 

** 'Mỗi từ là một định kiến! Friedrich Nietzsche (b. 1844 Röcken, d 1900 Weimar) là một triết gia nổi tiếng 
trên thế giới. 

*** Các nghiên cứu về âm vị cũng tìm hiểu các chủ dé như việc quan sát thấy trong nhiều ngôn ngữ từ ‘little’ 
có chứa một âm ‘i’ (hay € giọng cao): petit, piccolo, klein, tiny, pequeño, chiisai, bé tí; các ngoại lệ la: small, 
parvus. Các nhà nghiên cứu khác đã chứng minh rằng ngôn ngữ ở các miền ấm áp, có nhiều cây cối thì có 
nhiều nguyên âm và ít phụ âm. 


Xem 246 


TU DUY VA NGON NGU 279 


BANG 21 Cäc cän tö ngü nghia phö quat, theo Anna Wierzbicka. 


Tôi, anh, một người nào đó, một vat nào đó, người [danh từ] 


cái này, giống nhau, một, hai, tất cả, nhiều [chỉ định từ và lượng từ] 
biết, muốn, suy nghĩ, cảm thấy, nói [vị ngữ nhận thức] 

làm, xảy ra [tác nhân, người bị tác động] 
tốt, xấu [tình thái đánh gia] 

lớn, nhỏ [từ mô tả] 

rất [từ tăng cường] 

có thể, nếu [tính tình thái, phi hiện thực] 
vì [nguyên nhân] 

không [sự phủ định] 

khi nào, ở đâu, sau (trước), dưới (trên) [thời gian và địa điểm] 

loại, phần [phân loại, phân cấp] 

thích [biểu thức rào đón/nguyên mẫu] 


Việc tìm hiểu về phương diện ngt nghia của ngôn ngữ, một danh sách dài của các 
tiêu chuẩn phổ quát từ vựng học, tức là các từ xuất hiện trong mọi ngôn ngữ, như ‘me’ 
hay “Mặt trời; cũng đã có một cấu trúc. Nhà ngôn ngữ học Anna Wierzbicka đã tìm kiếm 
các khối xây dựng cơ bản để kiến tạo thành mọi khái niệm. Bà đã tìm định nghĩa của 
mỗi khái niệm từ các khái niệm đơn giản hơn và tiếp tục làm như vậy cho đến khi chạm 
vào một mức cơ bản không thể rút gọn hơn nữa. Tập hợp các khái niệm còn lại này là 
các căn tố ngữ nghĩa. Bằng cách lặp lại công việc này trong nhiều ngôn ngữ, Wierzbicka 
đã thấy rằng trong mọi trường hợp danh sách này đều như nhau. Như vậy bà đã khám 
phá ra Các căn tố ngữ nghĩa phổ quát. Năm 1992, danh sách chứa các thuật ngữ này được 
cho trong Bang 21. 

Theo công trình nghiên cứu suốt đời của Anna Wierzbicka và trường phái của bà, 
mọi khái niệm này đều có trong mọi ngôn ngữ trên thế giới đã được nghiên cứu cho tới 
nay.” Họ đã xác định ý nghĩa của mỗi căn tố một cách chi tiết, kiểm tra sự nhất quán 
và loại bỏ các cách tiếp cận khác. Họ đã kiểm tra danh sách này trong những ngôn ngữ 
thuộc mọi nhóm ngôn ngữ, trên mọi lục địa, cho thấy kết quả này đúng ở mọi nơi. Trong 
mọi ngôn ngữ tất cả các khái niệm khác đều có thể định nghĩa nhờ các căn tố ngữ nghĩa 
này. 

Phát biểu một cách đơn giản, học nói đồng nghĩa với việc học các thuật ngữ cơ bản 
này, cách kết hợp và tên các phức hợp của chúng. Định nghĩa ngôn ngữ đã cho ở trên, 
cụ thé là phương tiện giao tiếp cho phép ta diễn đạt mọi điều muốn nói, cũng như về 
nơi chốn và thời gian, có thể cải tiến như sau: 


> Chỉ có tập hợp các khái niệm bao gồm các căn tố ngữ nghĩa phổ quát mới 
tạo thành một ngôn ngữ của người. 


* Ta dễ dàng thấy là công trình này làm nhiều người bực bội. Một danh sách để bảo vệ cho ý kiến là ta chỉ 
cần nhớ khoảng 30 khái niệm cơ bản sẽ khiến cho các đầu óc hẹp hòi chống đối. Ngoài ra, một danh sách 
cho rang đúng; Sự sáng tạo, đời sống; “mẹ và ‘chúa trời là các phức hợp sẽ gây ra các phản ứng dit dội, 
mặc dù điều này không sai. Danh sách cũng thiếu ‘anh sang’ và chuyển động: Thật vậy, một số thuật ngữ 
trong số này đã được thêm vào phiên bản sau đó của danh sách. 


Cau dé 249 d 


280 8 TU DUY VA NGON NGU 


HINH 180 Một mục tiêu của Vật lý là mô 
tả toàn bộ thiên nhiên như một ’xi trum’: 
2 chỉ sử dung một khái niệm đơn giản. 
GARRET (© Peyo 2016, licensed through I.M.P.S., 


Brussels, www.smurf.com) 





Đối với các nha vật lý - người muốn nói càng ít càng tốt - danh sách các căn tố ngữ 
nghĩa này có 3 vấn đề. Đầu tiên, cách tiếp cận này giống với mục tiêu riêng của Vật lý: ý 
tưởng về các căn tố cho ta một sự khái lược có cấu trúc của moi vật ma ta nói tới, giống 
như các nguyên tố liên kết thành vật thể mà ta có thể chạm vào. Thứ hai, danh sách các 
căn tố nay có thể được chia thành 2 nhöm: một nhóm chứa mọi thuật ngữ mô tả chuyển 
động (làm, xảy ra, khi, nơi, cảm giác, nhỏ, v.v... và có lẽ phải thêm vào một thuật ngữ 
về ánh sáng hay màu sắc) và một nhóm chứa mọi thuật ngữ cần thiết để nói về các tập 
hợp cùng với các hệ thức trừu tượng (này, tất cả, loại, không, nếu, v.v...). Ngay cả đối với 
Ngôn ngữ học, các vấn đề về chuyển động và các khái niệm luận lý cũng là các thực thể 
cơ bản của kinh nghiệm và tư duy của con người. Tóm lại, 


> Các căn tố ngữ nghĩa chứa các yếu tố cơ bản của Vật lý và Toán học. 


Như vậy mọi người đều là Vật lý gia và Toán gia. 

Vấn dé thứ 3 của danh sách Wierzbicka là đối với các nhà vật lý thì nó quá đài. Việc 
chia danh sách này thành 2 nhóm làm nảy sinh ý nghĩ tìm một danh sách ngắn hơn; 
ta chỉ phải yêu cầu các vật lý gia và toán gia tóm lược một cách chính xác các lĩnh vực 
tương ứng của ho. Dé hiểu rõ mục tiêu này, hãy thử định nghĩa “nếu; ‘khong; “ngược lai’ 
có nghĩa là gì - và khám phá ra cách riêng của bạn để rút gọn danh sách này. 

Việc rút gọn danh sách căn tố cũng là một trong các mục tiêu của chúng ta trong 
cuộc phiêu lưu này. Thật vậy, ta sẽ tìm hiểu các nhóm căn tố toán học trong chương này. 
Nhóm vật lý sẽ chiếm phần còn lại của cuộc thám hiểm. Tuy vậy, một danh sách căn tố 
ngắn hơn sẽ không đủ: 


> Mục tiêu mà Vật lý (và chúng ta) phải dat tới là sự mô tả thiên nhiên chỉ có 
1 khái niệm cơ bản. 


Quyén IV, trang 15 
Quyén I, trang 437 


Quyén VI, trang 148 


Quyén IV, trang 224 


TU DUY VA NGON NGU 281 


Các nhà vat ly muốn nói như các ‘xi trum’: chỉ sử dung một thuật ngữ đơn giản. Dù vay, 
việc đạt tới mục tiêu này không đơn giản. Một mặt, ta cần kiểm tra xem tập hợp các khái 
niệm của vật lý cổ điển mà chúng ta đã khám phá cho tới nay đã đẩy du chưa. Thí dụ 
như các khái niệm của vật lý cổ điển có thể mô tả moi quan sát - một cách chính xác 
hay không? Quyển nói về Vật lý lượng tử dành cho câu hỏi này. Mặt khác, ta can rút gọn 
danh sách này. Công việc này không phải là điều dễ làm; ta đã khám phá ra rằng Vật lý 
đặt nền tảng trên một định nghĩa län quan: trong vật ly Galilei, không gian và thời gian 
được định nghĩa bằng cách dùng vật chất và vật chất được định nghĩa bằng cách dùng 
không gian và thời gian. Ta sẽ cần khá nhiều công sức để vượt qua trở ngại này. Phần 
sau cùng của sách này sẽ kể một câu chuyện chính xác về cách rút gọn danh sách này. 
Sau các cuộc phiêu lưu khác nhau ta sẽ cần khám phá một khái niệm cơ bản mà tất cả 
các khái niệm khác đều dựa trên nó. 

Ta có thể tóm lược kết quả về ngôn ngữ hoc đã dé cập trên đây như sau. Nếu ta xây 
dựng một mệnh đề gồm có danh từ, động từ và một vài khái niệm khác được xây dựng 
từ các căn tố ngữ nghĩa, ta phải bảo đảm rằng nó có thể được dịch ra các ngôn ngữ khác. 
Diéu này có thể giải thích cho việc các sách giáo khoa Vật lý thường rất chán: các tác 
giả thường ngán ngại đến nỗi không dám bắt đầu từ lược đồ kể chuyện cơ bản này. Mặt 
khác, các công trình nghiên cứu đã chứng tỏ rằng các mệnh đề đơn giản và dễ hiểu như 
vậy sẽ không chặt chẽ. Cường điệu lên một chút: Chỉ với một vài danh từ và động từ, ta 
có thể nói mọi điều có thể nói. 

Mỗi từ đã từng là một bài thơ. 
Ralph Waldo Emerson* 


ToAN HOC CO PHAI LA MOT NGON NGU HAY KHONG? 


Die Sätze der Mathematik sind Gleichungen, 
also Scheinsätze. Der Satz der Mathematik 
drückt keinen Gedanken aus.** 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 6.2, 6.21 


Có một nhóm người có quan điểm nghiêm ngặt về sự biên dịch và độ chính xác lên tới 
mức cực đoan. Họ xây dựng mọi khái niệm từ một tập hợp các căn tố nhỏ hơn, cụ thể 
là chỉ có 2 phần tử: tập hợp và quan hệ và tìm hiểu các tổ hợp khác nhau của 2 khái 
niệm này bằng cách nghiên cứu các phân loại khác nhau của chúng. Dần dần nhóm cực 
đoan này, thường được gọi là các nha toán học, đi đến chỗ định nghĩa được các khái 
niệm hoàn toàn chính xác như số, điểm, đường cong, phương trình, nhóm đối xứng và 
nhiều hơn nữa. Việc xây dựng các khái niệm này được tóm lược một phần ngay sau đây 
và phần còn lại trong Quyển kế tiếp của bộ sách này. 

Toán học là ue vựng giúp ta diễn đạt chính xác. Toán học có thể được xem như là 
sự khám pha moi khái niệm khả hữu được xây dựng từ 2 viên gạch cơ ban ‘tap hợp va 
‘quan hệ (hay các cặp tương đương đương khác). 


> Toán học là khoa học của các điều thiết yếu trình bày dưới dạng ký hiệu. 


* Ralph Waldo Emerson (b. 1803 Boston, d. 1882 Concord) nhà van và triết gia nổi tiếng. 
** “Cac mệnh dé toán học là các phương trình và do đó là các gia mệnh dé. Một mệnh để toán học không 
diễn đạt một tư tưởng” 


Quyén VI, trang 106 


Quyén I, trang 437 


Xem 261 


282 8 TU DUY VA NGON NGÜ 


Nói cách khác, Toán hoc là sự khám pha mọi kiểu phân loại khả hữu. Hay ít khôi hai 
hơn một chút: Toán học là sự khám phá các công thức hằng đúng. Những điều này giải 
thích cho sự hữu ích của Toán học trong trường hợp khi ta cần phân loại các quan sát 
phức tạp nhưng đòi hỏi chính xác như trong Vật lý. 

Tuy vậy, Toán học không thể diễn dat mọi điều mà con người muốn truyền đạt, như 
mong ước, quan niệm hay cảm xúc. Bạn chỉ cần thử diễn đạt sự vui nhộn của việc bơi 
lội bằng Toán học thì rõ. Thật vậy, Toán học là khoa học của các điểu thiết yếu trình bày 
dưới dạng ký hiệu; như vậy Toán học không phải là một ngôn ngữ và cũng không chứa 
đựng một ngôn ngữ nào. Các khái niệm Toán học đặt nền tảng trên các tập hợp và quan 
hệ frừu tượng, không thuộc về thiên nhiên. Dù đẹp nhưng Toán học không cho ta nói 
về thiên nhiên hay các hiện tượng về chuyển động. Toán học không kể những diéu nói 
về thiên nhiên; nó chỉ cho chúng ta cách nói về thiên nhiên. 

Tóm lại, sự chính xác của Toán học, đặc biệt là cấu trúc theo tiên đề của nó, có một 
hệ quả không mong muốn: không có một khái niệm toán học nào nói về thiên nhiên 
hay sự quan sát." 


> Toán học không phải là một ngôn ngữ. 


Do đó, việc nghiên cứu chuyển động cần các khái niệm khác hữu hiệu hơn. 

Trong bài giảng nổi tiếng của mình năm 1900 ở Paris, nhà toán học David Hilbert** 
đã đưa ra một danh sách 23 bài toán lớn của Toán học. Bài toán thứ 6 của Hilbert là 
tìm một cách xử lý toán học cho các tiên đề Vật lý. Cho tới bây giờ cuộc hành trình của 
chúng ta đã cho thấy Vật lý đã khởi đầu bằng một định nghĩa lấn quẩn và chưa được loại 
bỏ sau 2500 năm suy xét: không-thời gian được định nghĩa bằng vật thể và ngược lại. Vì 
dựa trên định nghĩa lòng vòng này nên Vật lý không được mô hình theo Toán học, mặc 
dù nhiều nhà vật lý và toán gia kể cả Hilbert muốn làm như vậy. Các nhà vật lý phải sống 
với các vấn đề luận lý và phải đi trên các nền tảng không vững chắc để đạt được sự tiến 
bộ. Đúng ra họ đã làm như vậy suốt 2500 năm. 

Tóm lại, Toán học không phải là một ngôn ngữ nhưng Vật lý là một ngôn ngữ. Toán 
học là một hệ tiên dé còn Vật ly thì không. Nếu Vật lý là một hệ tiên đề nó sẽ không 


* Trong phạm vi mà ta có thể nói rằng Toán học dựa trên các khái niệm ‘tap hợp và quan hệ; tức là dựa 
trên kinh nghiệm, thì ta có thể nói rằng Toán học chỉ khám phá một phần của thực tại và các khái niệm 
của nó dën xuất từ kinh nghiệm. Quan điểm này và các quan điểm tương tự về Toán học được gọi là Học 
thuyết Plato. Nói cụ thể hơn, Học thuyết Plato là quan điểm cho rằng các khái niệm toán học hiện hữu độc 
lập với con người và chúng được các nhà toán học khám phá chứ không được sáng tạo. 

Đúng ra vì Toán học sử dụng não, là một hệ vật lý nên Toán học thực sự là Vật lý ứng dụng. Tuy vậy, ta sẽ 

khám phá ra rằng khái niệm ‘tap hop’ không áp dung cho thiên nhiên; điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn 
cuộc bàn luận này. 
** David Hilbert (b. 1862 Königsberg, d. 1943 Göttingen) là Giáo sư toán ở Göttingen và là toán gia vĩ đại 
nhất trong thời đó. Ông là nhân vật trung tâm của nhiều lĩnh vực toán học và cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc khai sinh cả hai Thuyết tương đối và Thuyết lượng tử. Sách của ông vẫn còn được xuất 
bản. Cương lĩnh nổi tiếng của ông là: ‘Wir müssen wissen, wir werden wissen. (ta phải biết, ta sẽ biết.) Bài 
giảng nổi tiếng ở Paris đã được in trong Die Hilbertschen Probleme, Akademische Verlagsgesellschaft Geest 
& Portig, 1983. Bài giảng này đã khích động toàn thể toán giới. (Mac dù đã có nhiều nỗ lực cùng với các 
hứa hẹn vinh quang, chưa có ai trên thế giới có một bài tổng quan về Toán học tương tự cho phép họ lập 
lại kỳ công vào năm 2000). Trong mười năm cuối đời ông đã chịu nhiều sự ngược đãi của chế độ đức quốc 
xã; sự khủng bố đã loại Göttingen ra khỏi danh sách các đại học khoa học quan trọng và không phục hồi 
cho nó cho đến tận ngày nay. 


Quyén VI, trang 110 


Cau dé 250 s 


Câu đố 251 s 


TU DUY VA NGON NGU 283 


chứa các định nghĩa lòng vòng; trong trường hợp đó, nó không còn là một ngôn ngữ va 
không còn mô tả thiên nhiên. 


> Vật lý là một ngôn ngữ vì nó không phải là một hệ tiên đề. 


Ta sẽ trở lại chủ dé này trong phần cuối cùng của cuộc thám hiểm. Ta cũng nên nhớ rang 
các khái niệm cần để mô tả chính xác chuyển động phải là các khái niệm vật lý vì các 
khái niệm toán học thì không đủ. 

Insofern sich die Satze der Mathematik auf die 

Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher, und 

sofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf 

die Wirklichkeit.* 

Albert Einstein 


KHAI NIEM LA Gi? 
Khái niệm chi la các kết quả, được ngôn ngữ 
diễn tả thường xuyên, của một quá trình so 


sánh trước đó. 
William Hamilton 


Một khái niệm hữu ích phải có những tinh chất gi? Thi du đam mê là gì va ‘tam bông là 
gì? Điều hiển nhiên là một khái niệm hữu ích sẽ dẫn tới một danh sách các thành phần, 
các mặt của nó và các quan hệ nội tại của chúng cũng như quan hệ của chúng với thế 
giới bên ngoài. Do đó các tư tưởng gia trong mọi lĩnh vực, từ Toán học tới Vật lý, từ Triết 
học tới chính trị, đều đồng ý với định nghĩa sau: 


> Một khái niém có 
1. nội dung tường minh và cố định, 
2. các giới hạn tường minh và cố định, 
3. lĩnh vực áp dụng tường minh và cố định. 


Việc không có khả năng phát biểu các tính chất này hay giữ cho chúng cố định thường 
là cách dễ nhất để phân biệt các kẻ lập di và các tư tưởng gia đáng tin cậy. Những thuật 
ngữ không rõ ràng, không thể dùng làm khái niệm, thường xuất hiện trong thần thoại, 
thí dụ như ‘rong’ hay “nhân su’ hay trong các ý thức hệ là công nhân; Tinh hồn hay ‘thé 
giới quan. Ngay ca Vật lý cũng không được miễn nhiễm. Thí dụ như sau này ta sẽ thấy 
ca ‘vi tru’ lẫn sáng tao’ đều không phải là các khái niệm. Bạn có thể chứng minh cho 
các trường hợp này không? 

Nhưng 3 tính chất định nghĩa của khái niệm có cái thú vị riêng của chúng. Nội dung 
tường minh có nghĩa là các khái niệm chỉ được xây dựng trên một yếu tố khác. Đặc biệt, 
các khái niệm cơ bản nhất không có các thành phần và không có mối liên hệ với bên 
ngoài mà chỉ có các quan hệ bên trong. Bạn có thể nghĩ ra một thí dụ không? 

Các điều kiện giới hạn và nội dung tường minh cũng hàm ý mọi khái niệm mô tả 
thiên nhiên đều là các tap hợp hay quan hệ hay cả hai - vì tập hợp và quan hệ thoả các 


* “Trong chừng mực mà các mệnh để toán học mô tả thực tại thì chúng không chắc chắn và trong chừng 
mực mà chúng chắc chắn thì chúng không mô tả thực tai? 


284 8 TU DUY VA NGON NGU 


điều kiện của khái niém.* Vì Toán học dựa trên các khái niệm ‘tap hop’ va quan hệ; ta có 
thể trực tiếp suy ra là Toán học có thể cung cấp khuôn dang cho mọi khái niệm, đặc biệt 
khi ta cần độ chính xác cao như trong việc nghiên cứu chuyển động. Dĩ nhiên là chính 
công việc nghiên cứu thiên nhiên phải cung cấp nội dung; chỉ khi đó thì khái niệm mới 
có ích. 

Vật lý là sự mô tả chính xác về chuyển động. Trong Vật lý, việc tìm kiếm các khái niệm 
đủ chính xác có thể xem như một chủ đề đơn giản tạo nên một lịch sử dài cho môn học. 
Các khái niệm mới được đưa ra, tìm hiểu và kiểm chứng một cách đều đặn. Sau cùng, 
các khái niệm được vứt bỏ hay thông qua giống như trẻ em bỏ hay dùng một món đồ 
chơi mới. Trẻ em làm điều này một cách vô thức còn khoa học gia thì có ý thức bằng 
cách sử dụng ngôn ngữ.** Vì lý do này mọi khái niệm Vật lý cũng như mọi khái niệm 
đều có tính dễ hiểu phổ quát. 

Ta cũng nên chú ý rằng khái niệm “khái niem’ không thể định nghĩa độc lập với kinh 
nghiệm; một khái niệm là một điều gì đó giúp ta tác động và phản ứng với thế giới mà 
ta đang sống. Hơn nữa, khái niệm không ở trong một thế giới tách rời với thế giới vật 
lý: mỗi khái niệm đều cần bộ nhớ của những người sử dụng nó vì người sử dụng phải 
nhớ cách thành lập khái niệm; do đó mỗi khái niệm đều cần một sự trợ giúp về mặt vật 
chất dành cho việc sử dụng và các ứng dụng của nó. Như vậy tư duy và khoa học đặt nền 
tảng cơ bản trên kinh nghiệm. 

Tóm lại, mọi khái niệm đều dựa trên ý tưởng là thiên nhiên được cấu tạo từ các phần 
có liên hệ với nhau. Ý tưởng này khiến cho việc bổ sung các cặp như danh từ-động 
từ” trong ngôn ngữ học, ‘tap hợp-quan hệ hay định nghĩa-định ly’ trong Toán học và 
‘phuong diện-kiểu thức” của thiên nhiên trong Vật lý. Các cặp khái niệm này thường 
xuyên hướng dẫn tư duy của con người, từ bé cho đến lớn như Tâm lý học phát triển 
đã kiểm chứng được. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm đặc biệt quan trọng trong 
cuộc du hành của chúng ta. 


TẬP HỢP LA Gi? QUAN HỆ LA Gi? 


Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein. 
Alles, was wir überhaupt beschreiben können, 
könnte auch anders sein. Es gibt keine Ordnung 
der Dinge a priori.*** 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 5.634 


Việc định nghĩa tập hợp va quan hệ là 2 hành động co ban của tu duy. Ta có thể thấy rõ 
điều này nhất trong các sách toán; một quyển sách như vậy thường chia thành các đoạn, 


* Ta thấy rằng mỗi khái niệm vật lý là một thí dụ của phạm trü toán học, tức là một tổ hợp các đối tượng 
và các ánh xạ/quan hệ. Dé có thêm chỉ tiết với một định nghĩa thuật ngữ chính xác, hãy xem Trang 289. 
** Các khái niệm được hình thành một cách vô thức khi ta còn trẻ nên ta khó định nghĩa chính xác bằng 
ngôn ngữ. Một số người không thể định nghĩa chúng, nên triết gia nổi tiếng Immanuel Kant (b. 1724 
Königsberg, d. 1804 Königsberg), thường gọi chúng là các khái niệm “tiên nghiệm (như “không gian và 
‘thoi gian) để phân biệt chúng với các khái niệm “hậu nghiệm được định nghĩa rõ ràng hơn. Ngày nay, 
sự phân biệt này được chứng minh là vô căn cứ cả trong việc nghiên cứu tâm lý trẻ em (xem chú thích ở 
Trang 256) lẫn trong Vật lý, vì vậy các hạn định từ này không được sử dụng trong cuộc du hành của chúng 
ta. 

*** “Mọi vật ta thấy đều có thể khác đi. Mọi vật chúng ta mô tả cũng có thể khác đi. Không có thứ tự tiên 
nghiệm dành cho các vật? 


Câu dö 252 s 


Xem 247 


TU DUY VA NGON NGU 285 


n 





a 


HÌNH 181 Các thiét bi dành cho viéc dinh nghia 
tap hop (hình bên trái) và quan hệ (hình bên 
phải). 











một loại có tựa là định nghĩa một loại khác có tựa là định lý; “bổ để và “hệ luận. Loại 
đầu tiên đưa ra một số tập hợp và loại thứ 2 phát biểu các quan hệ tức là các mối liên kết 
giữa các tập hợp hay các phần tử của chúng. Todn học là sự tìm hiểu các khái niệm ky 
hiệu và các mối liên hệ của chúng. Như ta đã nói ở trên đây, Toán học là khoa học của 
các điều thiết yếu trình bày dưới dạng ký hiệu. 

Tập hợp và quan hệ là các công cụ phân loại; đó cũng là lý do chúng cũng là công cụ 
của công chức. (Hãy xem Hình 181.) Tầng lớp này được đặc trưng bởi việc sử dụng nhiều 
kẹp giấy, hồ sơ, ngăn kéo kim loại, kho lưu trữ - là các loại tập hợp khác nhau - và các 
con số, như số tham chiếu, số khách hàng, số thông hành, số tài khoản, số của các điều 
luật - là các loại quan hệ khác nhau giữa các dé mục tức là giữa các phần tử của các tập 
hợp. 

Tóm lại, Toán học, ở mức độ tệ nhất, là hệ thống quan liêu của Vật lý. Toán học, ở 
mức độ tốt nhất, dẫn đường cho ta tới những tri thức mới. 

Cả khái niệm tập hợp lẫn quan hệ đều diễn đạt, bằng những cách khác nhau, một sự 
kiện là thiên nhiên có thể được mô tả, tức là được phân loại thành nhiều phần của một 
toàn thể. Công việc nhóm các đặc điểm của kinh nghiệm lại với nhau, tức là phân loại 
chúng, được diễn đạt theo ngôn ngữ thông thường, là định nghĩa một tập hợp. Nói cách 
khác tap hợp là một nhóm các phần tử của tư duy. Mỗi tập hợp đều phân biệt các phần 
tử với nhau cũng như phân biệt giữa phần tử và chính tập hợp. Định nghĩa ‘tap hợp này 
được gọi là định nghĩa ngây thơ. Đối với Vật lý, định nghĩa này là đủ nhưng ban sẽ thấy 
là nhiều người không chấp nhận nó. Dung ra các toán gia đã chỉnh sửa định nghĩa ‘tap 
hợp nhiều lần vì định nghĩa ngây thơ không thích hợp cho các tập hợp vô hạn. Một câu 
chuyện nổi tiếng là câu chuyện nói về các tập hợp không chứa chính nó. Dĩ nhiên là có 
2 loại tập hợp: hoặc chứa hoặc không chứa chính nó. Nếu ta lấy tập hợp của tất cả tập 
hợp không chứa chính nó thì nó thuộc loại nào? 

Để tránh gặp khó khăn với khái niệm tập hợp, Toán học can một định nghĩa 
chính xác. Định nghĩa đầu tiên là của các toán gia Ernst Zermelo (b. 1871 Berlin, 
d 1951 Freiburg iB.) và Adolf/Abraham Fraenkel (b. 1891 München, d. 1965 Jerusalem). 
Sau đó, fiên dé chọn được thêm vào để ta có thể xử lý một lớp các tập hợp vô han lớn 
hơn. Kết quả của các nỗ lực này là định nghĩa tập hợp ZFC được cho trong Bảng 22.* Từ 


* Một tổng quan về thuyết tập hợp theo tiên để được trình bày trong PAULJ.COHEN & 
REUBEN HERSCH, Non-Cantorian set theory, Scientific American 217, pp. 104-116, 1967. Đó là thời kỳ 
mà Scientific American đang là một tạp chí có chất lượng. 

Để có bước đầu tìm hiểu thuận lợi về tiên để chọn hãy ghé thăm website www.math.vanderbilt.edu/ 
~schectex/ccc/choice.html. 

Các loại thực thé khác, tổng quát hơn các tập hợp tiêu chuẩn, có những tinh chất khác, cũng có thể định 
nghĩa và cũng là chủ dé của các nghiên cứu toán học (tương đối ít quan trọng). Dé có một thí dụ hãy xem 


Xem 248 


Câu dé 254 d 


Trang 288 
Cau dé 253 s 


286 8 TU DUY VA NGON NGU 


BANG 22 Các tính chất định nghĩa của một tập hop — các tiên dé ZFC. 


Các tiên để của lý thuyết tập hợp Zermelo-Fraenkel-C 





- Hai tập hợp bằng nhau nếu và chỉ nếu chúng có các phần tử như nhau. (Tiên để về sự mở rộng) 
- Tập hợp trống là một tập hợp. (Tiên dé về tập hợp null) 

- Nếu x và y là các tập hợp, thì các cặp không thứ tự {x, y} là một tập hợp. (Tiên để về các cap 
không thứ tự) 

- Nếu x là một tập hợp của các tập hợp, phần hội của các phần tử của nó là một tập hợp. (Tiên 
dé về tập hợp tổng) 

- Thực thể {Ø,{Ø},{{Ø2}},{{{2}1,...} là một tập hợp f - nói cách khác, các tập hợp vô han, 
như các số nguyên tự nhiên là các tập hợp. (Tiên để về sự vô hạn) 

- Một thực thể được xác định bởi mọi phần tử có tính chất đã cho là một tập hợp, miễn là tính 
chất này có tính hợp lý; một số tính chất chuyên môn quan trọng cần có để xác định “tính hợp 
lý: (Tiên dé về sự phân tách) 

- Nếu miền xác định của một hàm là một tập hợp thì miển giá trị của nó cũng vậy. (Tiên dé về 
sự thay thế) 

- Thực thể y của tất cả các tập hợp con của x cũng là một tập hợp, được gọi là tập hợp luỹ thừa. 
(Tiên để về tập hợp luỹ thừa) 

- Một tập hợp không phải là phần tử của chính nó - cộng với một số tính chất chuyên môn. 
(Tiên để về tính chính quy) 

- Tích của một họ các tap hợp không trống là một tập hợp không trống. Nói cách khác, việc lấy 
các phần tử từ một danh sách các tập hợp cho phép ta tạo ra một tập hợp mới - kèm theo các 
tính chất chuyên môn. (Tiên dé chọn, C) 


a. Mệnh dé tổng quát hon (mặc dù tương đương với cách trên) là: Thực thể 
{2,{Ø},{2,{91,{2,{01,192,1{9 H}....} là một tập hợp. 


định nghĩa cơ bản này ta có thể xây dựng mọi khái niệm toán học được sử dụng trong 
Vật lý. Theo quan điểm thực hành đó, ta chỉ cần nhớ rằng: đối với Vật lý, định nghĩa ngây 
thơ của tập hợp tương đương với định nghĩa ZFC chính xác và ngay cả với định nghĩa 
ZF đơn giản hơn. Sự rắc rối chỉ xuất hiện trong vài loại tập hợp vô hạn đặc biệt nhưng 
chúng không được sử dụng trong Vật lý. Tóm lại, từ định nghĩa cơ bản, ngây thơ ta có 
thể xây dựng mọi khái niệm sử dụng trong vật lý. 

Định nghĩa ngây thơ cũng dem lại nhiều điều thú vị. Để làm vừa lòng 2 người chia 1 
cái bánh, ta theo quy tắc sau: Tôi cắt, anh chọn. Phương pháp này có 2 tính chất: nó công 
bằng, vì mọi người nghĩ rằng họ có phần họ muốn và nó lam moi người hai lòng, vì ai 
cũng nghĩ là ít nhất mình cũng có nhiều hơn người kia. Nếu có 3 người thì ta cần quy 
tắc nào? Và nếu có 4 người thì sao? 

Ngoài việc xác định các tập hợp, trẻ em và não bộ còn tạo ra các liên kết giữa các mặt 
khác nhau của kinh nghiệm. Thí dụ như khi nghe tiếng nói thì ta nghĩ đến sự hiện diện 
của con người. Trong ngôn ngữ thông thường, liên kết loại này được gọi là quan hệ. Các 
mối quan hệ này liên kết và phân biệt các phần tử theo một kiểu khác hơn các tập hợp: 


phần bản số sau đây. Những thực thể tổng quát như vậy được gọi là các lớp khi chúng chứa ít nhất là 1 tập 
hợp. Bạn có thể cho một thí dụ không? Trong phần sau cùng của cuộc hành trình lên đỉnh ta sẽ gặp các 
khái niệm vật lý không thể mô tả bằng tập hợp hay lớp cũng như không chứa một tập hợp nào. Đó là chỗ 
có nhiều điều thú vị xuất hiện. 


Câu dő 255 s 


TU DUY VA NGON NGU 287 


cả 2 tạo thành một cặp bổ sung cho nhau. Việc xác định một tập hop la thống nhất nhiều 
đối tượng đồng thời chia chúng thành 2 loại: phần tử thuộc tập hợp và không; việc xác 
định một quan hệ (2 ngôi) là kết hợp các phần tử thành từng cặp đồng thời chia chúng 
thành nhiều cặp. 

Tập hợp và quan hệ là các khái niệm có liên quan mật thiết với nhau. Thật vậy, người 
ta có thể xác định các quan hệ (toán học) nhờ tập hợp. Một quan hệ (2 ngöi) giữa 2 
tập hợp X và Y là một tập hợp con của tập hợp tích, trong đó täp hợp tích hay tích 
Descartes/Cartesian X x Y là tap hợp của mọi cặp thứ tự (x, y) với x € X và y € Y. Một 
cặp thứ tự (x, y) có thể xác định một cách dễ dàng nhờ tập hợp. Bạn có thể tìm ra cách 
không? Thí dụ như trong trường hợp quan hệ Tà bạn đời của; tập hợp X là tập hợp mọi 
phụ nữ và Y là tập hợp mọi nam giới; quan hệ này được cho bằng một danh sách mọi 
cặp thứ tự thích hợp, thường nhỏ hơn tập hợp tích, tức là tập hợp mọi tổ hợp nữ-nam 
khả hữu. 

Ta cũng nên nhớ rằng định nghĩa của quan hệ mà ta vừa dé cập không thực sự day 
đủ vì mỗi sự xây dựng nên khái niệm ‘tap hop đã chứa các quan hệ nao đó như quan 
hệ ‘la phần tử của. Hình như ta cũng không thể rút gọn một trong 2 khái niệm ‘tap hợp 
hay quan hệ thành một khái niệm khác. Tình trạng này được phản ánh trong các tập 
hợp và quan hệ trong Vật lý như không gian (tập hợp các điểm) và khoảng cách, là các 
khái niệm hình như cũng không thể hoàn toàn tách rời nhau. Nói cách khác, mặc dù 
Toán học không thuộc về thiên nhiên nhưng 2 khái niệm tập hợp và quan hệ được lấy 
từ thiên nhiên. Ngoài ra, 2 khái niệm này, giống như các khái niệm không-thời gian và 
hạt, định nghĩa lẫn nhau. 


VÔ HẠN - VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA NÓ 


Các toán gia chẳng bao lâu đã khám phá ra rằng khái niệm 'tập hợp chỉ có ích khi người 
ta cũng có thể gọi các tập hợp như {0, 1, 2, 3...}, tức là các số 0 và mọi số đi sau nó, là một 
‘tap hợp. Dé đạt được điều này, có một tính chất trong danh sách Zermelo-Fraenkel 
dùng để định nghĩa thuật ngữ ‘tap hop’ - được cho trong Bang 22 - đã xác định rõ rằng 
tập hợp vô hạn này có thể gọi là một tập hợp (Đúng ra tiên đề thay thế cũng phát biểu 
rằng tập hợp có thể vô hạn). Như vậy vô hạn được đưa vào Toán học và được thêm vào 
các công cụ tư duy của chúng ta ngay từ dau, trong định nghĩa tập hop. Khi mô tả thiên 
nhiên, dù sử dụng Toán hoc hay không, ta không nên quên điều này. Một vài điểm bổ 
sung về vô hạn sẽ là kiến thức tổng quát mà một chuyên gia về chuyển động nào cũng 
cần phải biết. 

Một tập hợp là vô hạn nếu có một hàm từ nó vào chính nó có tính đơn ánh (tức là các 
phần tử khác nhau có các ảnh khác nhau) nhưng không foàn ánh (tức là một số phần 
tử không phải là ảnh của ánh xa); thí dụ như ánh xan > 2n chứng tỏ rằng tập hợp các 
số nguyên là vô hạn. Ta có thể kiểm tra tính vô hạn bằng cách khác: một tập hợp vô hạn 
nếu nó vẫn như vậy sau khi lấy đi một phần tử, ngay cả khi lặp lại động tác đó nhiều lần. 
Ta chỉ cần nhớ rằng tập hợp trống là hữu hạn. 

Chỉ có các tap hợp là có thể vô hạn. Và tập hợp có các phần, cụ thể là các phần tử 
của nó. Khi một vật hay một khái niệm được gọi là ‘vô hạn ta có thể luôn luôn hỏi và 
xác định rõ các phần của nó: đối với không gian phần tử là các điểm, đối với thời gian 
là các thời điểm, đối với tập hợp các số nguyên là các số nguyên, v.v... Một thực thể bất 


Cau dé 256 s 


Quyén I, trang 444 


Xem 249 


Câu đố 257 s 


Xem 250 


Xem 249 


288 8 TU DUY VA NGON NGU 


kha phan hay có thé phân chia một cách hữu hạn không có tinh vô han." 

Có nhiều loại vô hạn, có kích thước khác nhau.** Kết quả quan trọng này đã được toán 
gia nổi tiếng Georg Cantor (b. 1845 Saint Petersburg, d. 1918 Halle an der Saale) khám 
pha. Ông đã chứng tỏ rang từ tap hợp các số tự nhiên đếm được người ta có thể tao nên 
các tập hợp vô hạn khác, không đếm được. Ông đã làm diéu này bang cách chứng tỏ 
rằng tap hợp luy thừa P(w), cụ thể là tập hợp các tập hợp con, của một tập hợp vô hạn 
đếm được thì vô hạn, nhưng không phải là vô hạn đếm được. Nói một cách đơn giản, 
tập hợp luỹ thừa thi ‘v6 hạn hơn tập hợp gốc. Số thực R, là một thí dụ về tập hợp vô 
hạn không đếm được; có nhiều số thực hơn số tự nhiên. (Bạn có thể chứng minh điều 
này không?) Tuy vậy, một loại tập hợp vô hạn bất kỳ đều chứa ít nhất một tập hợp con 
vô hạn đếm được. 

Ngay cả một tập hợp vô hạn ta vẫn có thể định nghĩa kích thước là số phần tử của 
nó. Cantor gọi khái niệm kích thước này là bản số của một tập hợp. Bản số của một tập 
hợp hữu hạn chỉ đơn giản là số phần tử của nó. Bản số của một tập hợp luỹ thừa bằng 
2 luỹ thừa bản số của tập hợp đó. Bản số của tập hợp các số nguyên được gọi la Ha, đọc 
là ‘aleph không; là chữ cái đầu tiên của bang mẫu tự Do Thái. Bản số của tap hợp không 
đếm được nhỏ nhất được gọi là N,. Bản số kế tiếp là N, v.v... Toàn bộ nhánh toán hoc 
này liên quan tới việc xử lý các ‘ső vô hạn; phép cộng, nhân, luỹ thừa được định nghĩa 
một cách dễ dàng. Đối với một số tập hợp, phép tính logarithm và các hàm khác cũng 
có ý nghĩa. 

Bản số được xác định bằng cách sử dụng tập hợp luf thừa, kể cả N„, N, và Ny, được 
gọi là fruy cập được, vì từ Cantor, người ta đã xác định được các loại vô hạn lớn hơn gọi 
là không truy cập được. Các số này (bản số không truy cập được, bản số đo được, bản 
số siêu compact, v.v...) cần có các tiên để tập hợp bổ sung, bằng cách mở rộng hệ ZFC. 
Giống như số thứ tự và bản số, chúng tạo thành các thí dụ về các số siêu hạn. 

Số thực có bản số của tập hợp luỹ thừa của số nguyên, cụ thể là 2%. Bạn có thể chứng 
minh điều này không? Kết quả này dẫn tới câu hỏi nổi tiếng: có đẳng thức N, = 2° hay 
không? Mệnh đề này được gọi là giả thuyết continuum và trải qua nhiều thế hệ chưa ai 
chứng minh được. Câu trả lời bất ngờ đến vào năm 1963: định nghĩa thông thường của 
khái niệm tập hợp không đủ để trả lời. Bằng cách làm rõ khái niệm tập hợp một cách chi 
tiết hơn, với các tiên dé bổ sung - tiên dé định nghĩa các tinh chất - bạn có thể chứng 
minh giả thuyết continuum đúng hay sai theo ý bạn muốn. 

Các kết quả của việc nghiên cứu các số siêu hạn cũng quan trọng: đối với mỗi định 
nghĩa của một loại bản số vô hạn, hình như ta có thể tìm được một số lớn hơn. Trong 
đời sống hằng ngày, ý tưởng vô hạn thường được sử dụng để ngăn sự bàn luận về kích 
thước: “Đại ca của tôi mạnh hơn anh của anh? “Nhưng anh tôi mạnh hơn đại ca của anh 
rất nhiều!” Toán hoc đã chứng to rằng vấn đề kích thước đã tiếp diễn như sau: ‘Stic mạnh 
của anh tôi là tập hợp luỹ thừa của sức mạnh của anh của ban!’ Rucker đã cho rằng các 
toán gia đã giả định rằng không thể có một đoạn kết khả hữu có thể tưởng tượng được 
cho các cuộc tranh luận này. 


* Do đó, phần lớn các vị thần, là các khái niệm (tập hợp), hoặc là hữu hạn, hay trong trường hợp họ vô hạn 
thì họ bất khả phân. Hình như chỉ có các quan niệm đa thần hay phiếm thần là không phiền hà vì kết luận 
này. 

** Đúng ra có một số khổng lồ các loại vô hạn và không có một loại nào trong số này thực sự mô tả con số 
này. Nói theo kiểu kỹ thuật, có nhiều loại vô hạn giống như có nhiều số thứ tự. 


Cau dö 259 s 


Xem 251 


Trang 327 


TU DUY VA NGON NGU 289 


Đối với các vật ly gia, sẽ có ngay một câu hỏi đơn giản xuất hiện. Trong thiên nhiên 
có các đại lượng vô hạn hay không? Hay có cần sử dụng các đại lượng vô hạn để mô tả 
thiên nhiên hay không? Bạn có thể tự phân tích ý kiến riêng của bạn về vấn đề này. Câu 
hỏi này sẽ được giải quyết trong phần còn lại của cuộc thám hiểm. 


HAM VÀ CẤU TRÚC 


Những quan hệ nào có lợi cho việc mô tả các kiểu thức trong thiên nhiên? Một thí dụ 
điển hình là “hòn đá lớn hơn thì nặng hơn: Quan hệ như vậy là một loại đặc biệt: nó liên 
hệ một giá trị đặc biệt của biến động lực ‘thé tích với một giá trị đặc biệt của biến động 
lực “khối lượng: Một quan hệ 1-1 như vậy được gọi là möt hàm (toán học) hay một ánh 
xạ. Hàm là loại quan hệ đặc biệt nhất; như vậy chúng mang một lượng cực đại các thông 
tin. Giống như số được sử dụng cho các biến động lực, hàm cho phép truyền đạt quan 
hệ giữa 2 biến động lực một cách dễ dàng và chính xác. Mọi quy luật và định luật vật lý 
được phát biểu nhờ sự giúp đỡ của ham và vì các định luật vật ly liên quan đến các số 
đo nên hàm số là các viên gạch xây dựng chính yếu của chúng. 

Một hàm ƒ, hay ánh xạ, là một quan hệ 2 ngôi, tức là một tập hợp f = {(x, y)} của 
các cặp thứ tự, trong đó đối với mỗi phần tử x, là đối số, chỉ có 1 cặp (x, y). Phần tử thứ 
2 y là giá trị của hàm tại x. Tap hợp X của các đối số x được gọi là mién xác định và tập 
hợp Y của đối số thứ 2 y được gọi là mién giá tri của hàm số. Thay vì f = {(x, y)} ta viết 


f:X>Y và f:x>y hay y=f(x), (98) 


trong đó kiểu mũi tên - có gạch đứng hay không - cho biết là ta dang nói về tập hợp hay 
các phần tử. 

Cũng nên chú ý rằng ta có thể sử dụng cặp ‘tap hợp va ‘anh xạ để định nghĩa mọi 
khái niệm toán học; trong trường hợp này quan hệ được định nghĩa nhờ ánh xạ. Một 
trường phái Toán học hiện đại đã hình thức hoá cách tiếp cận này bằng cách sử dụng 
các phạm trù toán học, một khái niệm bao gồm cả tập hợp lẫn quan hệ trên một nền 
tảng bình đẳng trong định nghĩa của nó.* Để có thể suy nghĩ và bàn luận rõ ràng hơn về 
thiên nhiên, ta cần định nghĩa các khái niệm chuyên biệt hơn tập hợp, quan hệ và hàm 
vì những thuật ngữ cơ bản này quá tổng quát. Các khái niệm quan trọng nhất dẫn xuất 
từ chúng là phép toán, cấu trúc đại số và số. 

Một phép toán (2 ngôi) là một hàm ánh xạ tích Cartesian của 2 bản sao tập hợp X vào 
chính nó. Nói cách khác, một phép tính w lấy một cặp thứ tu của đối số x € X va gan 
cho nó một giá trị y € X: 


w:XxX>X và u:(x,x) > y. (99) 
Phép chia các số có là một phép toán theo nghĩa vừa rồi hay không? 


* Một phạm tru toán học được định nghĩa là một hệ các đối tượng và một hệ các 'cấu xạ hay ánh xạ. Cấu 
xạ có thể có dạng phức hợp; nó có tính kết hợp và có một cấu xạ đồng nhất. Để biết thêm chỉ tiết bạn có 
thể tham khảo trong các tài liệu toán học. 

Cũng nên chú ý rằng mỗi phạm trù đều chứa một tập hợp; vì ta không rõ thiên nhiên có chứa các tập 
hợp hay không, như ta sẽ bàn luận dưới đây, nên ta có thể nghỉ ngờ không biết phạm trù có hữu ích trong 
vấn đề thống nhất của Vật lý hay không, mặc dù chúng tràn đầy sức sống cùng với một sự quyến rũ mơ hồ. 


Quyén IV, trang 236 


Quyén V, trang 364 


Xem 252 


Cau dé 260 s 


Câu dé 261 s 


Quyén IV, trang 224 


290 8 TU DUY VA NGON NGU 


Bây giờ ta đã sẵn sàng định nghĩa khái niệm đầu tiên trong 3 khái niệm cơ ban của 
Toán học. Một cấu trúc đại số, hay hệ đại số, (theo nghĩa chặt chẽ nhất) là một tập hợp 
cùng với một phép toán nào đó. Các cấu trúc quan trọng nhất xuất hiện trong Vật lý là 
nhóm, không gian vector và các đại số. 

Ngoài các cấu trúc đại số, Toán học đặt nền tảng trên các cấu trúc thứ tự và các cấu 
trúc topo. Cấu trúc thứ tự là các viên gạch xây dựng của số và cần thiết cho các phép so 
sánh. Cấu trúc topo được xây dựng trên khái niệm lân cận thông qua các tập hợp con. 
Chúng cần thiết cho việc định nghĩa sự liên tục, giới hạn, thứ nguyên, không gian topo 
và đa tạp. 

Dĩ nhiên là phần lớn các cấu trúc đại số là tổ hợp của 3 loại cấu trúc cơ bản này. Thí 
dụ như hệ các số thực là tập hợp các số thực cùng với phép toán cộng và nhân, quan hệ 
thứ tự 16n hor’ và tính liên tục. Như vậy chúng được xây dựng bằng cách tổ hợp một 
cấu trúc đại số, một cấu trúc thứ tự và một cấu trúc topo. Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn 
một chút. 


Số 


Số nào nhân với 6 thì số sau cùng được lấy đi và 
chuyển cho số đứng trước nó? 


Số là khái niệm toán học xưa nhất và được tìm thấy trong mọi nền văn hoá. Khái niệm 
số, trong tiếng Hy Lạp là ảptĐuóc, đã thay đổi nhiều lần. Mục dich thay đổi là để bao 
gồm các lớp đối tượng rộng hơn nhưng ý tưởng tổng quát là số có thể cộng, trừ, nhân, 
chia thì luôn luôn không đổi. 

Cách viết số hiện nay, thi dụ như 12 345 679 - 54 = 666 666 666, là điểm cốt yếu của 
khoa học.* Người ta cho rằng việc thiếu một hệ chữ viết và tính toán bằng số đã trì hoãn 
sự tiến bộ của khoa học trong nhiều thế kỷ. Cũng cần nói thêm việc trì hoãn cũng được 
đổ cho việc không có phương tiện thích hợp để sản xuất hàng loạt các văn bản viết tay. 

Các số đơn giản nhất, 0, 1,2, 3, 4,..., thường được xem như lấy trực tiếp từ kinh 
nghiệm. Tuy vậy, ta cũng có thể xây dựng chúng từ các khái niệm ‘quan hệ va ‘tap hợp: 
Một trong nhiều cách để làm việc này là xác định một số tự nhiên bằng tập hợp các số 
đi trước nó (Bạn có thể tìm ra cách khác không?). Với quan hệ “phần tử đứng sau của, 
viết tắt là S, định nghĩa này có thể viết là 


0=Ø, 1=8S0={0}={9} , 
2:=S1={0,1}={2,{O}} and n+1:=Sn=[0,..,n}. (100) 
Tap hợp này cùng với phép toán 2 ngôi cộng và nhân tạo thành hệ đại số N = (N, +, -, 1) 
của số nguyên tự nhiên. Đối với mọi hệ thống số, hệ đại số và tập hợp thường được gán 
cùng một ký hiệu. Hệ đại số N là cái mà toán gia gọi là nửa vành. (Một số tác giả không 
thích xem số zero là một số tự nhiên). Số tự nhiên rất có ích. 


* Tuy vậy, ta không cần viết các con số để làm toán, điều đã được chứng minh trong quyển sách thú vị của 
MARCIA ASCHER, Ethnomathematics - A Multicultural View of Mathematical Ideas, Brooks/Cole, 1991. 


TU DUY VA NGON NGU 291 


BANG 23 Một số các số lớn. 








Số Thí dụ trong thiên nhiên 

Chung quanh ta 

1 số thiên thần ở một nơi, tại một thời điểm, theo Thomas Aquinas Xem 254 

8 số lần gấp một tờ báo theo các phương vuông góc luân phiên 

12 số lần gấp lớn nhất của một băng giấy theo cùng một hướng Xem 255 

20 số chữ số trong các phép đo chính xác mà có lẽ không bao giờ đạt được 

21, 34, 55, 89 số cánh của các loại hoa cúc và hoa hướng dương Xem 256 

57 số mặt của kim cương lấp lánh 

2000 tới 6000 số sao khả kiến trên bầu trời đêm 

15000 số đồ vật trung bình trong một nhà ở châu Âu 

10” lá trên cây (cây söi cao 10 m) 

6 tới 7 -10° số người năm 2000 

1Ù” số kiến trên thế giới 

c. 10” sõ bông tuyét roi trên Trai dat mõi nam 

c. 10” sõ hat cat trong sa mac Sahara 

10” SỐ sao trong vũ trụ 

TÚ số tế bào trên Trái đất 

1.1 -10% số nguyên tử tao nên Trái đất (6370° km?-4-3.14/3-5500 kg/m? -30 mol/kg- 
6 - 10” /mol) 

10°! số nguyên tử trong vũ trụ kha kiến 

10 số photon trong vũ trụ kha kiến 

10° số nguyên tử đặt vừa trong vũ trụ kha kiến 

10% sõ diém khöng-thöi gian trong vü tru kha kién 

Thong tin 

51 số mau tin của ngôn ngữ do một người nói 

c. 5000 số từ trung bình mà một người đàn ông nói trong ngày 

c. 7000 số từ trung bình mà một người đàn bà nói trong ngày 

c. 2 000 000 số khoa học gia trên Trái đất trong năm 2000 

3-10° số từ được nói trong một đời người (2/3 thời gian là thức, 30 từ/phút) 

10° số từ nghe và đọc trong một đời người 

4-10? số xung được 2 bán cầu não trao đổi mỗi giây 

3-10" s6 cay trén Trai dat 

10 số điểm ảnh mà một người nhìn thấy trong đời (3 - 10 s - (1/15 ms) - 2/3 
(thức) -10° (dây thần kinh dẫn tới não) Xem 257 

10”? số bit thông tin được xử lý trong một đời người (số trên X 32) 

c.5- 1012 số từ được in trong các sách (khác nhau) trên thế giới (c. 100- 10° sách chứa 
50 000 từ) 

21°. 37.81.12! 

= 4.3- 101? vị trí kha hữu của khối Rubik 3 x 3 x 3 Xem 258 

5.8 - 10% vị trí khả hữu của khối Rubik 4 x 4 x 4 


5.6 - 10°!7 vị trí khả hữu của khối Rubik 5 x 5 x 5 


Quyén IV, trang 224 


Xem 259 


292 8 TU DUY VA NGON NGU 





Số Thí dụ trong thiên nhiên 

c. 1070 số ván cờ vua khả hữu 

c. 108° sõ ván cò go kha hitu 

c. 101° số trạng thái kha hữu trong 1 PC 

Các bộ phận của 

cơ thể 

600 số bắp thịt trong cơ thể (1/2 ở trên mặt) 

150 000 + 50000 số sợi tóc trên đầu người khoẻ mạnh 

900 000 số neuron trong não cào cào 

126 - 10° số tế bào nhạy sáng trên mỗi võng mạc (120 triệu tế bào hình que và 6 triệu 
tế bào hình nón) 

86(8) - 10° số neuron trong não người 

500 - 10° số chớp mắt trong một đời người (khoảng 4 lần/s khi thức) 

300 - 10° số lần thở trong một đời người 

3-102 số nhịp tim trong một đời người 

3-102 số ký tự (cặp base) trong DNA đơn bội của người 

10 số tế bào trong cơ thể người 

1016+ s6 vi khuän trong co thé nguòi 


Hệ số nguyên Z = (...,—2, —1, 0, 1, 2, ..., +, -, 0, 1) là vành cực tiểu mở rộng của số nguyên 
tự nhiên. Hệ số hữu ty Q = (Q, +,-,0, 1) là trường cực tiểu mở rộng của vành cực tiểu 
các số nguyên. (Các thuật ngữ “vành và trường sẽ được định nghĩa chỉ tiết trong quyển 
kế tiếp.) Hệ số thực R = (R, +, -,0, 1, >) là mở rộng cực tiểu của số hữu tỷ có tính liên 
tục và có thứ tự toàn phần. (Về tính liên tục hãy xem quyển IV, Trang 225, và quyển V, 
Trang 365.) Số thực là mở rộng cực tiểu của số hữu tỷ tạo thành một trường có thứ tự, 
day đủ, Archimede nghiêm cách. Day là cách xây dựng có tính lịch sử - hay định nghĩa 
- của số nguyên, số hữu ty và số thực từ số nguyên tự nhiên. Tuy vậy đó không phải là 
cách xây dựng khả hữu duy nhất. Định nghĩa hoàn mỹ nhất của các loại số này đã được 
John Conway, Donald Knuth và Martin Kruskal khám phá và quảng bá năm 1969. 


> Sö là một dãy các bit. 


Hai bit thường được gọi là Tên và xuống: Thí dụ về số và cách viết số được cho trong 
Hình 182. 

Day trống là số 0. Một dãy hữu hạn n Tên là số nguyên n, va một dãy hữu hạn n 
'xuống' là —n. Các dãy hữu hạn hoa trộn lên và xuống là số hữu ty nhị nguyên. Thí dụ 
như 1, 2, 3, -7, 19/4, 37/256, v.v... Chúng có mau số là luỹ thừa của 2. Các số hữu tỷ khác 
tận cùng bang một chuỗi lap lại các lên và xuống vô số lần như số thực, số vô cùng nhỏ 
và các số vô hạn đơn giản. Các chuỗi vô hạn dài hơn sẽ biểu diễn các số kỳ di hơn. 

Lớp day đủ các số được định nghĩa bằng một dãy bit được gọi là lớp số siêu thực.* 


* Số siêu thực không tạo thành một tập hợp vì nó chứa mọi số thí tu, mà ban thân chúng không tạo thành 
một tập hợp mặc dù chúng có chứa các tập hợp. Tóm lại, số thứ tự và số siêu thực là các lớp lớn hơn các tập 
hợp. 


TU DUY VA NGON NGU 293 





w = vô han đơn giản nhất F T 
N eer ae 
MT Al eegen US w 
Il ne I : e 
SE 2 
(Gy "es CNY DAD 
TL 11111 el l 111 aR 
1m SA 2 ®@/4 in 
w 
8/3 
TT 21411 
e 2/3 + 21/3 
2/3 
ee 111111 Fe 
1A 5 AU af 
h 4i ^^ 2 
elll ft 
um ı = 1/w = vô cùng nhỏ đơn giản nhất 
e 
-1/3 
(11 
e 
-4/5 
T ES 
e 
=V2 an 
11 
smaller St = e -w/2 
esse SE —20 2 
earlier file, ` Lee Se =e” 
a— RE LEE SC 
11 ^ A 
1 1 


HÌNH 182 Các số siêu thực viết theo dạng quy ước và theo dang bit. 


Có một cách thứ 2 để viết số siêu thực. Cách đầu tiên chỉ dé cập đến chuỗi bit. Nhung 
để định nghĩa phép cộng và phép nhân, các ký hiệu khác thường được sử dụng, suy ra 
từ Hình 182. Một số siêu thực œ được định nghĩa là số đứng trước mọi số nằm giữa 2 
chuỗi (bên trái và bên phải) của số siêu thực đứng trước: 


a = {a,b,c,..|A,B,C,..} với a,b,c,<œ< A,B,C. (101) 
Thí dụ như ta có 


{0|} =1, {0,1|} =2, {|0} = -1 , {| - 1,0} = -2 , {0 |1} = 1/2, 
{011/2,1/4} = 1, {0, 1,3/2,25/16| 41/16, 13/8, 7/4, 2} = 1 + 37/64, (102) 


chứng tỏ rằng các số siêu thực hữu han là các số nhi nguyên m/2” (n và m là số nguyên). 
Với hai số siêu thực đã cho a = {.... a,....... A,...} với a < œ < Ava B = {....b,...,..., B, ...} 
với b < B < B, phép cộng được định nghĩa đệ quy, bằng cách sử dụng các số đứng trước 


Câu dé 262 s 


Xem 259 


Cau dé 263 s 


Quyén IV, trang 224 


Xem 260 


Cau dé 264 s 


294 8 TU DUY VA NGON NGU 


da dinh nghia la 
œ +  = {..a + ,... œ + b,....... A + Ổ,...œ+ B,...}. (103) 


Định nghĩa này được sử dụng đơn giản chỉ vì nó cho cùng một kết quả như phép cộng 
thông thường đối với số nguyên và số thực. Bạn có thể chứng minh điều này không? 
Cũng nên nói thêm là phép cộng không phải lúc nào cũng giao hoán. Bạn có thể tìm ra 
các ngoại lệ và các định nghĩa cho phép trừ không? Phép nhân cũng được định nghĩa đệ 
quy, cụ thể là theo biểu thức 


aß ={.... af + ab — ab, ..., AB + aB — AR ...| 
.„ AB + aB — aB, ..., AB + ab — Ab,...}. (104) 


Các định nghĩa này cho phép ta viết ı = 1/w và nói về các số như Vw’, căn bậc 2 của vô 
hạn, về w + 4, w — 1, 2œ, e” và các số kỳ lạ khác được trình bày trong Hình 182. Tuy vậy, 
các số siêu thực không được sử dụng nhiều. Một trong các tập hợp con của chúng thì 
được sử dụng nhiều hơn. 

Số thực là số siêu thực có khai triển thập phân không lớn hơn vô hạn và ngoài ra các 
số 0.999999... và 1.000000..., được xem như bằng nhau. Nói cách khác, số siêu thực phân 
biệt 0.999999... với 1, trong khi số thực thì không. Thật vậy, giữa 2 số siêu thực này có 
vô hạn các số siêu thực khác. Bạn có thể nêu tên một số trường hợp không? 

Số thực hữu dụng hơn số siêu thực trong việc mô tả thiên nhiên trước tiên là vì 
chúng tạo thành một tap hợp - còn số siêu thực thì không - và thứ hai vì chúng cho 
phép định nghĩa tich phân. Các loại số khác định nghĩa nhờ số thực, thí dụ như số phức 
C, quaternion Hva một vài hệ thống số phức tạp hơn sẽ được trình bay trong quyển kế 
tiếp. 

Tóm lại, trong Vật lý người ta thường gọi số là các phần tử của một tập hợp bất kỳ là 
nửa vành (như N), vành (như Z) hay trường (Q, R, C, H). Vì số cho ta so sánh các độ 
lớn tức là các số do nên số đóng vai trò chính trong việc mô tả các thí nghiệm. 

Một số trái banh bằng nhau được gói vào một 
tờ giấy sao cho diện tích của giấy cần thiết là 
nhỏ nhất. Nếu banh ít thì cách gói thẳng, các 
banh nằm trong 1 hàng, là hiệu quả nhất. Với 
bao nhiêu trái banh thì cách gói thẳng không 
còn là nhỏ nhất nữa? 


Co PHẢÁI TOÁN HOC LÚC NÀO CỠNG HỮU DỤNG KHONG? 


Die Forderung der Möglichkeit der einfachen 
Zeichen ist die Forderung der Bestimmtheit des 
Sinnes.* 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 3.23 


Số giống như phần lớn các khái niệm toán học khác, được phát triển một cách chính xác 
với mục đích là mô tả thiên nhiên. 


* “Yêu cầu dấu hiệu phải đơn giản là yêu cầu ý nghĩa phải xác định 


Xem 262 


Xem 263 


TU DUY VA NGON NGU 295 


> Số và các khái niệm toán học được phát triển ngay từ đầu để cung cấp một 
sự mô tả thật súc tích. 


Tinh chất này là một hệ quả của định nghĩa Toán học là khoa học của các điểu thiết yếu 
trình bày dưới dạng ký hiệu. Toán học là công cụ giúp ta suy nghĩ. Đây là lý do khiến Toán 
học được sử dụng trong Vật lý, khoa học của chuyển động. 

Nhiều vật lý gia nổi tiếng vẫn thắc mac tai sao Toán học lại hữu dụng như vậy. Thí 
dụ như Niels Bohr đã từng nói: Chúng ta vẫn chưa biết tại sao ngôn ngữ Toán học lại 
hữu hiệu đến như vậy trong việc thiết lập các định luật dưới dạng cô đọng nhất? Eugene 
Wigner đã viết một bài báo thường được trích dẫn nhan dé “Sự hữu hiệu đến mức vô 
lý của Toán hoc’ Vào thuở ban đầu của khoa học, trước đây nhiều thế ky, Pythagoras 
và những người cùng thời đã choáng ngợp trước sự hữu dụng của các con số trong việc 
mô tả thiên nhiên đến nỗi Pythagoras đã tổ chức hẳn một môn phái dựa trên sự hữu 
dụng nay. Các thành viên của môn phái này được gọi là các nhà thông thai’ tiếng Hy 
Lap là “các nhà toán học; từ tiếng Hy Lạp uáðnua có nghĩa là giảng day. Tên môn phái 
trở thành tên một nghề mới. Nhưng băn khoăn về tính hữu hiệu của Toán học cũng 
giống như băn khoăn về tính hữu hiệu của đồ nghề của thợ mộc. 

Có lẽ ta hơi quá tuỳ tiện. Có lẽ các nha tư tưởng mà ta đã dé cập chỉ muốn nói lên 
cảm tưởng khi trải nghiệm sự hoạt động của ngôn ngữ, của tư duy, của trí não và cảm 
xúc về vẻ đẹp của đời sống và thiên nhiên. Điều này sẽ đưa ta tới gần với câu nói nổi 
tiếng của Albert Einstein: “Điều khó hiểu nhất về vũ trụ là ta có thể hiểu được nó. Sự 
lĩnh hội là một từ khác của từ mô tả, tức là sự phân loại. Dĩ nhiên là một hệ thống có thể 
phân tích được thì có thể hiểu được. Nhưng ta có thể phân tích vũ trụ được hay không? 

Điều giả định cơ bản mà ta để ra lúc đầu là tính phân tích được của thiên nhiên và 
vũ trụ. Đây là tư tưởng chủ yếu mà môn phái Pythagoras phát biểu trong điều mà họ tin 
tưởng sau đây 


> Mọi vật trong thiên nhiên đều là số. 


Nếu vũ trụ còn được mô tả là được cấu tạo từ hat va chân không thì niém tin nay vẫn 
đúng. Nhưng Pythagoras và môn phái của ông đã sai. Không như điều mà họ tin tưởng, 
các quan sát cho ta thấy những điều ngược lại. Số thực sự có ích trong đời sống nhưng 
không phải là nền tang của thiên nhiên. Ta sẽ đi đến kết luận này trong phần cuối cùng 
của cuộc thám hiểm. Thật vậy, việc giả định rằng các hiện tượng trong thiên nhiên có 
thể phân tích được chỉ là sự gần đúng. Tóm lại: 


> Việc đếm luôn luôn là một sự gần đúng. 


Ngay cả việc đếm táo cũng là gần đúng; nó chỉ đúng khi ta ở mức năng lượng thấp và độ 
cong nhỏ. Vật lý đã được xây dựng trên cát. Ta cần một nền tảng vững chắc hơn. Đúng ra 
Toán học không có ích trong việc tìm kiếm một mô tả thống nhất của thiên nhiên. Với 
một nền tảng vững chắc hơn, tính không thể hiểu được” của thiên nhiên sẽ biến thành 
sự kinh ngạc về độ chính xác của tính gần đúng của phép đếm. Kinh nghiệm này sẽ là 
đỉnh cao của cuộc thám hiểm. 


Cau dé 265 s 


Cau dé 268 s 


Cau dó 269 d 


Câu dé 270 s 


Câu đồ 271s 


Câu đố 272 s 


296 8 TU DUY VA NGON NGU 


Die Physik ist fiir Physiker viel zu schwer.* 
David Hilbert 


CÁC CÂU D6 VUI VA LA VE TOÁN HỌC 


Số lớn nhất mà ta có thể viết được bằng 4 chữ số 2 và không có dấu nào khác là số mấy? 
Nếu là 4 chữ số 4? 


*x* 


Bộ ba Pythagore là các số nguyên nghiệm đúng công thức a” + b? = c°. Cho ít nhất 10 
thí dụ. Sau đó chứng minh 3 tính chất sau đây: ít nhất có một số là bội số của 3; ít nhất 
có một số là bội số của 4; ít nhất có một số là bội số của 5. 
x % 

Đây là cách nhân các số giữa 5 và 10 bằng bàn tay mà không sử dụng bảng cửu chương. 
Lấy 8 và 7 làm thí dụ. Trong mỗi bàn tay, duỗi số ngón vượt quá 5. Trong thí dụ này là 
3 và 2 ngón. Tổng số ngón duỗi ra là số hàng chục, fích các ngón gập vào là số hàng đơn 
vị. Trong thí dụ này là 5 chục và 6 đơn vị, tức là 56. 


xx 
Có bao nhiêu số 0 ở cuối của 1000! ? 
xx 


Một ba me lớn hon con 21 nam va trong 6 nam nữa đứa con sẽ trẻ hơn mẹ 5 län. Người 
cha ở dau? Day la Bai toán người me trẻ. 

xx 
Số 1/n, viết dưới dạng thập phân, có một dãy các chữ số tuần hoàn. Chu ky dai nhất là 


n — 1 chữ số, thí dụ như 1/7 = 0.142857 142857 1428.... Số 1/n nào khác có chu kỳ dài 
n—1 chữ số? 
x % 

Felix Klein là một giáo sư toán nổi tiếng ở đại hoc Göttingen. Có 2 loại toán gia trong 
khoa của ông: người nghiên cứu điều họ thích và người mà Klein cung cấp đề tài. Klein 
thuộc loại nào? 

Dĩ nhiên đây là biến thể của một bài toán nổi tiếng khác. Một thợ hớt tóc cạo râu cho 
mọi người không tự cạo cho mình. Ông ta có cạo râu cho mình không? 


*x* 


Moi người đều biết đến Ma phương: một bang vuông chứa các số, trong trường hợp đơn 
giản nhất là từ 1 đến 9, được phân bố sao cho tổng các hàng, cột (và nếu có thể là các 
đường chéo) đều có kết quả như nhau. Bạn có thể viết ra na lập phương 3 x 3 x 3 không? 


* “Đối với các nhà vật lý thì Vật lý học quá khó: 


Cau dé 273 d 


Xem 264 


Câu đố 275 d 


Quyén I, trang 246 
Xem 256 


TU DUY VA NGON NGU 297 











15 

14 13 

9 8 10 
6 4 

11 5 12 
1 2 

18 7 16 
17 19 


HINH 183 Lục giác kỳ ảo duy nhất bắt đầu từ số 1 (tăng 
lên theo phép phản chiếu và phép quay). 


Trong lịch sử của Toán học giải trí, nhiều người đã tìm ra lục giác kỳ ảo nổi tiếng trong 
Hình 183. Người khám phá vào năm 1887 là Ernst von Hasselberg. Hình này được gọi là 
kỳ ảo vì tổng của mọi hàng đều là 38. Hasselberg cũng chứng minh được điều khó tin là 
không có hình lục giác kỳ ảo nào khác. Bạn có thể khẳng định điều này không? 


KE 


Các chữ số từ 0 tới 9 được tìm thấy trên các ban phím theo 2 cách khác nhau. May tinh 
bỏ túi và bàn phím có 7 ở góc trên bên trái, trong khi ở điện thoại và ATM có số 1 ở góc 
trên bên trái. Hai tiêu chuẩn này, một của International Standards Organization (ISO) và 
một của International Telecommunication Union (ITU, trước kia là CCITT), phát triển 
riêng và không bao giờ kết hợp với nhau. 


x % 
Bạn có thể sáng chế một máy đếm tóc trên đầu không? 
EE: 


Thỉnh thoảng Leonhard Euler viết trong sổ tay của mình các phương trình như 
2 Gd „+ „ gã 1 
1+2°+2°+2°+2 twee (105) 


Điều nay có nghĩa là gì? 
*x* 


Trong nhiều bông hoa, ta thấy các số từ day Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 v.v... xuất hiện. 
Hình 190 cho ta vài thí dụ. Người ta thường cho rằng đây là một kết quả có ý nghĩa sâu 
sắc của vẻ đẹp trong thiên nhiên. Điều này không phải lúc nào cũng đúng như Hình 184 
cho thấy. Đánh dấu 1 điểm trên một mặt và đặt các vòng đệm quanh nó bằng tay theo 
hình xoắn ốc; bạn sẽ thấy các đường xoắn ốc giống như trong nhiều cánh hoa và ở các 
đường biên là các số Fibonacci. Bằng chứng của Donald Simanek chứng tỏ rằng không 
có gì sâu sắc, phức tạp hay ngay cả bí mật trong sự xuất hiện của số Fibonacci trong cây 


Cau dé 276 s 





298 8 TU DUY VA NGON NGU 


HINH 184 Số Fibonacci và các đường 
xoắn ốc từ các vòng đệm (© Donald 
Simanek). 


cỏ. Đối với quan điểm ngược lại, hãy đọc Xem 256 và nhiều bai báo về các kiểu thức 
trong hoa hướng dương. 


x OK 


Số nguyên tố là một sân chơi ma nhiều nhà toán hoc ưa thích. Một kết qua nổi tiếng là 
mọi số nguyên tố p; đều có thể biểu diễn là 


> 1 6 
[la = F2 = (106) 


Ban cö thé hinh dung ra cach chüng minh két qua nay khöng? 

OR 
Cac chữ số có tên từ tiếng latin ‘digitum hay là ngón tay. Trong giai đoạn việc viết lên 
giấy còn đắt đỏ, người ta đã có thể đếm lên tới 9999 bằng cách dùng 2 bàn tay với một 
hệ đếm do Beda Venerabilis phát triển và được Luca Pacioli quảng bá. Bạn có thể phát 
triển một hệ thống tương tự không? 





CHUONG 9 






— "7 SỰ QUAN SÁT, NHỮNG LOI NÓI XAO VÀ CAC 
KIỂU THỨC CỦA THIÊN NHIÊN 


Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt.** 
Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 5.6 


Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit. Der Satz 
ist ein Modell der Wirklichkeit, so wie wir sie 
uns denken.*** 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 4.01 


Xem 265 rai với Toán học, Vật lý không có mục đích trở thành một ngôn ngữ. Nhung nó 
rất tham vọng: hướng tới việc diễn đạt hoàn toàn chính xác moi điều, và đặc biệt, 
mọi trường hợp và khả năng biến đổi. Mọi quan sát đều liên quan tới sự thay đổi. 

Hiện nay Vật lý nghiên cứu về chuyển động. Nhưng vì mọi thay đổi đều bắt nguồn từ sự 
chuyển động nên ta cũng có thể gọi Vật lý là sự nghiên cứu về chuyển động. 

Vật lý là ngôn ngữ của sự biến đổi. Giống như các ngôn ngữ khác, Vật lý gồm có các 
khái niệm và câu. Để có thể diễn đạt mọi điều nó phải hướng tới việc sử dụng rất ít từ 
cho nhiều sự kién.**** Các vật lý gia chủ yếu là những người lười biếng: họ cố gắng giảm 
thiểu nỗ lực trong mọi hành động. Các khái niệm đang sử dụng hiện nay đã được tối ưu 
hoá nhờ sự nỗ lực của nhiều người kết hợp để có ý nghĩa thực tiễn nhất, tức là hiệu quả 
nhất. Một khái niệm được gọi là có hiệu quả khi nó cho phép ta diễn đạt thật cô đọng 
một số lượng lớn thông tin, tức là nó có thể chuyên chở thật nhanh một số lớn thông tin 
về các hiện tượng. 

Các mệnh đề tổng quát về những trường hợp của chuyển động được gọi là quy luật 
hay kiểu thức. Trong quá khứ, người ta thường nói rằng các định luật chi phối thiên 
nhiên; tức là sử dụng một ý thức hệ cổ xưa và không thích hợp. Một định luật vật lý chỉ 
là một cách nói thật nhiều điều với thật ít lời. Khi ta nói định luật chi phối thiên nhiên 
ta thực sự muốn nói ‘ta mô tả các quan sát bằng các kiểu thức, một cách lười biếng: Dinh 
** “Giới hạn ngôn ngữ của tôi là giới hạn thế giới của tôi: 

*** "Mët mệnh dé là một hình anh của thực tại. Một mệnh dé là một mô hình của thực tại giống như ta 
tưởng tượng" 

**** Một quan sát đặc biệt tức là một trường hợp mà dü liệu được nhiều người tán đồng được gọi là một 
sự kiện, hay trong một ngữ cảnh khác, một biến cố. Một sự kiện nổi bật và thường xảy ra được gọi là một 
hiện tượng và một hiện tượng tổng quát được tạo ra trong nhiều hoàn cảnh khác nhau được gọi là nguyên 
lý (vật ly). (Thông thường khi một khái niệm được sử dụng với ý nghĩa khác với ý nghĩa trong một lĩnh vực 
khác, nó thường kèm theo hạn định từ ‘vat ly’ hay toán hoc’ dat trong ngoặc đơn.) Hành động được thực 
hiện với mục dich thu thập dữ liệu quan sát được gọi là thi nghiêm. Khái niệm thí nghiệm đã được thiết lập 
trong thế kỷ 16; trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ ta có thể so sánh việc đó với việc có cùng 
mục đích thu thập kinh nghiệm: chơi dua. 


Trang 303 


300 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


luật là một hình ảnh thu nhỏ của sự lười biếng. Việc thiết lập các định luật là một sự lười 
biếng thuần tuý. Đúng ra mệnh đề đúng phải là 


> Các kiểu thức mô tả thiên nhiên. 


Các nhà vật lý đã viết về sự lười biếng cần thiết để tìm ra các kiểu thức có thật nhiều chi 
tiết. Dé trở thành bậc thay của sự lười biếng, ta cần phân biệt các kiểu thức lười biếng 
với những lời nói xạo, niêm tin và các mệnh dé khác không dé cập gi tới quan sát hay 
chuyển động. 

Cuộc tìm kiếm sự lười biếng là nguồn gốc của việc sử dụng số trong Vật lý. Các biến 
động lực thường được mô tả tốt nhất nhờ các con số vì số làm cho sự truyền đạt và phân 
loại trở nên dễ dàng và chính xác. Chiều dài, vận tốc, góc, nhiệt độ, hiệu thế hay cường 
độ trường thuộc loại này. Khái niệm số được sử dụng trong phép đo, được xây dựng, 
thường là vô thức, từ các khái niệm ‘tap hợp va ‘quan hê. Ngoài khái niệm số, các khái 
niệm khác cũng thường được định nghĩa để ta có thể truyền đạt thật nhanh và cô đọng 
các định luật của thiên nhiên; tất cả đều là các công cụ viết tắt. Theo nghĩa này, mệnh 
dé 'mức độ của đại số Kac-Moody của Lagrangian của kiểu thức siêu dây lai bằng I’ chứa 
thông tin chính xác và dễ hiểu đối với mọi người; tuy vậy, ta cần hàng chục trang giấy để 
diễn đạt nó bằng cách chỉ sử dụng các thuật ngữ ‘tap hợp va quan hê Tóm lại, sự chính 
xác thường gặp trong vật lý là kết quả của cuộc tim kiếm sự lười biếng. 

Es ist besser, daß die Leute nicht wissen, wie 

Gesetze und Wurst zustande kommen. Sonst 

könnten sie nachts nicht ruhig schlafen.* 
Bismarck, Otto von 


CAC KHÁI NIEM VAT LÝ DUGC KHAM PHA HAY ĐƯỢC TAO RA? 


Das logische Bild der Tatsachen ist der 
Gedanke.** 
Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 3 


Câu hỏi trên thường được phát biểu lại như sau: các khái niệm vat lý có bi niềm tin hay 
sở thích chi phối hay không? Vấn đề này được bàn luận nhiều đến nỗi nó được đưa lên 
film ở Hollywood. Chúng ta sẽ tóm lược lại để giúp bạn có thể phân biệt người thay 
trung thực với người thay không trung thực. 

Nếu khái niệm được tạo ra thay vì được khám phá thì ta được quyền tự do lựa chọn 
giữa nhiều khả năng khác nhau. Định nghĩa của khái niệm được chọn sẽ bắt nguồn từ 
niềm tin hay khẩu vị. Nhưng trong Vật lý (dĩ nhiên là khác với các lĩnh vực nghiên cứu 
khác), ta đã biết rằng các mô tả vật lý khác nhau về những hiện tượng quan sát được thì 
có thể tương đương, không chính xác hay ngay cả sai lam. Một mô tả vật lý thì duy nhất: 
sự lựa chọn khái niệm chỉ là biểu kiến. Không có tự do thực sự trong việc định nghĩa các 
khái niệm vật lý. Về tính chất này thì Vật lý tương phản mạnh với các hoạt động nghệ 
thuật. 


* “Con người không biết được cái gì tạo nên các định luật và xúc xích là điều tốt. Nếu không người ta không 
thể ngủ ngon vào ban dëm. Otto von Bismarck (b. 1815 Schönhausen, d. 1898 Friedrichsruh) là Thủ tướng 
nước Phổ. 

** “Mot bức tranh hợp lý về các sự kiện là một tư tưởng: 


Quyén VI, trang 129 


Xem 246 


SU QUAN SÁT, NHUNG LỜI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THỨC CUA THIEN NHIÊN 301 


Nếu ta có thể dùng hai khái niệm vat lý khác nhau để mô tả cùng một hiện tượng thì 
chúng phải tương đương mặc dù ta chưa nhận thấy ngay mối liên hệ dẫn tới sự tương 
đương này. Đúng ra nếu ta yêu cầu những người có quan điểm khác nhau, quan sát cùng 
một hiện tượng rồi suy ra những mô tả tương đương thì sẽ sai ngay từ mức cơ bản nhất 
của vật lý, vì như vậy tức là điều quan sát được phụ thuộc vào quan sát viên. Tóm lại, yêu 
cầu độc lập về mặt quan điểm đã khiến cho sự tự do lựa chọn khái niệm trở thành một 
việc không thể xảy ra về mặt luận lý. 

Việc kết luận rằng khái niệm mô tả các hiện tượng, được khám phá chứ không được 
tạo ra, cũng đã được tìm thấy trong lĩnh vực Ngôn ngữ học, * trong lĩnh vực Tam lý học 
nhờ sự quan sát về sự hình thành các khái niệm trong sự phát triển của trẻ em và trong 
lĩnh vực Phong tục học nhờ sự quan sát về sự phát triển của động vật, đặc biệt là động 
vật hữu nhũ. Trong cả 3 lĩnh vực, các quan sát chỉ tiết đã được thực hiện bằng các tương 
tác giữa cá nhân và môi trường để dẫn tới các khái niệm, trong đó các yếu tố cơ bản 
nhất như không gian, thời gian, đối tượng, tương tác, là chung cho mọi giới tính, mọi 
nền văn hoá, mọi sắc tộc và mọi loài động vật sống trên thế giới. Thế giới chỉ cung cấp 
một khả năng, không có chỗ cho sự tưởng tượng. Việc tưởng tượng rằng các khái niệm 
vật lý có thể được tạo ra theo sở thích là một sự tin tưởng sai lầm - hay là một bài tập 
hữu ích - nhưng không bao giờ làm được. 

Khái niệm vật lý là sự phân loại các hiện tượng. Hoạt động phân loại tự nó đã đi theo 
các kiểu thức của thiên nhiên; nó là một quá trình cơ học mà máy móc cũng có thể thực 
hiện được. Điều này có nghĩa: sự phân biệt là một mệnh đề không mang tính lý thuyết. 
Không cần một hệ thống niềm tin để phân biệt các thực thể khác nhau trong thiên nhiên. 
Mèo và heo cũng có thể làm được điều đó. Các nhà vật lý có thể bị động vật hay ngay cả 
máy móc thay thế. 

Như ta đã đề cập, các khái niệm vật lý phổ biến nhất cho phép ta mô tả các hiện tượng 
một cách cô đọng và chính xác nhất. Chúng được tạo ra với mục đích tạo ra khả năng 
hiểu nhiều nhất với sự nỗ lực ít nhất. Cả dao cạo của Occam - yêu cầu không đưa ra các 
khái niệm không cần thiết - và việc tìm kiếm sự thống nhất một cách tự động đã làm 
giảm số lượng và loại khái niệm được sử dụng trong Vật lý. Nói cách khác, sự tiến bộ 
của Vật lý đã và đang đặt nền tảng trên một chương trình làm giảm mạnh số lựa chọn 
các khái niệm. 

Tóm lại, các khái niệm vật lý thì giống nhau đối với mọi người, không phụ thuộc vào 
niềm tin hay sự lựa chọn cá nhân, và rất nhat nhéo: chúng luôn đúng và chính xác. Ngoài 
ra, vì chúng có thể xuất phát từ máy móc thay vì con người nên các khái niệm được sinh 
ra tu sự lười biếng: chúng hết sức hiệu quả. Những sự tương đồng với con người này 
khẳng định rằng các khái niệm vật lý không duoc tạo ra; chúng được khám phá. Nếu 
một giáo viên nói với bạn điều ngược lại thì họ đang nói xạo. 

Sau khi đã giải quyết vấn đề khái niệm vật lý ta hãy quay lại các mệnh đề vật lý. Tình 
trạng cũng có điều gì đó tương tự: các mệnh đề vật lý phải đúng, nhạt nhẽo, lười biếng 
và tu phụ. Ta hãy tìm hiểu lý do của việc này. 


* Anna Wierzbicka kết luận rằng công trình nghiên cứu của mình đã chỉ rõ các căn tố ngữ nghĩa được khám 
phá, đặc biệt được suy ra từ các kinh nghiệm cơ bản của con người chứ không phải được phát minh. 


302 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


BANG 24 ‘Phuong phäp khoa hoc’. 


Mô tả thông thường 
Sự hiếu kỳ 


Mô tả theo kiểu vận động hành lang 
Phương pháp khoa học 





1. nhìn quanh nhiều 
2. không tin bất cứ diéu gì được kể lại 


3. chọn điều thú vị và tự tìm hiểu 

4. tự quyết định và mô tả chính xác những gì nhìn 
thấy 

5. kiểm tra xem ta có thể mô tả các tình trạng giống 
nhau theo cùng một cách hay không 

6. tăng độ chính xác của các quan sát cho đến khi 
thất bại hay hoàn thành nó 

7. tuỳ theo trường hợp mà tiếp tục bước 4 hay 1 


1. tương tác với thế giới 

2. bỏ qua các mệnh để không chứng 
minh 

3. quan sát và đo đạc 

4. sử dụng lý luận, xây dựng giả 
thuyết 

5. phân tích giả thuyết 


6. thực hiện các thí nghiệm để kiểm 
tra giả thuyết 

7. yêu cầu người có thẩm quyển cấp 
thêm tài chính 





Wo der Glaube anfängt, hort die Wissenschaft 


auf.* 


Ernst Haeckel, Natiirliche Schépfungsgeschichte, 


1879. 


CHUNG TA DA TIM RA CAC KHAI NIEM, KIEU THUC VA QUY LUAT VAT LY 


NHU THE NAO? 


Grau, theurer Freund, ist alle Theorie, 
Und grün des Lebens goldner Baum.** 


J.W. v. Goethe, Faust. 


Vat lý thường được trình bay như một khoa học 
khách quan nhưng tôi nhận thấy rằng Vật lý 
thay đổi trong khi thế giới thì y nguyên, vì vậy 
phải có sự chủ quan trong Vật lý. 


Richard Bandler 


Sự tiến bộ thông qua việc tìm hiểu chuyển động phan ánh thái độ của trẻ em đối với 
cuộc sống: trẻ em bị sự hiếu ky chi phối. Sự tiến bộ đi theo chương trình đơn giản ở bên 
trái của Bảng 24. Khoa học gia trưởng thành cũng hành động tương tự ngoại trừ việc 
họ sử dụng nhiều thuật ngữ thời thượng được cho ở bên phải của bảng. Người trưởng 
thành cũng có nghề nghiệp chuyên biệt để kiếm tiền từ sự hiếu kỳ của họ. Các chuyên 
gia của bước 7, người yêu cầu thêm tài chính, được gọi theo kiểu khác là các nha vận 
động hành lang hay những người gây quỹ; thay vì gọi chương trình này là sự hiếu kỳ, họ 
gọi nó là phương pháp khoa học. 

Vật ly là nói về chuyển döng,*** và chuyển động là một chủ đề rộng lớn, có nhiều điều 


* Noi niềm tin bat đầu là chỗ khoa học kết thúc? 

** “Bạn thân mến, mọi lý thuyết đều là màu xám chỉ có cây đời mãi mãi tươi xanh? Johann Wolfgang von 
Goethe (b. 1749 Frankfurt am Main, d. 1832 Weimar), thi sĩ Đức nổi tiếng. 

*** Nhiều khoa hoc có từ ‘nd?’ trong tên của nó, cụ thể là mọi môn hoc đều kết thúc bang “-logy; thi dụ như 


SU QUAN SAT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THUC CUA THIEN NHIÊN 303 


cần khám pha và kể lại. Các chuyên viên của bước 6, người kiểm tra giả thuyết, được gọi 
là các nhà vật lý thực nghiệm hay đơn giản là các nhà thực nghiệm, thuật ngữ phái sinh từ 
tiếng Latin ‘experiri, nghĩa là “thử tất cả: Phần lớn họ thuộc nhóm ‘sinh viên tốt nghiệp: 
Chuyên gia của bước 5 và 4 là những người phân tích giả thuyết, được gọi là các nha vật 
ly lý thuyết hay đơn giản là các lý thuyết gia.* Đây là một thuật ngữ khá hiện đại; những 
giáo sư Vật lý lý thuyết đầu tiên được bổ nhiệm khoảng đầu thế kỷ 20. Thuật ngữ Tý 
thuyết phái sinh từ tiếng Hy Lap Oewpia có nghĩa là ‘quan sát, thưởng ngoạn: Sau cùng, 
có những người tập trung vào các bước 1 tới 4 và những người xui khiến những người 
khác làm việc ở bước 5 và 6; họ được gọi là những thién tài. Thiên tài là những người 
đưa ra các khái niệm trợ giúp cho việc mô tả thiên nhiên. 

Hiển nhiên là còn một điểm quan trọng giấu mình ở bước 6: làm cách nào để những 
người này biết được là việc kiểm tra của họ có thất bại hay không, một khái niệm có áp 
dụng được cho thiên nhiên hay không? Làm thế nào để họ nhận ra chân lý? 

Mọi nghề nghiệp đều là các âm mưu chống lại 
những người không chuyên môn. 
George Bernard Shaw 


NÓI XẠO LA Gi? 


Hãy nắm được sự thật rồi nói điều gi bạn muốn. 
Mark Twain 


Trong phần lớn các quốc gia, mọi người đều biết ‘su thật là gì, vì trong pháp đình nói 
không thật sẽ bị kết án tù. Và toà án thì đầy các chuyên viên phát hiện nói đối. ** 

Tại toà án, một lời nói đối là một phát biểu mâu thuẫn có chủ ý đối với điều quan sát 
được.*** Như vậy tính chân trị của một mệnh đề được kiểm chứng bằng quan sát. Việc 
kiểm chứng đôi khi được gọi là chứng minh một mệnh dé. Đối với toa án và Vật lý, ta có 


> Dung là phù hợp với sự thật. 
> Sự thật là các quan sát được người khác hay máy móc tán đồng. 


Do đó, cũng trong khoa học, ta có 


biology. Hậu tố này có gốc từ tiếng Hy Lạp cổ Anynev nghĩa là “nói: Vật lý là khoa học về chuyển động cũng 
có thể được gọi là ‘kinesiology’ - từ kivnotc có nghĩa là chuyển động); nhưng vì những lý do có tính lich sử, 
thuật ngữ nay có nghĩa khác là ‘nghiên cứu về hoạt động của cơ bắp của con ngườï - rủi thay cũng toàn 
là những diéu nhäm nhí. Thuật ngữ “Vật ly có thể phái sinh từ gvon (téxvn là hiểu) có nghĩa là “(nghệ 
thuật của) thiên nhiên; hoặc là từ tên tác phẩm của Aristote tå @uơtKd có nghĩa là ‘su vật thiên nhiên. Cả 
hai đều phái sinh từ @úơtc, có nghĩa là ‘thiên nhiên. 

* Nếu bạn thích Vật lý lý thuyết, hãy xem trang web vô tư, tươi tan của người đoạt giải Nobel Gerard ‘t 
Hooft có tựa để Làm thế nào để trở thành một nhà Vật lý lý thuyết tài ba. Địa chỉ của nó là www.phys.uu. 
nl/~thooft/theorist.html. 

** Nhiều học giả đã bỏ nhiều thời gian nghiên cứu về lời nói xạo và sự ba xạo. Một người nổi tiếng là Paul 
Ekman, người có một website hấp dẫn tại www.paulekman.com chỉ cách phát hiện nói dối qua thái độ của 
người nói. 

*** Phát biểu chưa được kiểm chứng bằng sự quan sát được gọi là sự suy đoán, diéu giả định, giả thuyết, hay 
- một cách sai lầm - đơn giản là luận điểm. Phát biểu phù hợp với sự quan sát được gọi là đứng hay true; 
phát biểu mâu thuẫn với sự quan sát được gọi là sai hay false. 


Xem 212 


304 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


> Một phát biểu sai là một phát biểu mâu thuẫn với sự thật. 


Trừ lúc ở toà án, lời nói xạo là các phát biểu vui nhộn vi ta có thể rút ra từ chúng moi 
kết luận có thể tưởng tượng được. Một cuộc bàn luận giữa 2 giáo su Cambridge vào đầu 
thế kỷ 20 đã nói đến vấn dé này. McTaggart hỏi: “Nếu 2 + 2 = 5, làm thế nào bạn có thể 
chứng minh tôi là đức giáo hoàng?” Godfrey Hardy: “Nếu 2 +2 = 5, thì 4 = 5; trừ 3; thì ta 
có 1 = 2; nhưng McTaggart va đức giáo hoàng là 2; do đó McTaggart và đức giáo hoàng 
là môt? Như ta đã nhận xét trước kia, ex falso quodlibet; từ điều sai ta có thể suy ra mọi 
điều. Do đó, chúng ta cần xây dựng dựa trên các kết quả đã suy ra trước kia, nếu không 
cuộc hành trình không thể hoàn thành nếu có một phát biểu sai ở đâu đó trong chuỗi lý 
luận của chúng ta. 

Tuy vậy, nói xạo là một hoạt động quan trọng mà người ta nên học hỏi - học để biết 
cách tìm ra nó ở những người khác. Nghệ thuật nói xạo có 3 cấp: động vật, trẻ em và 
người lớn. Nhiều động vật đã chứng tỏ rằng chúng có thể đánh lừa gia đình của chúng. 
Trẻ em bắt đầu nói xạo chỉ trước khi lên 3 bằng cách che giấu các trải nghiệm. Các nghiên 
cứu về tâm lý đã chứng tỏ rằng trẻ em không có khả năng nói xạo thì không thể hoàn 
thành việc phát triển nhân cách để trở thành một người khoẻ mạnh. 


MỘT LỜI NÓI XẠO TỐT LÀ GÌ? 


Sự thật thuần tuý luôn luôn là một lời nói dối. 
Bert Hellinger 


Vì một lời nói xạo là một phát biểu mâu thuẫn với sự thật, một lời nói xạo töt là một lời 
nói xạo mà sự mâu thuẫn khó phát hiện. Trái lại, một lời nói xạo thành công là một phat 
biểu giúp bạn kiếm ra tiền. Ta không tìm hiểu nó ở đây. 

Cách đầu tiên chỉ cần sự tán đồng. Những người theo phái dân tuý và các nhà luận 
chiến thường sử dụng cach này. (“Mỗi người nước ngoài là một mối hiểm nguy cho đất 
nước chúng ta’) Vì hầu như mọi ý kiến, tuy kỳ quặc, nhưng được nhiều nhóm ủng hộ 
thì người ta luôn cho nó là đúng.“ Điều không may và rõ ràng là những tư tưởng này 
cũng được tán đồng vì chúng mang tính thời thượng, tấn công hay chống đối nhắm vào 
người bị ganh ghét. Thường các anh chị em trong một gia đình hay rơi vào trường hợp 
này - hãy nhớ tới Cassandra.** Đối với một lời nói xạo tốt ta cần sự chia sẻ hon là sự 
công nhận tập thể. 

Một lời nói xạo tốt cũng giống như một lời nói thật, thực sự độc lập với người nghe, 
quan sát viên và đặc biệt độc lập với tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, văn minh hay 
phe nhóm. Nói xạo bằng Toán là một điều khó - nhưng không phải là không thể. Lý 
đo: các khái niệm cơ bản của Toán học, tập hợp, quan hệ hay số, được ghi nhận từ sự 


* Tác phẩm của nhà xã hội hoc Gabriel Tarde (b. 1843 Sarlat, d. 1903 Paris), đặc biệt khái niệm của ông về 
sự bắt chước và ý kiến tập thể, đã liên hệ với sự kiện này. 

** Mối liên quan giữa thứ tự ra đời với sự sáng tạo trong khoa học và sự công nhận các ý tưởng mới đã 
được nghiên cứu trong quyển sách hấp dẫn của FRANK J. SULLOWAY, Born to Rebel - Birth Order, Family 
Dynamics and Creative Lives, Panthon Books, 1996. Quyển sách khác thường này đã kể lại kết quả nghiên 
cứu lâu dài liên quan tới hoàn cảnh cá nhân của các gia đình của hàng ngàn người và sự tiếp nhận về 20 
cuộc cách mạng trong lịch sử cận đại. Quyển sách cũng có một bài trắc nghiệm để người đọc có thể tìm ra 
thiên hướng của họ về sự nổi loạn với thang đo từ 0 tới 100 %. Darwin đạt được 96 % trên thang đo này. 


Quyén IV, trang 105 


Xem 266 


SU QUAN SAT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THỨC CUA THIEN NHIÊN 305 


quan sát và được công nhận tap thể, nên các mệnh dé Toán hoc rất dễ kiểm chứng. Do 
đó trong Toán học không có lời nói xạo tốt.” 

Điều thứ 3, một lời nói xạo tốt nên tránh phát biểu về các hiện tượng và thay bằng 
sự điễn giải. Thí dụ như một người muốn nói về các vũ trụ khác, là hàm ý nói về các 
ảo tưởng chứ không phải về các hiện tượng. Tuy vậy một lời nói xạo tốt phải tránh các 
phát biểu vô nghĩa; nhận xét tai hại nhất là một phát biểu của nhà vật lý vĩ đại Wolfgang 
Pauli: 'Đó cũng không hẳn là sai 

Điều thứ 4, một lời nói xạo tốt không nói về hiện tượng mà tập trung vào sự tưởng 
tượng. Chỉ có chân lý mới cần có fính thực nghiệm; các phát biểu có tính suy đoán khác 
với chân lý ở chỗ không quan tâm tới thí nghiệm. Nếu bạn muốn nói xạo “ngon lành 
ngay cả với các phát biểu có tính thực nghiệm, bạn cần cẩn thận. Có 2 loại mệnh đề thực 
nghiệm: các mệnh đề đặc biệt và các mệnh đề phổ quát. Thí dụ như “Vào ngày 2/6/1960 
tôi thấy một con thiên nga lục bơi ở phía bắc bờ hồ Varese’ là mệnh dé đặc biệt, trong 
khi “Mọi con qua đều màu den là mệnh dé phổ quát vì nó chứa từ tat cả. Có một sự khác 
biệt nổi tiếng giữa 2 điều này và khá quan trọng khi muốn nói xạo ngon lành: 


> Ménh đề đặc biệt không thể bị xuyên tac, ta chỉ có thể kiểm chứng chúng. 


> Mệnh dé phổ quát không thể kiểm chứng được, ta chỉ có thể xuyên tac 
chúng. 


Ta hãy tìm hiểu lý do. 

Mệnh dé phổ quát, như tốc độ ánh sáng là hằng ső, không thể kiểm chứng trong moi 
trường hợp. (Ta nên nhớ rằng nếu có thé, chúng không phải là mệnh dé phổ quát mà chi 
là một danh sách các mệnh dé đặc biệt.) Tuy vậy, chúng có thể bị đảo ngược bằng một 
phan thí dụ. Một thí dụ khác về kiểu phổ quát là: “Táo rơi lên trời" Vì nó sai với sự quan 
sát của Newton cách nay nhiều thế kỷ hay với kinh nghiệm hằng ngày, nó được xem là 
một lời nói xạo (bị phát hiện một cách dễ dàng). Nhìn chung, nói xạo bằng cách phát 
biểu điều trái ngược với lý thuyết thường không thành công. Nếu có người cứ khang 
khang làm như vậy, lời nói xạo trở thành sự mé tin, một niém tin, một thành kiến hay 
một học thuyết. Day là trình độ thấp trong nghệ thuật nói xao. Một trường hợp ba xao 
nổi tiếng là đồng nghiệp của Galilei, người đã từ chối nhìn qua kính thiên văn để tin 
rằng Mộc tinh có vệ tinh, một quan sát sẽ làm lung lay niềm tin mọi vật quay quanh Trái 
đất. Dĩ nhiên thiên văn gia này là một tay tài tử trong nghệ thuật nói xạo. Một lời nói 
xạo phổ quát tốt là lời nói xạo có một phản thí dụ không dễ nhận ra như vậy. 

Nói xao bằng các mệnh đề đặc biệt thay vì mệnh dé phổ quát thì dé hơn nhiều. (“Tôi 
không thé nhớ:) Ngay cả các mệnh đề đặc biệt như “hôm qua Mat trang màu lục, vuông 
và có mùi phô mai’ cũng không dễ bị xuyên tac: không có cách chứng tỏ điều này sai. 
Điều duy nhất mà ta có thể làm là kiểm tra xem mệnh dé có tương thích với các hiện 
tượng khác hay không, thí dụ như hình dạng khác có ảnh hưởng đến thuỷ triều không, 
có ngửi thấy mùi như vậy trong ngày hôm đó hay không ... Một lời nói xao đặc biệt tot 
sẽ không mâu thuẫn rõ ràng với các hiện tượng khac.** 


* Trong Toán học, ‘ding’ thường được xem như là ‘có thể suy ra được hay chứng minh được); đây đúng ra 
là một trường hợp đặc biệt của định nghĩa thông thường về chân lý, tức là tương ứng với sự thật, nếu ta 
nhớ rằng Toán học nghiên cứu các tính chất của sự phân loại. 

** Việc kiểm chứng các mệnh để liên quan tới quá khứ là một điều khó khăn và buồn chán, và sự khó khăn 


Xem 267 


306 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


Tinh cờ là các mệnh dé phổ quát và đặc biệt có liên quan với nhau: phủ định của 
mệnh dé phổ quát luôn luôn là mệnh đề đặc biệt và ngược lại. Thí dụ như mệnh dé phủ 
định của ‘tao rơi lên trời là ‘môt số táo rơi xuống” là đặc biệt. Tương tự, mệnh dé đặc 
biệt “Mặt trang làm bằng phô mai lục là phủ định của mệnh dé phổ quát “Mặt trăng là 
thể rắn trong hàng triệu năm và hầu như không mùi, không khí quyển? 

Nói cách khác, pháp đình và triết gia không đồng ý với nhau. Pháp đình không có 
vấn dé với việc gọi các lý thuyết là đúng và các mệnh dé đặc biệt là sai. Nhiều triết gia né 
tránh điều này. Thi dụ mệnh dé “không có động vật có xương sống ở thể khí, xấu tinh 
là một mệnh đề phổ quát. Nếu một mệnh đề phổ quát phù hợp với sự quan sát và nếu 
nó có thể bị xuyên tac, pháp đình gọi nó là đúng. Ngược lại là mệnh dé: có động vật có 
xương sống ở thể khí, xấu tính; thuộc loại đặc biệt, vì nó có nghĩa là Người ta đã thấy 
một nhân vật X là một động vật có xương sống ở thể khí, xấu tính, ở chỗ Y lúc Z. Dé 
kiểm chứng điều này ta cần một mẫu tin của sự kiện. Nếu một mẫu tin như vậy, thí dụ 
như không có một tấm ảnh hay một bằng chứng như vậy và nếu mệnh dé này có thé bi 
các quan sát khác chứng minh là sai, pháp đình gọi mệnh đề đặc biệt này là một lời nói 
đối. Mặc dù đây là những quy luật đối với đời sống hằng ngày và luật pháp, vẫn không 
có sự đồng ý giữa triết gia và khoa học gia. Tại sao? Các trí giả rất thận trọng vì nhiều 
người đã mất mạng vì các lời nói xạo quá thẳng thắn. 

Tóm lại, các lời nói xạo đặc biệt chắc chắn không bao giờ bị xuyên tạc. Đây là điều làm 
cho chúng trở nên phổ biến. Trẻ con học các lời nói xạo đặc biệt đầu tiên. (“Toi không 
bao giờ ăn mut’) Những lời nói xao tổng quát luôn luôn có thể chứng thực bằng các thí 
dụ. Day là lý do thành công của các ý thức hệ. Việc sử dụng các phát biểu như ‘su thật 
khoa hoc’ - không có các sự thật phi khoa học - hay được chứng minh một cách khoa 
hoc - không thể chứng minh hiện tượng - và các đoạn văn tương tự đã trở thành thời 
thượng. Day không phải là các lời nói xạo tốt; khi ta gặp một câu bat đầu với “khoa học 
nói rang ... hay “khoa học và tôn giáo đã thực hiên ... ta chỉ cần thay thế “khoa hoc bằng 
‘kién thức hay ‘kinh nghiệm để kiểm tra các câu như vậy có nghiêm túc hay không.” 

Lời nói xạo khác với mệnh dé đúng về phương diện tình cảm. Mệnh dé đặc biệt 
thường chán ngắt và yếu ớt trong khi lời nói dối đặc biệt thường giật gân và quá khích. 
Trái lai, mệnh dé tổng quát thường táo bạo và yếu ớt trong khi lời nói xạo tổng quát 
thường chán ngắt va quá khích. Chân lý thì yếu ớt. Mệnh dé đúng đòi hỏi tác giả mạo 
hiểm với dư luận. Các nhà nghiên cứu biết rằng không mạo hiểm sẽ không có lý thuyết. 


tăng lên theo thời gian. Đó là lý do tại sao người ta chỉ có thể khẳng định sự xuất hiện của những biến cố 
được xem là ngoại lệ của các kiểu thức của thiên nhiên (tức là các điều kỳ diệu). Nhờ các phương tiện 
truyền thông nhanh nhạy, việc kiểm chứng trở nên dé dàng hơn và điều kỳ diệu đã không còn. Điều này có 
thể thấy ở Lourdes, France, nơi mà hiện nay số du khách nhiều hơn trong quá khứ, đã không còn điều kỳ 
diệu trong nhiều thập niên. (Đúng ra có một ngoại lệ có nhiều nhân chứng. Năm 1998, một người ngồi xe 
lăn được đẩy vào nơi có nước thánh. Khi trở ra thì kỳ diệu thay, bánh xe lăn đã có vỏ mới.) 

Thật ra điều kỳ diệu còn tổn tại chỉ nhờ cố ý né tránh sự kiểm chứng, như sự hoá lỏng của máu ở Napoli, 

tượng ở các đền thờ uống sữa, thay lang trong các chương trình truyền bá phúc âm trên TV v.v... Vẫn con 
nhiều điều kỳ diệu vì nhiều tổ chức đã làm ra tiền từ sự xuyên tac các mệnh đề đặc biệt. Thi dụ như khi 
công nương Diana mất trong một tai nạn xe hơi năm 1997, mặc dù biến cố đã được điều tra kỹ lưỡng, dư 
luận 6n ào vẫn tiếp diễn không ngừng về “các điều bí ẩn của tai nan. 
* DE minh giải việc sử dụng ngữ vựng của phần này: tön giáo là duy linh cộng thêm mức độ thay đổi của 
niềm tin và sự lạm dụng sức mạnh. Sự hoà trộn này phụ thuộc tiểu sử, gia cảnh và môi trường của từng 
người. Duy linh là sự hoà mình với thiên nhiên. Phần lớn, có thể là tất cả, người có niềm đam mê Vật lý 
đều duy linh. Phần lớn không có tôn giáo. 


SU QUAN SÁT, NHUNG LOI NÓI XAO VA CAC KIỂU THUC CUA THIÊN NHIÊN 307 


(Một lý thuyết là một cái tên khác dành cho nhiều mệnh dé phổ quát về các thi nghiệm 
có liên quan và chưa bị xuyên tac.)* Nói lên sự thật thì dé bị công kích. Vì lý do này lý 
thuyết thường tdo bạo, kiêu căng hay khó chịu; đồng thời chúng lại yếu ớt và dé bi tổn 
thương. Đối với nhiều người, lý thuyết giống như những điều họ nghĩ về phụ nữ. Nguön 
gốc các loài của Darwin minh hoạ cho sự mâu thuẫn gay gắt giữa những sự thật chán 
ngán nhưng vững vàng mà Darwin thu thập được và lý thuyết mỏng manh mà ông đã 
tìm ra. Sự buồn tẻ của sự thật là dấu hiệu của chân lý. 

Ngược lại, các tay săn phù thuỷ tuyên truyền cho “sáng tạo luận hay còn gọi là thiết 
kế thông minh là thí dụ về những kẻ dối tra. Những lời nói xao mà họ phổ biến như ‘thé 
giới được sáng tạo vào thang 10/4004 BCE, là tin giật gân trong khi các lời nói xạo tổng 
quát của họ như “không có thay đổi lớn trong quá khw’ thì lại té nhạt. Điều này hoàn 
toàn mâu thuẫn với sự suy nghĩ thông thường. Ngoài ra nói xạo mâu thuẫn với các phát 
biểu đúng, làm cho người ta trở nên hung bạo. Sự dối trá càng tệ hại, con người càng 
hung han. Mối liên hệ này thường thấy trên báo chí. Nói cách khác, ‘sang tạo luận va 
“thiết kế thông minh’ không chỉ là những lời nói xao mà còn là những lời nói xạo tệ hai. 
Một lời nói xao tổng quát tốt giống như một lý thuyết vật lý có ich, mang theo sự điên 
rô và dễ bị tổn thương, thí dụ như con người có ý chí tự do. Một lời nói xao đặc biệt “tốt 
thì té nhạt, thi dụ như ‘cai này trông giống như bánh mì nhưng trong 10 phút nữa thi 
không: Lời nói xạo tốt không tạo ra bạo lực. Như vậy cảm giác có thể là tiêu chuẩn để 
đánh giá lời nói xạo nếu ta chú ý tới loại phát biểu. 

Một phương diện quan trọng của một lời nói xạo 'tốt là hạn chế tối đa sự phát biểu 
công khai để các nhà phê bình đỡ phải kiểm tra. Đối với những người đóng góp sửa sai 
cho sách này, tôi sẽ có món quà nhỏ. Để phát hiện sự ba xạo, sự giám sát của công luận 
là quan trọng, mặc dù không phải lúc nào nó cũng đáng tin. Đôi khi ngay cả các khoa 
học gia cũng phát biểu mà không dựa trên thí nghiệm. Tuy vậy, một lời nói xạo tốt luôn 
được chuẩn bị kỹ càng và có mục đích; lời nói xạo do vô tình làm cho các chuyên gia 
khó chịu. Thí dụ về lời nói đối tốt trong khoa học là “aether; ‘UFO; khoa hoc sáng tao’ 
hay “dung hợp hạt nhân lạnh: Đôi khi phải mất nhiều thập niên để phát hiện sự ba xạo 
trong các lĩnh vực này. 

Tóm lại, những điểm chính yếu của nghệ thuật nói xạo mà không bị tóm là: không 
tiết lộ chi tiết va cho phép một số người kiếm tiền bằng lời nói xạo của bạn. Hãy mo hồ. 
Mọi phương pháp được sử dụng để kiểm chứng một phát biểu phải cần nhiều chỉ tiết 
và chính xác. Đối với một phát biểu, độ chính xác của nó cho phép người ta đo lường 
mức độ mạo hiểm của tác giả. Càng đòi hỏi sự chính xác, phát biểu càng yếu và gần như 
người ta sẽ tìm ra lỗi nếu có. Đây là lý do chính mà ta chọn sự gia tăng trong độ chính 
xác làm kim chỉ nam cho cuộc hành trình lên đỉnh: ta không muốn nói xạo hoàn toàn. 
Cũng cần nói thêm là trong các vụ án hình sự người ta cũng sử dụng phương pháp tương 


* Nói cách khác, một tập hợp các kiểu thức của các thí nghiệm trong cùng một chủ dé chưa bị xuyên tac, 
được gọi là lý thuyết (vật lý). Thuật ngữ Tý thuyết' sẽ luôn luôn được sử dụng theo nghĩa này, tức là ‘tap hợp 
các mệnh để tổng quát đúng: Từ này sử dụng nghĩa gốc của tiếng Hy Lạp: ‘theoria nghĩa là ‘su quan sat’; 
nghĩa gốc của nó, sự chiêm nghiệm dứt khoát và đam më, tóm tắt Vật lý trong 1 từ. (Lý thuyết; giống như 
‘san khấu; được tạo thành từ ngữ căn 0é, nghĩa là chiêm nghiêm.) Tuy vậy có lúc thuật ngữ ‘ly thuyết được 
sử dụng - bị nhầm với ‘gia thuyết - với ý nghĩa là ‘gia định, như trong ‘gid định của anh là sai, có lúc lại có 
nghĩa là ‘mô hình; như trong mô hình “Chern-Simons và có lúc lại có nghĩa là phương pháp tiêu chuẩn, 
như trong phương pháp nhiễu loan. Ta cần tránh những cách dùng sai này. Tóm lại: Thuyết tiến hoá không 
phải là một gia định mà là một tập hợp các mệnh dé đúng dựa trên sự quan sát. 


Xem 268 


308 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


tự. Dé tìm ra su thật, những người điều tra thường hỏi các nhân chứng that nhiều câu 
hỏi, để làm rõ thật nhiều chi tiet. Khi đã thu thập day đủ chứng cớ và độ chính xác đủ 
cao, tình hình sẽ trở nên rõ ràng. Nói nhiều lời nói xạo tốt thì khó hơn nói thật rất nhiều; 
nó cần sự tưởng tượng tuyệt hảo. 


Chân lý là một vực thắm. 
Democritus 


Dạy những điều mê tín như sự thật là một điều 
kinh khủng nhất. 
Hypatia of Alexandria (c. 355-415) 
[Chân ly tuyệt đối:] La diéu mà các khoa hoc 
gia nói khi công việc của họ kết thúc. 
Charles Peirce 


MỆNH ĐỀ NÀY CÓ ĐỨNG KHÔNG? - BÀN MỘT CHÚT VỀ SỰ VÔ NGHĨA 
Có 3 loại người: người tin vào ông già Noel, 
người không tin và người là ông già Noel. 
Vô danh 
Chân lý là một khái niệm hoa mỹ. 
Paul Feyerabend 


Phát biểu của Feyerabend vô nghĩa. Mọi người đều có thể nhận ra điều này. Sau đây là 
cách phát hiện. 

Không phải mọi phát biểu đều được phân thành hai loại đúng hay sai. Còn một tuỳ 
chon thứ 3: những phát biểu vô nghia. Trong Toán học cũng có những phát biểu như vay 
và được gọi là không giải được. Thật vậy, 


> “Không giải được đồng nghĩa với vô nghĩa. (107) 


Một thí dụ là giả thuyết continuum. Giả thuyết này không giải được vì nó tạo nên một 
phát biểu phụ thuộc vào ý nghĩa chính xác của từ ‘tap hợp. Trong cách sử dụng tiêu 
chuẩn của toán học, thuật ngữ ‘tap hop’ không được xác định với độ chính xác day đủ, 
đo đó ta không thể gán cho giả thuyết này một chân trị. Tóm lại, các mệnh đề này không 
giải được nên chúng vô nghĩa vì các khái niệm mà chúng chứa đựng không được xác 
định một cách rõ ràng. 

Mệnh dé cũng có thể không giải được vì lý do khác. Thí dụ như ngữ đoạn “Mệnh dé 
này không dung’ là một trường hợp. Ngữ đoạn này không giải được vi nó tham chiếu 
vào chính nó. Ngay cả Kurt Gödel* cũng đã nghĩ ra một phương thức tổng quát để xây 
dựng các mệnh đề không giải được như vậy trong lĩnh vực Luận lý và Toán học. Biến thể 
khác nhau của các phát biểu tu tham chiếu này, đặc biệt phổ biến trong cả hai lĩnh vực 
luận ly và điện toán, đã thu hut sự quan tâm lớn lao của cộng déng.** Người ta có thể 


* Kurt Gödel (b. 1906 Brũnn, d. 1978 Princeton), nhà luận ly học lừng danh. 

** Một giới thiệu tổng quát nằm trong các cuốn sách thú vị của RAYMOND SMULLYAN: Satan, Cantor 
and Infinity and Other Mind-boggling Puzzles, Knopf, 1992; What is the Name of This Book? The Riddle of 
Dracula and Other Logical Puzzles, Touchstone, 1986, and The Lady or the Tiger? And Other Puzzles, Times 
Books, 1982. Cũng có những định nghĩa chưa được đồng ý lắm như sé nhỏ nhất chưa được dé cập trong 


Xem 269 


Xem 220 


Cau dé 279 s 


Xem 270 


Cau dé 278 s 


Cau dé 280 s 


SU QUAN SÁT, NHUNG LOI NÓI XAO VA CAC KIỂU THUC CUA THIEN NHIÊN 309 


xây dựng những mệnh dé không giải được bằng các thuật ngữ như tính được; chứng 
minh được và ‘suy diễn được: 

Đúng ra mệnh đề tự tham chiếu thì không giải được vì chúng vô nghĩa. Nếu ‘true’ 
(theo nghĩa thông thường là sự thật) được thay vào thì câu trên trở thành “Mệnh dé nay 
không sự thật ta sẽ thấy ngay nội dung của nó vô nghĩa. Một câu vô nghĩa nổi tiếng do 
nhà ngôn ngữ hoc Noam Chomsky tạo ra là: 


Một ý tưởng mau xanh lá cây không mau ngủ một cách mãnh liệt. (108) 


Câu này thường được dùng làm thí dụ về các đặc điểm xử lý ngôn ngữ của não bộ, nhưng 
không có ai nâng nó lên đến tình trạng nghịch lý và viết những bàn luận triết học về nó. 
Làm việc đó chỉ phí năng lượng. 

Việc tự tham chiếu còn thành công là do ta gặp khó khăn trong việc nhận thức được 
sự vô nghĩa.* Một thí dụ hay nữa là phát biểu: 


Mệnh đề này sai hoặc ban là một thiên than. (109) 


Ta có thể suy ra từ mệnh đề này “Bạn là một thiên thần? Bạn có thấy như vậy không? 
Nếu muốn, bạn có thể thay đổi nửa câu sau để được một phát biểu thú vị hơn. Những 
thí dụ như vậy chứng tỏ rằng ta phải bỏ qua các phát biểu tự tham chiếu. Tóm lại, khi 
bạn gặp một người cố gắng sử dụng kết cấu tự tham chiếu của Kurt Gödel để suy ra các 
mệnh đề khác, hãy lùi một bước hay tốt hơn là rút lui. Tự tham chiếu theo kiểu Gödel, 
là một con đường gian nan nhưng thông dụng để những trí thức gia nhiều tham vọng, 
suy nghĩ, nói và viết nhüng điều vô nghĩa. 


> Sự tự tham chiếu là một dang của sự vô nghĩa. 


Từ sự vô nghĩa ta không tìm ra điều gì có ích. Nó chỉ giúp cho ta gặp một bác sĩ tâm 
than.** 

Trong Vat ly, trong các khoa học tự nhiên khác và trong toa án ta không được sử dung 
các phát biểu tự tham chiếu. Do đó không có van dé gi.*** Công trình nghiên cứu của 
các nhà luận lý học đã khẳng định một cách ngoạn mục là không thể mở rộng thuật ngữ 
‘dung’ ra ngoài định nghĩa “tương đương với sự thật 


thế kỷ nay’ của David Hilbert hay ‘day số nhỏ nhất được mô tả bằng nhiều ký hiệu hơn câu nay’. 

* Một nạn nhân nổi tiếng của khó khăn này là Paulus of Tarsus. Nghịch lý của thi sĩ người đảo Crete 
Epimenedes (thế kỷ 6 BCE), người đã nói “Mọi dân Crete đều nói dối; quá khó hiểu đối với đầu óc kém hài 
hước như Paulus, là người trong bức thư gởi cho Titus (chương 1, đoạn 12 và 13, trong Kinh thánh) đã gọi 
Epimenedes là một “nhà tiên tri, kèm theo vai câu bình phẩm phân biệt chủng tộc và cho rằng “bằng chúng 
này là đúng. Nhưng khoan đã! Có một điều ngoắt ngoéo trong câu chuyện này. Phát biểu “Mọi người Crete 
đều nói dé? không phải là một nghịch ly; ta có thể gan cho nó một chân trị vì phát biểu thực ra không tự 
tham chiếu. Bạn có thể khẳng định điểu này không? Chỉ có một nghịch lý tai tinh là “Tôi dang nói dé? vì 
thực ra ta không thể gán cho nó một chân trị. 

** Gödel cũng đã được đưa đi chữa trị. 

*** Tại sao định nghĩa lòng vòng như trong Vật lý Galilei không phải là định nghĩa tự tham chiếu? 


Xem 271 


Câu dé 282 s 


310 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


Ein Satz kann unmöglich von sich selbst 
aussagen, daß er wahr ist.* 
Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 4.442 


CÁC CÂU DO VUI VA LẠ VE SỰ NÓI XAO VA DIEU VÖ NGHĨA 


Con người la nhân vật dễ bị lừa nhất, vì đối với 
những điều anh ta muốn là đúng thì anh ta 
thường tin nó là đúng. 

Demosthenes, 349 BCE. 


Quator vero sunt maxima comprehendendae 
veritatis offendicula, quae omnem 
quemcumque sapientem impediunt, et vix 
aliquem permittunt ad verum titulum 
sapientiae pervenire: videlicet fragilis et 
indignae auctoritatis exemplum, consuetudinis 
diurnitatis, vulgi sensus imperiti, et propriae 
ignorantiae occultatio cum ostentatione 
sapientiae apparentis.** 

Roger Bacon, Opus majus, 1267. 


Es ist ja nicht alles, was ich den Bürgern sage, 
gelogen.*** 
Konrad Adenauer, 1962, West German 
Chancellor. 


Một số lời nói xao chỉ có mục đích giải trí và vui đùa - và tốt hơn nên gọi là nói đùa -, 
một số là dấu hiệu rối loạn tâm lý, một số có khuynh hướng phạm pháp. Một số phát 
biểu không phải là nói xạo mà chỉ là các lời vô nghĩa. Hãy giải trí bằng cách phân biệt 
chúng. 


x % 


Trong một buổi giảng đạo ở nhà thờ, một người đàn ông ngủ thiếp đi. Anh ta nằm mơ 
thấy cách mạng Pháp: anh bị mang tới máy chém. Lúc đó thì vợ anh nhận ra anh đang 
ngủ. Đúng lúc dao đang hạ xuống trong giấc mơ thì vợ anh gõ quạt vào cổ anh. Cú sốc 
làm người này qua đời. Truyện này có thật không? 


OK 
Một lời ba xạo nổi tiếng: “Hôm qua tôi bị chết đuối: 

OK 
Dau thập niên 1990, các vòng tròn thu hoạch thường được những người di cà kheo, với 
một mảnh gỗ và một số dây thừng, tạo ra. Tuy vậy, nhiều người giả vờ và ngay cả tin 


rằng các vòng tròn này do các sinh vật ngoài Trái đất tạo ra. Bạn có thể giải thích tại sao 
điều này không thể xảy ra không? 


* Mët mệnh dé hoàn toàn không thé phát biểu rằng nó là đúng? 

** “Co 4 chướng ngại vật đối với chân lý và kiến thức: không có thẩm quyền, tập quán, thành kiến và che 
đậy sự đốt nát trước các tri thức hiển nhiên? 

*** “Thật vậy, không phải mọi điều tôi nói với mọi người là nói dối? 


Cau dé 284 s 


Câu dé 285 s 


Cau dé 286 s 


Câu dé 287 s 


Cau dé 289 s 


SU QUAN SAT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THỨC CUA THIEN NHIÊN 311 


KE 


Người ta thường nghe hay doc thấy các phát biểu nay: ‘tinh than (hay tâm hồn, linh hồn) 
mạnh hon vật chat? Hãy thận trọng đối với những người nói như vậy; anh ta muốn ở 
bạn một điều gì đó. Bạn có thể chứng tỏ rằng tất cả các mệnh đề như vậy luôn luôn sai 
hay không? 


x % 


Trong một số quốc gia, có 2 lời nói xạo thường gặp vào đầu thế kỷ 21. Một: không có sự 
ấm lên toàn cầu. Hai: sự ấm lên này không do con người gây ra. Đây là các lời nói xạo 
tốt hay xấu? 


x % 


Đôi khi ta nghe được rằng một người có da được che phủ hoàn toàn bằng bột kim loại 
mịn sẽ chết vì da không thở được. Bạn có thể chứng minh từ các quan sát riêng của mình 
là điều này sai không? 

x % 


Một sự pha trộn nổi tiếng giữa trò lừa dao và các tiên để là Trái đất được tao ra cách 
nay 6000 năm. (Một số người tin điều này và sử dung nó để chứng minh cho bạo lực 
dùng để chống lại những người không tin.) Bạn có thể chứng minh những người này sai 
không? 


*x* 


Một sự khiêu khích nổi tiếng: thế giới đã được sáng tao vào thứ 7 vừa rồi. Ban có thé 
khẳng định là nó đúng hay sai không? 

*x* 
Hàng trăm tro lừa dao có thể tìm thấy trên website www.museumofhoaxes.com. Đó là 
một lời giới thiệu tuyệt hảo về nghệ thuật nói xạo; dĩ nhiên nó chỉ công bố cho những 
người đã bị lừa. Hãy thưởng thức các câu chuyện khoa học, đặc biệt về Khảo cổ học. Bạn 
có thể tìm thấy nhiều trang web tương tự trên internet. 


x x 


Trong thập niên 1990, nhiều ‘thay lang’ ở Philippines đã kiếm được nhiều tiền nhờ việc 
đề nghị các bệnh nhân lấy các vật lạ trong cơ thể ra mà không phải phẫu thuật. Tại sao ta 
không thể làm được điều nay? (Dé có thêm thông tin lừa đảo về việc săn sóc sức khoẻ, 
hãy ghé thăm website www.quackwatch.com.) 


x 
Liệu pháp vi lượng đồng căn có phải là môt trò lừa dao không? 
x % 


“Hổ phách giúp ta chống lại sự đau rang’ “Người bạn đời nên có cùng nhóm máu/cùng 
tuổi? “Mở dù trong nhà sẽ mang lại điều không may: Số 8 mang lại may mắn! Đây là các 
phát biểu vô nghĩa thường gặp trên thế giới. 


Câu dé 291 s 


Câu dé 292 s 


Cau dé 293 s 


312 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


x 


Từ thập niên 1980, có người cho rang có thé kiếm được tin tức từ những người ở xa cả 
1000 km mà không cần phương tiện truyền thông nào giữa 2 người. Tuy vậy, không có 
các trường tạo hình giả định để thực hiện kỳ công này. Tại sao không có? 


x OK 


Người ta cho rằng sở cứu hoa trong một thành phố ở Mỹ có một den tròn sáng liên tục 
từ năm 1901 (ít nhất đây là trường hợp tính đến năm 2005). Điều này có đúng không? 
Hàng tram câu chuyện như vậy, thường được gọi là “truyền thuyết đô thị? có thé tìm thấy 
trên website www.snopes.com. Tuy vậy có một số không phải là truyền thuyết mà là sự 
thật như website đã chứng minh. 


x % 


Có một lời nói xạo phổ biến trong khoa học và trong kinh doanh là triển vọng không 
tốn năng lượng. Nguy biện này thường sử dụng Điện từ học. Mặt khác, Điện từ học lại 
dựa trên Thuyết tương đối và thường đủ sức chứng tỏ rằng các khẳng định trên là sai. 
Bạn hãy tự giải quyết khi gặp các trường hợp này. 

Đối với những người cần ngân quỹ cho các thiết bị không cần năng lượng thì câu trả 
lời sẽ luôn luôn giống như câu trả lời trong thời Trung cổ cho các nhà giả kim thuật tìm 
ngân quỹ để chế ra vàng: nếu bạn đúng ban sẽ tự kiếm được tiên. 

*x* 
‘Cau nay dä được dich từ tiếng Pháp sang tiếng Anh’ Cau này đúng, sai hay cả hai đều 
sai? 

*x* 
Phi co không có hang ghế số 13. Nhiều cao ốc không có tang 13. Sự dối tra sau tap quan 
nay là gi? Sự that dang sau nó là gì? Có lần tac giả đã yêu cầu một ca sĩ ở Napoli hat bài 
‘Fenesta che lucive, một bài hat hay mà Enrico Caruso và nhiều ca sĩ khác đã từng trình 
diễn. Ca sĩ này từ chối, viện cớ khán giả địa phương sẽ bực bội bỏ về và chủ nhà hát sẽ 
phải rửa nhà bằng muối để xả xui. Nhiều điều mê tín đã có mặt trên khắp thế giới. 

*x* 
Trong khoảng 1000 nam, nhiều người da giả vờ là ho đã được chi định tức la họ đã mang 
những vết thương ‘phi thường giống như chúa Jesus khi bị hành hình. Lam cách nào để 
người ta có thể chứng minh, chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, rằng tất cả những người 
này, không có ngoại lệ, tự tạo ra vết thương cho chính mình? 


*x* 


“Vào thời trung cổ và thượng cổ, người ta tin rang Trái đất phẳng) Day là một lời nói 
xạo nổi tiếng mà không có người thắc mắc. Sử gia Reinhard Krüger đã chứng tỏ rang lời 
nói xạo này chủ yếu là do các văn sĩ Thomas Paine (1794) và Washington Irving (1928). 
Đúng ra thì từ thời Aristotle, mọi người đều tin là Trái đất hình cầu. 


*x* 


Thuật ngữ “nhiều phiên bản, một quan niệm trái ngược với ‘vi trụ; là một lời nói xạo 


Cau dé 294 s 


Cau dé 296 s 


SU QUAN SÁT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THUC CUA THIEN NHIÊN 313 


hay một điều tin tưởng? 
E 


Điều sau đây không phải là lời nói xao. Có một cách hay để làm cho trẻ em bớt tò mò 
được sử dụng ở nhiều nơi là để cho chúng xem TV khi chúng muốn. Hãy làm như vậy 
trong vài tuần, bạn sẽ không nhận ra con mình nữa. Nếu kéo dài vài năm sự tò mò sẽ 
không trở lại. Internet và smartphone cũng có tác dụng tương tự. 


OK 
Lam cách nao dé bạn chứng tỏ rang “Tia đất là một lời nói xạo? 
OK 
Lam cach nao dé bạn chứng tỏ rang phát biểu các định luật thiên nhiên có thể thay đối 
bất cứ lúc nào là một lời nói xạo? 
OK 
“Tôi có thể tạo ra năng lượng từ chan không? Hãy chứng tỏ rằng day là một lời nói xạo. 
x 


‘Không phải moi vật hiện hữu đều có thé do được? ‘Có những vật không thé do được: 
Chứng tỏ rằng các mệnh dé này là các lời nói xạo. 


*x* 


‘Khong phải người ta dä biết về mọi vat? Mệnh dé nay kha thu vi: thực ra Vat lý hiện 
đại cho thấy nhiều điều trái lại trong nhiều lĩnh vực. Thi dụ như người ta đã biết tất cả 
các dạng năng lượng; tức là biết tất cả các thực thể chuyển động. Tóm lại, mặc dù phát 
biểu này đúng - người ta chưa biết hết về mọi vật, đặc biệt là trong Y học - nó thường 
được những người ba xạo sử dụng. Hãy cẩn thận khi bạn nghe về nó; nếu một phát biểu 
không có bằng chứng thì nó do một kẻ lừa đảo tạo ra. 


x 


Day là một lời nói xao sử dung Toán học, từ một phóng viên: “Kỳ thi đại học của bạn đối 
xử với thí sinh nữ tệ hơn nam; thống kê cho thấy rằng chỉ có 41 % nữ nhưng có đến 57 % 
nam sinh trúng tuyển" Đại học này nhỏ chỉ có 2 khoa; vì vậy nó kiểm tra lại số liệu. 

Khoa 1 nhận 60 % nam sinh (60/100 thí sinh) và 65 % nữ sinh (13/20 thí sinh). Khoa 
2 nhận 30 % nam sinh (3/10 thí sinh) và 32 % nữ sinh (16/50 thí sinh). 

Tổng cộng, đại học này thu nhận 63/110 nam thí sinh (hay 57 %) và 29/70 nữ thí sinh 
(hay 41 %). Nói cách khác, mặc dù trong mỗi khoa tỷ lệ nữ được nhận cao hơn, tỷ lệ trúng 
tuyển tổng cộng đối với nữ thấp hơn. Tại sao? Đây là câu chuyện có thật; trong phiên bản 
này, con số đã được đơn giản hoá để làm cho sự kiện rõ ràng hơn. Nhưng một đại học 
lớn có län bị phóng viên làm phiên theo lối nay, mặc dù ưu tiên cho nữ trong các khoa. 
Một số phóng viên là vua nói xạo. 


*x* 


Nhiều lời nói xạo chi chứa 1 khái niệm, có khi chỉ một từ đơn giản. Thi dụ như gươm 
laser; ‘aether, sự hoá thể hay ‘phi thuyền không gian. Cách nay khá lâu, mỗi từ là một 


Trang 281 


314 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


bài tho - ngày nay, nhiều từ là các lời nói xạo. Dung ra tiéu thuyết khoa hoc giả tưởng là 
nguồn phổ biến của sự dối trá. 


KE 


Một lĩnh vực khác thường gap những lời nói xao là công nghiệp thực phẩm. Hiện nay 
ta có thể mua trứng nhân tạo, cà chua nhân tạo hay tôm nhân tạo. Nhưng các sản phẩm 
thông thường cũng không được miễn nhiễm. Nhiều sản phẩm chứa cysteine; trong nhiều 
thập niên, cysteine được trích xuất từ tóc người. Ở châu Âu, phần lớn thực phẩm cũng 
không nêu tên quốc gia sản xuất hay sản phẩm của kỹ nghệ di truyền. Nhiều bánh quy 
vùng Bavaria được làm ở Trung quốc. 


x x 


Một lời nói xao nổi tiếng: các vụ mùa được tao ra theo phương pháp di truyền thì có lợi 
cho việc cung cấp thực phẩm. Thật ra chúng làm tăng việc sử dụng thuốc trừ sâu, giảm 
sự phì nhiêu, tốn kém hơn và làm tăng các vấn đề về thực phẩm. Sinh nhiên liệu dành 
cho xe hơi đã tạo ra các hậu quả tai hại. 


x % 


X là khoa học cổ xưa nhất” Những mệnh đề như vậy, với X có thể là Nghề luyện kim, 
Thiên văn học, Địa lý, Toán học hay các lĩnh vực khác như ta thường nghe thấy. Rõ ràng, 
tất cả vừa xạo, vừa vô nghĩa. 


*x* 


Cac vật ly gia đã giúp ta phát hiện nhiều mệnh dé thông thường là các điều ba xạo. Thi 
dụ như: “chiêm tinh hoc là đúng” - “sự sáng thế đã xảy ra” - “có thể có chuyển động 
vĩnh cửu” - “chân không là nguồn năng lượng” - “sét do Zeus giáng xuống” - “hành 
động nao đó sẽ mang lại điều xui xéo” - “tốc độ năng lượng lớn hơn tốc độ ánh sáng” 
- “có hiện tượng thần giao cách cảm” - “có nhiều hơn 3 chiều không gian” - “có những 
vật không thể đo được” - “những điều kỳ diệu mâu thuẫn với các định luật/quy luật 
của thiên nhiên” - “quy luật thiên nhiên có ngoại lệ” - “Thuyết lượng tử dẫn tới việc 
có nhiều thế giới” - “không có giới hạn đo” - “có những đại lượng vô hạn trong thiên 
nhiên” - “siêu đối xứng là đúng” - “hat là các màng” - “có vũ trụ nhiều phiên bản” - 
“tinh thần mạnh hơn vật chất”. 


x x 


BBC trong trò Cá tháng 4. Một trong những trò hay nhất đã được ghi lại là chim cánh 
cụt bay. Chỉ cần tìm trên Internet các đoạn film đẹp mắt cho thấy cách các loài chim 
cánh cụt cất cánh và bay lượn. 


SỰ QUAN SÁT VÀ SỰ THU THẬP DỮ LIỆU 


Kiến thức là sự phát biểu phức tạp về sự ngu 
đốt. 
Được gán cho Karl Popper 


Sự thu thập nhiều mệnh đề đúng về một loại hiện tượng, tức là một số lớn sự thật, được 
gọi là kiến thức. Nếu lĩnh vực quan sát/thí nghiệm đủ rộng thì ta đang nói về khoa học. 


Xem 272 


Xem 277 


Xem 274, Xem 275 


Xem 276 
Quyén I, trang 468 


SU QUAN SÁT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THUC CUA THIEN NHIÊN 315 


Khoa học gia là người thu thập kiến thức.” Ta đã thấy ở trên, một hiện tượng là nhập liệu 
đã được phân loại trong bộ nhớ của nhiều người. Vì chuyển động hiện diện ở mọi nơi 
quanh ta, việc mô tả tất cả các hiện tượng này là một công việc khổng 16. Giống như các 
công việc lớn khác, việc sử dụng các công cụ thích hợp sẽ xác định mức độ thành công 
mà ta có thể đạt được. Những công cụ này trong Vật lý và trong các khoa học khác, chia 
thành 3 nhóm: công cụ thu thập dữ liệu quan sát, công cụ truyền đạt dữ liệu và công 
cụ truyền đạt các mối liên hệ giữa các dữ liệu. Nhóm sau đã được bàn luận trong phần 
ngôn ngữ và Toán học. Ta chỉ xét 2 phần kia. 


DỤNG CỤ CÓ THU THẬP ĐỦ CÁC DỮ LIỆU QUAN SÁT KHÔNG? 


Do những gi đo được; làm cho những cái 
không đo được trở thành đo được. 
Được gán cho Galilei mặc dù không đúng. 


Vật lý là một khoa học thực nghiệm; nó dựa trên sự thu thập dü liệu quan sát. Để thực 
hiện điều này cho hiệu quả, tất cả các loại đựng cụ, tức là các công cụ giúp cho việc quan 
sát được dễ dàng đã được phát triển và xây dựng. Kính hiển vi, kính viễn vọng, dao động 
nghiệm cũng như nhiệt kế, ẩm kế, áp kế, hoả kế, quang phổ kế là các thí dụ thường gặp. 
Độ chính xác của các công cụ này được nâng cao một cách thường xuyên; việc sản xuất 
công cụ là một phần đáng kể của hoạt động công nghiệp hiện đại, thí dụ như thiết bị đo 
điện, dụng cụ chẩn đoán trong Y học, Hoá học và Sinh học. Dụng cụ có thể nhỏ như một 
đầu có vài nguyên tử tungsten để tạo ra chùm electron vài volt hay có chu vi 27 km, tạo 
ra các chùm proton có hiệu thé gia tốc hiệu dụng 13 TV ở CERN, Geneva. Các dung cụ 
đã được sản xuất có thể chứa và đo vật chất lạnh nhất trong vũ trụ. Các dụng cụ khác đo 
độ biến thiên chiều dài nhỏ hơn đường kính một proton ở khoảng cách hơn 1km. Dụng 
cụ đã được đặt sâu trong lòng đất, trên Mặt trăng, trên nhiều hành tinh và đã được gởi 
ra ngoài Thái dương hệ. 

Càng ngày càng có nhiều dụng cụ đo chính xác hơn, rẻ hơn, tốt hơn được phát triển 
và phát minh. Mặc dù ta quan tâm đến các hoạt động này nhưng trong cuộc du hành, ta 
chỉ mô tả sơ qua các dụng cụ; có rất nhiều sách giáo khoa về chủ đề này. Cũng có nhiều 
dü liệu quan sát được thu thập bằng những dung cụ không được dé cập trong sách này; 
chúng chỉ được tóm lược hay trích dẫn. Các kết quả đo quan trọng nhất trong Vật lý đã 
được ghi nhận trong các sách báo tiêu chuẩn như Landolt-Börnstein series và trong các 
tạp chí Vật lý. Phụ lục 18 sẽ cho ta một tổng quan về các nguồn thông tin đáng tin cậy. 

Trong tương lai có thể có các thí nghiệm mới quan trọng trong lĩnh vực nền tảng của 
chuyển động không? Hiện nay, frơng lĩnh vực đặc biệt này, mặc dù có nhiều vật lý gia và 
công trình ở tầm cao của mọi thời đại, số khám phá thực nghiệm mới đã đều đặn sút 
giảm trong nhiều năm qua và hiện nay thì khá ít. Tính phức tạp và sự đầu tư để có được 
kết quả mới đã trở nên cực cao. Trong nhiều trường hợp, dụng cụ đo đã đến giới hạn 
của công nghệ, của ngân sách hay ngay cả của thiên nhiên, như CERN đã cho thấy. Số 


* Thuật ngữ “khoa học gia’ là một cách gọi sai đặc biệt trong tiếng Anh. Nói cho đúng, “khoa học gia là một 
người theo chủ thuyết khoa học, một trường phái triết học cực đoan chủ trương giải quyết mọi vấn dé bằng 
khoa học. Vì lý do này, một số giáo phái có từ này trong tên gọi. Vì tiếng Anh không có từ ngắn hơn để chỉ 
“người thuộc về khoa học; như họ thường gọi, nên thuật ngữ “khoa hoc gia bắt đầu xuất hiện ở Mỹ, từ thế 
kỷ 18 trở đi. Ngày nay thuật ngữ này được sử dụng trong mọi nước nói tiếng Anh - nhưng may thay, không 
có ở những nước khác. 


Xem 273 


316 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


thí nghiệm mới san sinh ra các kết qua không sai lệch so với các tiên đoán lý thuyết gia 
tăng một cách đều đặn. Số bài báo lịch sử để khuấy động các lĩnh vực trì trệ, hết hoạt 
động đang tăng lên. Các công bố về hiệu ứng và khám phá mới hoá ra là bắt nguồn từ 
các sai số của phép đo; sự tự lừa dối hay ngay cả gian lận đã xảy ra thường xuyên đến 
nỗi sự hoài nghi với các kết quả mới đã trở thành phản ứng phổ biến. 

Điều quan trọng nhất, không có sự khác nhau giữa dit liệu quan sát và các lý thuyết 
cơ bản hiện tại về chuyển động - Thuyết tương đối và Thuyết trường lượng tử - đã biết, 
như chúng ta sẽ thấy trong 2 quyển kế tiếp. Mặc dù trong nhiều lĩnh vực khoa học kể cả 
Vật lý, người ta vẫn mong đợi các khám phá nhưng số liệu mới về nền tảng của chuyển 
động vẫn chỉ là các khả năng xa vời. 

Tóm lại, công việc thu thập số liệu quan sát về nền tảng của chuyển động - mặc dù 
không tập trung trên các chủ đề khác của Vật lý - hình như đã khá day du. Thật vậy, da 
số các thí nghiệm được mô tả trong cuộc thám hiểm này đã được tìm ra trước cuối thế 
kỷ 20. Cuộc du hành của chúng ta không phải là quá sớm. 

Moi thế hệ đều có khuynh hướng xem ‘su kết 
thúc của Vật ly trùng với sự kết thúc của việc 
đóng góp về khoa học của họ. 

Julian Schwinger* 


CÓ PHẢI LA TA ĐÃ BIẾT TAT CA CAC BIEN DONG LUC TRONG VAT LÝ 
KHONG? 
Khoa hoc gia có nhiều kiểu cách đáng ghét, trừ 
khi bạn ủng hộ lý thuyết của họ; lúc đó thì bạn 
có thể mượn tiền của họ. 
Mark Twain 


Cách thực tiễn nhất để truyén dat dữ liệu quan sát đã được phát triển cách nay khá lâu: 
đo đạc. Một phép đo cho phép ta truyền đạt một cách hiệu quả dữ liệu quan sát tới một 
nơi khác và tại một thời điểm khác. Điều này không tam thường chút nào cả; thí dụ như 
trong thời trung cổ người ta không thể so sánh độ chính xác của độ lạnh của mùa đông 
của 2 năm khác nhau! Sự phát minh ra nhiệt kế cho ta một giải pháp đáng tin cậy cho 
nhu cầu này. Một phép do là sự phân loại một quan sát thành một tập hợp các tiêu chuẩn 
quan sát. Nói một cách đơn giản: 


> Phép đo là sự so sánh với một chuẩn. 


Định nghĩa này chính xác và thực tiễn do đó nó được chấp nhận rộng rãi. Thí dụ như 
khi chiều dài một ngôi nhà được do, đặc tính này của toà nhà được phân loại thành một 
tập hợp các chiều dài tiêu chuẩn, cụ thể là một tập hợp các chiều dài được xác định bằng 
các bội số của một don vị. Don vị là một tên trüu tượng dành cho một biến động lực nào 


* Julian Seymour Schwinger (b. 1918 New York City, d. 1994 Los Angeles), vật lý gia than đồng, nổi tiếng về 
sự tư duy mạch lac và các bài giảng tuyệt hảo. Ông nghiên cứu về dẫn sóng, bức xa synchrotron, đóng góp 
nhiều trong lĩnh vực vật lý hạt nhân và có công phát triển môn Điện động lực học lượng tử. Đối với phần 
sau ông đã nhận được giải Nobel vật lý năm 1965 cùng với Tomonaga và Feynman. Ông là giáo sư hướng 
dẫn của nhiều vật lý gia nổi tiếng và đã viết nhiều sách giáo khoa quan trọng và tuyệt vời. Tuy vậy, lúc cuối 
đời, ông quan tâm đặc biệt đến một trò lừa đảo tồi tệ: dung hợp hạt nhân lạnh. 


SU QUAN SÁT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THUC CUA THIEN NHIÊN 317 


đó. Con số và đơn vi cho phép ta truyền đạt các kết quả đo một cách chính xác và hiệu 
quả nhất. 

Đối với mọi đại lượng đo được, đơn vị và phương pháp đo tiêu chuẩn trong thực tế 
đã được định nghĩa; các đơn vị chính đã được liệt kê và định nghĩa trong Phu lục 11. Mọi 
đơn vi đều dẫn xuất từ một vài don vi cơ bản; điều nay có nguồn gốc sâu xa từ số lượng 
giác quan hạn chế của chúng ta: chiều dài, thời gian và khối lượng liên hệ với thị giác, 
thính giác và xúc giác. Đến lượt số giác quan hạn chế lại bắt nguồn từ một số ít các biến 
động lực của thiên nhiên. Động vật và máy móc có cùng một số giác quan cơ bản. 

Ta gọi các biến động lực là các đặc tính do được của một hệ. Phần lớn các biến động 
lực như kích thước, tốc độ, vị trí, v.v... đều có thể mô tả bằng các con số và trong trường 
hợp này chúng là các đại lượng, tức là bội số của một số đơn vị tiêu chuẩn. Các biến động 
lực được viết tắt bằng các ký hiệu (toán học), thường là các chữ cái trong bảng mẫu tự. 
Thí dụ như ký hiệu c thường đặc trưng cho vận tốc ánh sáng. Đối với một số biến động 
lực, ký hiệu tiêu chuẩn đã được các tổ chức quốc tế định nghĩa.“ Ký hiệu của các biến 
động lực mô tả trạng thái của một vật còn được gọi là bién. Các biến mà các biến động 
lực khác phụ thuộc vào nó thường được gọi là tham số. (Nên nhớ: một tham số là một 
hằng biến.) Thí dụ như tốc độ của ánh sáng là một hằng số, vị trí là một biến và nhiệt 
độ thường là một tham số vì chiều dài một vật có thể phụ thuộc vào nó. Cũng nên chú 
ý rằng không phải mọi biến động lực đều là đại lượng; đặc biệt, tinh chan lẻ không phải 
là bội số của một đơn vị nào cả. 

Biến động lực vật lý là các công cụ để truyền đạt số liệu quan sát được. Nó có thể cho 
ta biết về các quan sát không? Có, vì ta làm điều này mỗi ngày. Nhưng có nhiều triết gia 
có sở thích làm khác di. Bạn hay ban xem có thể có một thí dụ về “Elementarsatz` - sự 
kiện nhỏ nhất - ma Wittgenstein đã dé cập trong tác phẩm Tractatus hay không. Các 
nhà vật lý có ít nhất một điểm đồng ý với nhau là: có sự khác biệt. Đó là một mệnh đề 
đơn giản; trong phần cuối cùng nó sẽ có một vai trò quan trọng. 

Ngày nay, người ta da biết mọi biến động lực. Công việc xác định công cụ truyền dat 
số liệu quan sát có thể xem như đã xong. Đây là một phát biểu đơn giản và mạnh. Nó 
chứng tỏ rằng việc tìm hiểu những điều cơ bản của chuyển động gần như kết thúc. 

Thật vậy, BIPM, Văn phòng quốc tế về cân đo, không còn thêm các đơn vị mới. Đơn 
vị sau cùng, katal, được đưa ra năm 1999 là viết tắt của mol/s. Danh sách đầy đủ của các 
đơn vị vật lý được trình bày trong Phụ lục I1. 

Người ta không trông chờ vào việc tìm ra các biến động lực mới. Trong quá khứ vai 
trò quan trọng của một vật lý gia có thể được đánh giá xếp loại bằng số biến động lực mà 
họ khám phá. Việc khám phá các biến động lực ít phổ biến hơn việc khám phá các kiểu 
thức mới, hay các định luật của thiên nhiên. Ngay cả một vật lý gia vĩ đại như Einstein, 
người đã khám phá nhiều định luật thiên nhiên chỉ đưa ra có một biến động lực mới đó 
là tensor metric để mô tả lực hấp dẫn. Theo tiêu chuẩn này - cũng như các tiêu chuẩn 
khác - có lẽ Maxwell là vật lý gia quan trọng nhất vì đã giới thiệu nhiều biến động lực 
phụ thuộc vào vật chất. Đối với Schrödinger, hàm sóng mô tả chuyển động của electron 
có thể được tính như một biến động lực (mặc dù nó là một đại lượng cần để tính toán 


* Mọi ký hiệu toán học được sử dụng trong sách này cùng với bảng chữ cái được liệt kê trong Phụ lục 16 về 
ký hiệu. Chúng được định nghĩa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Ký hiệu tiêu chuẩn của các đại lượng vật lý, 
đã được Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO), Hiệp hội Vật lý thuần tuý và ứng dụng quốc tế (IUPAP) và Hiệp 
hội Hoá học thuần tuý và ứng dụng quốc tế (IUPAC) định nghĩa, có thể tìm thấy trong the bible, tức là the 
CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, 1992. 


318 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


các kết qua do được và chính nö không phải la một biến động lực). Ngoài ra, việc giới 
thiệu bất kỳ một thuật ngữ nào được nhiều người sử dụng cũng là một điều hiếm có; 
‘khí, ‘entropy’ hay động nang’ là các thí dụ như vậy. Thông thường, các biến động lực 
được nhiều người hợp tác phát triển. Thật vậy, hầu như không có biến động lực nào 
mang tên người trong khi các định luật thì lại có. 

Nếu ta cho rằng danh sách các biến động lực cần để mô tả thiên nhiên đã day đủ thì 
điều này có đồng nghĩa với việc người ta đã biết mọi kiểu thức hay quy luật của thiên 
nhiên hay không? Không nhất thiết phải như vậy; trong lịch sử Vật lý, các biến động lực 
thường được định nghĩa va đo đạc rất lâu frước khi các quy luật chính xác liên hệ với 
chúng được khám phá. Thí dụ như mọi biến động lực được sử dụng trong việc mô tả 
chuyển động - như thời gian, vị trí và đạo hàm của nó, động lượng, năng lượng và mọi 
đại lượng nhiệt động lực - đã được định nghĩa trước hay trong thế kỷ 19, trong khi các 
phiên bản chính xác của các kiểu thức hay định luật của thiên nhiên liên hệ với chúng, 
Thuyết tưởng đối đặc biệt và Nhiệt động lực học không cân bằng, chỉ được tìm thấy trong 
thế kỷ 20. Điều tương tự cũng đúng đối với mọi biến động lực liên kết với tương tác điện 
từ. Kiểu thức đúng của thiên nhiên, Điện động lực học lượng tử, được khám phá sau các 
biến động lực rất lâu. Các biến động lực được khám phá sau cùng là trường của tương 
tác hạt nhân mạnh và yếu. Trong trường hợp này kiểu thức thiên nhiên được thiết lập 
sau đó rất lâu. 

Tóm lại, mọi biến động lực về các phần cơ bản của chuyển động đã được khám phá. 
Hiện nay ta đang ở trong một tình trạng may mắn: ta có thể nói thật chính xác về mọi 
chuyển động trong thiên nhiên. Phần cuối của cuộc thám hiểm sẽ khám phá khả năng 
sai sót (nhỏ bé) hay các lỗ hổng trong phát biểu này. 


SU QUAN SÁT CÓ CAN THỜI GIAN KHÔNG? 


Một quan sát là một tương tác với một phần của thiên nhiên dẫn tới việc sinh ra một 
mẫu tin, như một ky ức trong não, dü liệu trên băng từ, mực trên giấy hay bất kỳ một 
kiểu thức cố định được áp dụng cho một quan niệm nào đó. Quá trình tương tác cần 
phải là một quá trình bất khả nghịch đảo thường được gọi là ghi lên vật mang tin. Di 
nhiên quá trình ghi cần một lượng thời gian nào đó; thời gian tương tác bằng 0 sẽ không 
gây ra động tác ghi dữ liệu. Do đó một thiết bị ghi bất kỳ, kể cả não bộ, luôn ghi nhận 
một frung bình theo thời gian của số liệu quan sát, tuy có thể là ngắn. 

Tóm lại, cái mà ta gọi là hình ảnh cố định, là một hình ảnh trong tâm trí hay một 
tấm ảnh, luôn luôn là một giá trị trung bình theo thời gian của trạng thái chuyển động. 
Không có việc tính trung bình thì ta sẽ không có ký ức cố định. Mặt khác, việc tính trung 
bình theo thời gian gây ra một sự mờ nhoè che giấu một số chỉ tiết nào đó; và trong cuộc 
tìm kiếm độ chính xác của chúng ta, vào một lúc nào đó, các chi tiết này bắt buộc phải 
trở nên quan trọng. Sự khám phá các chỉ tiết này sẽ bắt đầu trong phần sắp tới, quyển 
nói về Thuyết lượng tử. 

Trong phần sau cùng của cuộc hành trình lên đỉnh ta sẽ khám phá ra rằng có một 
thời gian trung bình ngắn nhất. Các thí nghiệm trong các khoảng thời gian ngắn đó cho 
ta thấy nhiều chi tiết đến nỗi ta không thể phân biệt được hạt và không gian trống rỗng. 
Trái lại, những khái niệm trong đời sống thông thường của chúng ta chỉ xuất hiện sau 
một thời gian trung bình tương đối dài. Việc tìm kiếm một mô tả thiên nhiên không cần 
tính trung bình là một trong nhiều thách thức lớn của cuộc thám hiểm. 


Quyén I, trang 282 


SU QUAN SÁT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THỨC CUA THIEN NHIÊN 319 


PHEP QUY NAP CO PHAI LA MOT VAN DE TRONG VAT LY HAY KHONG? 


Nur gesetzmäßige Zusammenhänge sind 
denkbar.* 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 6.361 
Có một truyền thống về sự đối nghịch giữa 
những người ủng hộ phép quy nạp và những 
người ủng hộ phép suy diễn. Theo quan điểm 
của tôi nó giống như sự cãi nhau giữa 2 đầu của 
một con giun. 

Alfred North Whitehead 


Phép quy nap là một thuật ngữ thường dùng để chỉ một hành động, từ một số hữu han 
và nhỏ các thí nghiệm, tạo ra một kết luận tổng quát về kết quả của moi thí nghiệm kha 
hữu được thực hiện ở những nơi khác hay vào lúc khác. Theo một nghĩa nào đó, nó 
là một từ kỹ thuật dùng để chỉ sự mạo hiểm cần thiết trong mỗi phát biểu khoa học. 
Các phát biểu phổ quát, kể cả các định luật và kiểu thức thiên nhiên đều dựa trên sự 
quy nạp. Quy nạp đã là một chủ đề bàn luận chính đối với các nhà bình luận khoa học. 
Thường thường người ta hay nhận xét rằng, kiến thức nói một cách tổng quát hay Vật lý 
trong trường hợp đặc biệt, đều dựa trên sự quy nạp. Theo một số người, phép quy nạp là 
một kiểu tin tưởng ẩn mình dưới mọi khoa học nhưng đồng thời cũng tương phản với 
chúng. 

Để khỏi phí sức, ta chỉ nhận xét vài điều. Điều đầu tiên có thể suy ra từ một thí nghiệm 
đơn giản. Hãy thử thuyết phục một nhà phê bình phép quy nạp tin vào điều họ đã chọn. 
Không một ai tin tưởng vào sự quy nạp lại kết luận, từ một vài kinh nghiệm không may 
trong quá khứ, rằng hành động đó cũng nguy hiểm trong tương lai... Tóm lại, dù ít hay 
nhiều thì phép quy nạp cũng dùng được. 

Điểm thứ nhì là các phát biểu vật lý phổ quát luôn luôn được phát biểu công khai; 
chúng không bao giờ bị che giấu. Việc từ chối không tin vào điều đã chọn là hệ quả của 
tính bất biến của các thí nghiệm qua phép tĩnh tiến thời gian và không gian. Thật vậy, 
các mệnh đề tổng quát thuộc loại này đã tạo nên nền tảng của Vật lý. Tuy vậy, không có 
một phát biểu vật lý nào được tin tưởng chỉ vì nó có tính phổ quát; nó vẫn luôn sẵn sàng 
để người ta kiểm chứng bằng thực nghiệm. Sự quy nạp vật lý không phải là một phương 
pháp lý luận bí ẩn, nó là một phần tường minh của các phát biểu thực nghiệm. Đúng ra 
người ta đã biết danh sách day đủ của các mệnh đề quy nap’ được sử dụng trong Vật ly: 
ta đã trình bày trong phần đầu của cuộc thám hiểm. Những phát biểu này quan trọng 
đến nỗi chúng có tên đặc biệt: các phép đối xứng. Danh sách của mọi phép đối xứng 
trong thiên nhiên đã biết là danh sách của mọi phát biểu quy nạp được sử dụng trong 
Vật lý. 

Có lẽ luận cứ tốt nhất cho việc sử dụng phép quy nạp là không có cách nào tránh nó 
khi người ta đang suy nghĩ. Không có cách suy nghĩ, đối thoại hay ghi nhớ mà không 
sử dụng các khái niệm, tức là không giả sử rằng phần lớn các vật thể, thực thể hay quá 
trình có cùng tính chất đối với thời gian. Cũng không thể liên lạc với người khác mà 
không giả sử rằng các thí nghiệm do người khác thực hiện cũng giống như thí nghiệm 
của mình. Không có phương thức suy nghĩ nào không có phép đối xứng và phép quy 
nạp. Thật vậy, các khái niệm này liên quan tới phép đối xứng và phép quy nạp, giống 


* Người ta chỉ có thể hình dung được các kết nối chịu tác động của định luật 


Trang 279 


Xem 272 


Câu đố 301 s 


320 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


như không gian va thời gian, chúng thuộc về các khái niệm cơ ban của ngôn ngữ. Dung 
ra chỉ có các câu không sử dụng phép quy nạp, các câu lý luận, mới không có nội dung 
(Tractatus, 6.11). Không có phép quy nap, ta không thể phân loại các quan sát! Sự tiến 
hoá đã cho ta ký ức và một bộ não vì ta dùng được phép quy nạp. Việc phê bình phép 
quy nạp không phải là phê bình khoa học tự nhiên, mà đó là phê bình việc sử dụng tư 
tưởng nói chung. Ta không nên coi trọng những người làm những điều mà họ đã phê 
bình người khác; ta chỉ quan tâm đến họ ở mức độ đề cập sơ qua những nỗ lực vô vị này. 
Chủ đề này có thể kết thúc ở đây, nếu không phải là vì một số phát triển thú vị trong Vật 
lý hiện đại đã kết liễu các lập luận chống lại phép quy nạp. Trước hết trong Vật lý, khi ta 
phát biểu về thí nghiệm, thời điểm hay vận tốc thì thật ra những mệnh đề đó chỉ dé cập 
tới một số hữu hạn các trường hợp. Hơn bao giờ hết, ta đã biết rằng trong thiên nhiên 
không có vô hạn, cả về kích thước lẫn số lượng. Số vô hạn xuất hiện trong các mệnh đề 
của Vật lý cổ điển và trong Cơ học lượng tử chỉ là biểu kiến chứ không có thực và bắt 
nguồn từ sự đơn giản hoá và tính toán gần đúng của con người. Các phát biểu cho rằng 
một thí nghiệm nào đó cho cùng một kết quả ở mọi nơï hay phương trình đã cho đúng 
tại “mọi thời điểm; luôn luôn chỉ chứa đựng một số hữu hạn các trường hợp điển hình. 
Bằng cách này ta có thể tránh được sự chống đối theo bản năng với các phát biểu như 
vậy. Trong khoa học cũng như trong sách này ‘tat cả không bao giờ có nghĩa là vô han. 

Kế đến, người ta cũng đã biết rõ rằng sự ngoại suy từ một vài trường hợp sang nhiều 
trường hợp sẽ sai khi các trường hợp đó độc lập với nhau. Tuy vậy, kết luận này sẽ đúng 
nếu các trường hợp đó phụ thuộc nhau. Từ sự quan sát một số người đã tìm thấy 1 penny 
trên đường phố vào 2 tháng sau đó, ta không thể suy ra là anh ta sẽ tìm thấy tiền trong 
một tháng sau đó. Sự quy nạp chỉ đúng khi ta biết rằng mọi trường hợp đều xảy ra như 
nhau, thí dụ như chúng có cùng nguồn gốc. Nếu một người hàng xóm, túi có lỗ thủng, 
mang tiền lương của mình băng qua đường mỗi tháng 1 lần và lỗ thủng này luôn luôn 
mở khi người đó ở đầu cầu thang, thì kết luận này sẽ đúng. 

Kết quả của Vật lý hiện đại mà ta gặp trong phần cuối cuộc hành trình là mọi trường 
hợp trong thiên nhiên thực sự phụ thuộc nhau và như vậy ta sẽ chứng minh rằng điều 
mà ta gọi là phép quy nạp là một kết luận đúng về mặt luận lý. 

Trong sự tiến bộ của Vật lý, ngoại lệ hoá ra lại là 
trường hợp tổng quát. 


CUỘC TÌM KIẾM ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ CÁC HỆ QUẢ CỦA NÓ 


Der Zweck der Philosophie ist die logische 
Klärung der Gedanken." 
Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 4.112 


Bàn luận day đủ về chuyển động đồng nghĩa với bàn luận một cách chính xác. Sự chính 
xác đòi hỏi không phạm phải 3 sai lầm thông thường khi mô tả thiên nhiên. 

Trước hết, các khái niệm phải nhất quán. Các khái niệm không chứa các mâu thuẫn 
trong định nghĩa. Thí dụ, hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên thì hiển nhiên là một hiện 
tượng “tự nhiên; do đó nói về hiện tượng Siêu nhiên hay “không tự nhiên là một sai lầm 
mà không người nào quan tâm đến chuyển động lại phạm phải; những thuật ngữ như 


* “Đối tượng của triết học là sự minh giải hợp lý các tư tưởng 


Xem 278 


Xem 279 


SU QUAN SAT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THỨC CUA THIEN NHIÊN 321 


vậy chứa đựng mau thuẫn về mặt luận lý. Một điều đương nhiên là moi quan sát đều (là 
hiện tượng) tự nhiên. Cũng cần nói thêm là có một phần thưởng hơn 1 triệu dollar cho 
người chứng minh được điều ngược lại. Trong thời gian trên 20 năm, dù có nhiều cố 
gắng, chưa có ai lấy được phần thưởng này. 

Thứ 2, các khái niệm phải cố định. Các khái niệm phải có định nghĩa rõ ràng và không 
thay đổi. Điều ngược lại thường gặp ở những người lập dị hay các chính trị gia dân tuý; 
nó phân biệt những kẻ này với các tư tưởng gia có uy tín. Vật lý gia cũng có khi sụp bay; 
thí dụ như chỉ có một vũ trụ (vật lý) đơn lẻ, ngay như cái tên đã cho ta thấy. Việc nói là 
có nhiều vũ trụ là một sai lầm càng ngày càng xảy ra nhiều hơn. 

Thứ 3, các khái niệm phải được sử dụng như đã định nghĩa. Không nên sử dụng ngoài 
phạm vi áp dụng của chúng. Ta rất dễ bị cám dỗ để chuyển các kết quả từ Vật lý sang 
Triết học mà không kiểm tra lại nội dung. Một thí dụ là câu hỏi: “Tại sao các hạt lại tuân 
theo các định luật thiên nhiên?” Sai lầm trong câu hỏi bắt nguồn từ sự hiểu lầm thuật 
ngữ định luật thiên nhiên với luật pháp của quốc gia. 


Nếu thiên nhiên bị các Tuật lệ chi phối thì quốc hội có thể thay đổi chúng. 


Ta nên nhớ rằng định luật thiên nhiên chi đơn giản là “kiểu thức; ‘tinh chất hay ‘su mô 
tả của hành trạng: Như vậy ta có thể phát biểu câu hỏi cho đúng như sau “Tại sao các hạt 
hoạt động theo phương thức mà ta đã mô ta?’ và ta sẽ nhận ra sự vô nghĩa của câu hỏi 
đó. 
Trong cuộc thám hiểm, ta sẽ thường xuyên bị 3 sai lầm này cám dỗ. Sau đây là một 

vài tình huống cùng với cách để ta loại bỏ chúng. 

Sự nhất quán là nơi ẩn náu cuối cùng của sự 

thiếu sáng tạo. 

Oscar Wilde 


TƯƠNG TÁC LÀ GÌ? - KHÔNG CÓ SỰ ĐỘT SINH 
Toàn thể luôn luôn nhiều hơn tổng các thành 


phần của nó. 
Aristotle, Metaphysica, 10f-1045a. 


Trong sự mô tả thiên nhiên của vat lý, toàn thể luôn luôn nhiéu hon tổng các thành phan 
của nó. Thật ra sự khác nhau có một cái tên đặc biệt: 


> Sự khác nhau giữa toàn thé và tổng các thành phần của nó được gọi là sự 
tương tác giữa các thành phan. 


Thí dụ như năng lượng của toàn thể - tổng năng lượng của các thành phần được gọi là 
năng lượng tương tác. Việc nghiên cứu các tương tác là chủ dé chính của Vật lý. Nói cách 
khác Vật lý chủ yếu liên quan tới sự khác nhau giữa thành phần và toàn thể. Điều này 
khác với những điều mà các phóng viên tệ hại và các nhà tư tưởng cẩu tha đưa ra. 

Bạn cũng nên chú ý rằng thuật ngữ “tương tac dựa trên nhận xét tổng quát là bất kỳ 
vật nào cũng ảnh hưởng đến vật khác và ngược lại: 


> Tương tác có tính tương hỗ. 


Xem 280 


Cau dé 302 s 


Quyén IV, trang 199 


Cau dé 303 s 


Quyén VI, trang 85 


Quyén I, trang 425 
Xem 281 


Xem 282 


322 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


Thi dụ như nếu có một vật làm thay đổi động lượng của một vật khác thì vat kia cũng 
làm cho động lượng của vật này thay đổi một lượng như vậy (nhưng ngược dấu). Tính 
tương hỗ của tương tác là kết quả của các định luật bảo toàn. Tính chất này cũng là lý 
do mà những người sử dụng thuật ngữ tương tac’ bị những người theo tôn giáo nhất 
thần xem là dị giáo, như các nhà thần học đã từng nói đến. Những người cuồng tín này 
thường nhấn mạnh rằng tính tương hỗ hàm ý chối bỏ tính bất biến của thượng đế. (Họ 
có đúng không?) 

Định nghĩa đơn giản của sự tương tác đã cho ở trên đây nghe có vẻ sơ đẳng nhưng 
nó dẫn tới những kết luận đáng kinh ngạc. Hãy lấy tư tưởng nguyên tử của Democritus 
dưới dạng hiện đại: thiên nhiên được tạo thành từ chân không và hạt. Hệ quả đầu tiên là 
nghịch lý mô tả không đây đủ: thí nghiệm chứng tỏ rằng có sự tương tác giữa chân không 
và hạt. Tuy vậy, tương tác là sự khác nhau giữa thành phần và toàn thể, trong trường hợp 
này là chân không và hạt ở một bên còn toàn thể là phía bên kia. Như vậy ta đã suy ra là 
thiên nhiên không chỉ được tạo thành từ chân không và hạt. 

Hệ quả thứ 2 là nghịch lý mô tả quá đầy đủ. Nó khởi đầu từ kết quả được suy ra sau 
đây: 


> Thí nghiệm chứng tỏ rằng tương tác xảy ra thông qua sự trao đổi các hạt. 


Tuy vậy, ta đã xem hạt là các viên gạch xây dựng cơ bản của thiên nhiên. Có phải điều 
này có nghĩa là sự mô tả thiên nhiên bằng chân không và hạt là một mô tả dư thừa, vì 
tính các vật đến 2 lần không? Ta sẽ giải quyết cả 2 nghịch lý này trong phần cuối của 
hành trình lên đỉnh. 

Việc áp dụng định nghĩa tương tác cũng trả lời luôn cho câu hỏi thường gặp là thiên 
nhiên có tính “đột sinh’ hay không, tức là tính chất của các hệ thống mà ta không thể suy 
ra từ tính chất của các thành phần và sự tương tác. Nhờ định nghĩa tương tác sẽ không 
có tính đột sinh. “Tính đột sinh chỉ có được nếu tương tác được tính gần đúng hay được 
bỏ qua. Ý tưởng đột sinh là một sản phẩm của những đầu óc hạn hẹp, không nhìn thấy 
hay thừa nhận sự phong phú của các hệ quả suy ra từ các nguyên lý tổng quát. Khi bảo 
vệ tính đột sinh người ta đã xem thường sự quan trọng của sự tương tác, sự hoạt động, 
với một thái độ vô thưởng vô phat, vô ý thức, đúng ra là thầm lén chống lại việc sử dụng 
lý trí để tìm hiểu thiên nhiên. “Tính đột sinh là một điều mê tín. 


SỰ HIỆN HỮU LÀ GÌ? 


Bạn biết tôi thích điều gì nhất không? những 
câu hỏi cường điệu. 


Gia sử có một người nói với bạn rằng “Hôm nay tôi đã thấy một con cá heo lőn! Thường 
thường bạn sẽ hỏi nó trông như thế nào. Chúng ta chờ đợi câu trả lời nào? Ta sẽ mong 
đợi một câu đại loại như “Nó là một con vật có một số đầu giống như X, gắn vào một 
thân mình giống như Y, có cánh giống như Z, nó kêu giống như U và da nó giống như 
V? - các ký tự ký hiệu cho các con vật hay đồ vật. Nói chung là trong trường hợp một 
vật, ở đây rút ra từ cuộc hành trình của Darwin tới Nam Mỹ, cho ta thấy rằng để nói 


Cau dé 304 s 


Cau dé 305 s 


Cau dé 306 s 


SU QUAN SAT, NHUNG LỜI NÓI XAO VA CÁC KIỂU THỨC CUA THIEN NHIÊN 323 


với nhau, đầu tiên ta cần các khái niệm chung và co ban (động vật; đầu; cánh; v.v...).* 
Ngoài ra, đối với định nghĩa của một thực thể mới ta cần mô tả đặc điểm của các phần 
của nó (“kích thước; ‘mau sac’), mối liên hệ giữa các thành phần này và phương thức ma 
thực thể tương tác với thế giới bên ngoài (cảm giác; âm thanh). Nói cách khác, để một 
vật hiện hữu, ta phải đưa ra được một danh sách các mối liên hệ giữa nó với thế giới bên 
ngoài. 


> Một vật hiện hữu nếu ta có thể tương tác với nó. 


Sự quan sát có đủ để ta xác định sự hiện hữu không? 
Đối với một khái niệm trừu tượng như thời gian hay “siêu dây; định nghĩa của hiện 
hữu phải được trau chuốt một chút: 


> Sự hiện hữu (vật lý) là tính hiệu quả trong việc mô tả sự tương tác một cách 
chính xác. 


Định nghĩa này áp dụng cho cây cỏ, thời gian, hạt ảo, số ảo, entropy, v.v... Như vậy sẽ là 
điều vô nghĩa dé bàn luận xem một khái niệm vật lý có hiện hüu’ hay không, hay có phải 
nó chỉ la’ sự trừu tượng được sử dụng làm công cụ mô tả các thí nghiệm hay không. Hai 
khả năng này trùng nhau. Điểm mà ta cần bàn cãi ở đây chỉ có thể là sự mô tả do khái 
niệm cung cấp có chính xác hay không. 

Đối với các khái niệm toán học, sự hiện hữu có một ý nghĩa hơi khác: một khái niệm 
toán học hiện hữu nếu nó không chứa các mâu thuẫn nội tại. Điều kiện này yếu hơn so 
với sự hiện hữu vật lý. Như vậy việc suy ra sự hiện hữu vật lý từ sự hiện hữu toán học là 
không đúng. Day là sai lam thường gap; từ thời Pythagoras trở đi người ta thường phat 
biểu rằng vì có các khái niệm toán học nên chúng phải hiện hữu trong thiên nhiên. Về 
mặt lịch sử sai lầm này xảy ra trong các phát biểu như quỹ đạo hành tinh ‘phai’ tròn, hình 
dang của hành tinh ‘phai’ là hình cầu hay không gian vật lý phải là Euclide. Ngày nay 
van còn phát biểu như không gian va thời gian ‘phai’ liên tục, thiên nhiên ‘phai’ được 
mô tả bằng tập hợp. Trong mọi trường hợp, những lý luận này sai. Đúng ra những nỗ 
lực không ngừng để suy ra sự hiện hữu vật lý từ sự hiện hữu toán học che giấu một điều 
đúng ngược lại: chỉ cần suy nghĩ một chút, ta sẽ thấy sự hiện hữu toán học là một trường 
hợp đặc biệt của sự hiện hữu vật lý. 

Ta cũng nên nhớ rằng cũng có một loại hiện hữu khác là sự hiện hữu tâm lý. Một khái 
niệm hiện hữu tâm lý nếu nó mô tả kinh nghiệm bên trong của con người. Như vậy một 
khái niệm có thể hiện hữu về mặt tâm lý ngay cả khi nó không hiện hữu về mặt vật lý. Ta 
dé dàng tìm được thí dụ trong tôn giáo hay trong các hệ mô tả kinh nghiệm bên trong. 
Các truyện thần thoại, truyền thuyết và truyện tranh cũng định nghĩa các khái niệm chỉ 
hiện hữu tâm lý chứ không hiện hữu vật lý. Trong cuộc hành trình của chúng ta, khi ta 
nói về sự hiện hữu, ta chỉ muốn nói đến sự hiện hữu vật lý. 


* Ngoài ra grampus là tên cũ của cá voi sát thử. 


324 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


SU VẬT CÓ HIEN HỮU KHONG? 


Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, 
Hat auch Religion; 
Wer jene beiden nicht besitzt, 
Der habe Religion.* 
Johann Wolfgang von Goethe, Zahme Xenien, 
IX 


Sử dung định nghĩa “hiện hüu’ trên, câu hỏi này trở nên tầm thường hoặc mo hồ. Nó 
tầm thường theo nghĩa: vật cần hiện hữu nếu nó mô tả các quan sát, vì chúng được định 
nghĩa theo cách đó. Nhưng có lẽ người ta muốn hỏi: Thực tại có hiện hữu độc lập với 
người quan sát hay không? 

Câu hỏi có thể viết lại như sau: “Vật mà ta quan sát có hiện hữu độc lập với sự quan 
sát hay không?” Sau hàng ngàn năm bàn luận rộng rãi, các triết gia chuyên nghiệp, các 
nhà luận lý học, những kẻ nguy biện lẫn các tay mơ đều có câu trả lời như nhau: đó là 
‘có vì thế giới không thay đổi sau khi bà cố qua đời. Sự biến mất của quan sát viên hình 
như không làm thay đổi vũ trụ. Những điều phát hiện từ thực nghiệm này có thể được 
củng cố bằng cách đưa định nghĩa “hiện hữư vào câu hỏi, lúc đó trở thành: “Vật mà ta 
quan sát có tương tác với các mặt khác của thiên nhiên khi chúng không tương tác với 
con người không?” Câu trả lời thì hiển nhiên. Nhiều sách phổ thông về Cơ học lượng 
tử đã tưởng tượng về sự quan trọng của ‘tri tuệ của quan sát viên - với mọi ý nghĩa của 
từ này; họ cung cấp những thi dụ dep dé về những tac giả tự xem mình là những người 
không thể thay thế và hình như đã mất khả năng nhận ra mình là một phần của một 
thực thể lớn hơn. 

Dĩ nhiên là có những ý kiến khác về sự hiện hữu của sự vật. Nổi tiếng nhất là ý kiến của 
George Berkeley (b. 1685 Kilkennys, d. 1753 Oxford) người đã hiểu đúng rang tư tưởng 
chỉ dựa trên sự quan sát, nếu được quảng bá ra, nó sẽ làm suy yếu tổ chức tôn giáo mà 
ông là một trong những người đứng đầu. Để chống lại khuynh hướng này, năm 1710 ông 
cho xuất bản quyển sách A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, chối 
bỏ sự hiện hữu của thế giới vật chất. Quyển sách phản động này trở nên phổ biến trong 
những người có cùng quan điểm (đó là thời có ít sách vở) mặc dù nó dựa trên một ý 
tưởng sai lầm co bản: nó đã giả sử rằng khái niệm “hiện hüu’ và khái niệm ‘thé giới có 
thể định nghĩa một cách độc lập. (Có lẽ bạn cũng muốn thử lập nên kỳ công này). 

Berkeley có 2 mục đích khi viết quyển sách đó. Thứ nhất, ông cố gắng phủ nhận khả 
năng đánh giá thiên nhiên hay vật chat £ kinh nghiệm riêng của con người. Thứ hai, ông 
cũng cố gắng phủ nhận sự tiếp cận mang tính chất bản thể của khoa học, tức là những 
kết luận mà người ta có thể rút ra từ kinh nghiệm về vấn đề hiện hữu của con người. 
(Sau đó, một đại học đã sử dụng tên ông ta không chút ngượng ngùng.) Mặc dù ngày nay 
Berkeley đã bị xem thường, ông ta cũng đã đạt được mục đích chính: là người đã phát 
biểu rằng khoa học và tôn giáo không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau. Khi nói đến tôn 
giáo Berkeley không muốn nói đến đạo đức hay tinh thần; mọi khoa học gia đều quen 
thuộc với hai diéu này. Ở đây, Berkeley muốn nói rằng tôn giáo, là niém tin chuẩn mực 
mà ông ta có, đứng trên sự suy diễn của lý trí. Phát biểu, được trích dẫn rộng rãi, về sự 


* Người sở hữu khoa học và nghệ thuật cũng sở hữu tôn giáo; người không có hai điều này, tốt hơn nên có 
tôn giáo. 


Cau dé 307 s 


SU QUAN SAT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THỨC CUA THIEN NHIÊN 325 


tương hop của khoa học và tôn giáo (tức là đức tin) vẫn được nhiều người ủng hộ cho 
tới ngày nay. 

Một sai lầm khác là hỏi ly đo sự vật hiện hữu. Câu hỏi nay vô nghĩa. Nó là một sự 
phung phí thời gian do sự tin tưởng vào các điều nhảm nhí. Khi tìm kiếm nguồn gốc 
chuyển động, phải để lại mợi niềm tin. Mang theo niềm tin giống như mang hành lý quá 
nặng: làm như vậy sẽ khiến cho ta không thể đạt tới mục đích sau cùng. 


Hv VÔ CÓ HIỆN HỮU KHÔNG? 


Thay: 'Giữa hạt nhân va electron là cái gi?’ 
Trò: Không có gì cả, chỉ có không khí? 


Trong các luận bàn triết học, “hư vô” thường được định nghĩa là không hiện hữu. Việc 
hỏi để có câu trả lời có/không đối với câu hỏi “Hư vô có hiện hữu không?” đúng là một 
trò chơi chữ. Từ ngữ “Sự hiện hữu của sự không hiện hüu’ là một sự mâu thuẫn về từ 
ngữ hoặc không xác định; chủ dé này hình như không được quan tâm nhiều. Tuy vậy, 
những câu hỏi tương tự đã xuất hiện trong Vật lý và một vật lý gia nên chuẩn bị phân biệt 
sự khác nhau của câu hỏi này với câu hỏi trên. Chân không có hiện hữu không? Không 
gian trống rỗng có hiện hữu không? Hay thế giới có lấp day’ mọi nơi, như nhà tự nhiên 
học bảo thủ Aristotle đã nói không? Trong quá khứ, có người đã bị xử tử vì những câu 
trả lời không hợp ý những người có quyền lực. 

Điều tuy không hiển nhiên nhưng quan trọng là các khái niệm vật lý hiện đại về chân 
không” và “không gian trống rong’ không giống như khái niệm “hư vô’ của triết học. ‘Chan 
khong’ không phải là ‘khong hiện hüu’; trái lai, nó được định nghĩa là sự không có vật 
chất và bức xạ. Chân không là một thực thể có những tính chất đặc biệt, như số chiều, 
các hằng số điện từ, độ cong, khối lượng bằng 0, sự tương tác giữa nó và vật chất thông 
qua độ cong và tác dụng của nó trên sự phân rã, v.v... Một bảng các tính chất của chân 
không vật lý được cho ở Trang 137. Về mặt lịch sử, người ta mất khá nhiều thời gian để 
phân biệt giữa chân không vật lý và hư vô triết học. Người ta đã nhầm 2 khái niệm này 
và đã tranh luận về sự hiện hữu của chân không trong hơn 2000 năm. Người đầu tiên 
cho rằng nó hiện hữu, với sự can đảm để cố gắng nhận ra sự mâu thuẫn về mặt luận lý 
trong thực tại vật lý là Leucippus và Democritus, những tư tưởng gia can đảm nhất của 
thời thượng cổ. Sự suy đoán của họ đã tạo ra phản ứng chống đối của Aristotle bằng 
cách vứt bỏ khái niệm chân không. Aristotle và môn đệ đã truyền bá tư tưởng về sự kinh 
khủng của chân không của thiên nhiên. 

Sự bàn luận đã thay đổi hoàn toàn trong thế kỷ 17 khi phương pháp thực nghiệm đầu 
tiên để tạo ra chân không đã được Torricelli nghĩ ra.* Bằng cách sử dụng thuỷ ngân trong 
các ống thuỷ tinh, ông đã tạo ra chân không đầu tiên trong phòng thí nghiệm. Bạn có thể 
đoán ra cách làm không? Những lập luận chống lại sự hiện hữu của chân không lại xuất 
hiện vào khoảng năm 1900, khi người ta cho rằng ánh sáng cần ‘aether để lan truyền, 
bằng cách sử dụng cùng một lập luận được sử dụng trước đó 200 năm nhưng bằng các từ 
ngữ khác. Tuy vậy, các thí nghiệm không phát hiện được một tính chất giả định nào của 
khái niệm được định nghĩa một cách mơ hồ này. Các thí nghiệm trong lĩnh vực Thuyết 


* Evangelista Torricelli (b. 1608 Faenza, d. 1647 Florence), vật lý gia, học trò và truyền nhân của Galilei. 
Don vị áp suất (không thuộc hệ SI) ‘torr’ được đặt theo tên ông. 


Quyén VI, trang 58 


Quyén VI, trang 87 


Quyén II, trang 50 


Trang 287 


Xem 283 


Cau dé 308 s 


326 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


tương đối cho ta thấy rang chân không có thể chuyển động - mặc dù theo phương thức 
khác với cách aether chuyển động theo giả định - có thể bị uốn cong nhưng có khuynh 
hướng trở lại hình dạng ban đầu. Lúc đó, cuối thế kỷ 20, Thuyết trường lượng tử lại đưa 
ra luận điểm chống lại sự hiện hữu của chân không thật va ủng hộ một không gian day 
các cặp hạt-phản hạt ảo. Vấn đề nảy sinh khi người ta bàn luận về hằng số vũ trụ. 

Tóm lại, có chân không. Câu hỏi “Hư vô có hiện hữu không? chỉ được giải quyết dứt 
điểm trong phần cuối của cuộc hành trình một cách khá bất ngờ. 


Thiên nhiên không thích chân không. 
Cổ nhân 


THIÊN NHIÊN CÓ PHAI LA VÔ HAN KHÔNG? 
Điều chắc chắn và hiển nhiên đối với giác quan 
của chúng ta là trong thế giới có vật gì đó 
chuyển động. Vật chuyển động được là do vật 
khác... Vật đó cũng cần vật khác làm cho 
chuyển động và sự việc cứ thế tiếp diễn. Nhưng 
việc này không thể tiếp diễn vô hạn vì lúc đó sẽ 
không có vật chuyển động đầu tiên và kết quả là 
không có vật chuyển động khác; cũng bởi vì 
như ta đã thấy các vật chuyển động sau cũng chỉ 
chuyển động nhờ vật đầu tiên hay như cây gậy 
chuyển động nhờ bàn tay. Do đó vật đầu tiên 
cần một tác động khác để có thể chuyển động 
được và mọi người đều hiểu đó là thượng đế. 
Thomas Aquinas (b. c. 1225 Aquino, 
d. 1274 Fossanova) Summa Theologiae, I, q. 2. 


Phần lớn các cuộc bàn luận hiện đại về Ly thuyết tập hop đều tập trung vào cach định 
nghĩa thuật ngữ 'tập hợp đối với các loại tập hợp vô hạn khác nhau. Đối với việc mô tả 
chuyển động điều này dẫn tới 2 câu hỏi: vũ trụ có vô hạn không? Nó có phải là tập hợp 
không? Ta hay bắt đầu với câu hỏi 1. Chiếu roi câu hỏi này từ các quan điểm khác nhau, 
ta sẽ nhanh chóng khám phá ra rằng nó vừa đơn giản vừa mơ hồ. 

Ta có cần các đại lượng vô hạn để mô tả thiên nhiên không? Trong Vật lý cổ điển và 
Vật lý lượng tử thì chắc chắn cần, thí dụ như trường hợp của không-thời gian. 

Một tập hợp bất kỳ có thể hữu hạn ở mặt này nhưng vô hạn ở mặt khác. Thí dụ như 
ta có thể đi trên một khoảng cách toán học hữu hạn trong một thời gian vô hạn. Ta cũng 
có thể du hành trên một đoạn đường bất kỳ trong thời gian toán học đã cho với tốc độ 
vô hạn, ngay cả có tính đến Thuyết tương đối, như ta đã giải thích trước kia. 

Dù có sử dụng sự vô hạn, khoa học gia vẫn bị giới hạn. Như ta đã thấy trên đây là 
có nhiều loại vô hạn. Tuy vậy không có vô hạn lớn hơn bản số của số thực dùng trong 
Vật lý. Không có không gian hàm, không gian phase trong Vật lý cổ điển và cũng không 
có không gian Hilbert trong Thuyết lượng tử có bản số lớn hơn. Dù các toán gia có khả 
năng định nghĩa các loại vô hạn lớn hơn rất nhiều, sự mô tả thiên nhiên không cần đến 
chúng. Ngay cả sự mô tả chuyển động phức tạp nhất cũng chỉ sử dụng sự vô hạn của số 
thực. 

Nhung ta có thể nói về thiên nhiên hay một trong các khía cạnh của nó, thực sự là vô 
hạn không? Một phát biểu như vậy có tương hợp với sự quan sát không? Không. Điều 


SU QUAN SAT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THỨC CUA THIEN NHIÊN 327 


hiển nhiên là mọi phát biểu cho rang có vô hạn trong thiên nhiên thi đó là một niêm tin 
và nó không được các quan sát ủng hộ. Ta sẽ kiên nhẫn loại bỏ niềm tin này trong phần 
sau đây. 

Khả năng đưa ra một vô hạn sai sẽ làm cho các bàn luận về việc loài người có tiến 

Xem 268 gân tới chỗ ‘tan cùng của khoa hoc’ hay không trở nên khó khăn hơn. Lượng kiến thức 
và thời gian khám phá ra nó không có liên hệ với nhau. Tuỳ theo tốc độ nghiên cứu, chỗ 
tận cùng đó có thể gần hay không thể tới được. Trong thực tế, các khoa học gia có khả 
năng khiến cho khoa học trở nên vô hạn hoặc không, thí dụ như bằng cách làm giảm 
sự tiến bộ. Vì khoa học gia cần ngân sách cho sự nghiên cứu, ta có thể đoán được họ sẽ 
chọn thái độ nào. 

Tóm lại, ta không thể chứng minh vũ trụ là vô hạn. Nhưng nó có thể hữu hạn không? 
Thoạt nhìn, đây có vẻ là khả năng duy nhất còn lại. (Nhưng không như ta sẽ thấy.) Nhưng 
dù có nhiều người đã cố gắng mô tả vũ trụ là hữu hạn trong mọi phương diện, vẫn chưa 
có ai thành công. Dé hiểu những vấn dé mà họ gặp phải ta tiếp tục với câu hỏi kia: 


VŨ TRỤ CÓ PHAILA MỘT TẬP HỢP KHONG? 


Một quan sát đơn giản sẽ dẫn ta tới câu hỏi vũ trụ có phải là một tập hợp không. Trong 

Xem 284 2500 năm người ta đã cho rang vũ trụ được tạo thành từ chân không va hạt. Điều này 
hàm ý rằng vũ trụ được tạo thành từ möt số hạt nào đó. Có lẽ người duy nhất cho 
kết luận này một giới hạn là nhà vật lý thiên văn Arthur Eddington (b. 1882 Kendal, 
d. 1944 Cambridge), là người đã viết: 


Xem 285 Tôi tin là có 15,747,724,136,275,002,577,605,653,961,181,555,468,044,717,914, 
527,116,709,366,231,425,076,185,631,031,296 proton trong vũ trụ và một số 
lượng electron bằng như vậy. 


Eddington đã luôn bị giễu cợt vì phát biểu này và vì niềm tin dẫn đến phát biểu đó. Thật 
ra luận điểm của ông dựa trên sở thích về một con số ưa thích nào đó. Tuy vậy, ta không 
nên cười quá lớn. Đúng ra trong 2500 năm hầu như mọi khoa học gia đều nghĩ theo một 
đường, chỉ có điều là họ không xác định rõ con số chính xác mà thôi! Một số bất kỳ nào 
khác được đặt vào câu trên cũng đều bị chế giễu như vậy. Để không phải xác định con 
số đó chỉ còn cách của một người nhát gan là không nhìn vào khía cạnh mù mờ của việc 
mô tả thiên nhiên bằng hạt. 

Có số hạt trong thiên nhiên không? Nếu bạn cười nhạo phát biểu của Eddington hay 
bạn không đồng ý con số đó thì bạn đã tin theo bản năng là thiên nhiên không phải là 
một tập hợp. Có đúng như vậy không? Khi ta định nghĩa vũ trụ là tổng các biến cố hay 
là tổng của mọi điểm không-thời gian và vật thể, ta đã hàm ý rằng các điểm không-thời 
gian và vật thể có thể phân biệt đồng thời cả hai có thể phân biệt với nhau. Như vậy ta 
đã giả sử rằng thiên nhiên có thể phân tách được và là một tập hợp. Nhưng điều này có 
đúng không? Câu hỏi này rất quan trọng. Khả năng phân biệt các điểm không-thời gian 
và hạt với nhau thường được gọi là tính địa phương. Như vậy vũ trụ phân tách được 
hay là một tập hợp, nếu và chỉ nếu sự mô tả của chúng ta về nó có tính địa phương.” Và 


* Trong Cơ học lượng tử người ta cũng sử dụng các định nghĩa địa phương khác, chi tiết hơn. Ta chỉ dé cập 
đến chúng trong phần lượng tử của bộ sách này. Vấn dé được dé cập ở đây là một vấn đề khác, cơ bản hơn 
Quyền IV, trang 154 và không liên quan tới Thuyết lượng tử. 


Quyén VI, trang 106 


Cau dé 309 s 


328 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


trong đời sống thông thường, ta luôn quan sát thay tính dia phương. 

Trong đời sống hằng ngày ta cũng thấy rằng thiên nhiên phân tách được nhưng đồng 
thời cũng là một tổng thể. Nó là “nhiều nhưng có thể xem như là một: trong đời sống 
hằng ngày thiên nhiên là một tập hợp. Thật vậy, đặc trưng cơ bản của thiên nhiên là tính 
đa dạng. Trong thế giới chung quanh, ta thấy những sự thay đổi và sự khác biệt; ta thấy 
thiên nhiên có thể phân tách được. Ngoài ra mọi phương diện của thiên nhiên đều đi 
cùng với nhau: sự liên hệ giữa các mặt này, thường được gọi là các định luật; cho ta thấy 
các mặt khác nhau của thiên nhiên tạo thành một tổng thể được gọi là vũ trụ. 

Nói cách khác, khả năng mô tả các quan sát nhờ các định luật, mà ta có được, là 
từ kinh nghiệm về tính phân tách được của thiên nhiên. Xác định tính phân tách được 
càng chính xác, các định luật' càng chính xác. Thật vậy, nếu thiên nhiên không phân 
tách được hay nó không duy nhất, ta không thể giải thích được tại sao hòn đá lại rơi 
xuống. 

Ngoài ra, chỉ có tính phân tách được mới cho phép ta mô tả thiên nhiên. Mô tả là một 
sự phân loại, tức là, một ánh xạ giữa một đặc tính của thiên nhiên và một khái niệm nào 
đó. Mọi khái niệm đều là các tập hợp và quan hệ. Vì vũ trụ phân tách được, ta có thể mô 
tả nó nhờ tập hợp và quan hệ. Cả hai đều là các thực thể phân tách được thành các phần 
có thể phân biệt được. Một mô tả chính xác thường được gọi là một sự hiểu biết. Tóm 
lại, vũ trụ có thể hiểu được chỉ vì nó phân tách được. 

Ngoài ra, chỉ có tính phân tách được của vũ trụ mới làm cho não bộ của chúng ta trở 
thành một dụng cụ tuyệt hảo. Não bộ được xây dựng từ một số lớn các thành phần liên 
thông với nhau và chỉ có tính phân tách được của não bộ mới tạo ra cho nó khả năng 
hoạt động. Nói cách khác, ta chỉ có thể suy nghĩ nhờ thiên nhiên có tính phân tách được. 

Sau cùng, chỉ có tính phân tách được của vũ trụ mới cho phép ta phân biệt được các 
hệ quy chiếu và xác định được mọi phép đối xứng làm nền tảng cho các mô tả vật lý. Và 
cũng tương tự như tính phân tách được cần thiết cho các mô tả hiệp biến, tính duy nhất 
của thiên nhiên cần thiết cho các mô tả bất biến. Nói cách khác, các định luật của thiên 
nhiên đặt nền tảng trên kinh nghiệm là thiên nhiên phân tách được và hợp nhất được - 
thiên nhiên là một tập hợp. 

Những luận chứng này có vẻ áp đảo trong việc chứng minh vũ trụ là một tập hợp. 
Tuy vậy, chúng chỉ áp dụng cho kinh nghiệm, kích thước và năng lượng thông thường. 
Thiên nhiên có còn là một tập hợp bên ngoài phạm vi đời sống hằng ngày không? Các 
vật thể có khác nhau ở mọi mức năng lượng ngay cả khi ta nhìn chúng với độ chính xác 
cao nhất hay không? 

Ta còn lại 3 vấn đề: số hạt trong vũ trụ; định nghĩa lòng vòng của không gian, thời 
gian và vật chất; việc mô tả thiên nhiên được tạo thành từ các hạt và hư vô thì thừa, thiếu 
hay day đủ. Ba vấn dé này lam cho ta không biết được là có thể đếm được các vật ở mọi 
mức năng lượng hay không. Ta sẽ khám phá ở cuối cuộc hành trình lên đỉnh rằng thực 
ra ta không thể đếm được các vật trong thiên nhiên khi năng lượng lớn. Hệ quả này có 
tính bao quát và thú vị. Thí dụ như ta hãy trả lời câu hỏi sau: nếu vũ trụ không phải là 
một tập hợp, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với không gian và thời gian? 


Cau dé 310 s 


Quyén VI, trang 111 
Xem 220 


Xem 286 


Xem 287 


SU QUAN SAT, NHUNG LỜI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THỨC CUA THIEN NHIÊN 329 


VU TRU CO HIEN HUU KHONG? 
Mỗi con người tiến bộ đều vấp phải sự chống 
đối của hàng ngàn người được phân công làm 
lính gác cho quá khứ. 
Maurice Maeterlink 


Theo định nghĩa trên, sự hiện hữu của một khái niệm đồng nghĩa với sự hữu dụng của 
nó khi mô tả các tương tác. Có 2 định nghĩa thông thường về khái niệm ‘va tru: Đầu 
tiên là toàn thể vật chất, năng lượng, không gian và thời gian. Nhưng cách định nghĩa 
này đưa tới một hệ quả kỳ lạ: vì không có gì tương tác với toàn thể nên ta không thể nói 
rằng vũ trụ hiện hữu. 

Như vậy ta hãy lấy định nghĩa thứ nhì, theo quan điểm chặt chẽ hơn, vũ trụ chỉ là 
toàn bộ vật chất và năng lượng. Nhưng trong trường hợp này ta cũng không thể tương 
tác với vũ trụ. Bạn có thể cho một vài luận chứng để ủng hộ cho định nghĩa này không? 

Tóm lại, ta đi đến kết luận là vũ trụ không hiện hữu. Thực ra ta sẽ chứng minh kết 
quả này một cách chỉ tiết trong phần sau của cuộc thám hiểm. Đặc biệt, vì vũ trụ không 
hiện hữu, nên ngay cả việc trả lời câu hỏi tai sao nó hiện hữu là một điều vô nghĩa. Câu 
trả lời tốt nhất có lẽ là: vì "furiously sleeping, colourless green ideas". 


SÁNG TẠO LA Gi? 


(Gigni) De nihilo nihilum, in nihilum nil posse 
reverti.* 
Persius, Satira, III, v. 83-84. 


Anaxagoras, nhận thấy lý thuyết thời cổ đã cho 
rằng không có gì đến từ hư vô, đã quyết định từ 
bỏ khái niệm sáng tạo và thay nó bằng khái 
niệm phân biệt; trên thực tế ông không do dự 
khi phát biểu rằng mọi vật hoà trộn với vật khác 
và sự phân biệt tạo ra sự sinh trưởng của chúng. 
Trích đoạn không rõ tác giả, Thời trung cổ. 


Ta thường nghe đến thuật ngữ ‘sang tạo khi nói về thiên nhiên. Nó thường được sử dụng 
trong các ngữ cảnh khác nhau với ý nghĩa khác nhau. 

Người ta thường nói sáng tạo là sự mô tả đặc điểm của các hành động của con người, 
như ta đã thấy trong một tranh vẽ hay trong một bản đánh máy của thư ký. Dĩ nhiên đây 
là một loại biến đổi. Trong việc phân loại sự biến đổi được giới thiệu lúc khởi đầu cuộc 
hành trình, các biến đổi là chuyển động của các vật thể như electron trong não, phân tử 
trong bắp thịt, vật liệu trong sơn hay electron trong máy tính. Như vậy loại sáng tạo này 
là một trường hợp đặc biệt của chuyển động. 

Người ta cũng nói về sự sáng tạo theo nghĩa sinh học hay xã hội học, như “sự tạo lập 
cuộc đời; hay sự tạo lập một doanh nghiệp; hay “sự xây dựng một nền văn minh: Những 
sự kiện này là các hình thức phát sinh hay tự tổ chức; chúng cũng là các trường hợp của 
chuyển động. 

Các nhà vật lý thường nói rằng một ngọn đèn ‘tao ra ánh sáng hay một hon đá rơi 
xuống hồ ‘tao ra’ các gợn sóng trên mặt nước. Tương tự như vậy, họ nói về ‘su sinh cap’ 


* Không có gì (có thể xuất hiện) từ hư vô, không có gì có thể biến mất vào hư vô. 


Quyén IV, trang 192 


Quyén V, trang 113 


Quyén II, trang 253 


Quyển II, trang 252 


Quyển I, trang 334 


330 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


của vật chất va phản vật chất. Nó là một trong các khám phá quan trọng trong Vật ly và 
tất cả các quá trình này là các loại chuyển động đặc biệt, cụ thể là sự kích thích của các 
trường. 

Trong các bài viết phổ biến về vũ trụ học, sáng tao’ cũng là một thuật ngữ thường 
được áp dung, hay áp dung sai, cho big bang. Tuy vậy, sự giãn nở của vũ trụ là một thí 
dụ thuần tuý về chuyển động và khác với sự hiểu lầm thường gặp, sự mô tả big bang chỉ 
chứa đựng các quá trình rơi vào một trong 3 phạm trù trước kia, như ta đã thấy trong 
chương có liên quan trong Thuyết tương đối tổng quát. Big bang không phải là một thí 
dụ về sự sáng tạo. Vũ trụ học lượng tử cung cấp thêm nhiều lý lẽ cho ta thấy tại sao thuật 
ngữ ngây thơ sáng tao’ không thể áp dung cho big bang. Trước hết, big bang không phải 
là một biến cố. Thứ 2, nó không phải là một sự khởi đầu. Thứ 3, nó không cung cấp một 
sự lựa chọn từ một tập hợp lớn các khả năng. Big bang không có một tính chất nào đóng 
góp cho thuật ngữ “sáng tạo: 

Tom lại, trong mọi trường hợp, ta kết luận rằng sáng tao là một loại chuyến động. (Điều 
tương tự cũng áp dung cho các khái niệm “biến mat’ và “huỷ bien!) Người ta không thấy 
loại sáng tạo khác trong thiên nhiên. Đặc biệt, ý nghĩa ngây thơ của sáng tao, cu thể 
là ‘sy xuất hiện từ hư vô’ - ex nihilo trong tiếng Latin - chưa bao giờ được thấy trong 
thiên nhiên. Mọi kiểu sáng tao’ đã quan sát được, đòi hỏi phải có không gian, thời gian, 
lực, năng lượng và vật chất để thể hiện. Sự sáng tạo cần một cái gì đó đã có, để thay thế 
nó. Ngoài ra, sự tìm hiểu kỹ càng cho ta thấy rằng không có quá trình vật lý hay chuyển 
động nào có một sự khởi đầu. Cuộc hành trình của chúng ta sẽ chứng tỏ rằng thiên 
nhiên không cho phép ta ấn định điểm khởi đầu. Một mình tính chất này cũng đủ để 
chứng tỏ rằng ‘sang tao’ không phải là một khái niệm có thể áp dụng cho mọi điều xảy ra 
trong thiên nhiên. Tệ hơn, sáng tạo chỉ được áp dụng cho các hệ vật lý; ta sẽ khám phá 
ra rằng thiên nhiên không phải là một hệ và tệ hơn một chút, các hệ không hiện hữu ở 
đâu cả. 

Đối nghịch với sự sáng tạo là sự bảo toàn. Phát biểu chủ yếu của Vật lý là các định 
lý bảo toàn: năng lượng, khối lượng, động lượng, moment động lượng, điện tích, v.v... 
Đúng ra mỗi định luật bảo toàn là một sự loại bỏ hoàn toàn và chính xác khái niệm sáng 
tạo. Ý tưởng của người Hy Lạp cổ về nguyên tử đã chứa sự loại bỏ này. Những người 
theo thuyết nguyên tử cho rằng không có sáng tạo hay biến mất mà chỉ có chuyển động 
của các nguyên tử. Mỗi sự biến đổi của vật chất là một chuyển động của các nguyên tử. 
Nói cách khác, ý tưởng về nguyên tử là một hệ quả trực tiếp từ sự phủ nhận sự sáng tạo. 
Loài người cần hơn 2000 năm trước khi giải thoát cho người bị tù đày vì nói về nguyên 
tử, như đã từng xảy ra cho Galilei. 

Tuy vậy, có một ngoại lệ áp dụng khái niệm ngây thơ của sự sáng tạo: nó mô tả những 
điều mà các ảo thuật gia biểu diễn trên sân khấu. Khi nhà ảo thuật làm cho một con thỏ 
xuất hiện từ hu vô, ta thực sự cảm nhận được ‘su sáng tao’ từ hư vô. Về mặt tốt, những 
màn ảo thuật như vậy là một hình thức giải trí, về mặt không tốt, đó là sự lợi dụng tính 
cả tin. Ý tưởng cho rằng vũ trụ sinh ra từ một trong 2 khả năng này hình như không lôi 
cuốn lắm; mặc dù vậy, có khi xem vũ trụ chủ yếu là sự giải trí lại mở ra một hướng tiếp 
cận đời sống tươi tắn và có ích hơn. 

Voltaire (b. 1694 Paris, d. 1778 Paris) đã công bố một luận điểm chống lại sự sáng tạo 
thường được sử dụng trong quá khứ: ta không biết là sự sáng tạo đã xảy ra hay chưa. 
Ngày nay tình hình đã thay đổi: ta biết chắc rằng nó đã không xảy ra vì sáng tạo là một 
loại chuyển động và như ta sẽ thấy trong phần kết luận của hành trình lên đỉnh, chuyển 


Quyén V, trang 319 


Xem 288 
Quyén I, trang 414 


SU QUAN SÁT, NHUNG LỜI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THUC CUA THIEN NHIÊN 331 


động không hiện hữu ở thời điểm gan big bang. 

Có thể bạn đã nghe phát biểu ‘su sáng tạo của các định luật tự nhiên? Nó là một trong 
những thí dụ thường gặp nhất trong việc đưa ra thông tin sai lạc. Trước tiên, phát biểu 
này nhầm “các định luật với chính thiên nhiên. Su mô tả không giống với vật được mô tả; 
mọi người đều biết rằng việc thổ lộ tình yêu bằng cách mô tả một bông hồng khác với 
việc trao tặng một bông hồng thực sự. Thứ hai, phát biểu này hàm ý rằng thiên nhiên 
thể hiện như vậy vì nó “buộc” phải tuân theo các định luật - một quan niệm ấu trĩ và 
sai lầm. Thứ ba, phát biểu nay giả định rằng có thể ‘tao ra sự mô tả thiên nhiên. Nhưng 
một định luật là một mô tả và ta không thể tạo ra sự mô tả bằng việc định nghĩa: vì vậy 
phát biểu này vô nghĩa. Phát biểu ‘su sáng tạo các định luật tự nhiên’ là một hình ảnh 
thu nhỏ của tư duy sai lầm. 

Có thể việc gọi một nghệ sĩ vi đại là ‘sang tạo hay thần thánh; như đã thường làm 
trong Thời phục hưng, không phải là hồ đồ, nhưng việc tôn sùng thần thánh thì đúng 
là như vậy. Dung ra khi ta sử dụng thuật ngữ ‘sang tao’ để nói về một điều khác hon sự 
chuyển động là ta đang loại bỏ cả sự quan sát lẫn sự lý luận của con người. ‘Su sáng tao’ 
là một trong những giả khái niệm sau cùng của thời đại chúng ta; không có chuyên gia 
về chuyển động nào được quên điều này. Ta không thể hoàn thành cuộc thám hiểm mà 
không loại bỏ “sự sáng tạo. Điều này không phải là dé dàng. Ta sẽ gặp nhiều toan tính 
lấy lại khái niệm sáng tạo, trong việc nghiên cứu entropy, sự tiến hoá sinh học và Thuyết 
lượng tử. 


Mỗi hành động sáng tạo trước tiên là một hành 
động phá huỷ. 
Pablo Picasso 


THIÊN NHIÊN CÓ ĐƯỢC THIẾT KẾ HAY KHÔNG? 


Vào lúc ban đầu vũ trụ đã được tạo ra. Điều này 
đã làm cho nhiều người giận dữ và đã được 
xem là một nước đi không hay. 
Douglas Adams, The Restaurant at the End of 
the Universe. 


Khuynh hướng từ su hiện hữu của một vật rồi suy ra rằng việc sang tạo ra nó là có chủ ý, 
khá phổ biến. Nhiều người đi tới kết luận này mỗi lần họ nhìn thấy một cảnh đẹp. Thói 
quen này bắt nguồn từ bộ ba thành kiến là: một cảnh đẹp hàm ý một sự mô tả phức tạp, 
cần đến sự hướng dẫn việc tạo dựng phức tạp và do đó phải dựa trên một bản thiết kế. 

Chuỗi ý tưởng này chứa nhiều điều sai lầm. Thứ nhất, nhìn chung, vẻ đẹp không phải 
là hệ quả của sự phức tạp. Thường thì ngược lại: thật vậy, việc nghiên cứu sự hỗn độn 
và sự tự tổ chức đã cho thấy các hình dạng và các kiểu thức phức tạp dep dé có thể được 
tạo ra bằng các mô tả cực kỳ đơn giản. 

Điều đó đúng vì phần lớn các nghệ phẩm của loài người, những mô tả phức tạp thật 
ra chỉ dẫn tới các quá trình xây dựng phức tạp; PC là một thí dụ hay về vật phức tạp với 
một quá trình sản xuất phức tạp. Nhưng trong thiên nhiên lại không có mối liên hệ này. 
Ta đã thấy ở trên là ngay cả lượng thông tin cần thiết để tạo dựng nên một con người thì 
ít hơn thông tin lưu trữ trong não bộ gần 1 000 000 lan. Kết quả tương tự cũng đã được 
người ta tìm thấy trong kết cấu của thực vật và trong nhiều thí dụ khác về các kiểu thức 
trong thiên nhiên. Sự mô tả đơn giản ẩn sau sự phức tạp biểu kiến của thiên nhiên đã 


Quyén V, trang 319 


332 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


va đang được khám pha qua sự nghiên cứu về sự tự tổ chức, sự hỗn độn, nhiễu loạn và 
các hình fractal. Trong thiên nhiên, cấu trúc phức tạp thường dẫn xuất từ các quá trình 
don giản. Hãy cần thận với những người nói rằng thiên nhiên có độ phức tạp vô hạn 
hay độ phức tap cao’: trước tiên, độ phức tạp không phải là một thực thể đo được, mặc 
dù đã có nhiều người cố gắng định lượng nó. Ngoài ra, mọi phức hệ đã biết đều có thể 
được mô tả bằng một số (tương đối) ít các tham số và phương trình đơn giản. Sau cùng, 
không có gì trong thiên nhiên là vô hạn. 

Sai lầm thứ 2 trong lập luận về sự thiết kế là liên kết sự mô tả với ‘su hướng dẫn va 
có lẽ ngay cả việc tưởng tượng rằng có một số ‘tri thông minh đang kéo những sợi dây 
của sân khấu thế giới. Việc tìm hiểu thiên nhiên đã cho ta thấy một cách nhất quán rằng 
không có sự thông minh ẩn giấu và không có sự hướng dẫn phía sau những quá trình của 
thiên nhiên. Sự hướng dẫn là một danh sách các lệnh dành cho những người thi hành. 
Nhưng không có mệnh lệnh trong thiên nhiên và không có người thi hành. Không có 
‘các định luật của thiên nhiên, chỉ có sự mô tả các quá trình. Không có ai đang xây dung 
một cái cây; cây là thành quả của chuyển động của các phân tử tạo nên nó. Gene trong 
cây chứa thông tin; nhưng không có phân tử nào nhận lệnh. Những điều hình như là 
lệnh đối với chúng ta chỉ là các chuyển động tự nhiên của các phân tử và năng lượng, 
được mô tả bằng cùng một kiểu thức, xảy ra trong các hệ vô cơ. Toàn bộ tư tưởng về 
lệnh - giống như các định luật của thiên nhiên - là một ý thức hệ, nảy sinh từ một sự 
tương đồng với chế độ quân chủ hay ngay cả chuyên chế và một thuyết nhân hình. 

Sai lầm thứ 3 là đề nghị rằng một sự mô tả phức tạp đối với một hệ thống sẽ dẫn tới 
một bản thiết kế làm nền tảng. Điều này không đúng. Một mô tả phức tạp chỉ hàm ý 
rằng hệ thống có một sự tiến hoá dài sau nó. Nếu suy diễn đúng phải là: có một thực 
thể nào đó có độ phức tạp cao; do đó nó đã făng trưởng, tức là nó đã biến đổi thông qua 
nhập liệu có năng lượng (vừa phải) theo thời gian. Lý luận này áp dụng cho hoa, núi, 
sao, đời sống, con người, đồng hồ đeo tay, sách, PC và các tác phẩm nghệ thuật; đúng 
ra nó áp dụng cho mọi vật trong vũ trụ. Sự phức tạp của môi trường quanh ta cho thấy, 
niên kỷ đáng kể của nó đã nhắc ta về sự ngắn ngủi của cuộc đời. 

Việc không có sự phức tạp cơ bản trong thiên nhiên đã khẳng định một kết quả đơn 
giản: không có hiện tượng đơn giản nào trong thiên nhiên dẫn đến/đòi hỏi sự thiết kế 
hay sáng tạo. Mặt khác, sự đa dạng và cường độ của các hiện tượng trong thiên nhiên 
khiến cho ta vô cùng nể phục. Vẻ đẹp hoang dã của thiên nhiên cho ta thấy ta thực sự 
là một phần rất nhö của thiên nhiên, cả trong không gian lẫn thời gian.* Ta sẽ tìm hiểu 
kinh nghiệm này một cách chỉ tiết. Và ta sẽ thấy rằng phần còn lại vẫn còn rất nhiều điều 
chưa giải quyết được đối với các hiện tượng thiên nhiên và cũng là phần chủ yếu trong 
cuộc thám hiểm. 

Có sự tách biệt giữa nhà nước và nhà thờ nhưng 


chưa có sự tách biệt giữa nhà nước và khoa học. 
Paul Feyerabend 


* Việc tìm kiếm ‘y nghĩa trong đời sống hay trong thiên nhiên là một phương thức, phức tạp và cần thiết, 
cố gắng đương đầu với tính chất nhỏ bé của sự hiện hữu của loài người. 


Trang 322 


SU QUAN SÁT, NHUNG LOGI NÓI XAO VA CAC KIỂU THUC CUA THIEN NHIÊN 333 


SỰ MÔ TA LA Gi? 


Trong lý thuyết, không có sự khác nhau giữa ly 
thuyết và thực hành. Trong thực hành thì có sự 
khác nhau. 


Theo ngữ vựng tiêu chuẩn, mô tả một hiện tượng là một danh sách gồm nhiều chỉ tiết. 
Thi dụ trên về cá heo cho ta thấy rõ điều này. Nói cách khác, mô tả một hiện tượng là 
hoạt động phân loại nó, tức là so sánh, nhận dạng hay phân biệt, hiện tượng đó với các 
hiện tượng khác đã phân loại. 


> Mô tả là phân loại. 


Tóm lại, mö tả là xem nó như một phần tử thuộc một tập hợp lớn hơn. 

Sự mô tả có thể so sánh với dấu ‘ban dang ở day’ trong bản đồ du lịch của một thành 
phố. Bên ngoài tập hợp các vị trí khả hữu, dấu “bạn đang ở đây' cho ta vị trí thật. Tương 
tự như vậy, mô tả làm nổi bật trạng thái đã cho trong tất cả các trạng thái. Thí dụ như, 
công thức a = GM/ r? là một mô tả của hiện tượng liên quan tới chuyển động do lực 
hấp dan vì nó phân loại gia tốc quan sát được a theo khoảng cách tới vật trung tâm 7 và 
khối lượng của nó M; thật ra một mô tả như vậy là xem một trường hợp đặc biệt như là 
một thí dụ của trường hợp tổng quát. Thói quen tổng quát hoá là lý do của sự tuỳ tiện 
gây ra lộn xộn của khoa học gia: khi họ quan sát điều gì đó, sự đào tạo chuyên nghiệp 
thường làm cho họ phân loại nó thành một trường hợp đặc biệt của hiện tượng đã biết 
và như vậy sẽ khiến cho họ không còn ngạc nhiên hay bị nó kích thích nữa. 

Như vậy mô tả đối nghịch với ẩn đụ; cái sau là một sự liên hệ, theo tính chất tương 
tự, một hiện tượng với một trường hợp đặc biệt khác; mô tả là liên hệ một hiện tượng 
với một trường hợp tổng quát, thi dụ như một lý thuyết vật ly. 

Felix qui potuit rerum cognoscere causas, 
atque metus omnis et inexorabile fatum 


subjecit pedibus strepitumque acherontis avari. 
Vergilius* 


LÝ DO, MỤC DICH VA SU GIẢI THICH 


Der ganzen modernen Weltanschauung liegt 
die Täuschung zugrunde, daß die sogenannten 
Naturgesetze die Erklärungen der 
Naturerscheinungen seien.** 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus, 6.371 


Hãy so sánh 2 loại câu hỏi va câu tra lời dưới day: 


* “Người hạnh phúc là người có thể biết được nguyên nhân của mọi việc, không còn lo sợ và chịu trách 
nhiệm về số phận của mình? Georgica, book II, verses 490 ss. Publius Vergilius Maro (b. 70 Mantua, 
d. 19 BCE Brindisi), nhà tho vi đại La Mã, tác giả của Aeneid. Acheron la dòng sông mà người mới qua 
đời phải đi qua trên đường tới chầu Diêm chúa. 

** “loàn bộ khái niệm hiện đại về thế giới được đặt nền tảng trên ảo giác, đó là các định luật tự nhiên, là 
sự giải thích các hiện tượng thiên nhiên? 


Xem 289 


334 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


1. Tại sao phan lớn lá cây có mau lục? Vì chung hấp thu anh sáng đỏ va xanh. Tại sao 
chung hấp thu những màu đó? Vì chúng chứa chlorophyll. Tại sao chlorophyll lại có 
màu lục? Vì mọi loại chlorophyll đều chứa magnesium giữa 4 nhóm pyrrole và hoá 
chất này cho màu xanh lục do các mức năng lượng cơ lượng tử của chúng. Tại sao cây 
cỏ chứa chlorophyll? Vì đây là chất mà cây trồng dưới đất có thể tổng hợp được. Tại 
sao chỉ những chất này? Vì mọi cây trồng dưới đất đã tiến hoá từ lục tảo là thực vật 
chỉ có thể tổng hợp được hợp chất này và không tổng hợp được các hợp chất trong 
tảo xanh hay tảo đỏ ở biển. 

2. Tại sao trẻ em leo lên cây và tại sao một số người lại leo núi? Vì những cảm giác mà 
họ có được trong hoạt động này: cảm giác thành công, hành động có tính chất biểu 
tượng cho đi lên, ước muốn nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn là một phần của 
loại thám hiểm này. 

Hai loại câu hỏi ‘tai sao’ cho ta thấy sự khác nhau giữa lý do và mục đích (mac dù không 
phải mọi người đều định nghĩa hai thuật ngữ này theo những cách như nhau). Mục đích 
hay ý định là một sự phân loại áp dụng cho các hành động của người hay vật; nói một 
cách chặt chẽ, nó xác định cuộc hành trình tìm kiếm cảm giác, cụ thể là đạt được một 
số điều thoả mãn sau khi hoàn tất công việc. Còn lý do là một quan hệ đặc biệt của một 
sự kiện với phần còn lại của vũ trụ và thường là quá khứ của nó. Điều mà ta gọi là lý do 
luôn luôn nằm bên ngoài hiện tượng, trong khi mục đích luôn luôn ở bên trong nó. 

Lý do và mục đích là 2 khả năng giải thích, tức là hai câu trả lời khả hữu cho những 
câu hỏi bat đầu bang ‘tai sao. Thường thì Vật lý không có liên quan tới mục đích hay cảm 
giác của con người, chủ yếu là vì ý định ban đầu của nó, nói về chuyển động một cách 
chính xác, hình như không thé đạt tới được. Do đó, sự giải thích các sự kiện về mat vật 
ly không bao giờ là mục đích mà luôn luôn là lý do. 


> Một sự giải thích vật ly của một hiện tượng luôn luôn là sự mô tả mối liên 
hệ của nó với phần còn lại của thiên nhiên. 


Ta nên nhớ rằng không được gạt mục đích qua một bên vì chúng gắn lien với tương lai 
mà vì đó là một sự nhân hình hoá không thể chấp nhận được. Đúng ra đối với một hệ 
tất định, ta có thể nói rằng tương lai thực sự là một ly do cho hiện tại lẫn quá khứ - một 
sự kiện thường bị quên lãng. 

Một câu hỏi bắt đầu bang ‘tai sao’ thì gần gũi với sự nghiên cứu trong vật lý miễn là 
nó hỏi về lý do chứ không hỏi mục đích. Đặc biệt, những câu hỏi như ‘tai sao hòn đá 
rơi xuống chứ không rơi lên trên?” hay ‘tai sao electron có khối lượng như vậy va tại sao 
lại có khối lượng?” hay ‘tai sao không gian có 3 chiều mà không là 36 chiều?” có thể trả 
lời được vì chúng hỏi về mối liên hệ giữa các hiện tượng đặc biệt và các hiện tượng tổng 
quát hơn. Dĩ nhiên không phải mọi yêu cầu giải thích đều đã được trả lời và vẫn còn 
những vấn đề phải giải quyết. Con đường hiện tại của chúng ta chỉ nối từ một vài câu 
trả lời tới một số câu hỏi cơ bản hơn về chuyển động. 

Cuộc hành trình tìm kiếm sự giải thích tổng quát nhất dẫn xuất từ câu hỏi này: tại 
sao vũ trụ lại như vậy? Chủ đề này được giải quyết trong cuộc hành trình lên đỉnh của 
chúng ta bằng cách sử dụng 2 cách tiếp cận thông thường. 


Câu đố 311 s 


SỰ QUAN SÁT, NHỮNG LỜI NÓI XẠO VÀ CÁC KIỂU THỨC CỦA THIÊN NHIÊN 335 


SỰ THỐNG NHẤT VÀ SỰ PHÂN ĐỊNH 


Tout sujet est un; et, quelque vaste qu’il soit, il 
peut étre renfermé dans un seul discours.* 
Buffon, Discours sur le style. 


Khi nghiên cứu các tính chat của chuyển động, thường tập trung vào việc gia tăng độ 
chính xác của sự mô tả, ta thấy rằng sự giải thích thường chia ra 2 loai:** 


1. “Mọi trường hợp đều như nhau; trường hợp này cũng có thể được mô tả bởi... Trường 
hợp này được xem như truöng hợp đặc biệt của một trường hợp tổng quát. 

2. Nếu điều này xảy ra khác đi ta sẽ có một kết luận mâu thuẫn với sự quan sat? Trường 
hợp này được xem như truöng hợp duy nhất.*** 


Nói cách khác, phương thức đầu tiên để tìm ra sự giải thích là thiết lập các kiểu thức, 
quy luật hay định luật mô tả càng ngày càng nhiều các hiện tượng và so sánh sự quan 
sát với chúng. Nỗ lực này được những người ưa chuộng nó gọi là sự thống nhất Vật lý; 
người không thích thì gọi nó là “giản hoá luận: Thi dụ như, sự chuyển động của một qua 
banh tennis, của thuỷ triéu ở bờ biển, thời gian của thời ky bang hà, thời gian Kim tinh 
không còn là sao hôm và trở thành sao mai đều được mô tả bằng một quy luật như nhau. 
Tất cả những quá trình này là hệ quả của sự hấp dẫn vạn vật. Tương tự như vậy, nhưng 
không hiển nhiên, là có cùng một quy luật mô tả nguồn gốc màu của mắt, sự tạo ra tia 
sét, sự tiêu hoá thức ăn và sự hoạt động của não bộ. Những quá trình này được mô tả 
bằng Điện động lực học lượng tử. 

Sự thống nhất đạt được sự thành công ấn tượng nhất khi nó tiên đoán được các hiện 
tượng chưa xảy ra trước đó. Một thí dụ nổi tiếng là sự hiện hữu của phản vật chất, do 
Dirac tiên đoán khi ông nghiên cứu lời giải của phương trình mô tả hành trạng chính 
xác của vật chất thông thường. 

Phương thức thứ hai trong việc tìm kiếm sự giải thích là loại bỏ mọi khả năng thay 
thế khác với sự giải thích thực sự đúng. Nỗ lực này không có tên được công nhận chung: 
có thể gọi nó là sự phân định của các định luật Vật lý - theo những người thích tên đó; 
người khác thì gọi nó là ‘vi nhân luận; hay đơn giản là ‘su kiêu căng. 

Khi ta khám phá ra là ánh sáng du hành tới đích với thời gian ngắn nhất, khi ta mô 
tả chuyển động bằng nguyên lý tác dụng cực tiểu hay khi ta khám phá ra là cây cối phân 
nhánh theo phương thức để đạt được tính hiệu quả lớn nhất với ít nỗ lực nhất, là ta đang 
sử dụng quan điểm phân định. 

Tóm lại, sự thống nhất, trả lời cho câu hỏi ‘tai sao’ và sự phân định trả lời cho câu hỏi 
‘tai sao không; là điển hình cho sự tiến bộ trong lịch sử Vật lý. Ta có thể nói rằng hai mat 


* Moi chu dé đều là một chủ để, tuy rất bao la, nhưng ta có thể bao gồm chúng chi trong một bài thuyết 
trình. 

** Đây có phải là khả năng duy nhất không? 

*** Đừng nhầm 2 trường hợp này với 2 câu tương tự có vẻ nhu là sự giải thích nhưng không phải: 


— Nó giống như trường hợp ..? Một sự tương tự với một trường hợp đơn lẻ khác không phải là một lời 
giải thích. 

— “Nếu nó khác đi, nó sẽ mâu thuẫn với ý tưởng ..` Một sự mâu thuẫn với một ý tudng hay một lý thuyết 
không phải là một lời giải thích. 


Cau dö 312 s 


Cau dé 313 s 


Xem 290 


336 9 SU QUAN SAT, NHÜNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


đối ngẫu của sự thống nhất va sự phân định tao thành các đặc điểm tao tác và đối kháng 
của Vật lý. Chúng đại diện cho niềm khao khát biét rõ về moi vật. 

Tuy vậy, sự phân định cũng như sự thống nhất không thể giải thích toàn thể vũ trụ. 
Bạn có hiểu tại sao không? Đúng ra, không kể sự thống nhất và phân định, vẫn còn một 
khả năng thứ 3 trộn lẫn cả hai và cho phép ta nói nhiều hơn về vũ trụ. Bạn có thể tìm ra 
nó không? Cuộc du hành của chúng ta sẽ tự động hướng đến đó. 


HEO, KHỈ VÀ NGUYÊN LÝ VỊ NHÂN 


Das wichtigste Hilfsmittel des Wissenschaftlers 
ist der Papierkorb.* 
Nhiều tác giả 


Ước muốn đạt được sự phân định các kiểu thức thiên nhiên sẽ thú vị nhất khi ta bám 
theo các hệ quả của các quy luật thiên nhiên khác nhau cho tới khi ta tìm thấy chúng 
mâu thuẫn với hiện tượng đáng chú ý nhất: chính sự hiện hữu của con người. Trong 
trường hợp đặc biệt này chương trình phân định thường được gọi là nguyên lý vị nhân - 
từ tiếng Hy Lạp avOpwrtos, có nghĩa là người. Có thực là ta có thể suy ra mọi tinh chất 
của thiên nhiên từ chính sự hiện hữu của chúng ta hay không? 

Thí dụ như nếu khoảng cách Mặt trời-Trái đất khác với hiện nay, sự thay đổi nhiệt độ 
trên Trái đất sẽ làm cho sự sống không thể xuất hiện, vì cần có nước ở thể lỏng. Tương tự 
như vậy, não của chúng ta sẽ không hoạt động nếu Mặt trăng không chuyển động quanh 
Trái đất. Người ta cũng đã biết rằng nếu số hành tinh trong Thái dương hệ ít hơn thì loài 
người không thể tiến hoa. Các hành tinh lớn đã làm chệch hướng các sao chối, không 
cho chúng đụng vào Trái đất. Sự va chạm ngoạn mục của sao chổi Shoemaker-Levy-9 
với Mộc tinh, hiện tượng thiên văn vào tháng 7/1994, là một thí dụ của việc làm lệch 
hướng sao chổi nay.** 

Nguyên lý vị nhân cũng có các thành công ấn tượng nhất khi nó tiên đoán được các 
hiện tượng chưa biết. Thí dụ nổi tiếng nhất bắt nguồn từ sự nghiên cứu các ngôi sao. Các 
nguyên tử carbon, giống như các nguyên tử khác trừ các nguyên tử hydrogen, helium 
hay lithium, được tạo thành trong các ngôi sao thông qua sự dung hợp hạt nhân. Trong 
khi nghiên cứu cơ chế dung hợp trong năm 1953, nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Fred 
Hoyle*** đã nhận thấy rằng các hạt nhân carbon không thể được tạo thành từ các hạt 
alpha có mặt trong ngôi sao ở những nhiệt độ hợp lý trừ khi chúng ở trạng thái kích 
thích với một thiết diện ngang tăng lên. Từ sự hiện hữu của chúng ta, dựa trên carbon, 
Hoyle đã tiên đoán sự hiện hữu của các trạng thái kích thích chưa biết trước đó của hạt 
nhân carbon. Và thật vậy, vài tháng sau đó Willy Fowler đã tìm thấy chúng.**** 


* Dung cụ quan trọng nhất của khoa học gia là giỏ rác? 

** Về bộ hình ảnh của sự kiện này hãy ghé thăm website garbo.uwasa.fi/pc/gifslevy.html. 

*** Fred Hoyle (b. 1915 Bingley, d. 2001 Bournemouth), nhà vật lý thiên văn và thiên văn gia quan trọng, 
người đầu tiên và có lẽ là vật lý gia duy nhất đã có một tiên đoán đặc biệt - cụ thể là sự hiện hữu của trạng 
thái kích thích của hạt nhân carbon - từ sự hiện hữu của con người. Là một người khác thường, ông đã tạo 
ra thuật ngữ ‘big bang’ mặc dù ông không công nhận những bằng chứng về chúng va đã dé nghị một kiểu 
thức khác, ‘trang thái bền vững: Nghiên cứu nổi tiếng và quan trọng nhất của ông là về sự thành lập các 
nguyên tử trong ngôi sao. Ông cũng quảng bá tư tưởng về sự sống được mang đến Trái đất từ các vi sinh 
vật ngoài Trái đất. 

em William A. Fowler (b. 1911 Pittsbrugh, d. 1995 Pasadena) đã nhận giải Nobel Vật lý 1983 cùng với 
Subramanyan Chandrasekhar do công trình này và các khám phá có liên quan. 


Xem 291 


SU QUAN SÁT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THUC CUA THIEN NHIÊN 337 


Trinh bày dưới dạng nghiém túc, ta có: 


> Nguyên lý vị nhân là cuộc tìm kiếm một sự mô tả thiên nhiên day đủ từ các 
dữ kiện thực nghiệm về sự hiện hữu của con người. 


Như vậy nguyên lý vị nhân không phải là một nguyên lý. Tốt hơn ta nên gọi nó là Sy truy 
tìm vị nhân hay giả định vị nhân. 

Điều không may là trong tài liệu phổ thông nguyên lý vị nhân thường được đổi từ 
truy tìm thành một cách hiểu sai lạc, một nồi ‘law’ các tư tưởng siêu hình vô ly trong đó 
con người được trộn lẫn với niềm tin ưa thích của họ. Điều thường gặp nhất, các quan 
sát thực nghiệm về sự hiện hữu của con người đã làm cho ta đi lạc qua việc quay lại ý 
tưởng “thiết kế, nghĩa là vũ trụ được tạo ra để sản xuất con người. Người ta thường cho 
rằng nguyên lý vị nhân là một sự giải thích các quy luật thiên nhiên - một điển hình về 
sự thông tin sai lạc. 

Làm sao để ta có thể phân biệt giữa hai dạng nghiêm túc và sai lam? Ta hay bắt đầu 
với một thí nghiệm. Ta sẽ thu được đúng ngay các quy luật và kiểu thức thiên nhiên 
tương tự nếu ta sử dụng sự hiện hữu của heo và khỉ làm khởi điểm. Nói cách khác, nếu 
ta đạt tới các kết luận khác nhau bằng cách sử dụng nguyén lý vị tru hay nguyên lý vị hau 
tức là ta đang sử dụng các dạng sai lầm của nguyên lý vị nhân còn ngược lại ta đang sử 
dung dạng nghiêm túc. (Câu chuyện carbon-12 là một thí dụ về dạng nghiêm túc.) Sự 
kiểm chứng nay khá hiệu quả vi không có kiểu thức hay định luật' của thiên nhiên nào 
đặc biệt dành cho con người mà lại không cần cho heo hay khi.* Có thể vào một ngày 
nào đó có một máy tính bắt đầu nói về “nguyên lý vị máy tinh. Đó là một thí dụ khác về 
dang sai lam. 


Er wunderte sich, daß den Katzen genau an den 
Stellen Locher in den Pelz geschnitten waren, 
wo sie Augen hatten.** 

Georg Christoph Lichtenberg 


Ta CÓ CAN NGUYEN NHÂN VA HẬU QUA TRONG SỰ GIẢI THÍCH KHONG? 


Trong thiên nhiên không có thưởng, phạt - chỉ 
có các hệ quả. 
Robert Ingersoll 
Thế giới không nợ bạn điều gì. Nó có mặt đầu 
tiên. 
Mark Twain 


* Mac dù khi hình như không phải là các nhà Vật lý giỏi như đã được D. J. POVINELLI,mö tả trong quyển 
sách Folk Physics for Apes: the Chimpanzee’s Theory of How the World Works, Oxford University Press, 2000. 
** ‘Ong ta đã kinh ngạc khi thấy mèo có những lỗ nằm trong bộ lông của chúng đúng ngay chỗ ma chũng 
có mat? Georg Christoph Lichtenberg (b. 1742 Ober-Ramstadt, d. 1799 Gottingen), vat lý gia và trí giả, giáo 
sư ở Gottingen, vẫn còn nổi tiếng cho tới nay về các điển ngôn cùng các câu châm biếm phong phú va hom 
hỉnh của mình. Vào thời đó, Lichtenberg đã chế nhạo tất cả những người luôn cho rằng vũ trụ đã được tạo 
ra đúng với số đo của con người, một tư tưởng thường gặp trong thế giới mờ ảo của nguyên lý vị nhân. 


Xem 292 


Xem 293 


338 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


Bất chấp bạn là người hiểm ác, thô bi, hay xấu 
xa cỡ nào, mỗi lần bạn thở là bạn đã làm cho 
một bông hoa hạnh phúc. 

Mort Sahl 


Về mặt lịch sử hai từ ‘nguyên nhân va ‘hau quả đã đóng một vai trò quan trong trong 
triết học. Các thuật ngữ này gắn liền với các quá trình hay các hiện tượng nào đó. Đặc 
biệt, trong việc khai sinh Cơ học hiện đại, điều quan trọng là chỉ ra mọi hậu quả có 
nguyên nhân, để phân biệt các tu tưởng chính xác với các tư tưởng dựa trên niêm tin, 
như “điều kỳ diệu; “điều bất ngờ thần thánh hay ‘sy tiến hoá từ hư vô. Người ta chủ yếu 
nhãn mạnh rằng hau quả khác với nguyên nhân; sự phân biệt này tránh được các giải 
thích giả hiệu như thí dụ nổi tiếng của Molière khi bác sĩ giải thích cho bệnh nhân bằng 
các thuật ngữ khó hiểu rằng thuốc ngủ công hiệu vì chúng chứa ‘düc hạnh ru ngủ: 

Nhưng trong Vật lý, khái niệm nguyên nhân và hậu quả không được sử dụng một 
chút nào cả. Những điều kỳ diệu không xuất hiện trong mỗi lần ta sử dụng đến phép 
đối xứng, các định lý bảo toàn hay các quy luật của thiên nhiên. Việc nguyên nhân và 
hậu quả khác nhau thường gặp trong các phương trình tiến hoá. Ngoài ra, các khái niệm 
nguyên nhân và hậu quả không được định nghĩa rõ ràng; thí dụ như, ta rất khó xác định 
những điều tương phản với chúng. Ta không thể định lượng hay đo được cả hai. Nói 
cách khác, “nguyên nhân va “hậu quả có thể có ích về phương diện cá nhân hay đời sống 
hằng ngày, chứ chúng không cần thiết trong Vật lý. Trong cuộc thám hiểm chuyển động, 
nguyên nhân và hậu quả không có vai trò gì cả. 

Ayadov Kal ğačóv - Ev Kai Tadro.* 
Heraclitus 


Wenn ein Arzt hinter dem Sarg seines Patienten 
geht, so folgt manchmal tatsächlich die Ursache 
der Wirkung.** 

Robert Koch 


CÓ CÂN Ý THÚC KHÔNG? 


Variatio delectat.*** 
Cicero 


Nhiều lý luận tầm thường đã dé cập tới ý thức và ở đây ta sé bỏ qua chúng. Ý thức là gì? 
Nói một cách đơn giản và cụ thể nhất, ý thức có nghĩa là sự sở hữu một phần nhỏ của 
con người đang quan sát những điều mà phần còn lại của họ đang nhận thức, cảm giác, 
suy nghĩ và hành động. Tóm lại, ý thức là khả năng tự quan sát và đặc biệt là các hoạt 
động và động lực bên trong một con người. 


> Ý thiic là khả năng nội quan. 


* “Cái tốt và cái xấu - là một và giống nhau: 

** “Khi một bác sĩ di sau quan tai của bệnh nhân, thì thực ra có đôi khi nguyên nhân lại đi theo hậu qua’ 
*** ‘Su thay đổi tạo sự hài long? Marcus Tullius Cicero (b. 106 Arpinum, d. 43 BCE Formiae), luật su, nhà 
hung biện và chính trị gia cuối thời cộng hoa La Mã. 


Quyén IV, trang 144 


Xem 294 


SU QUAN SÁT, NHUNG LOI NÓI XAO VA CÁC KIỂU THUC CUA THIEN NHIÊN 339 


Định nghĩa của ý thức giải thích cho ly do tại sao thấu hiểu một vấn dé là điều khó khan. 
Thật vậy, việc quan sát ý thức của mình đồng nghĩa với việc nội quan phần của chúng ta 
đang quan sát phần còn lại của chính mình. Đây là một việc hình như bất khả thi, độc 
lập với việc ý thức là phần cứng hay phần mềm trong não bộ. Tính bất khả này là nền 
tảng của sự thôi miên, sự bí mật của ý thức và của bản chất con người chúng ta. 

Định nghĩa ý thức cho chúng ta biết rằng không cẩn điều kiện tiên quyết trong việc 
nghiên cứu chuyển động. Thật vậy, động vật, thực vật hay máy móc cũng có thể quan sát 
chuyển động vì chúng có các cảm biến tức là các thiết bị đo lường. Với cùng một lý do 
như vậy, ta không cần ý thức để quan sát chuyển động cơ lượng tử, mặc dù sự đo đạc thì 
cần. Mặt khác, sự thám hiểm chuyển động và tự thám hiểm có nhiều điểm chung: nhu 
cầu quan sát cẩn thận, vượt qua các thành kiến, sự sợ hãi và niềm hoan lạc đạt được khi 
thực hiện những điều đó. 

Đến day, ta đã nói day đủ về sự chính xác của các khái niệm. Nói về chuyển động là 
một điều hết sức thú vị. Ta hãy tìm hiểu lý do. 


Sự chính xác và minh bạch tuân theo hệ thức 
bất định: tích của chúng không đổi. 
Niels Bohr 


TÍNH HIẾU KỲ 


Sự chính xác là con của tính hiếu kỳ. 


Giống như tiểu sử của mỗi người, lịch sử của loài người cũng vẽ nên một cuộc đấu tranh 
lâu dài về việc tránh né các cạm bẫy của việc công nhận các phát biểu của những người 
có thẩm quyền là chân lý mà không kiểm tra các sự kiện. Thật vậy, khi sự tò mò gợi cho 
ta một câu hỏi, luôn luôn có 2 cách tổng quát để xử lý. Một là tự kiểm tra sự kiện, hai là 
hỏi người khác. Tuy vậy, cách sau khá nguy hiểm: nó đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần 
của chính mình. Người khoẻ mạnh, trẻ em vốn có tính hiếu kỳ, cũng như các nhà khoa 
học, đã chọn cach dau. Nói cho cùng, khoa học bắt nguồn tù tính hiếu kỳ của người 
trưởng thành. 

Tính hiếu kỳ, còn được gọi là động lực tim kiếm, có vai trò khác thường đối với con 
người. Khởi đi từ kinh nghiệm ban đầu về thế giới giống như một chén ‘soup lớn của các 
thành phần tương tác, tính hiếu kỳ có thể khiến cho người ta tìm được tät cả các thành 
phần va tät cả các tương tác. Nó không chỉ điều khiển con người. Người ta đã thấy rằng 
khi chuột có thái độ tò mò, các tế bào não trong vùng dưới đồi trở nên hoạt động và 
các hormone bí mật đã tạo ra các cảm giác và cảm xúc tích cực. Nếu một con chuột có 
khả năng, thông qua một số điện cực, kích thích những tế bào giống như vậy bằng cách 
nhấn vào một công tắc, nó sẽ làm một cách tự nguyện: chuột đã nghién cảm giác liên kết 
với tính tò mò. Giống như chuột, người cũng tò mò vì họ thích điều đó. Họ làm như vậy 
theo ít nhất là 4 cách: vì họ là nghệ sĩ, vì họ thích sự hỉ lạc, vì họ là những kẻ thích phiêu 
lưu và vì họ là những người mơ mộng. Chúng ta hãy xem việc này diễn ra như thế nào. 

Khởi đầu, tính hiếu kỳ bắt nguồn từ sự ham muốn tương tác với môi trường theo một 
cách tích cực. Trẻ em cho ta một thí dụ thích hợp: hiếu kỳ là một phần tự nhiên trong 
đời sống của chúng, cũng giống như các động vật hữu nhũ và một vài loài chim khác; 
tình cờ, sự phân bố theo loài tương tự cũng được tìm thấy trong thái độ chơi đùa. Tóm 


Xem 295 


Xem 296 


Xem 297 


340 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


lại, đối với mọi động vật choi la tò mò và ngược lại. Tính hiếu ky cung cấp nền tang cho 
việc học, sáng tạo tức là cho mọi hoạt động của loài người và để lại một di sản như nghệ 
thuật hay khoa học. Nhà điêu khắc và lý thuyết gia về nghệ thuật Joseph Beuys đã có 
một nguyên lý hướng dẫn riêng của ông là moi hoạt động sáng tạo đều là một dạng của 
nghệ thuật. Con người và đặc biệt là trẻ em, rất hiếu kỳ vì họ cảm nhận được sự quan 
trọng của sự sáng tạo và nói chung là sự sinh trưởng. 

Tính hiếu kỳ thường làm cho người ta kêu lên: 'Oh!? một kinh nghiệm dẫn đến lý do 
thứ 2 của tính hiếu kỳ: yêu thích cảm giác của điều kỳ diệu và sự ngạc nhiên. Epicurus 
(Epikuros) (b. 341 Samos, d. 271 BCE Athens) cho rằng kinh nghiệm này, ÔœuudÈetw, là 
nguồn gốc của Triết học. Những cảm giác này, hiện nay được gọi bằng nhiều tên khác 
nhau, là tôn giáo, tinh than, thiêng liêng, v.v..., giống như cảm giác mà các con chuột 
đã nghiện. Trong những cảm giác này, Rudolf Otto đã đưa ra cách phân biệt cổ điển là 
lôi cuốn và kinh khủng. Ong đặt tên cho những kinh nghiệm tương ứng là ‘mysterium 
fascinans’ va ‘mysterium tremendum.* Trong sự phân biệt này, các nhà vật lý, khoa học 
gia, trẻ em và người sành điệu có chỗ đứng rõ ràng: họ chọn sự mê hoặc làm khởi điểm 
cho hành động và cách tiếp cận thế giới. Những cảm giác mê đắm như vậy tạo ra những 
đứa trẻ nhìn bầu trời đêm để mơ thành thiên văn gia, người nhìn qua kính hiển vi mơ 
thành nhà sinh vật học và vật lý gia, v.v... (Di truyền học cũng có thể có vai trò trong 
niềm hỉ lạc của việc kiếm tìm sự mới lạ.) 

Có lẽ thời khắc đẹp đẽ nhất trong việc nghiên cứu Vật lý là những sự kiện xuất hiện 
sau những thí nghiệm mới đã khuấy động thói quen suy nghĩ trước kia của chúng ta, 
buộc chúng ta từ bỏ niềm tin trước đó và đem lại cảm giác bị mất mát. Trong thời điểm 
khủng hoảng này, sau cùng ta đã khám phá ra một sự mô tả thích hợp và chính xác hơn 
về các điều quan sát được, nó cho ta một sự thấu hiểu về thế giới và ta đã chạm mạnh vào 
một cảm giác thường được gọi là sự khai sáng. Người đã giữ được những ký ức và hương 
vị của thời khác thần diệu này đều biết rằng trong trạng thái đó, người ta bị tràn ngập 
bởi một cảm giác hợp nhất giữa bản thân và thế gidi.** Niềm hoan lạc của thời khắc này, 
cuộc phiêu lưu của sự thay đổi cấu trúc tư tưởng gắn liền với chúng và niêm vui của sự 
thấu hiểu kèm theo, đã cung cấp động lực cho nhiều khoa học gia. Nói ít và vui nhiều là 
điểm chung của chúng. Theo tinh than này, vật lý gia nổi tiếng Victor Weisskopf (b. 1908 
Vienna, d. 2002 Newton) thích nói đùa rằng: “Có 2 điều làm cho cuộc đời đáng sống: 
Mozart và Cơ học lượng tử? 

Sự lựa chọn rời xa sự sợ hãi hướng về sự đam mê bắt nguồn từ một ham muốn bẩm 
sinh, thấy rõ nhất ở trẻ em, là làm giảm sự bất định và sự lo sợ. Động lực này sinh ra mọi 
cuộc phiêu lưu. Có một người nổi tiếng trong thời cổ Hy Lạp, nơi con người đầu tiên 
nghiên cứu các hiện tượng, là Epicurus, phát biểu một cách rõ ràng rằng mục đích của 
họ là giải phóng con người khỏi sự lo sợ không cần thiết bằng cách đào sâu kiến thức 
và biến đổi con người từ những nạn nhân thụ động, lo âu thành những người có trách 


* Sự phân biệt này là nền tảng của tác phẩm RUDOLF OTTO, Das Heilige - Über das Irrationale in der Idee 
des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, Beck 1991. Đây là ấn bản mới của một tác phẩm mang 
tinh lich sử được phát hành vào đầu thế kỷ 20. Rudolf Otto (b. 1869 Peine, d. 1937 Marburg) là một trong 
các nhà thần học quan trọng nhất trong thời kỳ đó. 

** Nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu chỉ tiết các trạng thái dẫn đến các thời khắc thần diệu này, đáng chú ý 
là bác sĩ và vật lý gia Hermann von Helmholtz (b. 1821 Potsdam, d. 1894 Charlottenburg) và toán gia Henri 
Poincaré (b. 1854 Nancy, d. 1912 Paris). Họ phân biệt 4 giai đoạn trong sự nhận thức một ý tưởng cơ bản 
của thời khắc thần diệu như vậy: bão hoà, ấp ủ, khai sáng và xác minh. 


Xem 300 


Xem 298 


Xem 299 


SU QUAN SAT, NHUNG LOI NÓI XAO VÀ CAC KIỂU THUC CUA THIEN NHIÊN 341 


nhiệm, chủ động va nhiệt tình. Những nhà tư tưởng thời cổ là những người đầu tiên phổ 
biến tư tưởng cho rằng, giống như các biến cố thông thường trong cuộc đời, các biến cố 
hiếm hoi cũng tuân theo các quy luật. Thí dụ như, Epicurus nhấn mạnh rằng sét là hiện 
tượng thiên nhiên được tạo ra do sự tương tác giữa các đám mây và nó là các quá trình 
tự nhiên, tức là một quá trình tuân theo các quy luật giống như sự rơi của một hòn đá 
hay bất kỳ một quá trình quen thuộc khác trong đời sống hằng ngày. 

Bằng việc nghiên cứu hiện tượng chung quanh, các triết gia và các khoa học gia sau 
này đã thành công trong việc giải phóng con người khỏi sự sợ hãi được tạo ra do sự bất 
định và sự thiếu hiểu biết về thiên nhiên. Sự khai phóng này đóng một vai trò quan trọng 
trong lịch sử văn hoá của con người và vẫn còn tràn ngập trong tiểu sử của nhiều khoa 
học gia. Mục đích đi đến chân lý cơ bản và bền vững đã là nguồn cảm hứng (nhưng cũng 
là trở ngại) cho nhiều người; Albert Einstein là một thí dụ nổi tiếng cho điều này; khám 
phá ra Thuyết tương đối, ông đã giúp cho việc khai sinh nhưng rồi lại phủ nhận Cơ học 
lượng tử. 

Điều thú vị là trong kinh nghiệm và sự phát triển của loài người, tính hiếu kỳ và do 
đó khoa học, xuất hiện frước sự kỳ diệu và sự mê tín. Sự kỳ diệu lấy việc lừa đảo làm 
hiệu quả và sự mê tín cần sự tuyên truyền; tính hiếu kỳ không cần cả hai điều này. Sự 
mâu thuẫn giữa tính hiếu kỳ và sự mê tín, ý thức hệ, quyền lực hay phần còn lại của xã 
hội đã được lập trình trước. 

Tính hiếu kỳ là sự thám hiểm các giới hạn. Đối với mỗi giới hạn, có 2 khả năng: giới 
hạn có thể là thật hay biểu kiến. Nếu nó thật, thái độ có lợi nhất là chấp nhận nó. Sự tiếp 
cận sẽ cho ta sức mạnh. Nếu giới hạn chỉ là bề ngoài và không có thật, thái độ có lợi nhất 
là đánh giá lại quan điểm sai lầm, rút ra điểm tích cực mà nó đã đem lại và vượt qua giới 
hạn đó. Ta chỉ có thể phân biệt giữa giới hạn thực và biểu kiến khi giới hạn được xem 
xét một cách cẩn thận, cởi mở và không định kiến. Quan trọng nhất là việc thám hiểm 
các giới hạn cần sự can đảm. 

Das geliiftete Geheimnis racht sich.* 
Bert Hellinger 


SU CAN DAM 


Il est dangereux d’avoir raison dans des choses 
ou des hommes accrédités ont tort.** 
Voltaire 


Manche suchen Sicherheit, wo Mut gefragt ist, 
und suchen Freiheit, wo das Richtige keine 
Wahl läßt.*** 

Bert Hellinger 


Phần lớn tu liệu trong chương nay cần cho việc hoàn tất cuộc thám hiểm. Nhung ta cần 
nhiều hơn. Giống như những công việc khó khăn bất kỳ, tính hiếu kỳ cũng cần sự can 
đảm và tính hiếu kỳ trọn vẹn, đã được xem là mục tiêu của cuộc hành trình, đòi hỏi sự 


* “Bí mật bị phơi bay sẽ trả thù. 

** “Điều nguy hiểm là ta đúng ở điểm mà người có quyền lực lại sai? 

*** “Một số người tìm kiếm sự an toàn ở nơi cần sự can đảm và tìm kiếm sự tự do ở nơi mà phương thức 
đúng không cho ta một sự lựa chọn nào khác 


342 9 SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 


can dam hoan toan. Dung ra, viéc mat tinh than trong cudc hanh trinh nay rat dé xay ra. 
Cuộc tìm kiếm thường bi gạt bỏ do các nguyên nhân khác như sự vô ich, không thu vi, 
sự ngây ngô, khó hiểu, sự tổn hại, điên rổ hay ngay cả xấu xa và hình phạt đích đáng. Thí 
dụ như, giữa cái chết của Socrate năm 399 BCE và Paul-Henri Thiry, Baron d’Holbach, 
năm 1770, không có quyển sách nào có câu “thượng đế không hiện hüu’ vì sự de doa đến 
tính mạng của người dám làm điều này. Ngay cả ngày nay, thái độ này vẫn còn nhan 
nhắn, như báo chi đã cho ta thấy. 

Tính hiếu kỳ và hoạt động khoa học hoàn toàn tương phản với bất kỳ ý tưởng, con 
người hay tổ chức nào cố gắng tránh né việc so sánh các phát biểu với các quan sát. 
Những “người tránh nể này cần phải sống với sự mê tín và niềm tin. Nhưng mê tín và 
niềm tin tạo ra sự sợ hãi không cần thiết. Và sự sợ hãi là nền tảng của mọi quyền lực bất 
công. Người ta vướng vào một vòng lẩn quẩn: tránh so sánh với các quan sát tạo ra sự 
sợ hãi - sự sợ hãi củng cố địa vị của quyền lực bất công - quyền lực này né tránh sự so 
sánh với quan sát - v.v... 

Tính hiếu kỳ và khoa học tương phản rõ ràng với quyền lực bất công, mối liên kết 
này đã gây khó khăn cho cuộc sống của những người như Anaxagoras ở Hy Lạp cổ đại, 
Hypatia ở đế quốc thiên chúa giáo La Mã, Galileo Galilei với chính quyền Papal, Antoine 
Lavoisier trong cách mạng Pháp và Albert Einstein (và nhiều người khác) với Đức quốc 
xã. Trong hậu bán thé kỷ 20, các nạn nhân là Robert Oppenheimer, Melba Phillips và 
Chandler Davis ở Mỹ và Andrei Sakharov ở liên bang xô viết. Mỗi người đều kể lại một 
câu chuyện mang tính chất giáo dục nhưng kinh khủng, hay như mới đây la Fang Lizhi, 
Xu Liangying, Liu Gang và Wang Juntao ở Trung quốc, Kim Song-Man ở Hàn quốc, 
Otanazar Aripov ở Uzbekistan, Ramadan al-Hadi al-Hush ở Libya, Bo Bo Htun ở Mién 
Điện, Sami Kilani va Salman Salman ở Palestine, Abdus Salam ở Pakistan, cũng như 
hàng trăm người khác nữa. Trong những xã hội độc đoán, sự đối khang giữa tính hiếu 
kỳ và sự bất công đã cản trở hay đè nén hoàn toàn sự phát triển của Vật lý, các khoa học 
tự nhiên và các ngành kỹ nghệ khác với các hậu quả về văn hoá, xã hội, kinh tế cực kỳ 
tiêu cực. 

Khi lao mình vào cuộc phiêu lưu tìm hiểu chuyển động, ta cần phải ý thức về những 
điều ta đang làm. Đúng ra ta có thể tránh được các trở ngại bên ngoài hay ít nhất làm 
giảm chúng đi rất nhiều bằng cách duy trì kế hoạch của chúng ta. Khó khăn khác vẫn 
còn, lần này mang tính chất cá nhân. Tính hiếu kỳ thường đem lại các khám phá khiến ta 
bối rối. Nhiều người dấn mình vào cuộc phiêu lưu của chuyển động với một số khuynh 
hướng thường có bản chất ý thức hệ, ẩn giấu hoặc tường minh, rồi sau đó bị vướng mắc 
trước khi đi đến kết thúc. Một số không chuẩn bị sự khiêm tốn mà sự nỗ lực đó đòi hỏi. 
Một số khác lại không có sự cởi mở và sự trung thực cần thiết để ngăn chặn sự đổ vỡ 
niềm tin đã có. Vẫn có người không sẵn sàng nhìn vào mặt không rõ ràng, tối tắm và 
chưa biết, để đương đầu với chúng trong mọi tình huống. 

Mặt khác, sự nguy hiểm của tính hiếu kỳ cũng đáng giá. Bằng cách lấy hiếu kỳ làm 
cách ngôn, đối đầu với thông tin sai lạc và sợ hãi bằng sự can đảm, ta sẽ thoát khỏi mọi 
tín ngưỡng. Đổi lại, ta sẽ được nếm trải niềm hoan lạc trọn vẹn nhất, sự thoả mãn sâu 
sắc nhất mà cuộc đời sẽ ban cho ta. 

Tóm lại: ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Giờ đây, con đường hướng tới đỉnh Hành Sơn 
đang dẫn ta đến cuộc phiêu lưu kế tiếp: khám phá nguồn gốc của kích thước, hình dạng 
và màu sắc trong thiên nhiên. 


SU QUAN SAT, NHUNG LOI NOI XAO VA CAC KIEU THUC CUA THIEN NHIEN 343 


Va Thần thánh nói với con người: “Hay lấy 
những gì con muốn và trả giá: 
Châm ngôn 


Khó mà làm cho một người khổ sở khi người 
đó có lòng tự trọng. 
Abraham Lincoln 








Trang 8 


CHUONG 10 


VAT LY CO ĐIỂN GIẢN LƯỢC 


ung với Cơ hoc, Nhiệt động lực hoc và Thuyết tương đối, Điện động lực hoc 

cổ điển đã đưa ta đi qua toàn bộ Vật lý cổ điển. Trong cấu trúc của Vật 

lý, Vật lý cổ điển đã bao gồm 4 trong 8 điểm tạo nên Vật lý, khoa học của chuyển 
động. Nhìn chung, Vật lý cổ điển mô tả chuyển động của các vật thể thông thường, 
chuyển động của nhiệt, của các vật chuyển động cực nhanh, của không gian trống rỗng, 
của ánh sáng và của điện tích. Khi hoàn tất Vật lý cổ điển, ta đã trải qua nửa cuộc hành 
trình. Ta hãy tóm lược những điều đã tìm được về chuyển động từ đầu cho tới giờ - và 
những điều ta chưa làm được. 


CÁI GÌ CÓ THỂ CHUYỂN ĐỘNG ĐƯỢC? 


Trong thiên nhiên, có 4 thực thể có thể chuyển động: vật thể, bức xạ, không-thời gian và 
chân trời. Trong mọi trường hợp, chuyển động của chúng xảy ra theo phương thức giảm 
thiểu sự biến đổi. Sự biến đổi còn được gọi là tác dụng (vật lý). Tóm lại, mọi chuyển động 
trong thiên nhiên đều làm giảm các tác dụng. 

Trong tất cả các chuyển động, ta phân biệt tinh chất nội tại hay vốn có với các trang 
thái thay đổi. Ta đã biết cách phân biệt và mô tả các đặc điểm nội tại khả hữu và các 
trạng thái khả hữu của mỗi thực thể chuyển động. 

Về các vật thể, ta thấy rằng trong đời sống hằng ngày, mọi vật thể hay hạt đủ nhỏ 
được mô ta day đủ bằng khối lượng và điện tích của chúng. Không có từ tích. Khối lượng 
và điện tích chỉ là các tính chất riêng định xứ của các vật thể cổ điển, thông thường. Cả 
khối lượng lẫn điện tích đều được định nghĩa bằng gia tốc mà chúng tạo ra chung quanh 
chúng. Cả hai đại lượng đều bảo toàn; như vậy chúng có cộng tính (với sự cẩn trọng nào 
đó). Khối lượng, khác với điện tích, luôn luôn dương, tức là luôn luôn hút. Khối lượng 
mô tả sự tương tác của các vật trong va chạm và trong trường hấp dẫn, còn điện tích thì 
tương tác với trường điện từ. 

Mọi phương diện thay đổi của vật, tức là trạng thái của chúng, có thể được mô tả 
bang cach sử dụng động lượng và vi trí, cũng như moment động lượng và hướng. Bốn đại 
lượng này thay đổi liên tục về lượng và hướng. Do đó tập hợp mọi trạng thái khả hữu 
tạo thành một không gian, được gọi là không gian phase. Trạng thái của các vật linh hoạt, 
có thể thay đổi hình dạng là trạng thái của mọi hạt thành phần của vật. Các hạt này tạo 
nên vật thể thông qua tương tác điện từ. 

Lagrangian xác định tác dụng, hay biến đổi toàn phần, của một loại chuyển động bất 
kỳ. Tác dụng hay biến đổi độc lập với quan sát viên; Trạng thái thì không. Trạng thái 
được nhận thấy từ các quan sát viên khác nhau có liên hệ với nhau: mối liên hệ này được 


VẬT LÝ CỔ ĐIỂN GIẢN LƯỢC 345 


gọi là định luat hay tính chất của chuyển động. Đối với các thời điểm khác nhau chúng 
được gọi là phương trình tiến hoá, đối với các vị trí và hướng khác nhau chúng được gọi 
là hệ thức biến đổi và đối với các chuẩn khác nhau chúng được gọi là các phép biến đổi 
chuẩn. Chuyển động của các vật thông thường được mô tả đầy đủ bởi nguyên lý tác dụng 
cực tiểu: chuyển động cực tiểu hoá tác dụng. 

Bức xa cũng chuyển động. Các kiểu bức xa thông thường như ánh sáng, sóng vô tuyến 
và các dạng liên hệ với chúng, là các sóng điện từ chạy. Chúng được mô tả bằng các 
phương trình tương tự các phương trình mô tả sự tương tác của các vật mang điện và 
có từ tính. Trường điện từ không có khối lượng; tốc độ của chúng trong chân không là 
tốc độ năng lượng cực đại trong thiên nhiên và giống nhau đối với mọi quan sát viên. 
Chuyển động của bức xạ mô tả chuyển động của hình ảnh. Tính chất nội tại của bức xạ 
là hệ thức tán sắc và hệ thức năng lượng-moment động lượng. Trạng thái của bức xạ 
được mô tả bằng cường độ điện từ trường, phase, độ phân cực và sự tương tác với vật 
chất của nó. Chuyển động của trường và sóng điện từ cực tiểu hoá tác dung và biến đổi. 

Không-thời gian cũng có thể chuyển động, bằng cách thay đổi độ cong của chúng. 
Trạng thái của không-thời gian được cho bởi metric, mô tả khoảng cách và độ cong, 
tức là độ biến dạng địa phương. Sự biến dạng có thể dao động và lan truyền nên không 
gian trống rỗng có thể chuyển động như một sóng. Chuyển động của không-thời gian 
cũng cực tiểu hoá biến đổi. Nguyên lý tác dụng cực tiểu vẫn đúng. Các tính chất nội tại 
của không-thời gian là số chiều, ký số metric và topo của nó. Thí nghiệm chứng tỏ rằng 
không-thời gian có 3+1 chiều, ký số metric của nó là + + +— và topo của nó là đơn. 

Chân trời có thể xem như là trường hợp giới hạn của không-thời gian hay vật chất- 
bức xạ. Chúng chia sẻ các tính chất nội tại và trạng thái giống nhau. Bầu trời tối đen, 
ranh giới của vũ trụ, là các thí dụ quan trọng nhất về chân trời. Các thí dụ khác là ranh 
giới của hố đen. Vũ trụ kể cả không-thời gian và vật chất của nó, đều cho thấy có các giá 
trị khoảng cách và tuổi tác cực đại. Lịch sử của vũ trụ dài khoảng 3 lần lịch sử của Trái 
đất. Ở tầm cỡ lớn, mọi vật chất đều chuyển động ra xa lẫn nhau: vũ trụ và chân trời của 
nó đang giãn nở. 


CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHUYỂN ĐỘNG CỔ ĐIỂN 


Ta quan sát được các chuyển động của vật thể, bức xạ, không-thời gian và chân trời 
quanh ta. Trong cuộc thám hiểm Vật lý cổ điển, ta tinh lọc được 6 tính chất đặc biệt của 
mọi chuyển động cổ điển - hay thông thường. 


1. Chuyển động thông thường thì liên tuc. Chuyển động liên tục cho phép ta định nghĩa 
không gian và thời gian. Mọi năng lượng chuyển động theo cách mà không-thời gian 
ra lệnh cho chúng và không gian chuyển động theo cách mà năng lượng ra lệnh cho 
nó. Mối liên hệ này mô tả chuyển động của các ngôi sao, của hòn đá được ném đi, 
của chùm ánh sáng va của thuỷ triều. Đứng yên và roi tự do giống nhau và lực hấp 
dẫn là không-thời gian bị uốn cong. Khối lượng phá vỡ tính đối xứng bảo giác và làm 
cho không gian khác với thời gian. 

Tính liên tục của chuyển động có giới hạn: tốc độ năng lượng (địa phương), khối 
lượng và điện tích bị chặn trên bởi hằng số phổ quát c và độ biến đổi năng lượng 
(địa phương) theo thời gian bị chặn trên bởi hằng số phổ quát ©°/4G. Giá trị tốc độ 
c là tốc độ chuyển động của một hạt không khối lượng. Nó cũng liên hệ không gian 


346 10 VAT LÝ CỔ ĐIỂN GIẢN LƯỢC 


với thời gian. Giá trị công suất c°/4G là giá trị ở chân trời. Chân trời được tìm thấy 
quanh hố đen và ở ranh giới của vũ trụ. Giá trị công suất cực đại cũng liên hệ độ 
cong không-thời gian với dòng năng lượng và mô tả độ đàn hồi của không-thời gian. 

Tính liên tục của chuyển động còn bị giới hạn theo cách thứ 2: không có 2 vật ở 
cùng một điểm tại một thời điểm. Đây là phát biểu đầu tiên mà loài người đã gặp 
phải khi nói về các hiện tượng điện từ. Mệnh đề này bắt nguồn từ lực đẩy của các 
điện tích cùng dấu trong vật chất. Việc nghiên cứu chi tiết hơn cho ta thấy rằng điện 
tích gia tốc các điện tích khác, ta cần điện tích để định nghĩa chiều dài và thời gian 
và điện tích là nguồn của trường điện từ. Ánh sáng cũng là một trường như vậy. Ánh 
sáng chuyển động với vận tốc khả hữu cực đại c. Trái với vật thể, ánh sáng và trường 
điện từ có thể xuyên qua nhau. 

2. Chuyển động thông thường bảo toan khối lượng, điện tích, năng lượng, động lượng 
và moment động lượng. Đối với các đại lượng này, không có gì xuất hiện tử hư vô. Sự 
bảo toàn áp dụng cho mọi loại chuyển động: thẳng, quay, chuyển động của vật chất, 
bức xạ, không-thời gian và chân trời. Năng lượng và động lượng giống như các chất 
liên tục: chúng không bao giờ bị phá huỷ hay được tạo ra mà chỉ luôn luôn tái phân 
bố. Ngay cả nhiệt, sự sinh trưởng, sự biến đổi, sự tiến hoá sinh học hay ma sát cũng 
không phải là ngoại lệ của sự bảo toàn. 

3. Chuyển động thông thường có tính tuong đối: tốc độ chuyển động phụ thuộc vào 
quan sát viên. Ngay cả nền nhà cứng dưới chân ta cũng không mâu thuẫn với tính 
tương đối. 

4. Chuyển động thông thường có tính thuận nghịch: nó có thể xảy ra ngược lại. Ngay 
cả ma sát, sự nứt gãy của các vật hay cái chết cũng không phải là ngoại lệ của tính 
thuận nghịch. 

s. Chuyển động thông thường có tính bất biến gương: chuyển động thông thường có 
thể xảy ra theo phép nghịch đảo gương. Tóm lại, ta thấy rằng chuyển động cổ điển 
của vật thể, bức xạ và không-thời gian có tính đối xứng phai-trai. Cac vật nhân tạo, 
như chữ viết, cũng không phải là ngoại lệ đối với tính bất biến gương. 

6. Chuyển động thông thường có tính lời: chuyển động xảy ra theo cách cực tiểu hoá 
biến đổi, hay tác dụng vật lý. Trong Vật lý Galilei và Điện động lực học, tác dụng là 
trung bình theo thời gian của hiệu giữa động năng và thế năng. Trong Thuyết tương 
đối tổng quát, tác dụng tính đến độ cong và độ đàn hồi của không-thời gian. Nguyên 
lý tác dụng cực tiểu - hay tính lười vũ trụ - đúng trong mọi trường hợp. 


Tóm lại, cuộc thám hiểm Vật lý cổ điển cho ta thấy: 
> Chuyển động có tính lười: nó có thể tiên đoán được và có giới hạn. 


Nói cách khác, thiên nhiên tuân theo các kiéu thức và quy luật. Chuyển động thì tất định. 
Không có sự ngạc nhiên trong thiên nhiên. Thiên nhiên không thể làm điều mà nó thích. 


Ta sẽ khám phá ra một số thí dụ hiếm hoi về chuyển động khác thường, vi phạm tính 
thuận nghịch và tính bất biến gương theo một cach khá tinh vi. Sự vi phạm này biến mất 
khi ta mở rộng ý nghĩa của các thuật ngữ một cách thích hợp. Sự bảo toàn khối lượng 
cũng bị vi phạm nếu đứng riêng nhưng trong Thuyết tương đối, nó trở thành một phần 
của sự bảo toàn năng lượng. Tóm lại, các phát biểu tổng quát về chuyển động, được hiệu 


Xem 301 


VẬT LÝ CỔ ĐIỂN GIẢN LƯỢC 347 


chỉnh một cách thích hợp, vẫn còn đúng trong thiên nhiên. 

Ta đã thấy rằng điều chủ yếu là chuyển động cực tiểu hoá tác dụng. Kết quả sâu sắc 
này cũng còn đúng trong toàn bộ cuộc thám hiểm của chúng ta. Nói cách khác, vũ trụ 
không được tự do xác định những gì xảy ra bên trong nó. 

Sau khi hoàn tất phần cổ điển của cuộc thám hiểm này, bạn có thể nghĩ rằng 
mình đã biết rõ Vật lý cổ điển. Nếu bạn nghĩ như vậy, hãy đọc bộ sách tuyệt vời của 
FRIEDRICH HERRMANN, Historical Burdens on Physics, có thể tải về miễn phí tại www. 
physikdidaktik.uni- karlsruhe.de/index_en.html. Nếu các chủ đề được trình bày ở đó - 
tất cả đều dễ hiểu - đều rõ ràng đối với bạn - mặc dù bạn có thể không đồng ý - bạn đã 
trở thành chuyên gia về Vật lý cổ điển. 


TƯƠNG LAI CUA TRAI ĐẤT 


Có lẽ thiên nhiên không tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn cung cấp nhiều cuộc phiêu lưu. Vào 
ngày 2/3/2009, một tiểu hành tinh gần như đụng vào Trái đất. Nó đi ngang qua, cách 
Trái đất chỉ có 63 500 km. Nếu đụng, nó sẽ phá huỷ một vùng bằng London. Những biến 
cố như vậy vẫn thường xảy ra.* Nhiều cuộc phiêu lưu khác có thể tiên đoán bằng Vật lý 
cổ điển; chúng được liệt kê trong Bảng 25. Nhiều dé mục là các vấn dé mà con người sé 
gặp phải trong tương lai rất xa, nhưng có một số, như sự phun trào của núi lửa hay sự va 
chạm với tiểu hành tinh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tất cả đều là các dé tài nghiên cứu. 


BANG 25 Thi dụ về các chuyển động gây ra tai hoạ có thể xảy ra trong tương lai. 








Tình trạng nguy hiểm Số năm kể từ bây giờ 
Sóng thần do sự phun trào của núi lửa ở quần đảo Canary c. 10-200 


Sự kết thúc của Vật lý cơ bản, với bằng chứng xác định rằng thiên c.20 (khoảng năm 2030) 
nhiên rất đơn giản 

Sự cố nghiêm trọng về vật liệu hạt nhân hay sử dụng vũ khí hạt không biết 
nhân 

Sự bùng nổ của núi lửa ở Greenland, Italy hay nơi khác, dẫn tới không biết 
bầu trời sẽ tối đen lâu dài 

Sự bùng nổ của Yellowstone hay núi lửa khổng lồ khác dẫn tới 0 tới 100 000 
mùa đông núi lửa dài suốt năm 

Sự bất ổn định của lớp mantle của Trái đất dẫn tới hoạt động dữ không biết 
đội của núi lửa 

Thời kỳ băng hà nhỏ bắt nguồn từ sự mất ổn định của hải lưu không biết 


gulf stream 
Sự thu nhỏ của khién Ozone c. 100 
Mực nước biển dâng lên do hiệu ứng nhà kính > 100 


Nhiều bắc cực va nam cực từ xuất hiện, cho phép bão mặt trời c. 800 
làm nhiễu loạn sóng vô tuyến và viễn thông, làm gián đoạn sự 

cung cấp điện, làm tăng sự đột biến trên động vật và làm lạc 

hướng các động vật di cư như ốc sên, chim, rùa,... 


* Trang web www.minorplanetcenter.net/iau/lists/Closest.html cung cấp nhiều thông tin về sự hội ngộ gần 
gũi như vậy. 


348 


10 VAT LY CỔ ĐIỂN GIẢN LUGC 


BANG 25 (Tiếp theo) Thi dụ về các chuyển động gây ra tai hoạ có thé xảy ra trong tương lai. 





Tình trạng nguy hiểm 


Số năm kể từ bây giờ 





Các đám mây khí giữa các vì sao tách khỏi Thái dương hệ, làm 
thay đổi kích thước của nhật quyển, làm gia tăng nhật từ trường 
và cực quang 

Sự đảo ngược từ trường của Trái đất, dẫn tới một thời gian không 
có từ trường, bức xạ vũ trụ gia tăng đồng thời với ung thư da và 
sẩy thai 

Sự cạn kiệt oxygen trong khí quyển do giảm diện tích rừng và sự 
tiêu thụ nhiên liệu gia tăng 

Thời kỳ băng hà sắp tới 

Sự va chạm với các đám mây khí giữa các vì sao được giả sử là 
sẽ đi ngang qua Trái đất mỗi 60 triệu năm, có lẽ sẽ gây ra sự tiêu 
huỷ vật chất 

Sự thoái hoá di truyền của loài người do sự thu nhỏ của nhiễm 
sắc thể Y 

Châu Phi va chạm với châu Âu, biến Địa trung hải thành một 
cái hổ có nước bị bay hơi 

Bùng nổ tia Gamma từ trong thiên hà của chúng ta, gây ra sự 
tổn hại do bức xạ cho nhiều sinh vật 

Tiểu hành tinh đụng vào Trái đất, tạo ra sóng thần, bão tố, Mặt 
trời tối đi, v.v... 

Sự đến gần của các sao láng giéng, gây ra mưa sao chổi thông 
qua sự mất ổn định của đám mây Oort và de doa đời sống trên 
Trái đất 

Châu Mỹ đụng châu Á 

Đám mây phân tử nhận chìm Thái dương hệ 

Sự mất ổn định của Thái dương hệ 

Khí CO; sụt giảm làm ngưng sự quang tổng hợp 

Sự va chạm của Ngân hà với các đám sao hay thiên hà khác 
Mặt trời già đi và trở nên nóng hơn, làm bay hơi nước biển 
Mực nước biển tăng lên do Trái đất quay chậm lại/ngừng quay 
(nếu không bay hơi trước đó) 

Nhiệt độ tăng lên/giảm xuống (tuỳ theo vị trí) do Trái đất ngừng 
OU 

Mặt trời can nhiên liệu, trở thành sao kénh đỏ, nhận chim Trái 
đất 

Mặt trời ngừng cháy, trở thành sao lùn trắng 

Lõi Trái đất hoá rắn, mất từ trường và khiên bức xạ vũ trụ 

Tân tinh gần bên (thí dụ như Betelgeuse) bao trùm Trái đất trong 
bức xạ huỷ biến 

Siêu tân tinh gần bên (thí dụ như Eta Carinae) nổ tung trên Thái 
dương hệ 

Tâm thiên hà gây ra mất ổn định cho phần còn lại của thiên hà 


c. 3 000 


không biết 


> 1000 
c.15000 

c. 50 000 

c. 200 000 
khoảng 3 - 10° 
từ 0 tới 5 - 10° 
từ 0 tới 50 - 106 
> 10° 

> 100 - 10° 
khöng biet 

> 100- 
> 100- 
> 150. 


> 250- 
> 10° 


> 10° 
5.0-10° 
5.2-10° 
10.0- 10° 
không biết 
không biết 


không biết 


VẬT LÝ CỔ ĐIỂN GIẢN LƯỢC 349 


BẢNG 25 (Tiếp theo) Thí dụ về các chuyển động gây ra tai hoạ có thể xảy ra trong tương lai. 





Tình trạng nguy hiểm Số năm kể từ bây giờ 





Vũ trụ tái suy sụp - nếu có (xem Trang 139, volume II) > 20 - 10° 


Vật chất phân rã thành bức xạ - nếu có (xem Phụ lục 14 in vol. > 10” 
V) 


Cac van dé vói diém ky di trân trui chi trong tiéu thuyét gia 
tuöng 

Chän khöng trö nen khöng ön dinh chỉ trong tiểu thuyết gia 
tưởng 

Kết thúc của Vật lý ứng dụng không bao giờ 





Mặc dù sự tiên đoán khá hấp dẫn - tất cả được thực hiện trong năm 2000 - chúng ta hãy 
gat các vấn dé nghe kinh khủng này qua một bên và tiếp tục con đường lên đỉnh Hanh 
Sơn. 
Tôi là một người già và đã gặp nhiều điều phiên 
muộn. Đa số chúng không bao giờ xảy ra. 
Trí giả vô danh 


BẢN CHẤT CỦA VẬT LÝ CỔ ĐIỂN - VÔ CÙNG NHỎ VÀ SỰ THIẾU VẮNG SỰ 
NGẠC NHIÊN 


Trong 3 phần đầu của cuộc hành trình, về Vật lý cổ điển, ta thấy rằng chuyển động cực 
tiểu hoá biến đổi. Mỗi loại chuyển động quanh ta đều khẳng định rằng thiên nhiên rất 
lười. ‘Su lười biếng" trong sự mô tả cổ điển về thiên nhiên dựa trên một mệnh dé quan 
trọng. 


> Vật lý cổ điển là sự mô tả chuyển động bang cách sử dụng khái niệm vô cùng 
nhỏ. 


Mọi khái niệm được sử dụng cho tới nay, dành cho không gian, thời gian hay các biến 
động lực khác, đều giả sử rằng có đại lượng vô cùng nhỏ. Thuyết tương đối đặc biệt, dù 
có giới hạn tốc độ, vẫn cho phép có vận tốc vô cùng nhỏ; Thuyết tương đối tổng quát, 
dù có giới hạn hố đen, vẫn cho phép lực và công suất vô cùng nhỏ. Tương tự như vậy, 
trong sự mô tả của Điện động lực học và lực hấp dẫn, cả tích phân lẫn đạo hàm đều là 
sự rút gọn của các quá trình toán học sử dụng và giả sử có các khoảng cách và khoảng 
thời gian vô cùng nhỏ. Nói cách khác, sự mô tả thiên nhiên theo lối cổ điển được trình 
bày và đặt nền tảng trên khái niệm vô cùng nhỏ trong việc mô tả chuyển động. 

Bằng việc sử dụng vô cùng nhỏ làm công cụ nghiên cứu, sự mô tả chuyển động theo 
lối cổ điển đã khám phá ra sự bảo toàn của năng lượng, động lượng, moment động lượng 
và điện tích. Chúng cũng được bảo toàn đối với các kích thước hay khoảng thời gian vô 
cùng nhỏ. 

Sự tìm hiểu chỉ tiết sự bảo toàn ở các kích cỡ vô cùng nhỏ đã dẫn ta đến một kết luận 
mạnh hơn: 


> Chuyển động không có sự kinh ngạc. Chuyển động là tất định, tiên đoán 


Trang 249 


350 10 VAT LY CỔ ĐIỂN GIẢN LƯỢC 


được và có giới hạn. Chuyển động không có sự lựa chọn hay tuỳ chọn. 
Thí nghiệm đã khẳng định tất cả các tính chất này. Như vậy chúng hàm ý 
> Thiên nhiên không cung cấp các điều thần diệu. 


Trong phát biểu này, điều thần diệu là một thuật ngữ được dành cho một quá trình 
ngược với quy luật của thiên nhiên. Một số người cho rằng vô han là thành phần cần 
thiết để thực hiện được điều thần diệu. Vật lý cổ điển chứng tỏ điều ngược lại: sự hiện 
hữu của vô cùng bé giúp ta tránh được diéu thần diệu. 

Sự lười biếng, sự bảo toàn và sự thiếu vắng sự kinh ngạc cũng hàm ý rằng chuyển 
động và thiên nhiên không được mô tả bằng các khái niệm như ‘phat; thưởng” hay công 
bằng: Đây cũng là trường hợp của tai hoạ, thảm hoạ, các biến cố may mắn hay hạnh 
phúc. Sự lười biếng, sự bảo toàn và sự thiếu vắng sự kinh ngạc cũng hàm ý rằng chuyển 
động và thiên nhiên không được thiết kế và không có muc đích. Nhiều người tỏ ra chống 
đối; họ đã sai lầm. 

Vật lý cổ điển không dẫn tới sự kinh ngạc. Khi mà các kết quả này còn có thể xảy ra 
thì ta còn ngờ vực. Cả hai Thuyết tương đối đều loại bỏ sự hiện hữu của vô cùng lớn. 
Không có lực, công suất, kích thước, tuổi hay tốc độ lớn vô cùng. Tại sao ta nên có vô 
cùng nhỏ còn vô cùng lớn lại không cần? Và nếu ta loại cả vô cùng nhỏ thì điều thần 
điệu có thể xảy ra nữa không? Dung ra van còn có các câu hỏi mở về chuyển động. 


TÓM TẮT: TẠI SAO CHÚNG TA CHƯA TỚI ĐỈNH NÚI? 
Tất cả các định luật và sự kiện cơ bản quan 
trọng đều đã được khám phá và hiện nay điều 
này đã được hoàn thành một cách day đủ đến 
nỗi khả năng thay thế chúng bằng những hệ 
quả của các khám phá mới là một điều quá xa 
vời... Những khám phá tương lai của chúng ta 
phải được tìm trong số thập phân thứ 6. 

Albert Michelson, 1894.* 


Có lẽ bây giờ ta nghĩ rằng mình đã biết rõ thiên nhiên, giống như Albert Michelson đã 
nói vào cuối thế kỷ 19. Ông cho rằng Điện động lực học và Vật ly Galilei hàm ý rằng ta 
đã biết rõ các các định luật vật lý quan trọng. Phát biểu này thường được trích dẫn như 
một thí dụ về sự tiên đoán sai lầm vì nó phản ánh sự phong toả tư tưởng một cách kỳ lạ 
đối với thế giới bên ngoài. Michelson không chỉ bỏ qua nhu cầu tìm hiểu sự đen tối của 
bầu trời và Thuyết tương đối tổng quát. 

Michelson - khác với các vật lý gia cùng thời - cũng đã bỏ qua 3 sự mâu thuẫn giữa 
Điện động lực học và thiên nhiên, một sai lầm không thể bào chữa. Trước tiên, như ta 
đã thấy ở trên là đồng hồ và cây thước phải làm bằng vật chất và phải dựa trên Điện từ 
học. Nhưng như ta đã thấy, Điện động lực học cổ điển không giải thích được tính ổn 
định và các tính chất của vật chất và nguyên tử. Vật chất được tạo thành từ các vi hạt 
nhưng sự liên hệ giữa các hạt này, điện và các điện tích nhỏ nhất không rõ ràng. 

* Từ diễn văn của ông tại buổi lễ khánh thành Phòng thí nghiệm vật lý Ryerson ở đại học Chicago. 
Michelson (b. 1852 Strelno, d. 1931 Pasadena) là một nhà vật lý nổi tiếng và có nhiều ảnh hưởng; ông đã 
nhận được giải Nobel Vật lý năm 1907 nhờ các thí nghiệm về sự bất biến của tốc độ ánh sáng. 


VAT LÝ CỔ ĐIỂN GIẢN LUGC 351 


> Chung ta không hiểu về vat chất. 


Nếu ta không hiểu vật chất, ta chưa thể hoàn toàn hiểu về không gian và thời gian vì ta 
xác định không gian và thời gian bằng cách sử dụng các thiết bị đo làm bằng vật chất. 

Điều thứ 2, Michelson đã biết rằng nguồn gốc một màu quan sát được trong thiên 
nhiên không thể mô tả bằng Điện động lực học cổ điển. 


> Chúng ta không hiểu về màu sắc. 


Điện động lực học cổ điển chỉ có thể giải thích sự khác nhau của màu sắc và sự thay đổi 
màu nhưng nó không thể mô tả các giá trị tuyệt đối của màu sắc. 
Điều tệ hơn là Michelson đã bỏ qua giới hạn thứ 3 của mô tả cổ điển về thiên nhiên: 


> Chung ta không hiểu về đời sống. 


Các khả năng của sinh vật - tăng trưởng, nhìn, nghe, cảm giác, suy nghĩ, khoẻ mạnh 
hay đau ốm, sinh sản và qua đời - tất cả đều được Vật lý cổ điển giải thích. Đúng ra tất 
cả các khả năng này mâu thuẫn với Vật lý cổ điển. Tuy vậy, Michelson nhận giải Nobel 
vật lý nhiều năm sau phát biểu trên. 

Vào cuối thế kỷ 19, sự tiến bộ của công nghệ bắt nguồn từ việc sử dụng điện, Hoá 
học và công nghệ chân không cho phép ta chế tạo máy móc và dụng cụ ngày càng hoàn 
thiện. Tất cả đều được chế tạo theo cách suy nghĩ của Vật lý cổ điển. Trong những năm 
giữa 1890 và 1920, các máy móc cổ điển này phá huỷ hoàn toàn nền tảng của Vật lý cổ 
điển. Các thí nghiệm bằng các dụng cụ này cho ta thấy rằng: vật chất được tạo thành từ 
các nguyên tử có kích thước không đổi và hữu hạn, điện tích có một giá trị nhỏ nhất, có 
một giá trị entropy nhỏ nhất, có một giá trị moment động lượng nhỏ nhất, có một giá 
trị tác dụng nhỏ nhất trong thiên nhiên và các hạt vật chất và ánh sáng đều hành xử một 
cách ngẫu nhiên. 

Tóm lại, các thí nghiệm chính xác chứng tỏ rằng trong thiên nhiên, sự hiện hữu của 
vô cùng nhỏ bị sai trong nhiều trường hợp: nhiều biến động lực có giá trị theo các lượng 
tử. Giống như các đế quốc cổ xưa Vật lý cổ điển đã sụp đổ. Thiên nhiên không được Vật 
lý cổ điển mô tả đúng ở các thang đo nhỏ. Người ta cần đến Vật lý lượng tử. 

Tóm lại, việc tìm hiểu ánh sáng, vật chất và sự tương tác của chúng, bao gồm đời 
sống, là mục đích của phần phiêu lưu sắp đến của chúng ta. Và để hiểu đời sống ta cần 
tìm hiểu kích thước, hình dạng, màu sắc và tính chất về vật liệu của mọi vật - kể cả các 
nguyên tử. Sự tìm hiểu này xảy ra ở kích cỡ nhỏ. Đặc biệt hơn, để tìm hiểu vật chất, màu 
sắc và cuộc sống ta cần nghiên cứu các hat. Vẫn còn nhiều điều để ta khám phá. Va sự 
thám hiểm này sẽ dẫn ta đi từ sự ngạc nhiên này tới sự ngạc nhiên khác. 








Xem 368 


CHƯƠNG 11 


DON VI, SU DO LUGNG VA CAC HANG SO 


Cac chuẩn đo lường dựa trên các don vi. Nhiều hệ đơn vị khác nhau đã được sử dung 

trên khắp thế giới. Phần lớn các chuẩn đo lường này được trao quyền cho một tổ 
chức phụ trách. Việc trao quyền này có khi bị lạm dụng và ngày nay việc này đã xảy ra, 
thí dụ như trong kỹ nghệ máy tính cũng như trong quá khứ xa xưa. Giải pháp cho cả hai 
trường hợp này thì giống nhau: tạo ra chuẩn đo lường có tính độc lập và toàn cầu. Đối 
với các đơn vị đo lường, việc này đã diễn ra vào thế kỷ 18: để tránh việc các tổ chức độc 
đoán lạm dụng, để loại bỏ các vấn đề các chuẩn đo lường khác nhau, thay đổi và không 
thể tái lập được, và - điều này không phải chuyện đùa - để đơn giản hoá việc thu thuế, 
tạo nên sự công bằng, một nhóm các khoa học gia, chính trị gia và kinh tế gia đồng ý 
tạo ra một bộ đơn vị. Nó được gọi la Systeme International d’Unites, Hệ đơn vị quốc tế, 
viết tắt là SI, và được xác định bởi một Hiệp ước quốc tế, “Công ước về Met. Các đơn vi 
được bảo dưỡng bởi một tổ chức quốc tế, “Đại hội đồng về cân đo; và các tổ chức con 
của nó, “Uỷ ban quốc tế về cân do’ và “Van phòng quốc tế về cân do’ (BIPM). Tất cả đều 
được tổ chức trước Cách mạng Pháp. 


S ự do lường đồng nghĩa với việc so sánh các đại lượng can do với các chuẩn do lường. 


Don vi SI 


Tất ca các đơn vi SI đều được xây dựng từ 7 don vi co bản, có định nghĩa chính thức, 
được dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh như dưới đây, cùng với ngày tháng định nghĩa: 


= ‘giây là khoảng thời gian của 9 192 631 770 chu kỳ của bức xạ tương ứng với sự chuyển 
đời giữa hai mức siêu tinh tế của trang thái co bản của nguyên tử caesium 133. (1967) 
Định nghĩa 2019 thì tương đương nhưng ít rõ ràng hơn.* 

= ‘mét là chiều dài của quãng đường trong chân không mà ánh sáng đi được trong 
khoảng thời gian 1/299 792 458 s¿ (1983) Định nghĩa 2019 thì tương đương nhưng it rõ 
ràng hơn.* 

= ‘kilogam, ký hiệu kg, là đơn vi SI của khối lượng. Nó được định nghĩa bằng cách lấy 
trị số của hằng số Planck h bằng 6.626 070 15 - 107% khi được biểu diễn theo đơn vị J - s 
hay kg - m? - s `? (2019)? 

= ‘ampere, ký hiệu A, là đơn vị SI của dòng điện. Nó được định nghĩa bằng cách lấy trị 
số của điện tích nguyên tố e bang 1.602 176 634 - 10”? khi được biểu diễn theo đơn vị 
C hay A - s? (2019) * Định nghĩa này tương đương với: 1 ampere là 6.241 509 074... - 10 
điện tích nguyên tố mỗi giây. 

= ‘kelvin, ký hiệu K, là đơn vị SI của nhiệt độ nhiệt động lực. Nó được định nghĩa bằng 
cách lấy trị số của hằng số Boltzmann k bằng 1.380 649 - 10 ”Ỷ khi được biểu diễn theo 


Xem 303 


11 DON VỊ, SỰ DO LƯỜNG VA CAC HANG SỐ 353 


don vi J/K? (2019)* 

e mole, ký hiệu mol, là đơn vi SI của lượng chất. Một mol chứa đúng 
6.022 140 76 - 10 thực thể sơ cấp (2019)* 

= ‘candela là cường độ sáng, theo hướng đã cho, của một nguồn phát ra bức xạ đơn 
sắc có tần số 540 - 10!2 hertz và có cường độ bức xạ theo hướng đó bằng (1/683) w/sr: 
(1979) Định nghĩa 2019 thì tương đương nhưng it rõ ràng hơn.* 


Ta nên chú ý là cả hai đơn vị thời gian và chiều dài đều được định nghĩa như các tính 
chất nào đó của một mẫu tiêu chuẩn của chuyển động, cụ thể là ánh sáng. Đại hội đồng 
về cân đo cũng nhấn mạnh rằng việc quan sát chuyển động là một điểu kiện tiên quyết 
để định nghĩa và xây dựng không gian và thời gian. Chuyển động là co sở cho moi quan 
sát và moi phép do. Cũng cần nói thêm, việc sử dụng ánh sáng trong các định nghĩa đã 
được Jacques Babinet dé nghị vào năm 1827** 

Từ những đơn vị cơ bản này, tất cả các đơn vị khác được định nghĩa bằng các phép 
nhân va chia. Như vậy tất cả các đơn vị SI đều có các tinh chất sau day: 


= Các don vi SI tạo thành một hệ đơn vị có độ chính xác cao nhất: tất cả các đơn vị 
được định nghĩa với độ chính xác cao hơn độ chính xác của các phép đo thường dùng. 
Hơn nữa, độ chính xác của các định nghĩa được cải tiến thường xuyên. Sai số tương 
đối hiện nay của định nghĩa của giây vào khoảng 10”, của met vào khoảng 10°", của 
kilogam vào khoảng 10°”, của ampere là 10”, của mole ít hơn 10°°, của kelvin là 10 
và của candela là 10°°. 

= Các đơn vi SI tạo thành một hệ đơn vị fuyệt đối: mọi đơn vị đều được định nghĩa 
sao cho người ta có thể tái lập chúng trong những phòng thí nghiệm được trang bị thích 
hợp, một cách độc lập, với độ chính xác cao. Điều này nhằm loại trừ tối đa các sai sót 
hay lạm dụng của các tổ chức định chuẩn. Đúng ra đơn vị SI hiện nay rất gần với các 
đơn vị tự nhiên của Planck mà ta sẽ trình bày sau đây. Trong thực tế, SI hiện nay là một 
tiêu chuẩn quốc tế dùng để xác định trị số của 7 hằng số Avg,, c, h, e, k, N, và ka, Sau 
hơn 200 năm bàn bạc, CGPM còn rất ít việc để làm. 

= Các đơn vi SI tạo thành một hệ đơn vị thuc të: các đơn vi cơ bản là các đại lượng 
có kích thước thông thường. Các đơn vị thường dùng có tên và cách viết tắt tiêu chuẩn. 
Danh sách day đủ chỉ bao gồm 7 đơn vị cơ bản, các đơn vị phụ, các đơn vị dẫn xuất va 
các đơn vị được thêm vào. 

Có hai đơn vị SI phụ: đơn vi đo góc (phẳng), được định nghĩa là tỷ số của chiều 
đài cung/ban kính, gọi là radian (rad). Góc khối được định nghĩa là tỷ số diện tích đối 
dién/binh phương bán kính, gọi là steradian (sr). 

Các đơn vị dẫn xuất có tên riêng chính thức bằng tiếng Anh, không viết hoa và dấu 
nhấn, là: 


* Ký hiệu của 7 đơn vị là s, m, kg, A, K, mol va cd. Định nghĩa chính thức có day đủ ở địa chỉ www.bipm. 
org. Để biết thêm chỉ tiết về các mức năng lượng của nguyên tử caesium, hãy tham khảo một quyển sách 
về vật lý nguyên tử. Thang đo nhiệt độ Celsius Ø được định nghĩa như sau: 0/°C = T/K - 273.15; hãy để ý 
có một sai biệt nhỏ với con số xuất hiện trong định nghĩa của kelvin. Trong định nghĩa của candela, tần số 
ánh sáng tương ứng với 555.5 nm, tức là màu lục, là bước sóng nhạy nhất đối với mắt. 

** Jacques Babinet (1794-1874), vật lý gia Pháp, người đã công bố các công trình quang học quan trọng. 


Cau dé 315 s 


354 11 DON VI, SU DO LƯỜNG VA CAC HANG SỐ 


Tén Viet tat Tén Viét tat 

hertz Hz = 1/s newton N =kgm/ s? 

pascal Pa = N/m? = kg/(m s”) joule J]=Nm = kg m?/s? 

watt W = kgm?/s? coulomb C=As 

volt V=kg m?/(As’) farad F = As/V = A’s*/(kg m’) 

ohm Q=V/A=kg m?/(A?s°) siemens S=1/0 

weber Wb = Vs = kgm? /(As?°) tesla T = Wb/m? = kg/(As”) = kg/(Cs) 
henry H=Vs/A=kg m?/(A?s?) dö Celsius °C (xem dinh nghia cüa kelvin) 
lumen lm = cdsr lux Ix = Im/m? = cdsr/m? 
becquerel Bq = 1/s gray Gy = J/kg = m?/s? 

sievert Sv = J/kg = m?/s? katal kat = mol/s 


Ta nên nhớ trong các định nghĩa đơn vi, kilogram chỉ xuất hiện với luỹ thừa 1, 0 và 
-1. Bạn có thé tìm ra lý do không? 

Các đơn vị không thuộc SI được thêm vào là phút, giờ, ngày (đối với thời gian), độ 
1° = n/180rad, phút 1' = n/10800rad, giây 1" = 1/648 000rad (đối với góc), lit, và 
tấn. Các đơn vị khác đều bị tránh không sử dụng. 

Người ta làm tăng thêm tính thực tế cho tất cả các đơn vị SI bằng cách đưa ra thêm 
các tên và cách viết tắt tiêu chuẩn của các luỹ thừa của 10, mà ta gọi là các tiên tö:* 


Tên luỹ thừa Ten luỹ thừa Tên luỹ thừa Tên luỹ thừa 

101 deca da 10” dei d 10 Exa E ig atto a 

10? hecto h 10? centi c 107 Zetta Z 107% zepto Zz 

10° kilo k 10° milli m 10” Yotta Y 10° yocto y 

10° MegaM 10° micro H không chính thức: Xem 304 

10° Giga G 10° nano n 10” Xenta X 10” xenno X 

102 Tera T 10" pico p 10° Weka Ww 10” weko w 

101” Peta P 10° femto f 10” Vendekta V 10° vendeko v 
10° Udekta U 10” udeko u 


= Các don vị SI tao thành một hệ don vị day du: chúng bao gồm một cach có hệ thống 
tất cả các biến động lực trong vật lý. Thêm nữa, chúng còn điều chỉnh luôn các đơn vị 
đo lường cho tất cả các khoa học khác. 


* Người ta đã sáng chế ra một số tên (yocto nghe giống như từ Latin octo ‘tam, zepto nghe giống như từ 
Latin septem, yotta và zetta thì tương tự, exa va peta nghe giống như từ Hy Lạp é€dxic và evróktc là ‘6 län’ 
và ‘5 lần; các tên không chính thức nghe giống như các từ Hy Lạp có nghĩa là 9, 10, 11 và 12); một số tên 
là từ tiếng Đan Mach/Na Uy (atto do atten “18; femto do femten ‘15’); một số tên là từ tiếng Latin (mille là 
1000; centum là ‘100, decem là ‘10, nanus là ùn); một số tên là từ tiếng Ý (piccolo là nhở); một số tên là 
từ tiếng Hy Lạp (micro do tkpóc là “nhỏ; deca/deka do déxa là “10; hecto do éxatov là ‘100, kilo do xiAıoı 
là “1000; mega do téyoc là lón, giga doyiyac là “khổng 16, tera do tépaç là ‘quai vật). 

Hãy dịch câu: Tôi đã bị kẹt xe mất một micro-thế kỷ để đi một quãng đường một picoparsec và tốn hết 
2/10 milimét vuông nhiên liệu. 


Cau dé 318 s 


11 DON VỊ, SU DO LUONG VA CAC HANG SỐ 355 


= Các don vi SI tao thành một hệ don vị phổ dung: chúng còn được sử dung trong 
lĩnh vực thương mại, kỹ nghệ, giáo dục, nghiên cứu và trong gia đình. Chúng còn có thể 
được các nền văn minh ngoài Trái đất, nếu có, sử dụng. 

= Các đơn vi SI tạo thành một hệ đơn vị nhät quán: tích hay thương của 2 don vi SI 
cũng là một đơn vị SI. Về nguyên tắc điều này có nghĩa là có thể dùng cùng một chữ viết 
tắt ‘SP cho mọi don vị. 
Các đơn vị SI không phải là tập hợp khả hữu duy nhất có thể thoả mãn các yêu cầu trên 
nhưng chúng là hệ đơn vị đang có, duy nhất làm được điều đó.” 


Ý NGHĨA CỦA PHÉP ĐO 


Mỗi phép đo là một sự so sánh với một chuẩn đo. Do đó, một phép đo bất kỳ đòi hỏi có 
vật chất để hiện thực hoá chuẩn đo (ngay cả chuẩn vận tốc), và bức xạ để hoàn thành 
việc so sánh. Như vậy khái niệm đo đã giả sử rằng phải có vật chất và bức xạ và chúng 
phải tách biệt nhau. 

Mỗi phép đo là một sự so sánh. Như vậy đo bao hàm việc phải có không gian và thời 
gian và chúng phải khác nhau. 

Mỗi phép đo sinh ra một kết quả đo. Do đó mỗi phép đo phải có noi lưu trữ kết qua. 
Như vậy quá trình đo dẫn tới sự phân biệt trạng thái trước và sau khi đo. Nói cách khác, 
mỗi phép đo là một quá trình bất thuận nghịch. 

Mỗi phép đo là một quá trình chiếm một lượng thời gian và không gian nào đó. 

Các tính chất này tuy đơn giản nhưng quan trọng. Hãy coi chừng xem có ai phủ nhận 
chúng hay không. 


Độ CHÍNH XÁC VA ĐỘ DUNG CUA PHÉP DO 


Do lường là nền tảng của vật lý. Mỗi phép đo có một sai số. Sai số là do sự thiếu chính 
xác hay chưa đúng. Độ chính xác là mức độ tái lập kết quả khi phép đo được lặp lại; độ 
đáng là mức độ tương ứng của kết quả đo với giá trị thực. 

Sự thiếu chính xác là do các sai số ngẫu nhiên hay tình cờ; sai số được đánh giá tốt 
nhất bằng độ lệch tiêu chuẩn, ký hiệu ơ; được định nghĩa như sau 





x. 1 ` =2 
o SE , (110) 


trong do x là giá trị trung bình của các kết quả do x;. (Bạn có biết tai sao người ta dùng 
n— 1 trong công thức thay vì n không?) 

Đối với phần lớn các thí nghiệm, sự phân bố của các giá trị đo được đều hướng tới 
phân bố chuẩn, còn gọi là phân bố Gauss, khi số lượng phép do tăng lên. Phân bố biểu 


* Ngoài các đơn vị quốc tế, cũng có các đơn vị mang tính dia phương. Phần lớn các đơn vị địa phương, 
van còn được sử dụng, có nguồn gốc La Mã. Dam xuất phát từ milia passum, thường là 1000 bước (đôi) 
dài khoảng 1480 mm mỗi bước; ngày nay một hải lý, đã từng được định nghĩa là 1 phút cung trên Mặt đất, 
có chiều dài chính xác là 1852 m. Inch xuất phát từ uncia/onzia (1/12 cùa một foot). Pound (xuất phat từ 
pondere 'cân) được dich từ libra - cái cân - cũng là nguồn gốc của chữ viết tät Ib. Ngay cả thói quen đếm 
từng tá thay vì chục cũng có nguồn gốc La Mã. Những đơn vị này và các đơn vị buồn cười khác - như hệ 
don vị mà tên các đơn vị đều bat đầu bằng chữ f, và hệ dùng furlong/fortnight làm đơn vị vận tốc - bây 
giờ đã chính thức được định nghĩa là bội số của đơn vi SI. 


Xem 305 


356 11 DON VỊ, SỰ DO LUONG VA CAC HANG SỐ 


Sö län do 
N 






⁄ 





Độ lệch tiêu chuẩn 


/ 
N ee ee e 
A Độ rộng ở nửa cực đại 
N IN — wnM) 


I A Đường cong giới hạn 
7 d đối với một số lớn 
: A D x m Phe do: phân bö Gauss 
a Rn 
X 


X 
Giá tri trung binh 








Giá trị do được 


HÌNH 185 Một thí nghiệm chính xác và phân bố của các giá trị đo được. Sự chính xác cao nếu 
bề rộng của phân bố hẹp; độ đúng cao nếu tâm của phân bố phù hợp với giá trị thực. 


dien trong Hình 185, được mô tả bởi biểu thức 


Leer 


N(x) =e ie , (111) 


Binh phương của độ lệch tiêu chuẩn o? được gọi là phương sai. Đối với phân bố Gauss 
của các giá trị đo được, 2.350 là độ rộng tại nửa cực dai. 

Độ đúng không cao là do các sai số hệ thống;thường người ta chỉ có thể ước lượng 
các sai số này. Phần ước lượng này được thêm vào sai số ngẫu nhiên để tạo ra sai số toàn 
phần của thí nghiệm, đôi khi còn được gọi là độ bất định toàn phan. Sai số tương đối hay 
độ bất định là tỷ số giữa sai số và giá trị đo được. 

Thí dụ một phép đo chuyên nghiệp sẽ cho một kết quả như 0.312(6) m. Con số giữa 
hai dấu ngoặc đơn là độ lệch tiêu chuẩn o, theo đơn vi của chữ số cuối cùng. Theo trên, 
ta đã giả sử kết quả đo tuân theo phân bố Gauss. Do đó, một giá trị 0.312(6) m hàm ý 
rằng giá trị thực theo mong đợi nằm 


— trong khoảng lơ với xác suất 68.3 %, như vậy trong thí dụ này nằm trong khoảng 
0.312 + 0.006 m; 

— trong khoảng 20 với xác suất 95.4%, như vậy trong thí dụ này nằm trong khoảng 
0.312 + 0.012m; 

— trong khoảng 30 với xác suất 99.73 %, như vậy trong thí dụ này nằm trong khoảng 
0.312 + 0.018 m; 

— trong khoảng 40 với xác suất 99.9937 %, như vậy trong thí dụ này nằm trong khoảng 
0.312 + 0.024m; 

— trong khoảng 50 với xác suất 99.999943 %, như vậy trong thí dụ nay nằm trong 
khoảng 0.312 + 0.030 m; 

— trong khoảng 60 với xác suất 99.999 999 80 %, như vậy trong thí dụ này nằm trong 


Cau dé 321 s 


Cau dé 322 s 


Quyén VI, trang 94 


Xem 306 


Xem 307 


Quyén V, trang 261 


11 DON VỊ, SU DO LƯỜNG VA CAC HANG SỐ 357 


khoang 0.312 + 0.036 m; 
— trong khoảng 70 với xác suất 99.999 999 999 74 %, như vậy trong thí dụ này nằm 
trong khoảng 0.312 + 0.041 m. 


(Những con số sau có ý nghĩa không?) 

Nên nhớ rằng độ lệch tiêu chuẩn có 1 chữ số; bạn phải là một chuyên gia tầm cỡ thế 
giới mới dùng 2 chữ số, và một anh hề mới dùng nhiều chữ số hơn. Nếu không cho độ 
lệch tiêu chuẩn, thì xem như bằng (1). Kết quả, đối với các tay chuyên nghiệp, thi 1 km 
và 1000 m không giống nhau! 

Điều gì sẽ xảy ra cho các sai số khi hai giá trị đo được A và B được cộng hay trừ với 
nhau? Nếu tất cả các phép đo độc lập - hay không tương quan - độ lệch tiêu chuẩn của 
tổng và hiệu sẽ là o = 4/0} + of . Đối với tích hay thương của hai giá trị đo được không 
tương quan C và D, kết quả là p = vjpệ + pp. ở đây p là độ lệch tiêu chuẩn tương đối. 

Giả sử bạn đo được một vat đi được 1.0m trong 3.0s: giá trị đo được của tốc độ là 
bao nhiêu? 


GIỚI HẠN CỦA ĐỘ CHÍNH XÁC 


Giới hạn của độ đúng và độ chính xác là gì? Không có cách nào, ngay cả theo nguyên 
tắc, để đo một chiều dài x với độ chính xác cao hơn 61 chữ số, vì trong thiên nhiên, tỷ số 
giữa chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất có thể đo được là Ax/x > lpı/dhorizon = 10°. (Tỷ số 
này còn đúng với lực và thể tích không?) Trong quyển sách sau cùng của chúng ta, việc 
nghiên cứu đồng hồ và thước sẽ củng cố cho giới hạn lý thuyết này. 

Cũng dễ suy ra các giới hạn thực tế chặt chế hơn. Không có máy móc tưởng tượng 
nào có thể đo các đại lượng với độ chính xác cao hơn phép đo đường kính của Trái đất 
trong phạm vi chiều dài nhỏ nhất đã đo được, khoảng 107"? m; giới hạn đó có khoảng 
26 chữ số chính xác. Dùng một giới hạn hiện thực hơn của một máy có kích cỡ 1000 m 
sẽ dẫn tới một giới hạn 22 chữ số. Nếu, như đã tiên đoán ở trên, các phép đo thời gian 
thực sự đạt tới 17 chữ số chính xác, thì chúng đang tiến gần đến giới hạn thực tế, vì tách 
rời khỏi kích thước, có một ràng buộc thực tế phụ: chi phí. Thật vậy, thêm một chữ số 
chính xác trong phép đo thường có nghĩa là thêm một chữ số vào chi phí thiết bị. 


CÁC HẰNG SỐ VẬT LÝ 


Trong vật lý, các quan trắc tổng quát được suy ra từ các quan trắc cơ bản hơn. Kết quả 
là nhiều phép đo có thể được suy ra từ những phép đo cơ bản hơn. Các phép đo cơ bản 
nhất là các phép đo các hằng số vật lý. 

Các bảng sau đây cho các giá trị tốt nhất thế giới của các hằng số vật lý và các tính 
chất quan trọng nhất - theo đơn vị SI và vài đơn vị thông thường khác - như đã công bố 
trong phần tham khảo các tiêu chuẩn. Các giá trị là trung bình của các phép đo tốt nhất 
thế giới đã được thực hiện cho đến nay. Như thường lệ, sai số thực nghiệm, bao gồm cả 
sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống đã được ước lượng, biểu diễn theo dạng độ lệch tiêu 
chuẩn được cho vào chữ số cuối cùng. Đúng ra thì sau mỗi số trong các bảng sau đây là 
một câu chuyện dài đáng kể lại, nhưng ở đây không đủ chỗ để làm việc đó. 

Về nguyên tắc, moi tính chất định lượng của vật chất đều có thé tính toán bằng Thuyết 
lượng tử - nói chính xác hơn là các phương trình của mô hình chuẩn của hạt - và tập 
hợp các hằng số cơ bán được cho trong bảng sau day. Thí dụ như màu sắc, mật độ và các 


358 11 DON VỊ, SỰ DO LUONG VA CAC HANG SỐ 


tính chất dan hồi đều có thể tiên đoán được bang phương thức nay. 


BẢNG 27 Các hằng số vật lý cơ bản. 





Đại lượng Ký hiệu Giá trị theo don vi SI Độ bd." 





Các hằng số dùng để định nghĩa các đơn vị đo lường SI 


Tốc độ của ánh sáng trong chân không “c 299792 458 m/s 0 

Hang số Planck ° h 6.626 07015 - 107% Js 0 

Hằng số Planck rút gọn, h 1.054 571817... - 10 Js 0 

lượng tử tác dụng 

Điện tích Positron | e 0.160 217 6634 aC 0 

Hang số Boltzmann “ k 1.380 649 - 10°? J/K 0 

S6 Avogadro N, 6.022 14076 - 10” 1/mol 0 

Hang số sé dùng để định nghĩa đơn vi do lường SI 

Hằng số hấp dẫn G 6.67430(15) - 10°"! Nm”/kg” 2.2 - 10” 

Các hằng số cơ bản khác 

Số chiều không-thời gian 3+1 0” 

Hằng số cấu trúc tinh tế “ hay a= oe 1/137.035 999 084(21) 1.5- 107” 
hang số lien kết điện từ = Jen (mc?) = 0.007 297 352 5693(11)  1.5-10”3 

Hang s6 lién két Fermi “ hay G,/(hc)° 1.166 3787(6) - 10” GeV? Si 10°” 
hang sõ liên kët yéu a(M;z) = 9,,/(4n)1/30.1(3) 1:10" 

Hằng số liên kết mạnh “ œ(Mz) = gŸ/(4n) 0.1179(10) 8.5- 107° 

Góc hoa tron yéu sin? Oy (MS) 0.231 22(4) 17-10 

sin? Ow (trên mặt) 0.222 90(30) 1.3 - 10 


=1- (myw/mz)? 
0.97383(24)  0.2272(10) 0.00396(9) 


Matrix hoa trön quark CMK |VỊ 0.2271(10) 0.97296(24) 0.04221(80) 
0.00814(64) 0.04161(78) 0.999100(34) 
Bất biến Jarlskog J 3.08(18) - 107° 
0.82(2) 0.55(4) 0.150(7) 
Matrix hoà trộn neutrino PMNS |P| 0.37(13) 0.57(11) 0.71(7) 
0.41(13) 0.59(10) 0.69(7) 
Khöi lugng Electron m, 9.109 383 7015(28) - 10 *'kg 3.0 - 10°" 


5.485 799 090 65(16)-10 u 2.9.10 
0.510998 950 00(15)MeV ` 20. 1017 


Khối lượng Muon my 1.883 531627(42)-10 kg 2.2-10° 
105.658 3755(23) MeV 2.2- 107° 

Khối lượng Tau m, 1.776 82(12) GeV/c? 6.8 - 10°” 

Khöi lugng neutrino electron My, <2eV/c 

Khối lượng neutrino Muon m, <2eV/cˆ 

Khối lượng neutrino Tau m, <2eV/cˆ 


Page 131 


Quyén IV, trang 209 


11 DON VI, SỰ DO LƯỜNG VA CAC HANG SỐ 359 


BANG 27 (Tiếp theo) Các hằng số vật lý cơ ban. 








Đại lượng Ký hiệu Giá trị theo don vị SI Độ bd’ 
Khối lượng quark Úp u 21.6(+0.49/ - 0.26) MeV/c? 
Khöi lugng quark Down d 4.67(+0.48/ - 0.17) MeV/c? 
Khöi lugng quark Strange s 93(+11/ - 5) MeV/c? 

Khöi lugng quark Charm c 1.27(2) GeV/c? 

Khöi lugng quark Bottom b 4.18(3) GeV/c? 

Khöi lugng quark Top t 172.9(0.4) GeV/c? 

Khöi lugng Photon y <2-10 “kg 

Khối lượng boson W wt 80.379(12) GeV/c? 

Khöi lugng boson Z z? 91.1876(21) GeV/c? 

Khối lượng Higgs H 125.10(14) GeV/c? 

Khối lượng Gluon Ei c.0 MeV/c? 


a. Độ bat định: độ lệch tiêu chuẩn của sai số của phép đo. 

b. Chi do được từ 107"? m tới 10% m. 

c. Hằng số định nghĩa. 

d. Tất cả các hang số liên kết phụ thuộc vào sự chuyển động lượng 4 chiều, như đã giải thích 
trong phần tái chuẩn hoá. Hang số cấu trúc tỉnh tế là tên truyền thống của hang số liên kết 
điện từ Jem trong trường hợp chuyển động lượng 4 chiều có Q? = mec’, là giá trị khả hữu nhỏ 
nhất. Ở mức chuyển động lượng cao hơn, nó có giá trị lớn hơn, tức là đe„(Q7 = Myc’) = 1/128. 
Trái lại, hằng số liên kết mạnh ở mức chuyển động lượng cao hon, có giá tri nhỏ hon; tức là 
a,(34 GeV) = 0.14(2). 


Tai sao các hang số co ban này lại có giá trị như vậy? Đối với một hang số bất kỳ có thứ 
nguyên, như lượng tử tác dung h, trị số chỉ có giá trị lịch sử. Nó là 1.054 - 10°°* Js vì định 
nghĩa SI của joule và giây. Do đó câu hỏi tại sao giá trị của một hằng số có thú nguyên 
không lớn hơn hay nhỏ hơn, luôn luôn đòi hỏi ta hiểu nguồn gốc của các số không thứ 
nguyên là tỷ số giữa hằng số đó và don vi tự nhiên tương ứng được định nghĩa bằng c, G, 
k, N, và h. Thông tin và giá trị của các đơn vị tự nhiên được cho trong một phần riêng. 

Việc tìm hiểu kích thước nguyên tử, con người, cây cối và ngôi sao, thời gian xảy ra 
của các quá trình phân tử và nguyên tử, khối lượng của hạt nhân và núi non, bao hàm 
việc tìm hiểu về các tỷ số giữa các giá trị này và đơn vị tự nhiên tương ứng. Như vậy điểm 
chính yếu của việc tìm hiểu thiên nhiên là tìm hiểu tất cả các tỷ số của phép do, tức là 
tất cả các hằng số không thứ nguyên. Nhiệm vụ tìm hiểu tất cả các tỷ số, bao gồm chính 
hằng số cấu trúc tinh tế a, chỉ được hoàn tất trong quyển cuối cùng của cuộc phiêu lưu. 

Các hằng số cơ bản sinh ra các kết quả quan sát hữu ích, có độ chính xác cao, sau đây: 


BẢNG 28 Các hằng số vật lý dẫn xuất. 








Đại lượng Ký hiệu Giá trị theo đơn vị SĨ Độ bả. 
Độ từ thẩm của chân không Mo 1.256 637 062 12(19)UH/m  1.5-10”98 
Độ điện thẩm của chân không ` zw = 1/(uyc”) 8.854 187 8128(13) pF/m 1.5 - 10” 


Ba trở trong chân không Zo =A ty Be 376.730 313 668(57) Q. 1.5. 107° 


360 


11 DON VI, SỰ DO LUONG VA CAC HANG SỐ 


BANG 28 (Tiếp theo) Các hằng số vat lý dẫn xuất. 








Đại lượng Ký hiệu Giá trị theo đơn vị SĨ Độ bả. 
Số Loschmidt N, 2.686 780 111... - 10” 1/m” 0 
ở 273.15 K và 101 325 Pa 
Hang số Faraday F=N,e 96 485.332 12... C/mol 0 
Hang s6 khi phö dung R=N,;,k 8.314 462 618... J/(mol K) 0 
Thể tích mol của khí lý tưởng V=RT/p 22.413 969 54... 1/mol 0 
ở 273.15 K và 101 325 Pa 
Hang số Rydberg “ Ro = m,co’/(2h) 10973 731.568 160(21)m "19-10" 
Lượng tử độ dẫn Gy = 2e?/h 77.480 917 29... uS 0 
Lượng tử từ thong Po = h/(2e) 2.067 833 848... fWb 0 
Ty sö tan sö Josephson 2e/h 483.597 8484... THz/V 0 
Häng sö Von Klitzing bel = mc/(2a) 25812.80745...Q 0 
Magneton Bohr Up = eh/(2m,) 9.274.010 0783(28) yJ/T 3.0- 1019 
Bán kính electron cổ điển r, = e’/(Aneym.c’) 2.817940 3262(13) fm 4.5.10" 
Bước sóng Compton àc = h/(m,©) 2.426 310 238 67(73) pm 3.0.10" 
cua electron À. = h/(mạc) = r./a 0.386 159 267 96(12) pm 3.0 - 10719 
Bán kính Bohr ^ a% = re 52.917 721 0903(80) pm 1.5 - 10-79 
Lượng tử của lưu số h/(2m,) 3.636 947 5516(11) cm?/s 3.0.10”1 
Điện tích riêng của positron e/m, 175.882. 001 076(55) GC/kg 3.0-10°° 
Tan s6 Cyclotron f.IB = e/(2nm,) 27.992 489 872(9) GHz/T 30:10” 
của electron 
Moment từ của electron Ue -9.284 764 7043(28) yJ/T 3.0.10" 
Hel Up -1.001 159 652 181 28(18) 1.7: 107” 
Hel Ux -1838.28197188(11)-10° 6.0.10" 
Thừa số g của electron Ie -2.002 319 304 362 56(35) 1.7: 107” 
Tý khői muon-electron my [m 206.768 2830(46) 2.2 -10° 
Moment từ của muon Du -4.490 448 30(10)-10°*°J/T 2.2-10Ẻ 
Thừa số g của muon đụ -2.002 331 8418(13) 6.3 - 10" 
Đơn vị khối lượng nguyên tử 1u = mzç/12 1.660 539 066 60(50) - 10°” kg 3.0: 101 
Khối lượng proton m, 1.672 621 923 69(51) - 10°” kg 3.1: 10°" 
1.007 276 466 621(53) u 5.3.10" 
938.272 088 16(29) MeV 31-10 ”” 
Ty khöi proton-electron m,/m, 1 836.152 673 43(11) 6.0.10" 
Điện tích riêng của proton e/m, 9.578 833 1560(29) - 107 C/kg 3.1. io” 
Bước sóng Compton của proton A ,, = h/(m,c) 1.321 409 855 39(40) fm 3.1.10" 
Magneton hat nhän un = eh/(2m,) 5.050 783 7461(15)- 10°” J/T 3.1: 10°" 
Moment từ của proton Hp 1.410 606 797 36(60) - 10° J/T 4.2-10°'° 
NT 1.521032 202 30(46)-10* 3.0. 107” 
Heli 2.792 847 344 63(82) 29.10" 
Ty số hồi chuyển từ của proton y, = 24p/h 42.577 478 518(18) MHz/T 4.2-10"° 








11 DON VỊ, SỰ DO LUONG VA CAC HANG SỐ 361 
BANG 28 (Tiếp theo) Các hằng số vat lý dẫn xuất. 
Đại lượng Ký hiệu Giá trị theo đơn vị SĨ Độ bả. 
Thừa số g của proton Ip 5.585 694 6893(16) 29.10" 
Khối lượng neutron m, 1.674 927 498 04(95) - 10°” kg 5.7 - 10779 
1.008 664 915 95(43)u A8. 10" 
939.565 420 52(54) MeV S710 
Ty khöi neutron-electron m/m. 1 838.683 661 73(89) 4.8. 107! 
Tý khöi neutron-proton m,/m, 1.001 378 419 31(49) 4.9.10 '° 
Bước sóng Compton của neutron Ac, =h/(m,c) 1.319590 905 81(75) fm 5.7.10" 
Moment từ của neutron Hạ -0.966 236 51(23) : 10” J/T 2.4:10” 
Hal Up -1.041 875 63(25) - 107° 2.4.10” 
Lal Uu -1.913 042 73(45) 2.4-10 7 
Hang số Stefan-Boltzmann o =nk)/(60h°c”) 56.70374419..nW/(mK)Q 0 
Hang số dịch chuyển Wien b = ÀmaxT 2.897 771 955... mmK 0 
58.789 257 57... GHz/K 0 
Electron volt eV 0.160 217 6634... aJ 0 
Hệ số chuyển đổi bit sang entropy k1n2 10” bit = 0.956 994... J/K 0 
Nang lượng của TNT 3.7 tới 4.0 MJ/kg 4-10? 





a. Đối với khối lượng hạt nhân lớn vô hạn. 


Một số tính chất hữu ích của môi trường địa phương của chúng ta được cho trong bảng 


sau đây. 


BẢNG 29 Các hằng số thiên văn. 





Đại lượng Ký hiệu Giá trị 

Năm tropic 1900 ° 31556925.9747s 

Năm tropic 1994 a 31556 925.2 s 

Ngäy sao trung binh d 23”56'4.090 53” 

Khoảng cách Trái đất-Mặt trời trung bình b 149 597 870.691(30) km 
Don vi thiên van ú AU 149 597870691m 

Năm ánh sáng, căn cứ trên năm Julian? al 9.460 730 472 5808 Pm 
Parsec pe 30.856 775 806 Pm = 3.261 634 al 
Khối lượng Trái đất Ms 5.973(1) «10 kg 

Hang số hấp dẫn dia tâm GM 3.986 004418(8) - 10'* m?/s? 
Chiều dài hấp dẫn của Trái đất Is = 2GM/c? 8.870 056 078(16) mm 

Bán kính xích đạo của Trái dät" Röeq 6378.1366(1) km 

Bán kính cực của Trai đất“ Rs, 6356.752(1) km 

Khoảng cách xích đạo-cực “ 10 001.966 km (trung bình) 
Độ phẳng của Trái dat‘ es 1/298.25642(1) 

Mat độ trung bình của Trái dat Pa 5.5 Mg/m” 


362 


11 DON VỊ, SỰ DO LUONG VA CAC HANG SỐ 


BANG 29 (Tiép theo) Cac hing sö thién van. 








Dai lượng Ky hiéu Gia tri 

Tuổi Trái đất Ts 4.50(4) Ga = 142(2) Ps 

Gia töc trong luc g 9.806 65 m/s” 

Ap suất khí quyển chuẩn của Trái dat Po 101325 Pa 

Ban kinh Mat trang Rev 1738 km theo hướng của Trái đất 
Bán kính Mặt trăng Ron 1737.4 km theo hai hướng khác 
Khöi lugng Mat trang Mg 7.35 - 10” kg 

Khoảng cách trung bình tới Mặt trang” de 384 401 km 


Khoảng cach tới Mat trăng ở điểm cận dia S 


Khoảng cách tới Mặt trang ở điểm viễn dia A 


Kích thước góc của Mat trăng "` 


Mật độ trung bình của Mặt trăng 
Gia tốc hấp dẫn tại bé mặt Mat trang 
Ap suất khí quyển Mặt trăng 

Khối lượng Mộc tinh 

Bán kính Mộc tỉnh, xích đạo 

Bán kính Mộc tỉnh, cực 


Khoảng cách trung bình Mộc tinh-Mat trời 


Gia tốc hấp dẫn tại bề mặt Mộc tinh 
Ap suất khí quyển Mộc tinh 

Khối lượng Mặt trời 

Chiều dài hấp dẫn của Mặt trời 
Hang số hấp dẫn nhật tam 

Độ trưng của Mặt trời 

Bán kính xích đạo Mặt trời 

Kích thước góc của Mặt trời 


Mật độ trung bình của Mặt trời 
Khoảng cách trung bình tới Mặt trời 
Tuổi Mặt trời 
Vận tốc Mặt trời 

quanh tâm thiên hà 
Vận tốc Mặt trời 

đối với nền vũ trụ 
Gia tốc hấp dẫn tại bê mặt Mặt trời 
Ap suất hạ quang quyển của Mặt trời 
Khoảng cách tới tâm Ngân hà 








tiêu biểu 363 Mm, cực tiểu trong lịch sử 
359 861 km 

tiêu biểu 404 Mm, cực đại trong lịch sử 
406 720 km 

trung bình 0.5181° = 31.08’, cực tiểu 
0.49°, cực đại 0.55° 

3.3 Mg/m” 

1.62 m/s? 

từ 10°'° Pa (đêm) tới 10°’ Pa (ngày) 
1.90 - 10” kg 

71.398 Mm 

67.1(1)Mm 

778 412020 km 

24.9 m/s” 

từ 20 kPa tới 200 kPa 

1.988 43(3) - 10°° kg 

2.953 250 08(5) km 

132.712 440 018(8) - 1018 m?/s? 

384.6 YW 

695.98(7) Mm 

0.53° trung binh; cuc tiéu vao ngay 4/7 
(điểm viễn nhật) 1888 ”, cực đại vào ngày 
4/1 (điểm cận nhật) 1952 ” 

1.4 Mg/m?’ 

149 597 870.691(30) km 

4.6Ga 

220(20) km/s 


370.6(5) km/s 
274 m/s” 


15kPa 
8.0(5) kpc = 26.1(1.6) kal 


11 DON VI, SỰ DO LƯỜNG VA CAC HANG SỐ 363 


BANG 29 (Tiép theo) Cac hing sö thién van. 








Dai lugng Ky hiéu Gia tri 
Tudi Ngan ha 13.6 Ga 
Kich thuöc Ngan ha c. 107! m hay 100 kal 
Khöi lugng Ngan ha 10"? khối lượng Mặt trời, c. 2 - 10” kg 
Dam thién ha xa nhat da biét SXDF-XCLJ 9.6 - 10° al 
0218-0510 





a. Định nghĩa một hằng lượng giữa 2 lần đi qua điểm xuân phân liên tiếp; đã có lần người ta 
dùng nó để định nghĩa giây. (Nên nhớ: n s thì bằng cỡ một nano-thế kỷ.) Giá trị 1990 thì ít hon 
Cau đó 324s khoảng 0.7 s, tương ứng với với việc đi chậm lại khoảng 0.2 ms/a. (Coi chừng: tại sao?) Có ca 
Xem 308 một công thức theo kinh nghiệm dành cho sự thay đổi chiều dài của năm theo thời gian. 
b. Độ chính xác đáng kinh ngạc trong khoảng cách trung bình Trái đất-Mặt trời, vì chỉ có 30 m, 
là nhờ việc đo thời gian trung bình của các tín hiệu gởi từ phi thuyền Viking và phi thuyền thám 
hiểm Hoả tỉnh được thực hiện trong thời gian hơn 20 năm. Cũng nên nhớ rằng Hiệp hội thiên 
văn quốc tế phân biệt khoảng cách trung bình Trái dät-Mät trời với don vị thiên văn; đại lượng 
sau được định nghĩa như một chiều dài cố định và chính xác. Năm ánh sáng cũng là một đơn 
vị được IAU định nghĩa là một con số chính xác. Dé biết thêm chi tiết, hãy xem trang www.iau. 
org/public/measuring. 
c. Hình dạng của Trái đất được Hệ thống trắc địa thế giới mô tả chính xác nhất. Ấn bản sau cùng 
đã có từ năm 1984. Để có một cái nhìn bao quát về nền tảng cũng như chỉ tiết, hãy xem website 
www.wgs84.com. Hiệp hội trắc địa quốc tế đã tinh lọc di liệu trong năm 2000. Bán kính và độ 
phẳng được ghi ra đây là dữ liệu dành cho “hệ thuỷ triểu trung bình. Chúng khác với dữ liệu của 
“hệ không thuỷ triểu' và các hệ khác vào khoảng 0.7 m. Các thông tin cũng đã tự tạo thành một 
khoa học. 
d. Được đo giữa 2 tâm. Dé tìm vị trí chính xác của Mat trăng vào ngày thang đã cho, hãy xem 
trang www.fourmilab.ch/earthview/moon_ap_per.html. Đối với các hành tinh hãy xem trang 
www.fourmilab.ch/solar/solar.html và các trang khác trên cùng site. 
e. Góc được định nghĩa như sau: 1 độ = 1° = x/180 rad, 1 phút (đầu tiên) = 1” = 1°/60, 1 giây 
(phút) = 1” = 1/60. Các đơn vị cổ “phút thứ 3’ và ‘phút thứ tư; mỗi đơn vị là 1/60 của đơn vị 
đứng trước, không còn được sử dụng nữa. (Minute có nghĩa là ‘rat nhỏ va nó vẫn còn giữ nghĩa 
đó trong Anh văn hiện đại.) 


Một số tính chất của thiên nhiên ở tầm cỡ lớn được liệt kê trong bảng dưới đây. (Thêm 
một câu đố, bạn có thể xác định xem một tính chất bất kỳ của vũ trụ đã được liệt kê hay 
Cau đố 325s chua?) 


BẢNG 30 Các hằng số vũ trụ. 





Đại lượng Ký hiệu Giá trị 
Hang số vũ trụ A c. 1-107 m 
Tuổi của vũ trụ ^ ti 4.333(53) - 10!” s = 13.8(0.1) - 10° a 
(được xác định từ không-thời gian, thông qua sự giãn nở, và sử dụng Thuyết tương đối tổng quát) 
Tuổi của vũ tru” fi trên 3.5(4) - 107 s = 11.5(1.5) - 10° a 


(được xác định từ vật chất, thông qua các thiên hà và ngôi sao, sử dụng Thuyết lượng tử) 


364 


11 DON VI, SỰ DO LUONG VA CAC HANG SỐ 


BANG 30 (Tiếp theo) Các hằng số vũ tru. 








Đại lượng Ký hiệu Giá trị 

Tham số Hubble “ Ho 2.3(2) - 10718 5! =0.73(4)- 10 a? 
= hạ - 100 km/s Mpc = hụ - 1.0227 - 10 a! 

Tham ső Hubble rút gọn ? hy 0.71(4) 

Tham số giảm töc” du = -(ä/a)s(HẠ -0.66(10) 

Khoảng cách chân trời vũ trụ” dy = 3cty 40.0(6) - 107” m = 13.0(2) Gpc 


Topo của vũ trụ 
Số chiều của không gian 
Mật độ tới hạn 

của vũ trụ 
Tham số mật độ (toàn phần) | 
Tham số mật độ Baryon “ 
Tham số mật độ vật chất tối lạnh “ 
Tham số mật độ Neutrino * 
Tham số mật độ năng lượng roi" 
Tham số trạng thái năng lượng tối 
Khối lượng Baryon 
Mật độ số Baryon 
Mật độ vật chất sáng 
Số ngôi sao trong vũ trụ 
Số Baryon trong vũ trụ 
Nhiệt độ nền vi ba á 
Sö Photon trong vü tru 
Mat dö nang lugng Photon 
Mat dö sö Photon 
Biên độ nhiễu loạn mật độ 
Biên độ sóng hấp dẫn 
Thăng giáng khối lượng cho 8 Mpc 
Chỉ số vô hướng 
Độ biến thiên của chỉ số vô hướng 
Chiều dài Planck 
Thời gian Planck 
Khối lượng Planck 
Số khoảnh khắc trong lịch sử “ 
Số điểm không-thời gian 

trong chân trời “ 
Khối lượng trong chân trời 


a. Chỉ số 0 chỉ giá trị hiện tại. 


Pe = 3H2/(8nG) 


độ không rời rac lên tới 10” m 

3, cho các khoảng cách lên tới 10” m 
hạ - 1.878 82(24) - 10° *° kg/m? 

= 0.95(12) - 10 ”° kg/m? 


Do = Pol Pe 1.02(2) 

Do = PBo/ Pe 0.044(4) 

Ocpmo = Pcomo/P.0.23(4) 

Ovo = Pol Pe 0.001 to 0.05 

Oxo = Pxol Pc 0.73(4) 

w = PxÍPx -1.0(2) 

Trụ 1.67 - 10” kg 
0.25(1) /m? 
3.8(2) - 107”? kg/m? 

D 10221 

a, 108!*1 

T 2.725(1)K 

ny 10° 


py = TCk`J(15T8) 


vs 

VT 

Og 

n 

dn/dInk 

Ip = bic 

tpj = \hG/c” 

Mp, = yhc/G 

to/tp, 

No = (Roll) 
(to/tp) 

M 


4.6 : 10°°' kg/m’ 

410.89 /cm? hay 400 /cm”(Tạ/2.7 K}? 
5.6(1.5) - 107° 

<0.71VS" 

0.84(4) 

0.93(3) 

-0.03(2) 


Lei. 10° m 
5.39.10“ s 
21.8 ug 


8.70.8)- 10% 
1021 


101 kg 


11 DON VI, SỰ DO LUONG VA CAC HANG SỐ 365 


b. Bức xa phat sinh khi vũ trụ được 380 000 tuổi và có nhiệt độ khoảng 3000 K; độ thăng giáng 
AT, dẫn tới việc hình thành thiên hà ngày nay khoảng 16 + 4 uK = 6(2) - 10” Ty. 
Quyển II, trang 235 


CÁC SỐ HỮU ÍCH 





Tt 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510, 

e 2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 77572 47093 69995, 

Sa Si y 0.57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243 10421 59335 93992, 
em 


In2  0.69314 71805 59945 30941 72321 21458 17656 80755 0013436025. 
In10 2.30258 50929 94045 68401 79914 54684 36420 76011 01488 62877, 
V10 3.16227 76601 68379 33199 88935 44432 71853 37195 55139 32521, 











Trang 32 


GOI Ý VA LOI GIẢI CAC CÂU DO 


Câu đố 1, trang 10: Đừng vội va đòi hỏi khät khe. Ấn ban kế tiếp của sách sẽ được lợi vì điều 
này. 

Câu đố 3, trang 17: Điện trường làm cho ngọn lửa biến dạng hướng ra xa cái lược. Hiệu ứng 
được thể hiện trong Hình 187. Một video của hiệu ứng tương tự trong một điện trường mạnh 
hơn có ở trang ww w.youtube.com/watch?v=a7_8Gc_Llr®. 

Cau đố 4, trang 20: Các giọt nước phải tách ra khỏi dòng bên trong đối điện cực kim loại. Luôn 
luôn có một điện lượng nhỏ ở đâu đó trong các vật kim loại (bắt nguồn từ tia vũ trụ, sự cọ xát, 
tích điện từ trước, ...). Trong Hình 186, điện tích ban đầu này là điện tích dương xuất hiện trên 
phần dưới bên trái và phần trên bên phải của ống kim loại. Khi giọt nước hình thành, chúng lấy 
điện tích trái dấu với điện tích của vùng kim loại bao quanh chúng. Giọt nước mang điện âm rơi 
vào xô bên kia. Qua việc tích điện âm ở đó, điện tích dương trong xô đầu tiên tăng lên. Khi điện 
tích trong các hộp tăng lên, sự tách điện tích trong các giọt nước càng mạnh. Nói cách khác, việc 
tạo thành các giọt nước trong ống kim loại khuếch đại các điện tích ban đầu. Sau một thời gian, 
điện tích và hiệu thế lớn đến nỗi nó tạo ra một tiếng nổ lớn (nếu các vật khô ráo, kể cả không 
khí). Sau đó quá trình lại tái diễn. Dung ra một cơ chế tách điện tích gần giống như vậy đã xảy 
ra trong mây và dẫn tới hiện tượng sét. Nếu bạn muốn tạo dựng một máy phát điện Kelvin tại 
nhà, hãy ghé thăm trang de.wikipedia.org/wiki/Kelvin-Generator hay tìm các website về chủ để 
này. 

Để tránh tia lửa điện trong bình xăng xe, Opel chỉ cần nối đất ống kim loại ở miệng bình xăng 
vì họ đã quên bảo đảm sự tiếp xúc điện tốt giữa ống và thân xe. 

Việc cháy nổ nhiên liệu cũng có thể xảy ra khi bạn đổ nhiên liệu vào trong xe từ một bình 
chứa kim loại. Đã có nhiều lần, các tên trộm nhiên liệu đã bị ‘trùng tri’ bằng các vụ nổ do tĩnh 
điện khi chúng cố đổ nhiên liệu trộm được vào trong xe mình. Bạn có thể thấy tại các phi trường 
cách người ta phòng ngừa việc này: trước khi gắn ống nhiên liệu vào phi cơ, công nhân sẽ cột 
một dây dẫn nối xe xăng (hay xe bồn) vào phi cơ. 

Câu đố 5, trang 21: Ta quan sát 2 tia lửa điện qua 2 gương quay nhanh. Bằng cách này, các hiệu 
thời gian nhỏ sẽ dẫn tới sự khác biệt về vị trí của 2 tia lửa điện. Vào thế kỷ 19, tốc độ đo được bằng 
cách này thay đổi từ 6000 km/s tới trên 100 000 km/s vì tốc độ này phụ thuộc vào điện dung và 
điện cảm hiệu dụng của cuộn dây và thiết bị. Chỉ khi nào ta có thể bỏ qua các hiệu ứng này thì 
tốc độ đo được mới giống như tốc độ ánh sáng trong chân không, cụ thể là khoảng 300 000 km/s. 
Trong các dây cáp hiện đại, tốc độ điển hình khoảng 1/3 tốc độ này. 

Câu đố 6, trang 22: Nhiều tiếng động vang lên do con lắc kim loại gõ mạnh vào 2 chuông cố 
định. 

Câu đố 8, trang 26: Không. 

Câu đố 9, trang 26: Trường cach electron 1 m là 1.4nV/m. 

Câu đố 10, trang 27: Định luật nghịch đảo của bình phương là một hiệu ứng hình học đơn giản: 
một dòng vật chất thuần nhất chảy ra ngoài một mặt cầu thì giảm đi theo bình phương của 


GỢI Ý VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 367 


day nylon ee däy nylon 


HINH 186 Quá trình chủ yếu trong máy phát điện 
+ Kelvin: sự tách điện tích xảy ra khi tạo thành các giọt 
nuöc. 








HINH 187 Cách phan ứng của ngọn lửa đặt gần lược tích điện (© Shubham Das and Rakesh 
Kumar). 


khoảng cách. 
Câu đố 11, trang 28: Ta có F = œhcN2/4R? = 3- 10° N, một lực khổng 16, tương đương với 
trọng lượng của vật nặng 300 triệu tấn. Nó cho thấy chính lực khổng 16 này giữ chặt vat chất với 


368 GỢI ¥ VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 


nhau. Di nhiên là ta không có cách dé giữ 1 g điện tích dương trong một cái hộp vi lực đẩy giữa 
chúng còn lớn hơn nữa. 

Câu đố 13, trang 29: Để chứng minh day đủ sự tương đương giữa ‘dinh luật Coulomb và định 
luật Gauss trước hết ta cần chứng minh là nó đúng đối với một điện tích điểm. Sau đó mở rộng 
kết quả này cho nhiều điện tích điểm. Điều nay đã cho dinh luật Gauss có dạng tích phân, như 
ta đã thấy ở câu đố trước. 

Để tìm ra dạng tích phân của 'định luật Gauss đối với 1 điện tích điểm ta phải lấy tích phân 
trên một mặt đóng. Điểm quan trọng ở đây là ta phải lưu ý rằng chỉ có thể lấy tích phân đối với 
sự phụ thuộc kiểu nghịch đảo của bình phương. Kiểu phụ thuộc này cho phép ta biến đổi tích 
vô hướng giữa trường địa phương và diện tích nguyên tố thành tích thông thường giữa điện tích 
và góc khối Q: 
qdAcos@  qdQ 


EdA= > = : (112) 

4negr Ane, 

Trong trường hợp mat đóng việc tinh tích phân rất dé dang. 

Để suy ra dạng vi phân của định luật Gauss (tinh), cụ thể là 
vE=£, (113) 
Zu 
ta sử dung mat độ điện tích p và hệ thức toán hoc 
d Ed =Í VEdV. (114) 
mat kin thé tích được bao 


Hệ thức nay đúng với mọi trường vector E, được gọi là định ly Gauss: thông lượng là tích phân 
thể tích của divergence. 

Để suy ra dạng đầy đủ của định luật Gauss, bao gồm đạo hàm theo thời gian của từ trường, 
ta cần gộp thêm các hiệu ứng tương đối tính bằng cách đổi sang quan điểm của một quan sát 
viên chuyển động. 

Câu đố 15, trang 29: Các vật không tích điện có thể hút nhau nếu chúng được tạo thành từ các 
thành phần mang điện trung hoà lẫn nhau và các điện tích này có độ linh động giới hạn. Sự 
thăng giáng điện tích sẽ làm cho vật hút nhau. Nhiều phân tử tương tác với nhau theo cách này; 
những lực này cũng là nền tảng cho lực căng mặt ngoài và sự tạo thành giọt. 

Câu đố 16, trang 29: Không; pin chỉ tách điện tích và bơm chúng chạy vòng quanh. 

Câu đố 17, trang 32: Tỷ số q/m của electron và của các điện tích tự do trong kim loại không 
giống nhau. 

Câu đố 19, trang 34: Hãy khám phá cách kiểm tra vấn để này, thực hiện thí nghiệm và công bố 
kết quải 

Câu đố 20, trang 41: Nếu bạn biết hãy công bố kết quả. Các nhà nghiên cứu đã thử đặt người 
trên đại dương trong những ngày u ám, đã thử các thí nghiệm trong phòng tối nhưng cho đến 
nay vẫn chưa tìm thấy điều gì. Kinh nghiệm của những người trong thiết bị chụp ảnh cộng hưởng 
từ cũng không đem lại kết quả gì. 

Câu đố 22, trang 47: Không. 

Câu đố 24, trang 48: Phiên ban đúng của định luật Ampere là 


er (115) 
C 


trong khi biéu thüc trong bai thiéu sö hang z, 


Xem 16 


Trang 54 


Trang 64 


GỢI Ý VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 369 


Dé có thể hiểu thêm về sự khác nhau giữa 2 phiên ban đúng và sai của 'định luật Ampere, hay 
đọc RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON & MATTHEW SANDS, The Feynman 
Lectures on Physics, volume II, Addison Wesley, p. 21-1, 1977. Có thể doc miễn phi tai www. 
feynmanlectures.info. 

Câu đố 25, trang 49: Chỉ có các phép biến đổi với vận tốc tương đối tính mới hoa trộn từ trường 
và điện trường thành một lượng đáng kể. 

Câu đố 27, trang 50: Trường đối ngẫu +F được định nghĩa ở Trang 79. 

Câu đố 28, trang 51: Tích vô hướng của 4 vector thì luôn luôn là các đại lượng bất biến Lorentz. 
Câu đố 29, trang 51: Việc tạo ra tia X cần sự tập trung năng lượng cao; sinh hệ không có các 
mức năng lượng như vậy. 

Câu đố 30, trang 51: Sóng điện tần số thấp được sinh ra trong hệ thần kinh và đặc biệt là trong 
não. Như đã nói ở trên, các loài cá khác nhau giao tiếp với nhau thông qua các trường lưỡng 
cực điện thay đổi theo thời gian. Nhưng người ta chưa thấy sự liên lạc thông qua sóng vô tuyến. 
Dung ra việc có các hệ như vậy không có nhiều hy vọng. Tại sao? (Gợi ý: hãy nghĩ vê tần số, sự 
phát sinh ra chúng và các tính chất vật lý của nước và không khí.) 

Câu đố 33, trang 54: Hầu như mọi hạt trung hoà đều được tạo ra từ các hạt mang điện. Vì vậy 
giới hạn tốc độ vẫn có thể áp dụng cho chúng. Chỉ có một ngoại lệ: neutrino. Đối với chúng, lập 
luận này không có giá trị. Tuy vậy, neutrino có các hạt đo mang điện bao quanh nên tốc độ cực 
đại vẫn có thể áp dụng cho chúng được. 

Câu đố 34, trang 55: Như đã giải thích, đối với một quan sát viên bay cùng với dây, biến cố điện 
tích vào và ra không còn xảy ra đồng thời; dây có mang điện đối với người chuyển động. Như 
vậy có một từ trường quanh dây đối với quan sát viên chuyển động bất kỳ. 

Câu đố 35, trang 56: Độ rọi của Mặt trời làm thay đổi sự ion hoá trên thượng tầng không khí và 
gây ra sự đối lưu trong ion-quyển. Thuỷ triều làm chuyển động các ion trong đại dương và khí 
quyển. Các dòng điện này gây ra từ trường mà ta có thể nhận ra trong các kim la bàn rất nhạy. 
Câu đố 36, trang 56: Nếu bạn tìm được một hiệu ứng như vậy và có thể chứng minh nó, hãy 
công bố nó trên một tạp chí giáo dục. 

Câu đố 37, trang 56: Thường thì các đường dây cao thế rất nóng nên chim không thể thoải mái 
được. 

Câu đố 38, trang 56: Đặt chúng thành hình chữ T. 

Câu đố 39, trang 57: Gợi ý: đèn sáng thì nóng. 

Câu đố 40, trang 57: Trường hợp 3 hay 4 công tắc, ta sử dụng một công tắc đảo điện; đây là một 
công tắc 2 ngõ vào va 2 ngõ ra mà tại một vị trí, ngõ vào 1 và 2 nối với ngõ ra 1 và 2 tương ứng 
và tại một vị trí khác ngõ vào 1 nối với ngõ ra 2 và ngược lại. (Mặc dù vậy vẫn có các khả năng 
khác; có thể tiết kiệm dây dẫn bằng cách sử dụng các relay điện từ.) 

Câu đố 42, trang 58: Em bé tóc vàng có tóc mảnh mai nhất nên cho tác dụng lớn nhất. Cũng 
cần thời tiết khô ráo để tránh sự ẩm ướt của không khí gây ra sự phóng điện trên đầu khiến cho 
tóc không dựng lên được. 

Câu đố 43, trang 58: Ta có thể truyền tải điện năng vô tuyến; tuy vậy, cho tới bây giờ các hệ này 
thường là lớn, đắt tiền và có hại cho sức khoẻ con người. Ý tưởng thu gom năng lượng mặt trời 
trong không gian rồi chiếu nó xuống Trái đất dưới dạng vi ba cũng thường được đưa ra. Tài 
chánh và mối hiểm nguy đã ngăn trở ý tưởng này. 

Câu đố 45, trang 60: Dán 2 gương vuông góc với nhau. Hay tự quan sát trên TV bang cách sử 
dụng một máy quay phim. 

Câu đố 46, trang 60: Day lại là một thí dụ về sự kết hợp hiện tượng phát quang do ma sát và hiện 
tượng nhiễm điện do ma sát. Cũng nên ghé thăm website scienceworld.wolfram.com/physics/ 


370 GOI Ý VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 


Triboluminescence.html và www.geocities.com/RainForest/9911/tribo.htm. 

Câu đố 49, trang 63: Tiêu nhẹ hơn muối nên có phản ứng với muỗng trước muối. 

Câu đố 50, trang 64: Với bước sóng 546.1 nm (màu lục tiêu chuẩn), nó lớn hơn 18 bước sóng 
một chút. 

Câu đố 51, trang 65: Kích thước góc của Mặt trời quá lớn; hiện tượng nhiễu xạ không có vai trò 
gì ở đây. 

Câu đố 52, trang 65: Chỉ cần dùng máy ảnh tốc độ cao. 

Câu đố 53, trang 65: Dòng điện chạy vuông góc với từ trường sẽ bị lệch đi và kéo theo nam 
châm. 

Câu đố 54, trang 65: Tương đương đơn giản nhất của một cuộn dây là một vật được làm quay 
bằng dòng nước. Biến thế lúc đó sẽ gồm 2 vật như vậy nối với nhau xuyên qua trục của chúng. 
Câu đố 55, trang 66: Ánh sáng đi quanh Trái đất 7 vòng trong Is. 

Câu đố 59, trang 66: Không có nam châm vĩnh cửu nào trong thiên nhiên đặt vừa trong sàn 
nhà và đủ mạnh để nâng giường lên độ cao từ 50 tới 80 cm. (Nên chú ý rằng trong một hình độ 
lơ lửng lớn đến nỗi chân của người phụ nữ không chạm lên sàn nhà.) Và ai đã thử làm việc này 
với một nam châm điện đều biết rằng một thiết bị như vậy sẽ lớn hơn cả căn phòng. 

Hãy nhìn kỹ các tấm hình, bạn cũng sẽ nhận ra đó không phải là hình chụp: có những lỗi về 
bóng và ảnh phản chiếu của người phụ nữ. Và quan trọng nhất là không ai cắt nửa giường ra 
ngoài bức ảnh với người ngồi trên giường. Sau cùng chưa ai thấy một cái giường nổi như trong 
bức ảnh. 

Câu đố 61, trang 67: Phần toán học cần để tìm ra lời giải rất thú vị. Hãy thám hiểm lĩnh vực 
này! 

Câu đố 62, trang 68: Lớp điện tích phủ có tác dụng khiến cho chỉ có các ion của một loại điện 
tích đi qua rãnh. Kết quả là điện tích bị tách ra 2 bên chất lỏng và dòng điện được sinh ra. 

Câu đố 63, trang 68: Lực hút khi ở gần bắt nguồn từ ‘anh luc’ là lực hút giữa một điện tích va 
một mặt dẫn điện bất kỳ. Do khoảng cách d từ tâm hình cầu, lực đẩy sẽ bắt đầu tác dụng khi 
d > 1.618R. 

Câu đố 64, trang 68: Dòng điện rò sẽ làm thay đổi kết quả. Ty số 2 hiệu thé trong thời gian dài 
tỷ lệ với tỷ số 2 điện trở rò Vị/V; = R,/R,, có thể chứng minh dễ dàng bằng thực nghiệm. 

Câu đố 65, trang 68: Dây dẫn song song với dây điện cao thế tạo thành một tụ điện. Hiệu thế 
xuất hiện đủ để làm cho đèn neon phát sáng. 

Câu đố 66, trang 68: Nước làm gián đoạn các tia lửa điện nhỏ, được gọi là aigrette, chim tia 
sang’. Khi có một đợt phóng điện mới, nó tạo ra một tiếng động nhỏ. Rồi nước lại làm gián đoạn 
và quá trình lặp lại. Aigrette là một dạng phóng điện hào quang; hiện tượng này gây ra sự mất 
mát năng lượng và hiện tượng giao thoa sóng vô tuyến. 

Câu đố 67, trang 69: Xem ở trên, phần nói về bất biến. 

Câu đố 70, trang 69: Kiểu thức nay không áp dụng được cho không gian 3 chiều. Một nỗ lực 
sửa chữa sai lầm là của F. DE FLAvIIs, M. Noro & N.G. ALEXOPOULOS, Diaz-Fitzgerald 
time domain (D-FTD) method applied to dielectric and lossy materials, preprint available online 
at www.researchgate.net. 

Cau d6 71, trang 70: Tim kiém trén web, thi du nhu trang blog.biodiversitylibrary.org/2012/ 
06/narwhal-oceans-one-toothed-wonder.html hay narwhalslefttooth.blogspot.de/2011/05/ 
narwhal-tusk- debate.html. 

Câu đố 76, trang 82: Phần động lượng thường rät nhỏ này bị điện từ trường mang di. Nếu động 
lượng điện từ được cho bởi một thế vector thì bạn có thể kiểm tra tính đúng đắn của các kết quả 
hay không? 


GỢI Ý vA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 371 


Trường vector Poynting 








® 6 te 
day huöng j i 
ra ngoài dòng điện 
e O 8 mmm 
@ Gi Gi EE 
Dây không 
điện trở & 
® ® Q EE 
& Q & M 
dây huóng 
vào trong 
® 8 = ........ 
Trường vector Poynting 
————*>> 
Biến thế 
không hao phí 
năng lượng 





HÌNH 188 Trường vector Poynting đối với dây không có điện trở và trường hợp biến thé dài 
không mất mát năng lượng. 


Câu đố 77, trang 83: Trường tuyến và các mặt đẳng thế luôn luôn vuông góc với nhau. Như vậy 
trường tuyến không thể đi qua mặt đẳng thế 2 lần. 

Câu đố 88, trang 90: Xem Hình 188. Nếu dây không có điện trở, phần lớn năng lượng chỉ chảy 
bên ngoài 2 vật dẫn và song song với chúng. Nếu dây có điện trở, vector Poynting hơi hướng về 
phía dây dẫn. Trong trường hợp biến thế, có thể suy ra từ trường hợp của dây dẫn thông qua 
sự tương tự được minh hoa trong hình, hãy tham khảo bài báo rất hay của F. HERRMANN & 
G.B. SCHMID, The Poynting vector field and the energy flow within a transformer, American 
Journal of Physics 54, pp. 528-531, 1986. 

Câu đố 87, trang 90: Có sự giống nhau về sự gia tang entropy: các quá trình ngược có thể xảy 
ra nhưng xác suất nhỏ đến nỗi trong thực tế chúng không xảy ra. Xác suất cực thấp bắt nguồn 
từ sự thăng giáng của môi trường. 

Câu đố 90, trang 91: Chỉ cần vẽ một dòng điện trong một cuộn dây với từ trường của nó, rồi vẽ 
ảnh qua gương của dòng điện và vẽ lại từ trường. 

Câu đố 91, trang 91: Các bất đối xứng khác trong thiên nhiên còn có tính xoắn ốc của các phân 


Quyén V, trang 240 


372 GỢI Ý VÀ LỜI GIẢI CÁC CÂU DO 


tử DNA tạo nên nhiễm sắc thể và nhiều phân tử khác trong các sinh hệ, tính thuận tay phải của 
nhiều người, sự bất đối xứng của các loài cá thường nằm sát đáy biển. 

Câu đố 92, trang 92: Không thể giải thích sự khác nhau giữa trái và phải bằng cách sử dụng các 
hệ/hiệu ứng hấp dẫn hay điện từ. Cách duy nhất là sử dụng tương tác hạt nhân yếu như ta đã 
chứng minh trong chương nói về hạt nhân. 

Câu đố 93, trang 92: Lagrangian không đổi nếu một trong 3 toa độ đổi dấu. 

Câu đố 94, trang 92: Ảnh bị lật lên: việc quay đi 90 độ sẽ quay ảnh đi 180 độ. 

Câu đố 95, trang 93: Hãy tưởng tượng E và B là các vector đơn vị của 2 trục trong không gian 
phức. Như vậy một phép quay bất kỳ của các trục này cũng là một phép đối xứng đối ngẫu suy 
rộng. 

Câu đố 97, trang 96: Moment động lượng được đưa vào hệ thống khi nó được tạo ra. Nếu ta 
mang 1 điện tích điểm từ vô cực doc theo một đường thẳng tới vị trí sau cùng gần một lưỡng 
cực từ, từ lực tác dụng lên điện tích sẽ không hướng theo phương chuyển động. Do đó nó tạo ra 
một moment lực quanh điểm gốc. Hãy đọc J.M. AGUIRREGABIRIA & A. HERNANDEZ, The 
Feynman paradox revisited, European Journal of Physics 2, pp. 168-170, 1981. 

Câu đố 98, trang 96: Hay chứng tỏ rang mặc dù từ trường theo tia của sóng cầu bằng 0 theo 
định nghĩa, các phương trình Maxwell lại đòi hỏi nó khác 0. Vì sóng điện từ là sóng ngang, thì 
chứng minh nó không thể chải một hình cầu có tóc không có xoáy (kép) hay hai xoáy đơn cũng 
đủ. Ngoài các phát biểu này, Thuyết lượng tử cũng làm thay đổi hình ảnh này đi một chút: xác 
suất phát xạ 1 photon từ một nguyên tử bị kích thích ở trạng thái suy biến có tính đối xứng cầu 
một cách chính xác. 

Câu đố 99, trang 96: Nếu ta tính đến sự bảo toàn động lượng và moment động lượng thì không 
có sự nhập nhằng này. Hãy doc thí dụ như quyển W.H. Furry, Examples of momentum 
distributions in the electromagnetic field and in matter, American Journal of Physics 37, pp. 621- 
636, 1969. 


Câu đố 100, trang 97: Bức xa phát ra bị tat nhanh vi vì kích thước của 6 cắm (lưỡng cực) nhỏ 
hơn bước sóng của trường rất nhiều. 
Câu đố 102, trang 97: Không. Người ta không tìm thấy động cơ điện từ lẫn cuộn dây trong sinh 
hệ. Bắp thịt, bộ dẫn động mạnh nhất trong sinh học chủ yếu được cấu tạo từ một số lớn các động 
co tĩnh điện. Lý do cơ ban cho sự khác nhau này là các động cơ điện tử vi mô có hiệu suất thấp 
so với động co tinh điện vi mô. O mức vĩ mô thì điều này lại ngược lại. 
Câu đố 104, trang 103: Trong mọi trường hợp giao thoa, năng lượng được tái phân bố theo các 
hướng khác nhau. Đây là quy luật tổng quát; đôi khi phải tỉnh ý mới khám phá ra hướng này. 
Câu đố 105, trang 103: Tác giả thường thấy khoảng 7 vạch; giả sử khoảng cách là 20 um, thì mỗi 
vạch chiếm 3 m. Bước sóng phải nhỏ hơn giá trị này và tần số phải lớn hơn 100 THz. Giá trị 
thực của các màu khác nhau được cho trong bảng phổ điện từ. 
Câu đố 107, trang 104: Khoảng cách Í giữa các vạch của một hình giao thoa là ! = Ad/s, trong 
đó đ là khoảng cách đến màn và s là khoảng cách giữa 2 nguồn. 

Để biết thêm về hiện tượng giao thoa và điều kiện xảy ra, hãy tìm hiểu khái niệm số Fresnel. 
Số Fresnel cho phép ta phân biệt “trường xa với “trường gần; hai trường hợp thường xảy ra trong 
nhiều hiện tượng sóng. 
Câu đố 108, trang 105: Ông nhận thấy rằng khi một lăng kính tạo ra một cầu vồng, một nhiệt 
kế đặt ở vùng sau màu đỏ có nhiệt độ tăng lên. 
Câu đố 110, trang 112: Tính lưỡng chiết xuất hiện khi sự khúc xạ phụ thuộc vào sự phân cực. 
Chỉ có 2 loại phân cực tuyến tính độc lập nên không thể có sự tam chiết trong thiên nhiên. Tính 
chất này vẫn đúng cho các tinh thể có 3 chiết suất khác nhau theo 3 hướng! 


GỢI Ý VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 373 


truong 
tuyến có 
đoạn gãy 









HÌNH 189 Tính điện trường ngang E 
của một điện tích có gia tốc trong một 
thời gian ngắn. 


Câu đố 111, trang 113: Ánh sáng phản xạ từ mặt nước bị phân cực một phần. Ảo ảnh thì không. 
Câu đố 112, trang 118: Hình 189 biểu diễn các điện trường tuyến. Ta giả sử rằng điện tích 
chuyển động với vận tốc đầu vy nhỏ so với c và nó giảm về zero trong thời gian tọ. Sau thời 
gian T, xung bức xa đã di chuyển một đoạn R = cT, trong đó T > ty. Hình vẽ chứng tỏ rang ở 
khúc gãy, màu đỏ, tỷ số trường ngang E, và trường xuyên tâm E, là độ dốc của đoạn gãy. (Tại 
sao?) Phép tính hình học cho ta 


E, 0ạTsinØ aRsin® 


— = = — 116 
E, cto c? ie) 
Thay biểu thức Coulomb vào trường xuyên tam ta được 
1 asin@ 
E.=——— (117) 
Jeu" R 


Nhu vậy trường ngang giảm đi theo 1/R. Ngoài ra, trường này phụ thuộc vào góc 0; ta có thể 
thấy điều nay trong cả 2 Hình 189 và Hình 69 trên Trang 117. Nói cách khác, antenne phát có một 
hướng phát năng lượng ưu tiên là hướng vuông góc với hướng gia tốc. 

Câu đố 113, trang 120: Một quan sát viên như vậy sẽ cảm nhận một trường tĩnh nhưng gợn 
sóng, không thể hiện hữu, như các phương trình của trường điện từ cho ta thấy. 

Câu đố 114, trang 120: Bạn sẽ không bao giờ chết. Bạn có thể đến được nơi tận cùng của vũ trụ 
không? 

Câu đố 117, trang 121: Một mặt 1 m? đặt vuông góc với ánh sáng nhận được khoảng 1 kW bức 
xạ. Nó tạo ra một áp suất giống như trọng lượng của khoảng 0.3 mg vật chất. Đối với thể đen nó 
là 3 uPa và đối với gương thì nó lớn gấp đôi. 

Câu đố 118, trang 123: Mặt sáng bóng sẽ nhận được động lượng bằng 2 lần mặt đen nên sẽ bị 
đẩy ngược lại. 

Câu đố 120, trang 125: Quay ánh sáng có thể hiểu theo 2 cách: quay kiểu thức cường độ quanh 
hướng truyền sóng hay quay kiểu thức phân cực quanh hướng truyền sóng. Ta đều có thể làm 
cả 2 cách này: một lăng kính Dove quay kiểu thức cường độ (và phân cực) và một bản nửa sóng 


Trang 140 


Xem 98 


374 GỢI Ý vA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 


chỉ quay kiểu thức phân cực đối với một bước sóng cố định. Cả hai đều có thể thực hiện với sự 
sắp đặt gương như đã giải thích ở trên. 

Câu đố 122, trang 125: Các hình giao thoa thay đổi khi màu sắc thay đổi. Cầu vồng cũng xuất 
hiện vì màu sắc khác nhau do tần số khác nhau. 


Câu đố 124, trang 126: Cầu vồng bậc 3 va bậc 4 tạo thành một vòng cung quanh Mặt trời. Dé 
thấy chúng, ta thường phải ở đằng sau một cao ốc hay thân cây che hướng nhìn thẳng về Mặt 
trời. Năm 2011, chỉ có một ít hình cầu vồng bậc 3 và 1 hình cầu vồng bậc 4 trên toàn thế giới. 
Câu đố 125, trang 127: Cầu vồng day đủ tròn như một đường tròn. Bạn có thể tạo ra một cầu 
vồng trong vườn bằng một vòi tưới nước nếu bạn cầm vòi trong tay trong khi đứng trên ghế, 
lung quay về phía Mặt trời chiều. (Ôi, một phần nhỏ bi mất; bạn biết đó là phần nào không?) 
Vong tròn bắt nguồn từ hình cầu của giọt nước. Nếu giọt nước có hình dạng khác, va nếu ta sắp 
chúng thẳng hàng, cầu vồng sẽ có hình dạng khác hình tròn. 

Câu đố 128, trang 134: Lấy một tấm film của một vụ bùng nổ của một siêu tân tỉnh ở xa hay tốt 
hơn là một bùng nổ quang hay tia gamma và kiểm tra xem sự bùng nổ xảy ra của các màu khác 
nhau có đồng thời hay không. Điều này đã được thực hiện rộng rãi mà người ta không phát hiện 
được sự khác biệt nào trong phạm vi sai số của thí nghiệm. 

Câu đố 129, trang 136: Tính chất của vận tốc tiên hành tương ứng với bước sóng hiệu dụng khả 
hữu ngắn nhất; do đó ta tính nó bằng cách lấy giới hạn khi tần số dần tới vô cực. 

Câu đố 130, trang 136: Ánh sáng được phát ra từng xung; như vậy đó là vận tốc của năng lượng. 
Câu đố 131, trang 136: Trong vật chất, năng lượng được truyền đến các nguyên tử, trở lại thành 
anh sáng, rồi đi đến nguyên tử kế tiếp, v.v... Diêu này làm mất thời gian và làm chậm sự lan truyền. 
Câu đố 132, trang 138: Đối với các photon đơn lẻ, độ từ thẩm, độ điện thẩm và trở kháng của 
sóng không xác định. Bất biến bảo giác, số chiểu và topo không có giá trị ở các thang đo Planck 
nhỏ bé. Gần các hố đen, nếu ta tính đến các hiệu ứng lượng tử, sẽ có ma sát trên các vật chuyển 
động. Thuyết trường lượng tử chứng tỏ rằng chân không chứa và bao gồm các cặp hạt-phản hạt 
ảo. Vũ trụ học chứng tỏ rằng chân không có năng lượng khác 0 và Thuyết trường lượng tử cũng 
để nghị như vậy. Thuyết tương đối tổng quát chứng tỏ rằng chân không cong có thể di chuyển, 
và Thuyết hấp dẫn lượng tử cũng vậy. Tóm lại, ta có thể nói rằng chân không có mọi tính chất 
mà người ta gan cho aether nhưng theo một cách, về cơ bản, khác với những điều mà những 
người dé xướng đã bàn luận về nó. 

Câu đố 133, trang 138: Gần như không có ánh sáng đi qua; cường độ ánh sáng truyền qua phụ 
thuộc vào tỷ số bước sóng và đường kính của lỗ theo hàm mũ. Ta có thể nói rằng sau lỗ có một 
sóng phù du. 

Câu đố 134, trang 138: Mật độ năng lượng là 1kW/m?/c = 3.3 uJ/m?. Gia sử sóng hình sin, 
(căn quân phương) của điện trường là 3.3 uJ/m” Jeu = 610 V/m - một trị số khá lớn. (Căn 
quân phương) của từ trường là 610 V/m/c = 2.1 uT - một trị số khá nhỏ. 

Câu đố 135, trang 138: Một thí dụ bất kỳ về ánh sáng đều chỉ có một màu. 

Câu đố 137, trang 139: Việc mô tả ánh sáng là một chất có ích cho việc tìm hiểu chùm ánh sáng. 
Mặt khác, ánh sáng là một chất khá đặc biệt: nó không có tính không đổi thông thường - nó có 
thể bị hấp thu - và nó không có khối lượng. 

Câu đố 138, trang 139: Ánh sáng bi phí phạm quá nhiều, kính chắn gió quá đắt tién và không 
có lý do gì để làm như vậy nếu không có ai làm. 

Câu đố 140, trang 142: Tối thiểu cần 3 gương. Hai cách xếp đặt gương được trình bày trong 
Hình 190. Cũng có cách xếp đặt 3 gương với chùm ánh sáng vào và ra song song với nhau; bạn 
có thể tìm ra cách này không? Ý tưởng của các cách xếp đặt này đã được giải thích rõ ràng trong 
các bài báo của Enrique Galvez và cộng sự của ông. 


GỢI Ý VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 375 





Chùm vào và ra đối song Chùm vào và ra song song; tỷ số 
B xác định độ quay sự phân cực a:b:c xác định độ quay sự phân cực 


HÌNH 190 Cách xếp đặt 2 gương làm hướng phân cực của một chùm ánh sáng quay đi một góc 
cho trước. 


Câu đố 141, trang 143: Trong giao thoa kế bên trái, ánh sáng ra theo hướng B, cái còn lại theo 
hướng A. Ta có thể tổng quát hoá bài toán cho giao thoa kế có hình dạng bất kỳ. Cách giải trong 
trường hợp này là sử dụng phase Berry. Nếu bạn quan tâm hãy tìm hiểu khái niệm thú vị này với 
sự giúp đỡ của thư viện mà bạn thường lui tới. 

Câu đố 142, trang 149: Nhiệt độ trung bình của Trái đất là 287 K. Năng lượng đến từ Mặt trời 
tỷ lệ với luỹ thừa 4 của nhiệt độ. Năng lượng này trải ra (một cách gần đúng) trên 1/2 bê mặt Trái 
đất. Lượng năng lượng đó ở Mặt trời, đi từ một bể mặt nhỏ hơn, chắn cùng một góc như Trái 
đất. Như vậy ta có E ~ 27RianT earn = Tun Bängg, trong đó o là bán kính góc của Mặt trời. 
Kết quả nhiệt độ của Mặt trời khoảng Tsun = (Ti Jar)” = 4kK. 

Câu đố 145, trang 150: Vì cực dai của quang phổ theo bước sóng va theo tần số không giống 
nhau, như vậy chúng không thể và không tuân theo công thức c = ƒÀ. 


art 


Câu đố 148, trang 150: Ở nhiệt độ cao, mọi vật đều gần giống thể đen. Màu do nhiệt độ quan 
trọng hơn các hiệu ứng màu khác. Lò và vật có cùng nhiệt độ nên ta không phân biệt được chúng. 
Tuy nhiên để làm được như vậy ta phải chiếu sáng cảnh vật bằng ánh sáng có công suất lớn và 
chụp ảnh với độ nhạy thấp. Như vậy ta luôn luôn cần ánh sáng mạnh để chụp ảnh những gì xây 
ra trong lửa. 

Câu đố 149, trang 151: Việc đạt được nhiệt độ cao hơn sẽ phá vỡ nguyên lý 2 của Nhiệt động 
lực học. Dé tìm hiểu thêm, bạn hãy đọc trong sách giáo khoa về định luật Kirchhoff. 

Câu đố 150, trang 152: Ta có thể mô tả nhiệt độ hiệu dụng của ánh sáng laser là lớn hơn vô hạn; 
điều này cho phép ta đốt nóng mục tiêu lên nhiệt độ cực cao. 

Câu đố 152, trang 157: Đối với gương hay thấu kính nhỏ, như thấu kính dùng trong kính hiển 
vi thì việc sản xuất hàng loạt các thấu kính thì dé hơn. Trái lại, việc sản xuất, lắp đặt và sử dung 
các gương lớn thi dé dàng và rẻ hơn thấu kính nhiều vì gương sử dụng ít thuỷ tinh, nhẹ hon và 
dé thay đổi hình dạng nhờ các cơ cấu điểu khiển. 

Câu đố 153, trang 157: Nước đường cho ta thấy một hiệu ứng còn đẹp mắt hơn trong cách xếp 
đặt như sau. Lay một ống dài trong suốt một đầu kín chứa day nước đường. Chiếu một chùm 


376 GOI Ý VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 


laser helium-neon mau đỏ từ dưới đáy ống lên. Sau đó ta đưa một kính phân cực thang vào 
chùm sáng: ánh sáng trong ống sẽ tạo thành một đường xoắn ốc. Bằng cách quay kính phân cực 
bạn có thé làm cho đường xoắn ốc tiến hay lùi. Hiệu ứng này được gọi là tinh quang hoạt của 
đường, bắt nguồn từ khả năng quay mặt phẳng phân cực của ánh sáng và một tính chất đặc biệt 
của thực vật: chúng chỉ tạo thành một trong 2 dạng gương của đường. 

Câu đố 155, trang 159: Hệ thức của định luật khúc xạ là 


c sin & 
ul = ma 8 (118) 
CG sing, 


Tỷ số tốc độ đặc biệt giữa chan không (hay không khí, gần như giống nhau) va vat liệu là chiết 
suất n của vật liệu đó: 
c sin a 
n=-L=—— (119) 
Co ` SI Oe 
Nhiều người gọi không đúng ‘dinh luat’ khúc xa là 'định luật Snell, hay ‘dinh luật Descartes’ mặc 
dù đã có nhiều người khác tim ra trước (và dù tên của dòng họ là ‘Snel’). 


Câu đố 156, trang 164: Công thức thấu kính mỏng là 
1 1 1 
=¬.. 120 
d, d; i 
Công thức nay dung khi bê day của thấu kính có thể bỏ qua. Độ hội tu của thấu kính được do 
bang đại lượng 1/ ƒ. Đơn vi 1 m! được gọi là diopter; nó được sử dụng cho kính đọc sách. Thấu 
kính hội tụ có độ hội tụ dương, thấu kính phân kỳ có độ hội tụ âm. 

Tuy vậy, công thức này chỉ gần đúng và không bao giờ được sử dụng trong việc thiết kế thấu 
kính. Nó là tàn dư của sách cũ. Các nhà thiết kế thấu kính hiện đại luôn sử dụng quang học Gauss 
để tính toán. Hãy xem thí dụ như FRANCIS A.JENKINS & HARVEY E. WHITE, Fundamentals 
of Optics, McGraw-Hill, 1957. 


Câu đố 158, trang 165: Một kính hiển vi quang hoc cơ bản được tạo thành từ 2 thấu kính hội 
tụ. Một thấu kính - hay hệ thấu kính - tạo ra một ảnh thực được phóng đại và thấu kính thứ 2 
tạo ra một ảnh ảo được phóng đại của ảnh trước. Hình 191 cũng chứng tỏ rằng kính hiển vi luôn 
luôn đảo ngược ảnh. Do bước sóng của ánh sáng, kính hiển vi quang học có độ phân giải cực 
đại khoảng 1 um. Ta nên nhớ rang độ phóng đại của kính hiển vi là không giới hạn; đại lượng bị 
giới hạn là độ phân giải. Điều này giống như trường hợp ảnh số. Độ phân giải là kích thước của 
điểm ảnh nhỏ nhất mà ta nhận ra được. 

Kính hiển vi hình như do Girolamo Fracastro phát minh vào năm 1538. Kính hiển vi đầu tiên 
có thể hoạt động được chế tạo ở Hoà Lan vào khoảng năm 1590. Sự phát triển của kính hiển vi 
rất chậm chạp vì việc sản xuất thuỷ tỉnh vào thời đó cực kỳ khó, đặc biệt là các thấu kính nhỏ. Do 
đó, vào năm 1819 David Brewster đã để nghị chế tạo một kính hiển vi sử dụng thuỷ tỉnh thể của 
mắt cá; khi ý tưởng này được hiện thực hoá bằng thuỷ tinh thể mắt lươn, nó đã tạo ra một kính 
hiển vi có hiệu suất đáng kinh ngạc. Để biết thêm về kính hiển vi hãy đọc quyển sách rất hay 
của ELIZABETH M. SLATER & HENRY S. SLATER, Light and Electron Microscopy, Cambridge 
University Press, 1993, hay tham hiém cac website chuyén dé nhu www.mikroskopie-muenchen. 
de hay micro.magnet.fsu.edu/primer/techniques. 


Câu đố 160, trang 167: Sự tán sắc ở thuỷ tinh thé dẫn tới các vi trí anh biểu kiến khác nhau như 
ta thấy trong Hình 192. Để biết thêm về sự tán sắc trong mắt người và các phương thức sử dụng 
nó để tao ra các hiệu ứng 3 chiều, hãy xem các bài báo của C. UcKE & R. WoLF, Durch Farbe 
in die dritte Dimension, Physik in unserer Zeit 30, pp. 50-53, 1999. 


GỢI Ý VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 377 








\ 
\ 
1 
\ 
\ 
H 
1 
1 


tiêu diém 








Focus Leeuwenhoek 
Microscope 
(circa Late 1600s) 


Sample 
Translator 


/ 


HÌNH 191 Một thấu kính đã tạo ra kính hiển vi thương mại cổ nhất từ năm 1680 (chiều dài 
khoảng 8cm, được giữ gần với mắt) nhưng 2 thấu kính hội tụ tạo ra kính hiển vi hiện đại 
(photo WikiCommons). 





„ vị trí xanh biểu kiến 
# 
(> vị trí dé biểu kiến 
⁄ \ 
Ze 4 


`, vị trí thực 


HÌNH 192 Mối liên hệ giữa hiệu ứng độ sâu 
của màu sắc và sự tán sắc của thuỷ tỉnh thể 
của mắt người 





378 GỢI Ý vA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 


Câu đố 161, trang 170: Chùm 1 mm sẽ mở rộng 1000 lần bằng bé rộng của chùm 1 m. Một chùm 
ánh sáng lục hoàn hảo rộng 1 m sẽ có bể rộng 209 m trên Mặt trăng; bạn có thể suy ra kết quả 
này từ một công thức (quan trọng) liên quan tới khoảng cách, bước sóng, đường kính ban đầu 
và cuối cùng không? Thử đoán công thức dep dé này rồi suy ra nó. Trong thực tế, giá trị lớn hơn 
cực tiểu lý thuyết đã tính. Hãy ghé trang www.csr.utexas.edu/mlrs và ilrs.gsfc.nasa.gov. 

Câu đố 162, trang 170: Người ta thường nói rằng sự tiến hoá đã điều chỉnh số tế bào hình nón 
trong mắt theo độ phân giải cực đại lý thuyết khi con ngươi mở cùng với quang sai của nó; tuy 
vậy các chuyên gia về chủ để này vẫn cho rằng còn một số lớn tế bào hình nón dự trữ. 

Câu đố 163, trang 170: Đáp số sẽ nằm trong khoảng 10 hay 20 km trong tình trạng khí quyển 
lý tưởng. 

Câu đố 166, trang 179: Dung ra, không có cách để cho toàn đổ của một người có thé đi loanh 
quanh và de doa người thực. Một toàn đồ luôn luôn trong suốt; ta luôn nhìn thấy phông nền 
xuyên qua toàn đổ. Một toàn đồ luôn luôn cho một ấn tượng tương tự như những hình anh 
chuyển động giống như các bóng ma. Nếu nền đen, hãy chiếu sáng bằng một đèn pin để thấy rõ 
diéu này. 

Câu đố 167, trang 180: Bước sóng nhỏ của ánh sáng có thể ngăn cản giấc mơ này. Vì một màn 
hình toàn ký thực thì các điểm ảnh phải nhỏ hơn bước sóng ánh sáng và phải tái tạo được thông 
tin về phase. Như vậy câu hỏi kế tiếp sẽ là: cần bao nhiêu để giấc mơ này thành hiện thực? Nếu 
bạn tìm ra giải pháp bạn sẽ trở nên giàu có và nổi tiếng. 

Câu đố 170, trang 187: Có một điểm mù trong mắt; đó là một vùng không thể cảm nhận được 
hình ảnh. Não cho rằng hình ảnh ở đó giống như hình ảnh ở đường biên. Nếu một điểm rơi vào 
trong vùng đó, nó sẽ biến mất. 

Câu đố 171, trang 187: Cơ chế bổ chính cho các thụ thể xanh trong hố trung tâm không thể 
hoạt động quá nhanh: bạn sẽ thấy một điểm bắt nguồn từ hố trung tâm này. 

Câu đố 173, trang 189: Mắt và não không đảo hướng trên dưới ở một tuổi nào đó. Ngoài ra, 
điều gì chứng tỏ trẻ sơ sinh thấy ngược lại? 

Câu đố 174, trang 199: Mắt và hệ thị giác loại trừ các hình không thay đổi theo thời gian. 

Câu đố 175, trang 200: Không đúng hẳn; Mắt mèo sử dụng 2 lần phản xạ ở các mặt bên của 
hình lập phương; mắt mèo sống có nhiều lần phản xạ. Dù vậy tác dụng sau cùng thì như nhau: 
ánh sáng trở lại hướng xuất phát. 

Câu đố 178, trang 206: Ứng dụng hiện tượng nhiễu xạ; quan sát các hình nhiễu xạ trên tường 
phía sau sợi tóc chừng vài mét. 

Câu đố 180, trang 207: Ở khoảng cách 10 pc=32.6 al, Mặt trời có cấp sáng biểu kiến là 4.7. Ở 
khoảng cách 20 pc=65.2al, cấp sáng giảm di 4 lần, còn khoảng 1.5, do đó cấp sáng nhìn thấy 
biểu kiến khoảng 6.2. Số này gần với giới hạn cấp sáng của mắt. Cấp sáng giới hạn thực của mắt 
không phải là hằng số cũng không có tính phổ quát nên khoảng cách 50 năm ánh sáng không 
phải là giới hạn chính xác. Cấp sáng giới hạn - giống như thị giác ban đêm hay độ nhạy da thị 
- phụ thuộc áp suất riêng phần của oxygen trong không khí mà quan sát viên dang thở, vào độ 
trong sạch của không khí, vào khoảng cách của thiên đỉnh và chủ yếu là độ thích ứng với bóng 
đêm. Mắt ở lâu trong ánh sáng của trời đêm tại một vị trí rất tối không có ánh sáng vẫn không 
thể thích ứng hoàn toàn với bóng đêm. Bạn có thể dé dàng nhìn thấy sao cấp 7 bằng cách che 
bớt bầu trời và chỉ nhìn một phần nhỏ của nó. Một số quan sát viên trong điều kiện lý tưởng đã 
tuyên bố là có thể nhìn thấy sao cấp 8. 

Câu đố 181, trang 207: Mặt màu lục nhìn ở một góc xiên thường thấy rộng hơn khi nhìn theo 
phương thang đứng. Mặt đất có phủ cô xanh được nhìn từ một góc xiên. 

Câu đố 182, trang 208: Đúng. Các kính thiên văn hiện đại có bể mặt thu thập ánh sáng lớn (lên 
tới 50 m?) và có các máy phát hiện cực nhạy. Số photon do que diem cháy sáng phát ra trên Mặt 


GỢI Ý VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 379 


trăng theo hướng của kính thiên văn lớn (cỡ nào?) đủ để kích khởi máy phát hiện. 

Câu đố 183, trang 209: Dĩ nhiên là không vì vận tốc nhóm không bị Thuyết tương đối đặc biệt 
giới hạn. Vận tốc năng lượng bị giới hạn nhưng không bị thay đổi trong thí nghiệm này. 

Câu đố 184, trang 209: Ông mua quần áo cho mẹ và cho mình không đúng màu. 

Câu đố 186, trang 210: Nhà thám hiển người Phổ Alexander von Humboldt đã kiểm tra kỹ 
huyền thoại này trong thế kỷ 19. Ông thăm nhiều hầm mỏ và hỏi rất nhiều công nhân ở Mexico, 
Peru, Siberia về kinh nghiệm của họ. Ông cùng hỏi nhiều người thông ống khói. Không ai kể cả 
ông thấy sao vào lúc ban ngày. 

Câu đố 187, trang 210: Nhìn Mặt trời khi nhắm mắt và nhớ cái bóng màu đỏ mà bạn thấy. Di 
vào phòng đóng cửa, mở đèn tròn và nhìn đèn với mắt nhắm. Chọn khoảng cách đến đèn cho 
cùng một bóng đỏ. Suy ra công suất Mặt trời từ công suất đèn và định luật nghịch đảo của bình 
phương. 

Câu đố 188, trang 210: Nếu bạn mở một cuộn băng keo, ngoài ánh sáng, còn có tia X phát ra. 
Đây là thí dụ về Sự phát quang do ma sát. Hãy xem thí dụ trong film tại www.youtube.com/ 
watch?v=J3i80Ri0WNc. 

Câu đố 196, trang 220: Cơ thể người dẫn điện và lam thay đổi hình dang của điện trường và do 
đó nối tắt dòng điện này. Thông thường ta không thể tạo ra năng lượng từ điện trường này vì 
dong điện quá nhỏ. (Tia sét di nhiên lại là câu chuyện khác. Chúng bắt nguồn - một cách gián 
tiếp - từ trường của Trái đất nhưng không có quy luật nên không thể sử dụng thường xuyên. Cột 
thu lôi của Franklin là một thí dụ như vậy.) Điện trường trong thời tiết tốt không thể sử dụng 
làm nguồn năng lượng vì điện trở trong của nó là 3 GOÓ/m. 

Câu đố 197, trang 220: Trường ở mặt cầu bán kính r là E = Onser". Thay E = 200 V/m, ta 
được Q = 0.9 MC. 

Câu đố 198, trang 223: Nếu bạn tìm được phương pháp khác từ sự ước tinh da biết, bạn hãy 
công bố nó. 

Câu đố 202, trang 230: Mọi ảo thị về việc bay bổng nhìn có vẻ như ảo thuật gia đang treo vật 
trên các sợi dây như nhiều người đã thấy, kể cả tôi. (Đèn flash máy ảnh thì bị cấm, phông nền thì 
mờ ảo để gây khó khăn cho việc trông thấy các sợi dây, không có chiếc vòng nào được kéo trên 
ảo thuật gia, bể nước mà anh ta nằm trong thì để mở cho dây câu đi qua, các bạn diễn luôn luôn 
giống nhau được chọn “ngẫu nhiên từ khán gia, v.v...) Thông tin của các nhân chứng đã thực sự 
thấy các dây câu của David Copperfield đã giải thích cho việc sắp xếp này. Các nhóm thông tin 
usenet alt.magic.secrets, đặc biệt Tilman Hausherr, đóng vai trò quan trọng trong việc xoá sạch 
chủ dé này, kể cả tên của công ty chế ra các cơ cấu treo. 

Câu đố 203, trang 230: Nếu có bạn nên công bố nó. 

Câu đố 204, trang 234: Có thể là năng lượng của âm khi nó là công cơ học. 

Câu đố 205, trang 236: Sự biến dạng không-thời gian không có liên hệ gì với điện; ít nhất là 
ở mức năng lượng thông thường. Khi gần năng lượng Planck, điểu này có thể thay đổi nhưng 
người ta vẫn chưa tiên đoán được điểu gì. 

Câu đố 207, trang 238: Độ hấp thu lý tưởng tạo ra màu đen (mặc dù nó có thể đỏ hay trắng ở 
nhiệt độ cao hơn). 

Câu đố 208, trang 238: Mặt trời phát xạ khoảng 4 - 10°° W từ khối lượng 2 - 10” kg của nó, tức 
0.2mW/kg. Thân người trưởng thành (đứng yên) phát xạ khoảng 100 W (bạn có thể kiểm tra 
diéu nay lúc đi ngủ vào ban đêm), như vậy khoảng 1.2 W/kg. Tức là lớn hơn Mặt trời khoảng 
6000 lần. Lý do: chỉ có trung tâm Mặt trời phát ra năng lượng. Nếu năng lượng đó đem chia cho 
khối lượng toàn phần, bao gồm phần không phát ra năng lượng, ta kiếm được trị trung bình nhỏ 
hơn. Cũng cần nói thêm, mọi ngọn nến, hay tốt hơn, một bút laser bất kỳ phát xạ nhiều năng 
lượng tính trên mỗi đơn vị khối lượng hơn Mặt trời vì lý do tương tự. 


Trang 31 


Quyén II, trang 174 


380 GỢI ¥ VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 


45V 





HÌNH 193 Cách gây ra điện giật bằng 
một pin 4.5 V. 


Câu đố 209, trang 239: Điện tích trên hộp kim loại được phân bố sao cho điện trường bên trong 
bằng 0. Điều này làm cho xe hơi và phi cơ trở nên an toàn đối với sét. Dĩ nhiên là nếu trường bên 
ngoài thay đổi quá nhanh khiến cho sự phân bố không theo kịp thì trường có thé lọt vào trong 
lồng Faraday. (Cũng cần nói thêm là trường có bước sóng dài có thể xuyên qua kim loại; các bộ 
điều khiển từ xa đặc biệt dùng để mở các cửa an toàn thường sử dụng tần số 25 kHz để đạt được 
yêu cầu này). Tuy vậy, ta cũng nên chờ một chút trước khi ra khỏi xe sau khi sét đánh vì xe nằm 
trên bánh cao su có độ dẫn điện thấp; việc chờ đợi sẽ cho điện tích có thời gian chạy xuống đất. 
Đối với lực hấp dẫn và các lồng bằng chất rắn, sự phân bố khối lượng không thể tạo ra khiên 
hấp dẫn. 
Câu đố 210, trang 239: Kim loại mu là một hợp kim nickel-sắt, thường chứa các vết kim loại 
khác, có độ từ thẩm u, lớn, trong khoảng từ 50 000 tới 140 000; nó rất dẻo. Độ từ thẩm cao làm 
cho từ trường tập trung vào trong hợp kim, đi bên trong nó và vòng quanh thể tích được bao 
bọc, và tạo ra được sự che chắn như ta mong muốn. 
Câu đố 213, trang 241: Để tài này khá nhạy cảm. Không rõ là trường 50 Hz có nguy hiểm cho 
người hay không. Có một khả năng cao là không; nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. 
Câu đố 214, trang 242: Số photon X lượng tử tác dụng h. 
Câu đố 215, trang 242: Trước tiên, Faraday có thể đã tìm thấy một mối liên kết bể ngoài bằng 
cách sử dụng các thí nghiệm đã dé cập. Nhưng ông lại đang tìm kiếm một mối liên kết sâu xa 
hơn. Tuy vậy, lực hấp dẫn và điện không có liên hệ gì với nhau, vì một bắt nguồn từ khối lượng, 
một bắt nguồn từ điện tích. Sau Faraday khá lâu, người ta khám phá ra rằng lực hấp dẫn cũng 
thuộc về các hiện tượng hấp dẫn từ, tức là các hiệu ứng đo được bắt nguồn từ các khối lượng 
chuyển động - nhưng vẫn không có liên hệ với hiện tượng điện từ. Mối quan hệ xa giữa lực hấp 
dẫn và điện sẽ chỉ xuất hiện trong phần cuối của cuộc hành trình này. 
Câu đố 216, trang 242: Quá trình tích điện ngừng lại vì vệ tinh mang điện âm đẩy các electron 
và chấm dứt hoạt động thu nhận electron. Electron được thu nhận nhiều hơn ion dương vì chúng 
dé va chạm không đàn hồi với vệ tinh hơn ion, do chúng có tốc độ cao ở nhiệt độ đã cho. 
Câu đố 217, trang 242: Có nhiều lý do giải thích cho sự mất mát năng lượng, như điện trở hay 
bức xạ điện từ. Sau một thời gian ngắn, năng lượng sẽ thất thoát. Vấn dé nhỏ này đã được ban 
luận nhiều trên internet. 
Câu đố 218, trang 242: Sử dụng dây điện như trình bày trong Hình 193. Nếu dao động có tần số 
thích hợp, néu chỗ tiếp xúc được tách ra đúng ngay đầu nhọn, và néu bạn kẹp chặt vào 2 điểm 
tiếp xúc, bạn sẽ bị giật một cú mạnh hơn sức chịu đựng. 
Câu đố 220, trang 244: Điều này có thể làm được trong tương lai gần; nhưng cả hai thí nghiệm, 
đo từ trường của não và kiểm tra chính xác tính chân thật của nó sẽ không đơn giản. 
Câu đố 221, trang 244: Không, hệ thống không an toàn. Trong một hệ thống bất kỳ, điểm yếu 


Quyén II, trang 109 


Quyén VI, trang 111 


Quyén V, trang 316 


Quyén VI, trang 20 


GỢI ¥ VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 381 


nhất thường cung cấp sự an toàn. Và trong một hệ thống mật khẩu, điểm yếu nhất là việc truyền 
các dü liệu thô - trong trường hợp này là các tín hiệu từ nón tới máy tính - và hệ thống kiểm tra 
mật khẩu. Cả hai đều dễ bị tổn thương như các hệ thống mật khẩu khác. (Nếu bạn muốn học về 
bảo mật, hãy đọc các bài viết của Bruce Schneier, có sẵn trên internet.) 

Câu đố 222, trang 246: Điện trường cực đại và từ trường cực đại là các trị áp dụng lực cực đại 
cˆ/4G cho điện tích nguyên tố e. Bảng 3 cho giá trị cực đại của điện trường và Bảng 8 cho giá trị 
cực đại của từ trường. 

Câu đố 223, trang 248: Xem câu 29. 

Câu đố 225, trang 249: Ta có thể đo nhiều điện tích rồi chứng tỏ rằng chúng luôn là bội số của 
cùng 1 đơn vị. Phương pháp nay đã được Millikan sử dung trong thí nghiệm nổi tiếng của mình. 
Ta cũng có thể đo sự thăng giáng của cường độ dòng điện và chứng tỏ rằng chúng sinh ra từ 
tiếng ồn do phát xạ tức là từ các dòng điện tích rời rạc có cùng giá trị. 

Câu đố 227, trang 249: Điện tích điểm sẽ dẫn tới năng lượng vô hạn. Điều này không thể xảy 
ra. Lập luận này có thể áp dụng cho thiên nhiên hay không vẫn được tranh luận sôi nổi. Ý kiến 
của đa số là Thuyết lượng tử cho phép có điện tích điểm vì hạt lượng tử không bao giờ đứng yên 
nên không thể có mật độ năng lượng lớn vô hạn. 

Câu đố 229, trang 250: Điện thế Trái đất sẽ là U = -q/(Ane,R) = 60 MV, trong đó có tính đến 
số electron trong giọt nước. 

Câu đố 230, trang 250: Luôn luôn có sai số khi đo giá trị của trường, ngay cả khi đo một trường 
= 0. Ngoài ra, Thuyết lượng tử cho ta khả năng có một giá trị mật độ nhỏ tuỳ ý thông qua mật 
độ xác suất của các hàm sóng. 

Câu đố 234, trang 254: Vấn dé là: ‘vü tru’ có phải là một khái niệm không? Trong phần cuối 
cuộc phiêu lưu ta sẽ chứng minh rằng nó không phải. 

Câu đố 236, trang 263: Khi suy nghĩ, năng lượng, động lượng, moment động lượng được bảo 
toàn và entropy nhiệt động lực không triệt tiêu. Thí nghiệm nào cho thấy có điều khác lạ sẽ chỉ 
ra các quá trình ta không rõ. Tuy vậy không có bằng chứng cho các quá trình như vậy. 

Câu đố 237, trang 263: Phương pháp tốt nhất không thể ngắn hơn những gì cần để mô tả 1 trong 
6 tỉ, hay 33 bit. Hệ thống mã bưu điện của Hoà Lan và Anh (bao gồm chữ NL hay UK) không 
khác lắm với trị số này nên ta có thể cho hệ thống này là hữu hiệu. 

Câu đố 238, trang 264: Đối với các hệ phức tạp, có nhiều ẩn số, sự tiến bộ chỉ đơn giản là sự gia 
tăng câu tra lời. Đối với cả vũ trụ, số vấn dé mở khá ít, như sau này ta sẽ thấy; không có nhiều 
tiến bộ trong các năm qua. Nhưng sự tiến bộ trong trường hợp này cũng có thể đo được một 
cách rõ ràng. 

Câu đố 239, trang 264: Ta có thể sử dụng thuật ngữ ‘day đủ” khi mô tả thiên nhiên hay không? 
Có thể. Dung ra con người đã đến gần với sự mô ta day đủ về chuyển động. Để có một tổng quan 
rõ ràng, hãy tham khảo Quyển cuối cùng trong cuộc phiêu lưu của chúng ta. 

Câu đố 241, trang 266: Có nhiều nguồn nhiệt động lực nối tiếp nhau: nguồn nhiệt trong mỗi 
tế bào nhạy sáng của mắt, nguồn nhiệt trong dây thần kinh hướng tâm và nguồn nhiệt trong tế 
bào não. 

Câu đố 243, trang 267: Đúng. 

Câu đố 245, trang 273: Các chip dựa trên trit phải được thiết kế lại vì việc này. Đây là một sự 
phung phí tài nguyên và công sức bỏ ra trước kia. 

Câu đố 249, trang 280: Việc rút gọn danh sách căn tố ngữ nghĩa không khó; bạn sẽ tìm ra cách 
làm một cách dễ dàng, kể cả các khái niệm toán học lẫn vật lý học. Nhưng danh sách này đã thực 
sự đẩy du chưa? Đối với toán học thì đủ. Nhung các nhà vật lý có thể cho rằng các tinh chất của 
vật thể, không-thời gian và các tương tác tạo thành danh sách khả hữu ngắn nhất. Tuy vậy, danh 


Quyén V, trang 316 


Quyén VI, trang 148 


382 GỢI Ý VA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 


sách các tinh chất này dai hơn danh sách của các nhà ngôn ngữ hoc! Lý do là các nhà vật lý đã 
tìm ra các căn tố vật ly’ không có trong đời sống thông thường. Một lý do nữa là các nhà vật lý 
chưa hoàn thành việc thống nhất lý thuyết. Theo một nghĩa nào đó, mục tiêu của các nhà vật lý 
hiện nay bị giới hạn bởi danh sách các vấn để của thiên nhiên mà ta chưa giải thích được. Danh 
sách đó sẽ được cho sau này; nó tạo nên điểm khởi đầu của phần cuối cùng của cuộc thám hiểm 
này. 

Cũng cần nói thêm, người ta có thể cho rằng danh sách căn tố thực ra đã đầy đủ, vì nó cho 
phép ta nói về mọi vật. Điều này hàm ý rằng một người bình thường, không biết đến nó, đã có 
ly thuyết về moi vật. Do đó các vật lý gia chỉ cần bàn luận với một người bình thường... 

Câu đố 250, trang 283: Không có khái niệm nào có nội dung đã được định nghĩa, các giới hạn 
và lĩnh vực áp dụng rõ ràng. 

Câu đố 251, trang 283: Không thé! Do sẽ không phải là một khái niệm vì nó không có nội dung. 
Giải pháp cho vấn dé này phải va sẽ khác. Phần cuối cùng của cuộc du hành ta sẽ dé nghị một 
giải pháp. 

Câu đố 252, trang 285: Không thuộc loại nào cả. Nghịch lý này chứng tỏ rằng không có ‘tap hợp 
của mọi tập hợp. 

Câu đố 253, trang 286: Nổi tiếng nhất là lớp các tập hợp không chứa chính nó. Đây không phải 
là một tập hợp mà là một lớp. 

Câu đố 254, trang 286: Chia bánh là một bài toán khó. Một phương pháp đơn giản có thể giải 
được nhiều - nhưng không phải là tất cả - các bài toán giữa N người PI... PN là như sau: 


— P1 cắt bánh thành N miếng. 

— P2 tới PN chọn 1 miếng cho mình. 

— PI giữ lại phần sau cùng. 

— P2... PN gom các phần còn lại thành một. 

— P2... PN lặp lại giải thuật với số người bớt đi 1. 


Bài toán này phức tạp hơn nếu ta không được phép gom phần còn lại thành một. Một phương 
pháp công bằng (trong một số bước hữu hạn) cho 3 người cần 9 bước, được Steinhaus đưa ra năm 
1944, và một phương pháp lam hai lòng moi người là của John Conway trong thập niên 1960. Một 
phương pháp làm hài lòng 4 người chỉ được tìm ra vào năm 1995; nó có 20 bước. 

Câu đố 255, trang 287: (x, y) := {x, {x, y}}. 

Câu đố 256, trang 288: Gợi ý: hãy chứng tỏ rằng một danh sách đếm được bất kỳ của các số 
thực đều thiếu ít nhất một số. Điều này được Cantor chứng minh lần đầu tiên. Cách của ông là 
viết danh sách dưới dạng khai triển thập phân và tìm một số không nằm trong danh sách này. 
Gợi ý thứ nhì: thủ thuật nổi tiếng thế giới của ông được gọi là phép chứng minh đường chéo. 
Câu đố 257, trang 288: Gợi ý: mọi số thực đều là giới hạn của một chuỗi các số hữu tỷ. 

Câu đố 259, trang 289: Có nhưng ta không được chia cho zero và các số phải là số hữu tỷ và số 
thực. 

Câu đố 260, trang 290: Có vô hạn các số ký sinh như vậy. Số nhỏ nhất đã khá lớn: 
1016949152542372881355932203389830508474576271186440677966. Nếu đổi số 6 trong bài 
toán ta sé thấy rằng lời giải nhỏ nhất của 1 là 1, của 4 là 102564, của 5 là 142857, của 8 
là 1012658227848, của 2 là 105263157894736842, của 7 là 1014492753623188405797, của 3 là 
1034482758620689655172413793, và của 9 là 10112359550561797752808988764044943820224719. 
Lời giải nhỏ nhất của 6 lớn nhất trong danh sách này. 

Câu đố 261, trang 290: Một cách đã được cho ở trên: 0:= Ø , 1:= {Ø} , 2 := {{Ø}} ww... 
Câu đố 262, trang 294: Phép trừ thì dễ. Phép cộng không giao hoán chỉ trong các trường hợp 
khi có liên quan tới các số vô hạn: w + 2 # 2 + w. 


Quyén V, trang 91 


GỢI Ý vA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 383 


Câu đố 263, trang 294: Các thí dụ là 1 — e hay 1 — 4£” - 3£”. 
Câu đố 264, trang 294: Câu trả lời là 57; chỉ dẫn tham khảo nằm cạnh phần trích dẫn sẽ cho 
thêm chỉ tiết. 
4 

Câu đố 265, trang 296: 2? và 4“. 
Câu đố 268, trang 296: Tuổi của đứa bé là -0.75 năm hay -9 tháng; như vậy người cha đang ở 
rất gần với người mẹ của đứa bé. 
Câu đố 269, trang 296: Đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Những số đầu tiên không 
tam thường là 7, 23, 47, 59, 167 và 179. Hãy xem ROBERT MATTHEWS, Maximally periodic 
reciprocals, Bulletin of the Institute of Mathematics and its Applications 28, pp. 147-148, 1992. 
Matthews đã chứng minh rằng một số n mà có 1/n tạo ra +— 1 chữ số thập phân trong khai triển 
thập phân là một số nguyên tố đặc biệt có thể suy ra từ số nguyén tố Sophie Germain S; ta phải 
có n = 2S + 1, trong đó cả S lẫn 2S + 1 phải là số nguyên tố và S mod 20 phải là 3, 9, hay 11. 

Nhu vậy các số đầu tiên n là 7, 23, 47, 59, 167 và 179, tương ứng với S bằng 3, 11, 23, 29, 83 và 
89. Năm 1992, số S lớn nhất thoả tiêu chuẩn này là 


S = (39051 - 250) _ 1, (121) 


một số nguyên tố Germain dài 1812 chữ số, đó là 3 mod 20. Nó do Wilfred Keller khám phá. 
Số nguyên tố Sophie Germain dẫn tới số nguyên tố n với một khai triển thập phân dài khoảng 
10'°'? chữ số trước khi bat đầu lặp lại. Hãy đọc quyển sách về Lý thuyết số mà bạn yêu thích để 
tìm thấy nhiều điều thú vị hơn. Một điều thú vị nữa là lời giải của bài toán này có liên hệ với bài 
toán 260. Ban có tim ra diéu gì nữa không? 

Câu đố 270, trang 296: Klein không thuộc về nhóm nào cả. Kết quả là một số học trò thô bỉ của 
ông kết luận rằng ông không phải là một nhà toán học. 

Câu đố 271, trang 296: Người thợ hớt tóc không thuộc về nhóm nào cả; định nghĩa về thợ hớt 
tóc gây ra mâu thuẫn và phải bị loại bỏ. 

Câu đố 272, trang 296: Hãy ghé thăm members.shaw.ca/hdhcubes/cube_basics.htm để có thêm 
thông tin về ma lập phương. 

Câu đố 273, trang 297: Hãy thử tìm các hình lục giác kỳ ảo khác rồi chứng minh tính duy nhất 
của hình đã biết. 

Câu đố 275, trang 297: Những biểu thức như vậy được suy ra từ các kết quả trung gian (1-2?) ". 
Việc xử lý các chuỗi phân kỳ hình như vô nghĩa nhưng các toán gia biết cách gán cho các biểu 
thức một nội dung xác định. (Xem GopEREY H. Harpy, Divergent Series, Oxford University 
Press, 1949.) Trong Thuyết lượng tử các vật lý gia thường sử dụng các biểu thức tương tự mà 
không suy nghĩ nhiều về chúng. 

Câu đố 276, trang 298: Kết quả này có liên quan tới hàm zeta của Riemann. Bước đầu có thể 
xem en.wikipedia.org/wiki/Prime_number. 

Câu đố 278, trang 309: “Mọi người Crete đều nói đối là sai, vì phủ định của nó, có một số người 
Crete nói thật là đúng trong trường hợp đã cho. Cái bay ở đây là câu phủ định của phát biểu gốc 
thường được phát biểu môt cách sai lam là ‘moi người Crete đều nói that. 

Câu đố 279, trang 309: Phát biểu này không sai, do nửa đầu và kết cấu ‘or. Vì nó đúng nên nửa 
sau là đúng và như vậy bạn là một thiên thần. 

Câu đố 280, trang 309: Thuật ngữ ‘long vòng và ‘tu tham chiếu mô tả 2 khái niệm khác nhau. 
Câu đố 282, trang 310: Sinh vật ngoài Trái đất không thể tạo ra các vòng tròn thu hoạch, vì 
giống như ông già Noel hay ma, chúng không có trên Trái đất. 

Câu đố 284, trang 311: Ta có thể tranh luận về điều này; dù sao đi nữa 2 phát biểu này rõ ràng 
là 2 điều nói xạo và ta sẽ chứng minh sau.. 


Quyén II, trang 263 


Quyén VI, trang 106 


384 GỢI Ý VÀ LỜI GIẢI CÁC CÂU DO 


Câu đố 285, trang 311: Nếu phát biểu này đúng, người bơi hay thợ lặn đều chết vì không thở 
được. 

Câu đố 286, trang 311: Việc cho rang Trái đất được tao ra cách nay 100 năm va môi trường của 
chúng ta, trí nhớ của chúng ta được tạo ra trong não bộ để làm cho chúng ta tin rằng Trái đất 
già hơn đều đúng như nhau. Ta khó bác bỏ những điều vô nghĩa như vậy nhưng vẫn có thể làm 
được. Hãy xem câu đố kế tiếp. 

Câu đố 287, trang 311: Nếu nghĩ cho kỹ thì thật khó để bác bỏ những điều vô nghĩa như vậy. 
Nguyên do của các ngày tháng đặc biệt (hay ngày tháng bất kỳ nào khác) đều không rõ ràng. 
Thuật ngữ ‘sang tao’ không có một ý nghĩa hiển nhiên nao. 

Câu đố 289, trang 311: Không. Nhiều thí nghiệm đã chứng tỏ rằng, liệu pháp vi lượng đồng 
căn là tập hợp nhiéu điều dối tra. Thi dụ như internet có nhiều đoạn film về những người nuốt 
một lúc - không có nguy hại gì - hàng trăm viên thuốc vi lượng đồng căn có ghi nhãn 'cực kỳ 
nguy hiểm khi dùng quá liều. Ngoài ra, nhiều điều lừa đảo về ‘vi lugng’ chỉ do 1 người tạo ra. 
Như thường lệ trò lita thành công nhất là trò lừa cho phép kiếm được nhiều tiền trên một nhóm 
người được lựa chọn. 

Câu đố 291, trang 312: Câu chuyện đèn tròn hình như có thật. Đèn này rất yếu nên tim đèn 
không bị bốc hơi. 

Câu đố 292, trang 312: Nguyên cớ của việc này có thể là do số người có mặt trong bữa ăn cuối 
cùng trong kinh thánh Tan ước; hay dấu hiệu thứ 13 trong cung Hoàng đạo bị bỏ quên. Không 
có gì thật trong điều mê tín này. Dung ra moi điều mê tin deu là diéu dối tra. Tuy vậy, hãy coi 
chừng những người ghen ty với những người không tin và những người có phản ứng hung bạo. 
Câu đố 293, trang 312: Cho đến nay mọi người giả vờ bị thương đều có các vết thương trong 
lòng bàn tay. Tuy vậy, trong hình phạt đóng đinh, định được xuyên qua cổ tay, vì nếu xuyên qua 
bàn tay chúng không đủ sức giữ cả thân người: bàn tay sẽ bị rách. 

Câu đố 294, trang 313: Thuật ngữ “nhiều phiên bản vừa mê tín vừa ba xạo. Điều chủ yếu là nó 
vô nghĩa. Nó giống như các nỗ lực tạo ra số nhiều của từ “mọi vat. 

Câu đố 296, trang 313: Trong hệ quy chiếu nào? Như thế nào? Hãy thận trọng với những kẻ 
như vậy: hắn là một tên lừa đảo. 

Câu đố 301, trang 320: Chỉ có phép quy nạp cho phép ta sử dụng sự tương tự và định nghĩa các 
khái niệm. 

Câu đố 302, trang 322: Điều này tuỳ thuộc vào định nghĩa (của khái niệm) thượng đế. Thuyết 
phiếm than không có vấn dé. 

Câu đố 303, trang 322: Có, vì ta sẽ tìm ra. 

Câu đố 304, trang 323: Có, vì quan sát bao hàm sự tương tác. 

Câu đố 305, trang 323: Việc không có mâu thuẫn nội tại có nghĩa là khái niệm đó đúng là một 
công cụ tư duy; khi chúng ta sử dụng tư tưởng để mô tả thiên nhiên, sự hiện hữu toán học là 
phiên bản đặc biệt của sự hiện hữu vật lý, vì bản thân tư duy là một quá trình tự nhiên. Thật vậy, 
các khái niệm toán học cũng hữu ích trong việc mô tả hoạt động của máy tính và các máy tương 
tự. 

Có một cách khác để nói về vấn dé này là nhấn mạnh rang tất cả các khái niệm toán học đều 
được xây dựng từ tập hợp và quan hệ, hay là sự tổng quát hoá chúng một cách thích hợp. Những 
viên gạch xây dựng cơ bản này được lấy từ môi trường vật lý của chúng ta. Đôi khi ý tưởng này 
được diễn đạt khác đi; nhiều toán gia đã biết rằng các khái niệm toán học như số nguyên tự 
nhiên, được lấy trực tiếp từ kinh nghiệm. 

Câu đố 306, trang 323: Các thí dụ là Achilles, Odysseus, Mickey Mouse, các vị thần của chủ 
nghĩa đa thần và các linh hồn. 


GỢI Ý vA LOI GIẢI CÁC CÂU DO 385 


Câu đố 307, trang 325: Torricelli đã tạo ra chân không trong một ống thuỷ tỉnh hình chữ U 

bằng cách sử dụng thuỷ ngân là kim loại lỏng được sử dụng trong nhiệt kế. Bạn có thể hình 

dung ra cách làm không? Một câu hỏi khó hơn: ông lấy thuỷ ngân từ đâu? 

Câu đố 308, trang 326: Việc phát biểu rằng một vật gì đó vô hạn, không phải là niêm tin, nếu 

phát biểu đó có thể chứng minh là sai. Thí dụ như mệnh dé “Có vô số mudi? Mệnh dé như vậy 

đúng là sai. Những mệnh dé không thể chứng minh là sai, như “Vũ trụ còn tiếp tục bên ngoài 

chân trời Mệnh dé như vậy là một niềm tin. Cả 2 trường hợp của mệnh dé về sự vô hạn đều 

không phải là sự thật. 

Câu đố 309, trang 328: Cả hai đều không phải là tập hợp và như vậy không có tập hợp các điểm. 

Câu đố 310, trang 329: Van không có khả năng tương tác với mọi vật chất và năng lượng vì điều 

này bao gồm cả chính nó. 

Câu đố 311, trang 335: Không. Chỉ có một sự tổng quát hoá bao gồm cả hai. 

Câu đố 312, trang 336: Không thể giải thích về vũ trụ vì sự giải thích đòi hỏi kha năng nói về 

hệ thống bên ngoài hệ thống ta đang xem xét. Vũ trụ không phải là một phần của một tập hợp 

lớn hơn. 

Câu đố 313, trang 336: Dung ra cả hai có thé xem như 2 mặt của cùng một vấn dé: không có 

lựa chọn nào khác; chỉ có một khả năng. Thiên nhiên cho ta thấy rằng sự việc phải xảy ra như 

vậy vì mọi vật phụ thuộc lẫn nhau. 

Câu đố 315, trang 354: Khối lượng là số đo năng lượng. “Bình phương khối lượng” không có ý 

nghĩa gì. 

Câu đố 318, trang 355: Công thức với n — 1 là vừa vặn nhất. Tại sao? 

Câu đố 321, trang 357: Không! Chính xác quá thành ra vô nghĩa. Chúng chỉ mang tính minh 

hoạ cho dáng điệu của phân bố Gauss. Các phân bố số đo thực không phải là phân bố Gauss 

theo độ chính xác hàm chứa trong các con số này. 

Câu đố 322, trang 357: Khoảng 0.33 m/s. Nó không phải là 0.333 m/s và cũng không có chuỗi số 

3 nào dai hơn nữa! 

Câu đố 324, trang 363: Tốc độ chậm lại có bậc hai theo thời gian vì mỗi lần chậm mới cộng 

thêm vào lần cũ! 

Câu đố 325, trang 363: Không, chỉ có các tính chất của một số phần trong vũ trụ được liệt kê. 

Tự vũ trụ không có tính chất, như ta sẽ trình bày chỉ tiết trong phần cuối của cuộc thám hiểm 
Quyển VI, trang 112 này. 





AI LIEU THAM KHAO 





[...] tôi, người luôn luôn nhận thấy mọi cuốn 
sách đều quá dài, và trước tiên là sách của tôi 
[...] 

Voltaire, Lettre a M. Cideville.* 


1 JULIAN SCHWINGER, L.L. DERAAD, K.A. MILTON & W.Y.Tsaı, Classical 

Electrodynamics, Perseus, 1998. An excellent text on the topic by one of its greatest masters. 

See also the beautiful problem book by ANDRE BUTOLI & JEAN-Marc LÉVY- 

LEBLOND, La physique en questions - électricité et magnétisme, Vuibert, 1999. Cited on 
pages 16 and 83. 


2 A pretty book about the history of magnetism and the excitement it generates is 
JAMES D LIVINGSTON, Driving Force - the Natural Magic of Magnets, Harvard University 
Press, 1996. Cited on page 17. 


3 R. Epwarps, Filling station fires spark cars’ recall, New Scientist, pp. 4-5, 4 March 1995. 
Cited on page 19. 


4 S. DESMET, F. ORBAN & F. GRANDJEAN, On the Kelvin electrostatic generator, European 
Journal of Physics 10, pp. 118-122, 1989. You can also find construction plans for it in various 
places on the internet. Cited on page 19. 


5 FE. STEINLE, Exploratives Experimentieren - Georges Dufay und die Entdeckung der zwei 
Elektrizitäten, Physik Journal 3, pp. 47-52, 2004. Cited on page 21. 


6 For an etching of Franklin's original ringing rod, see E. P. KRIDER, Benjamin Franklin and 
lightning rods, Physics Today 59, pp. 42-48, 2006. Cited on page 21. 


7 W. RUECKNER, An improved demonstration of charge conservation, American Journal of 
Physics 75, pp. 861-863, 2007. Cited on page 23. 


8 For more details on various electromagnetic units, see the standard text by J. D. JACKSON, 
Classical Electrodynamics, 3rd edition, Wiley, 1998. Cited on pages 27 and 389. 


9 See the old but beautiful papers by RICHARD C. TOLMAN & T. DALE STEWART, The 
electromotive force produced by the acceleration of metals, Physical Review 8, pp. 97-116, 1916, 
RICHARD C. TOLMAN & T. DALE STEWART, The mass of the electric carrier in copper, 
silver and aluminium, Physical Review 9, pp. 164-167, 1917, and the later but much more 
precise experiment by C. F. KETTERING & G. G. SCOTT, Inertia of the carrier of electricity 
in copper and aluminum, Physical Review 66, pp. 257-267, 1944. (Obviously the American 
language dropped the ‘i from aluminium during that period.) The first of these papers is 
also a review of the preceding attempts, and explains the experiment in detail. The last paper 
shows what had to be taken into consideration to achieve sufficient precision. Cited on page 
29. 


* ‘[...] me, who always finds all books too long, first of all my own [...]” 


TAI LIEU THAM KHAO 387 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 
19 


20 


21 


22 


This effect has first been measured by S.J. BARNETT, A new electron-inertia effect and the 
determination of m/e for the free electron in copper, Philosophical Magazine 12, p. 349, 1931. 
Cited on page 30. 


See for example C. SCHILLER, A.A. Koomans, T.L. VAN Rooy, C. SCHONENBERGER 
& H.B. ELsWIJK, Decapitation of tungsten field emitter tips during sputter sharpening, 
Surface Science Letters 339, pp. L925-L930, 1996. Cited on page 30. 


L.I. SCHIFF & M.V. BARNHILL, Gravitational-induced electric field near a metal, 
Physical Review 151, pp. 1067-1071, 1966. F.C. WITTEBORN & W.M. FAIRBANK, 
Experimental comparison of the gravitational force on freely falling electrons and metallic 
electrons, Physical Review Letters 19, pp. 1049-1052, 1967. Cited on page 32. 


J. LEPAK&M. CRESCIMANNO, Speed of light measurement using ping, electronic preprint 
available at arxiv.org/abs/physics/0201053. Cited on page 32. 


This story was printed on its fron page by the Wall Street Journal on 15 December 2006 
under the title Firms seek edge through speed as computer trading expands. Cited on page 32. 


J.D. PETTIGREW, Electroreception in monotremes, Journal of Experimental Biology 202, 
pp. 1447-1454, 1999. Cited on page 34. 


For an excellent review article on the fascinating field of electric fish, see C.D. HOPKINS, 
Electrical Perception and Communication, Encyclopedia of Neuroscience 3, pp. 813-831, 
2009. Hopkin’s research laboratory can be found at www.nbb.cornell.edu. Cited on pages 
34 and 369. 


On the search for magnetic monopoles, see the website of the Particle Data Group, 
the world’s reference, at pdg.web.cern.ch. See also H. JEON & M. LonGo, Search for 
magnetic monopoles trapped in matter, Physical Review Letters 75, pp. 1443-1447, 1995. 
See also A. S. GOLDHABER & W. P. TROWER, Resource letter MM-1: magnetic monopoles, 
American Journal of Physics 58, pp. 429-439, 1990. Cited on page 36. 


PIERRE DE MARICOURT, Tractatus de magnete, 1269. Cited on page 38. 


R. WILTSCHKO & W. WILTSCHKO, Magnetic Orientation in Animals, Springer, 1995. 
Cited on page 40. 


M. LAUWERS & al., An iron-rich organelle in the cuticular plate of avian hair cells, Current 
biology 23, pp. 924-929, 2013. This paper presets the newest candidate for the location of 
the basic magnetic sensor in birds. Cited on page 41. 


I.A. SoLov’yov, K. SCHULTEN & W. GREINER, Nur dem Schnabel nach?, Physik 
Journal 9, pp. 23-28, 2010. Cited on page 41. 


The ratio of angular L to magnetic M moment is 


L 2m 1 

ER (122) 

M e g 
where e is the electron charge and m its mass. Both L and M are measurable. The first 
measurements were published with a g-value of 1, most probably because the authors 
expected the value. In later experiments, de Haas found other values. Measurements 
by other researchers gave values nearer to 2 than to 1, an observation that was only 
understood with the discovery of spin. The original publications are A. EINSTEIN & 
W.J. DE Haas, Proefondervinderlijk bewijs voor het bestaan der moleculaire stroomen 
van Ampère, Konninklijke Akademie der Wetenschappen te Amsterdam, Verslagen 23, 
p. 1449, 1915, and A. EINSTEIN & W.J. DE Haas, Experimental proof of the existence of 
Ampere’s molecular currents, Konninklijke Akademie der Wetenschappen te Amsterdam, 
Proceedings 18, p. 696, 1916. Cited on page 44. 


388 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


TAI LIEU THAM KHAO 


S.J. BARNETT, Magnetization by rotation, Physical Review 6, pp. 171-172, 1915, and 
S.J. BARNETT, Magnetization by rotation, Physical Review 6, pp. 239-270, 1915. Cited on 
page 45. 

See J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd edition, Wiley, 1998, or also 
RE HARRINGTON, Time Harmonic Electromagnetic Fields, McGraw-Hill, 1961. Cited on 
pages 49 and 83. 


The best available book on the brain is the one by ERIC R. KANDEL, JAMES H. SCHWARTZ 
& THOMAS M. JESSELL, Principles of Neural Science, fifth edition, McGraw-Hill, 
2000. The suhep.phy.syr.edu/courses/modules/MM/brain/brain.html website gives an 
introduction into brain physiology. Cited on page 49. 


N. SALINGAROS, Invariants of the electromagnetic field and electromagnetic waves, 
American Journal of Physics 53, pp. 361-363, 1985. Cited on page 51. 


A.L. HODGKIN & A.F. Hux ey, A quantitative description of membrane current and 
its application to conduction and excitation in nerve, Journal of Physiology 117, pp. 500- 
544, 1952. This famous paper of theoretical biology earned the authors the Nobel Prize in 
Medicine in 1963. Cited on page 52. 


See the excellent overview article by T. HEIMBURG, Die Physik von Nerven, Physik Journal 
8, pp. 33-39, 2009. See also S.S.L. ANDERSEN, A.D. JACKson & T. HEIMBURG, 
Towards a thermodynamic theory of nerve pule propagation, Progress in Neurobiology 88, 
pp. 104-113, 2009, the website membranes.nbi.dk, and the text THOMAS HEIMBURG, 
Thermal Biophysics of Membranes, Wiley-VCH, 2007. Cited on page 53. 


A.C. DE LA TORRE, v < c in 1820?, European Journal of Physics 20, pp. L23-L24, March 
1999. Cited on page 54. 


See U. FANTZ & A. LOTTER, Blitze zum Anfassen, Physik in unserer Zeit 33, pp. 16-19, 
2002. More information is available on www.physik.uni-augsburg.de/epp. Cited on page 
61. 


R.H. TYLER, S. Maus & H. LŨHR, Magnetic signal due to ocean tidal flow identified 
in satellite observations, Science 299, pp. 239-241, 2003. The films derived from the data 
can be found on the www.tu-braunschweig.de/institute/geophysik/spp/publikationen.html 
website. Cited on page 63. 


H. MONTGOMERY, Unipolar induction: a neglected topic in the teaching of 
electromagnetism, European Journal of Physics 20, pp. 271-280, 1999. Cited on page 
65. 


On the geodynamo status, see the articles G.A. GLATZMAIER & P.H. ROBERTS, 
Rotation and magnetism of Earths inner core, Science 274, pp. 1887-1891, 1996, and 
P.H. ROBERTS & G.A. GLATZMAIER, Geodynamo theory and simulations, Reviews 
of Modern Physics 72, pp. 1081-1123, 2000. An older article is R.]EANLOZ & 
B. ROMANOWICZ, Geophysical dynamics at the center of the Earth, Physics Today pp. 22- 
27, August 1997. Cited on pages 65 and 223. 


A. YAZDANI, D.M. EIGLER & N.D. LANG, Off-resonance conduction through atomic 
wires, Science 272, pp. 1921-1924, 28 June 1996. For aluminium, gold, lead, niobium, as 
well as the influence of chemical properties, see ELKE SCHEER, The signature of chemical 
valence in the electric conduction through a single-atom contact, Nature 394, pp. 154-157, 9 
July 1998. Cited on page 67. 

J. YANG, F. Lu, L.W. Kostiux & D.Y. Kwok, Electrokinetic microchannel battery 
by means of electrokinetic and microfluidic phenomena, Journal of Micromechanics and 
Microengineering 13, pp. 963-970, 2003. Cited on page 68. 


TAI LIEU THAM KHAO 389 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


See L. KOWALSKI, A myth about capacitors in series, The Physics Teacher 26, pp. 286- 
287, 1988, and A. P. FRENCH, Are the textbook writers wrong about capacitors?, The Physics 
Teacher 31, pp. 156-159, 1993. Cited on page 68. 


A discussion of a different electrical indeterminacy relation, between current and charge, 
can be found in Y-Q. L1 & B. CHEN, Quantum theory for mesoscopic electronic circuits and 
its applications, preprint at arxiv.org/abs/cond-mat/9907171. Cited on page 69. 

A sober but optimistic evaluation, free of the cheap optimism of tabloid journalism, is 
R. W. Keyes, Miniaturization of electronics and its limits, IBM Jounal of Research and 
Development 32, pp. 84-88, 1988. In its last figure, it predicted that the lower limit kT for 
the energy dissipated by a logical operation would be reached around 2015. Cited on page 
70. 


J. A. HERAS, Can Maxwell's equations be obtained from the continuity equation?, American 
Journal of Physics 75, pp. 652-657, 2007. Cited on pages 70, 81, 93, and 245. 


A similar summary is the basis of FRIEDRICH W. HEHL & YURIN. OBUKOV, 
Foundations of Classical Electrodynamics - Charge, Flux and Metric, Birkhauser 2003. 
Cited on page 70. 

On the non-existence of closed magnetic field lines in the general case, see J. SLEPIAN, 
Lines of force in electric and magnetic fields, American Journal of Physics 19, pp. 87-90, 1951, 
M. LIEBERHERR, The magnetic field lines of a helical coil are not simple loops, American 
Journal of Physics 78, pp. 1117-1119, 2010, F. HERRMANN & R. von BALTZ, Altlasten der 
Physik (128): Geschlossene magnetische Feldlinien, Praxis der Naturwissenschaften: Physik 
in der Schule 60, pp. 48-49, 2011. Cited on page 80. 

OLEG D. JEFIMENKO, A relativistic paradox seemingly violating conservation of 
momentum law in electromagnetic systems, European Journal of Physics 20, pp. 39-44, 
1999. Cited on page 82. 


H. Van Dam &E. P. WIGNER, Classical relativistic mechanics of interacting point particles, 
Physical Review 136B, pp. 1576-1582, 1965. Cited on page 82. 


Mark D. Semon & Jonn R. TAYLOR, Thoughts on the magnetic vector potential, 
American Journal of Physics 64, pp. 1361-1369, 1996. Cited on pages 84 and 86. 

JEAN SIVARDIERE, Simple derivation of magnetic vector potentials, European Journal of 
Physics 14, pp. 251-254, 1993. Cited on page 85. 

T.T. Wu & C.N. Yang, 1975, Concept of nonintegrable phase factors and global 
formulation of gauge fields, Physical Review D 12, pp. 3845-3857, Cited on page 87. 

See reference Xem 8 or A. M. STEWART, Angular momentum of the electromagnetic field: 
the plane wave paradox explained, European Journal of Physics 26, pp. 635-641, 2005. Cited 
on page 90. 

An electrodynamics text completely written with (mathematical) forms is KURT MEETZ 
& WALTER L. ENGL, Elektromagnetische Felder - mathematische und physikalische 
Grundlagen, Springer, 1980. Cited on page 88. 

See for example the discussion by M. C. CorBALLIS & I. L. BEALE, On telling left from 
right, Scientific American 224, pp. 96-104, March 1971. Cited on page 92. 


In 1977, Claus Montonen and David Olive showed that quantum theory allows duality 
transformations even with the inclusion of matter, if specific types of magnetic monopoles, 
the so-called dyons, exist. The fundamental paper is D. OLIVE & C. MONTONEN, 
Magnetic monopoles as gauge particles, Physics Letters 72B, pp. 117-120, 1977. Many other 
papers built on this one; however, no experimental support for the approach has ever 
appeared. Cited on page 93. 


390 


öl 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


TAI LIEU THAM KHAO 


WOLFGANG RINDLER, Essential Relativity - Special, General, and Cosmological, revised 
2nd edition, Springer Verlag, 1977, page 247. There is also the beautiful paper by 
M. Le BELLAC & J.-M. LEvy-LEBLOND, Galilean electrodynamics, Nuovo Cimento 
B 14, p. 217, 1973, that explains the possibilities but also the problems appearing when 
trying to define the theory non-relativistically. Cited on page 93. 


L.-C. Tu, J. Luo & G.T. GILLES, The mass of the photon, Reports on Progress of Physics 
68, pp. 77-130, 2005. Cited on page 94. 


The system for typing by thought alone is described in many papers, such as 
B. BLANKERTZ, F. LoscH, M. KRAULEDAT, G. DORNHEGE, G.CURIO & K.- 
R. MULLER, The Berlin Brain-Computer Interface: accurate performance from first session 
in BCI-naive subjects, IEEE Transactions on biomedial engineering 55, pp. 2452-2462, 
2008. See the website www.bbci.de for more information. Cited on page 95. 


See, for example, the paper by I. MARTINOVIC, D Daviges, M. FRANK, D. PERITO, 
T. Ros & D. Song, On the feasibility of side-channel attacks with brain-computer interfaces, 
presented at USENIX Security, 2012, found at www.usenix.org/conference/usenixsecurityl2. 
Cited on page 96. 


D. SINGLETON, Electromagnetic angular momentum and quantum mechanics, American 
Journal of Physics 66, pp. 697-701, 1998, Cited on page 96. 


The magnetic pole strength is discussed in the textbooks by J.C. Maxwell, A. Sommerfeld, 
J.D. Jackson and others. Cited on page 97. 


C. Hoyos, N. SIRCAR & J. SONNENSCHEIN, New knotted solutions of Maxwells 
equations, J. Phys. A: Math. Theor. 48, p. 255204, 2015, preprint at arxiv.org/abs/1502. 
01382. The paper also provides a short review of recent research. Cited on page 97. 


For a captivating account on the history of the ideas on light, see DAavip Park, The 
Fire Within the Eye: a Historical Essay on the Nature and Meaning of Light, Princeton 
University Press, 1997. For an example of the complex history of optics, see the famous 
text by Alhazen or Ibn al-Haytham, Book of Optics 1021. However, no Arabic website 
allows reading the text, and the Arabic Wikipedia articles on the topic are much shorter 
than the French or English ones. Indeed, like most ancient Middle-East thinkers, Alhazen 
(b. c. 965 Basra, d 1039 Cairo) is better known in Europe than in his home region. A 
Latin translation of the Book of Optics can be read at the imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/ 
displayimage.php?album=44&pos=0 website of the Université de Strasbourg. Around the 
year 1000, Alhazen performed many experiments on refraction of light, as did Ptolemy 
almost nine hundred years before him. The measurement results of Ptolemy are still known. 
But neither researcher found the Snell-Descartes expression for refraction. Alhazen even 
knew the sine function; despite this knowledge, he did not find the expression. For more 
details, see E. KIRCHNER, Wie ontdekte de wet van Snellius?, Nederlands Tijdschrift voor 
Natuurkunde 81, pp. 198-201, 2015. Cited on page 98. 


See the text by RAYMOND L. LEE & ALISTAIR B. FRASER, The Rainbow Bridge: 
Rainbows in Art, Myth, and Science, Pennsylvania State University Press, 2000. A chapter 
can be found at the www.usna.edu/Users/oceano/raylee/RainbowBridge/Chapter_8.html 
website. Cited on page 103. 


For a detailed explanation of supernumerary rainbows, see www.atoptics.co.uk/fz696.htm. 
For a beautiful picture collection, see www.flickr.com/groups/supernumeraryrainbows/. 
An excellent article on rainbows and on the effects of drop shapes, with beautiful 
photographs, graphics and drawings, is I. SADEGHI, A. MUNOZ, P. LAVEN, W. JAROSZ, 
F. SERON, D. GUTIERREZ & H.W. JENSEN, Physically-based simulation of rainbows, 


TAI LIEU THAM KHAO 391 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


ACM Transactions on Graphics 31, pp. 1-6, 2011. They show, among others, how flattened 
water drops yield flattened bows. Cited on pages 104 and 130. 


The beautiful slit experiment was published by EA MONTIE, E.C. Cosman, 
G.W. °T Hoort, M.B. VAN DER MARK & C. W.J. BEENAKKER, Observation of the 
optical analogue of quantized conductance of a point contact, Nature 350, pp. 594-595, 18 
April 1991, and in the longer version E. A. MONTIE, E.C. COSMAN, G. W. ’T HOOFT, 
M.B. VAN DER MARK & C. W.J. BEENAKKER, Observation of the optical analogue of 
the quantised conductance of a point contact, Physica B 175, pp. 149-152, 1991. The result 
was also publicized in numerous other scientific magazines. Cited on page 104. 


A recent measurement of the frequency of light is presented in TH. UDEM, A. HUBER, 
B. Gross, J. REICHERT, M. PREVEDELLI, M.WEITZ & T.W. Hauscu, Phase- 
coherent measurement of the hydrogen 1S-2S transition frequency with an optical frequency 
interval divider chain, Physical Review Letters 79, pp. 2646-2649, 1997. Another is 
C. SCHWOB, L. JOZEFOWSKI, B. DE BEAUVOIR, L. HILICO, F. NEZ, L. JULIEN, 
F. BIRABEN, O. ACEF & A. CLAIRON, Optical frequency measurement of the 2S-12D 
transitions in hydrogen and deuterium: Rydberg constant and Lamb shift determinations, 
Physical Review Letters 82, pp. 4960-4963, 21 June 1999. Cited on page 106. 


The discoverors of such a method, the frequency comb, Theodor Hänsch and John 
Hall were awarded, together with Roy Glauber, the 2005 Nobel Prize in Physics. See 
Jonn Hatt & THEODOR W. HÃNSCH, History of optical comb development, in 
Jun YE & STEVEN T. CUNDIEE, editors, Femtosecond Optical Frequency Comb: Principle, 
Operation, and Applications, Springer, 2004. Cited on page 106. 


M. BURRESI, D. VAN OSTEN, T. KAMPFRATH, H. SCHOENMAKER, R. HEIDEMAN, 
A. LEINSE & L. KUIPERS, Probing the magnetic field of light at optical frequencies, Science 
Express October 2009. Cited on page 107. 


K. L. KELLY, Color designations for colored lights, Journal of the Optical Society of America 
33, pp. 627-632, 1943. Cited on page 110. 


About the polarization pattern and its use by insects, see K. PFEIFFER & U. HOMBERG, 
Coding of azimuthal directions via time-compensated combination of celestial compass cues, 
Current Biology 17, pp. 960-965, 2007. Cited on pages 112 and 417. 


The best introduction to mirages are the web pages by Andrew Young at aty.sdsu.edu/ 
mirages/mirintro.html. See also the pages aty.sdsu.edu/bibliog/alphindex.html and aty.sdsu. 
edu/bibliog/toc.html. He explains the many types that exist: inferior mirages, superior 
mirages, fata morganas, mock mirages, Wegener-type mirages, Nachspiegelung, and also 
gives many references, clearly distinguishing which ones give correct and which one give 
incorrect explanations. He also simulates mirages, as explained on the page aty.sdsu.edu/ 
mirages/mirsims/mirsimintro.html. There is no modern review article on the topic yet. 
See also A T. YOUNG, G. W. KATTAWAR & P. PARVIAINIEN, Sunset science I - the 
mock mirage, Applied Optics 36, pp. 2689-2700, 1997. For a further aspect of mirages, 
see G. HORVÁTH, J. GÁL & R. WEHNER, Why are water-seeking insects not attracted by 
mirages? The polarization pattern of mirages, Naturwissenschaften 83, pp. 300-303, 1997. 
Cited on page 113. 


W.K. HAIDINGER, Über das direkte Erkennen des polarisierten Lichts, Poggendorf’s 
Annalen 63, pp. 29-39, 1844, W. K. HAIDINGER, Beobachtung des Lichtpolarisationsbiischels 
in geradlinig polarisiertem Lichte, Poggendorf’s Annalen 68, pp. 73-87, 1846, 
W.K. HAIDINGER, Dauer des Eindrucks der Polarisationsbiischel auf der Netzhaut, 
Poggendorf’s Annalen 93, pp. 318-320, 1854. Cited on page 113. 


392 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


79 


76 
77 


TAI LIEU THAM KHAO 


See the chapter on polarization brushes in MARCEL G.J. MINNAERT, Light and Colour 
in the Outdoors, Springer, 1993, or the original book series, MARCEL G. J. MINNAERT, De 
natuurkunde van ‘t vrije veld, Thieme & Cie, 1937. For more details, see G.P. Mission, 
Form and behaviour of Haidinger’s brushes, Ophthalmology and Physiological Optics 
137, pp. 392-396, 1993, or J. GREBE-ELLIS, Zum Haidinger-Biischel, 2002, at didaktik. 
physik.hu-berlin.de/forschung/optik/download/veroeffentlichungn/haidinger.pdf. On the 
birefringence of the eye, see L. Bour, Een eigenaardige speling der natuur, Nederlands 
tijdschrift voor natuurkunde 67, pp. 362-364, December 2001. In particular, a photograph 
of the eye using linear polarized illumination and taken through an analyser shows a black 
cross inside the pupil. Cited on page 114. 


T. W. CRONIN & J. MARSHALL, Patterns and properties of polarized light in air and water, 
Philosophical Transactions of the Royal Society B 366, pp. 619-626, 2011, available free 
online at rstb.royalsocietypublishing.org. Cited on page 117. 


EDWARD M. PURCELL, Electricity and Magnetism - Berkeley Physics Course Volume 2, 
McGraw-Hill, 1984. Cited on page 117. 


This was the book series in twenty volumes by AARON BERNSTEIN, Naturwissenschaftliche 
Volksbiicher, Duncker, 1873-1874. The young Einstein read them, between 1892 and 1894, 
with ‘breathless attention, as he wrote later on. They can still be read in many libraries. 
Cited on page 120. 


On the ways to levitate and manipulate small glass beads with lasers, see the article 
D. MCGLOIN, Optical tweezers: 20 years on, Philosophical Transactions of the Royal 
Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 364, pp. 3521-3537, 2006. 
The photographs shown on Trang 121 are from T. Li, S. KHEIFETS, D. MEDELLIN & 
M.G. RAIZEN, Measurement of the instantaneous velocity of a Brownian particle, Science 
328, pp. 1673-1675, 2010, and T. L1, S. KHEIFETS & M.G. RAIZEn, Millikelvin cooling of 
an optically trapped microsphere in vacuum, Nature Physics 7, pp. 527-530, 2011. Cited on 
page 120. 


The first correct explanation of the light mill was given by OSBORNE REYNOLDS, On 
certain dimensional properties of matter in the gaseous state, Royal Society Philosophical 
Transactions Part 2, 1879. The best discussion is the one given on the web by PHIL GIBBS, 
in the frequently asked question list of the usenet news group sci.physics; it is available at the 
www.desy.de/user/projects/Physics/General/LightMill/light-mill.html website. A film of a 
rotating radiometer is found in commons.wikimedia.org. Cited on page 123. 


P. LEBEDEW, Untersuchungen über die Druckkräfte des Lichtes, Annalen der Physik 6, 
pp. 307-458, 1901. Lebedew confirmed Kepler’s result that light pressure is the basis for the 
change of direction of the tails of comet when they circle around the Sun. Cited on page 
123. 


P. GALAJDA & P. ORMOs, Applied Physics Letters 78, p. 249, 2001. Cited on page 123. 


A short overview is given by MıLEs PADGETT & LES ALLEN, Optical tweezers and 
spanners, Physics World pp. 35-38, September 1997. The original papers by Ashkin’s group 
are A. ASHKIN,J.M. DzIEDZIC, J.E. BJORKHOLM &S. CHU, Observation of a gradient 
force optical trap for dielectric particles, Optics Letters 11, p. 288, 1986, and A. ASKIN, 
J.M. DzIEDZIC & T. YAMANE, Optical trapping and manipulation of single cells using 
infrared laser beams, Nature 330, p. 769, 1987. A pedagogical explanation on optical 
spanners, together with a way to build one, can be found in D. N. MoOTHOO, J. ARLT, 
R.S. Conroy, F. AKERBOOM, A. VOIT & K.DHOLAKIA, Beths experiment using 
optical tweezers, American Journal of Physics 69, pp. 271-276, 2001, and in S. P. SMITH, 
S.R. BHALOTRA, A.L. BRopy, B.L. Brown, E.K.BOYDA & M. PRENTISS, 


Quyén I, trang 99 


TAI LIEU THAM KHAO 393 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


85 


Inexpensive optical tweezers for undergraduate laboratories, American Journal of Physics 
67, pp. 26-35, 1999. Cited on page 123. 


R.A. BETH, Mechanical detection and measurement of the angular momentum of light, 
Physical Review 50, p. 115, 1936. For modern measurements, see N.B. SIMPSON, 
K. DHOLAKIA, L. ALLEN & M.J. PADGETT, Mechanical equivalence of spin and 
orbital angular momentum of light: an optical spanner, Optics Letters 22, pp. 52-54, 1997, 
and MEI FRIESE, T.A. NIEMINEN, NR HECKENBERG & H. RUBINSZTEIN- 
DuNLOpP, Optical torque controlled by elliptical polarization, Optics Letters 23, pp. 1-3, 
1998. See also J. H. POYNTING, The wave motion of a revolving shaft, and a suggestion as 
to the angular momentum in a beam of circularly polarised light, Proceedings of the Royal 
Society London A 82, pp. 560-567, 1908. Cited on page 123. 


The photographs are from P.H.JONES, F. PALMISANO, F. BONACCORSO, 
P. G. GUCCIARDI, G. CALOGERO, A.C. FERRARI & OM MARAGO, Rotation 
detection in light-driven nanorotors, ACS Nano 3, pp. 3077-3084, 2009. Cited on pages 123 
and 417. 


A. VALENZUELA, G. HAERENDEL, H. FOPPL, F. MELZNER, H. NEUSS, E. RIEGER, 
J. STÖCKER, O. BAUER, H HOFNER & J. Loıpı, The AMPTE artificial comet 
experiments, Nature 320, pp. 700-703, 1986. Cited on page 124. 


See the Latin text by DIETRICH VON FREIBERG, De iride et radialibus impressionibus, 
c. 1315. Cited on page 126. 


J. WALKER, Multiple rainbows from single drops of water and other liquids, American 
Journal of Physics 44, pp. 421-433, 1976, and his How to create and observe a dozen rainbows 
in a single drop of water, Scientific American 237, pp. 138-144, 1977. See also K. SASSEN, 
Angular scattering and rainbow formation in pendant drops, Journal of the Optical Society 
of America 69, pp. 1083-1089, 1979. A beautiful paper with the formulae of the angles of 
all rainbows is E. WILLERDING, Zur Theorie von Regenbögen, Glorien und Halos, 2003, 
preprint on the internet. It also provides sources for programs that allow to simulate 
rainbows on a personal computer. Cited on page 126. 


There are also other ways to see the green ray, for longer times, namely when a mirage 
appears at sunset. An explanation with colour photograph is contained in M. VOLLMER, 
Gespiegelt in besonderen Diiften ...- Oasen, Seeungeheuer und weitere Spielereien der Fata 
Morgana, Physikalische Blatter 54, pp. 903-909, 1998. Cited on page 127. 


The resulting colouring of the Sun’s rim is shown clearly on Andrew Young’s web page 
mintaka.sdsu.edu/GF/explain/simulations/std/rims.html. His website mintaka.sdsu.edu/ 
GF offers the best explanation of the green flash, including the various types that exist 
(explained at mintaka.sdsu.edu/GF/papers/Zenit/glance.html), how to observe it, and the 
numerous physical effects involved. Detailed simulations and extensive material is available. 
See also his paper A. T. Young, Sunset science - III. Visual adaptation and green flashes, 
Journal of the Optical Society of America A 17, pp. 2129-2139, 2000. Cited on page 127. 


See the wonderful website by Les Cowley on atmospheric optics, www.atoptics.co.uk. Or 
the book Davip K. LYNCH & WILLIAM LIVINGSTON, Color and Light in Nature, second 
edition, Cambridge University Press, 2001. They updated and expanded the fascination for 
colours in nature - such as, for example, the halos around the Moon and the Sun, or the 
colour of shadows - that was started by the beautiful and classic book already mentioned 
earlier on: MARCEL G. J. MINNAERT, Light and Colour in the Outdoors, Springer, 1993, an 
updated version based on the wonderful original book series MARCEL G.J. MINNAERT, 
De natuurkunde van ‘t vrije veld, Thieme & Cie, 1937. Cited on page 127. 


394 


86 


87 


88 


89 


90 


91 


TAI LIEU THAM KHAO 


About the colour of the ozone layer seen at dawn and the colour of the sky in general, 
see G. HOEPPE, Die blaue Stunde des Ozons, Sterne und Weltraum pp. 632-639, 
August 2001, and also his extensive book GöTz HoEPPE, Blau: Die Farbe des Himmels, 
Spektrum Akademischer Verlag, 1999, also available in English as the extended revision 
GöTz HoEPPE, Why the Sky is Blue: Discovering the Color of Life, Princeton University 
Press, 2007, This beautiful text also tells why bacteria were essential to produce the colour 
of the sky. Cited on page 128. 


The beautiful RGB Color Atlas from 2011 by Tauba Auerbach is presented on her astonishing 
website at taubaauerbach.com/view.php?id=286&alt=698. The books were produced 
together with Daniel E. Kelm. In fact, they produced three such books, with spines in 
different directions, as shown on the website. Cited on page 128. 


This famous discovery is by BRENT BERLIN & PAuL Kay, Basic Color Terms: Their 
Universality and Evolution, University of California Press, 1969. The status of their decades- 
long world colour survey is summarized on wwwl.icsi.berkeley.edu/wcs. Of course there are 
also ongoing studies to find possible exceptions; but the basic structure is solid, as shown in 
the conference proceedings C. L. HARDIN & Luisa MAFFI, Colour Categories in Thought 
and Language, Cambridge University Press, 1997. Cited on page 130. 


For a thorough discussion of the various velocities connected to wave trains, see 
the classic text by Louis BRILLOUIN, Wave Propagation and Group Velocity, 
Academic Press, New York, 1960. It expands in detail the theme discussed by 
ARNOLD SOMMERFELD, Über die Fortpflanzung des Lichtes in dispergierenden Medien, 
Annalen der Physik, 4th series, 44, pp. 177-202, 1914. See also ARNOLD SOMMERFELD, 
Optik, Dietrichssche Verlagsbuchandlung, Wiesbaden 1950, section 22. An English 
translation ARNOLD SOMMERFELD, Lectures on Theoretical Physics: Optics, 1954, is 
also available. Cited on pages 134 and 135. 


Changing the group velocity in fibres is now even possible on demand, as shown by 
M. GONZALEZ-HERRAEZ, K.-Y. SONG & L. THEVENAZ, Optically controlled slow and 
fast light in optical fibers using stimulated Brillouin scattering, Applied Physics Letters 87, 
p 081113, 2005. They demonstrate group velocities from 0.24c to plus infinity and beyond, 
to negative values. 

Another experiment was carried out by S. CHU & S. Wong, Linear pulse propagation 
in an absorbing medium, Physical Review Letters 48, pp. 738-741, 1982. See also Cou 
& D. STYER, Answer to question #52. Group velocity and energy propagation, American 
Journal of Physics 66, pp. 659-661, 1998. Another example was described in 1993 by 
the group of Raymond Chiao for the case of certain nonlinear materials in R. CHIAO, 
P.G. KWAIT & A.M. STEINBERG, Faster than light?, Scientific American 269, p. 52, 
August 1993, and R. Y. CHIAO, A.E. KOZHEKIN & G. KURIZKI, Tachyonlike excitations 
in inverted two-level media, Physical Review Letters 77, pp. 1254-1257, 1996. On still 
another experimental set-up using anomalous dispersion in caesium gas, see L. J. WANG, 
A. KUZMICH & A. DOGARIN, Gain-assisted superluminal light propagation, Nature 406, 
pp. 277-279, 20 July 2000. Cited on page 135. 


G. Nimtz, A. ENDERS & H. SPIEKER, Journal de Physique I (Paris) 4, p. 565, 1994. 
Unfortunately, Nimtz himself seems to believe that he transported energy or signals 
faster than light; he is aided by the often badly prepared critics of his quite sophisticated 
experiments. See A. ENDERS & G. NıMTz, Physikalische Blatter 49, p. 1119, Dezember 
1993, and the weak replies in Physikalische Blatter 50, p. 313, April 1994. See also 
A.M. STEINBERG, Journal de Physique I (Paris) 4, p. 1813, 1994, A. M. STEINBERG, 
P.G. KWIAT & R.Y. CHIAO, Physical Review Letters 71, pp. 708-711, 1993, and 


TAI LIEU THAM KHAO 395 


92 


93 


94 


95 


96 


97 


98 


99 


100 


101 


102 


A. RANFAGNI, P. FABENI, G.P. Pazzi & D. MUGNAI, Physical Review E 48, p. 1453, 
1993. Cited on page 136. 


Y. P. TERLETSKII, Paradoxes in the Theory of Relativity, Plenum Press, 1968. Cited on page 
136. 


See the excellent explanation by KIRK T. MCDONALD, Negative group velocity, American 
Journal of Physics 69, pp. 607-614, 2001. Cited on page 136. 


A summary of all evidence about the motion of the aether is given by R.S. SHANKLAND, 
S.W. McCuskey, F.C. LEONE & G.KUERTI, New analysis of the interferometer 
observations of Dayton C. Miller, Review of Modern Physics 27, pp. 167-178, 1955. An 
older text is H. WITTE, Annalen der Physik 26, p. 235, 1908. Cited on page 137. 


The history of the concept of vacuum can be found in the book by E. GRANT, Much Ado 
About Nothing, Cambridge University Press, 1981, and in the extensive reference text by 
EDMUND T. WHITTAKER, A History of the Theories of Aether and Electricity, Volume 
1: The Classical Theories, Volume 2: The Modern Theories, Tomash Publishers, American 
Institute of Physics 1951, 1987. 

The various aether models - gears, tubes, vortices - proposed in the nineteenth century 
were dropped for various reasons. Since many models used to explain electric and magnetic 
fields as motion of some entities, it was concluded that the speed of light would depend 
on electric or magnetic fields. One type of field was usually described by linear motion 
of the entities, the other by rotatory or twisting motion; both assignments are possible. 
As a consequence, aether must be a somewhat strange fluid that flows perfectly, but that 
resists rotation of volume elements, as McCullogh deduced in 1839. However, experiments 
show that the speed of light in vacuum does not depend on electromagnetic field intensity. 
Vortices were dropped because real world vortices were found out to be unstable. All models 
received their final blow when they failed to meet the requirements of special relativity. 
Cited on page 138. 


M. von LAUE, Zur Thermodynamik der Interferenzerscheinungen, Annalen der Physik 20, 
pp. 365-378, 1906. Cited on page 139. 


See, for example, the review by L. C. Tu, J. Luo & G. T. GILLIES, The mass of the photon, 
Reports on Progress in Physics 68, pp. 77-130, 2005. Cited on page 139. 


To learn about the geometric phase in optics, see E.J. GALVEZ & P.M. Koch, Use of 
four mirrors to rotate linear polarization but preserve input-ouput collinearity I, Journal of 
the Optical Society of America 14, pp. 3410-3414, 1999, E. J. GALVEZ & C.D. HOLMES, 
Geometric physe of optical rotators, Journal of the Optical Society of America 16, pp. 1981- 
1985, 1999, as well as various other papers by Enrique Galvez. See also the paper by 
R. BHANDARI, Geometric phase in interference experiments, Current Science 67, pp. 224- 
-230, 1994. Cited on pages 141 and 374. 


A useful collection of historical papers is FRANK WILCZEK & ALFRED SHAPERE, eds., 
Geometric Phases in Physics, World Scientific, 1989. See also the vivid paper M. BERRY, 
Pancharatnam, virtuoso of the Poincaré sphere: an appreciation, Current Science 67, pp. 220- 
223, 1994. Cited on page 142. 


DENES SzAz & GABOR HORVÁTH, Success of sky-polarimetric Viking navigation: 
revealing the chance Viking sailors could reach Greenland from Norway, Royal Society 
Open Science 5, p. 172187, 2018. Cited on page 142. 

STEPHEN G. Lipson, DAVID S. TANNHAUSER & HENRY S. Lipson, Optical Physics, 
Cambridge University Press, 1995. Cited on page 143. 


The original paper is J. F. NYE & M. V. BERRY, Dislocations in wave trains, Proceedings of 


396 


103 


104 


105 


106 


107 
108 


109 


110 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 


TAI LIEU THAM KHAO 


the Royal Society A 336, pp. 165-190, 1974. A new summary is M. V. BERRY, Exploring the 
colours of dark light, New Journal of Physics 4, pp. 74.1-74.14, 2002, free online at www.njp. 
org. Cited on page 144. 


O. ARTEAGA, E. GARCIA-CAUREL & R. OsSSIKOVSKI, Stern-Gerlach experiment with 
light: separating photons by spin with the method of A. Fresnel, Optics Express 27, pp. 4758- 
4768, 2019. Cited on page 144. 


M. ArrayAs & J. L. TRUEBA, Electromagnetic torus knots, preprint at arxiv.org/abs/1106. 
1122. Cited on page 144. 


There are many good introductions to optics in every library. A good introduction that 
explains the fundamental concepts step by step is the relevant chapter in the physics book 
by ERIC Mazur, available on the internet; one day it will be published by Prentice Hall. 
Cited on page 145. 


A good overview of the invention and the life of Frits Zernike is given by 
MENNO VAN DIJK, Ken uw klassieken: hoe Frits Zernike fasecontrast ontdekte, Nederlands 
tijdschrift voor natuurkunde 71, pp. 194-196, June 2005. Cited on page 145. 


See its www.cie.co.at/cie website. Cited on page 148. 


P. D. Jones, M. New, D.E. PARKER, S. MARTIN & I.G. RIGOR, Surface air 
temperature and its changes over the past 150 years, Reviews of Geophysics 37, pp. 173- 
199, May 1999. Cited on page 149. 


He recalls this episode from 1933 in M. PLANCK, Mein Besuch bei Adolf Hitler, 
Physikalische Blätter p. 143, 1947. Cited on page 149. 


Pictures of objects in a red hot oven and at room temperature are also shown in 
C.H. BENNETT, Demons, engines and the second law, Scientific American 255, pp. 108- 
117, November 1987. Cited on page 150. 


If you want to read more on the topic, have a look at the classic text by WARREN J. SMITH, 
Modern Optical Engineering : the Design of Optical Systems, 3rd edition, McGraw-Hill, 2000. 
The main historic reference is R. CLAUSIUS, Uber die Concentration von Wärme und 
Lichtstrahlen und die Gränzen ihrer Wirkung, Poggendorff’s Annalen der Physik 121, pp. 1- 
44, 1864. Cited on pages 151 and 213. 


Measured values and ranges for physical quantities are collected in Horst VÖLZ & 
PETER ACKERMANN, Die Welt in Zahlen, Spektrum Akademischer Verlag, 1996. Cited 
on page 154. 

See, for example, K. CopLinG & L.J. ERASINSKI, Coulomb explosion of simple molecules 
in intense laser fields, Contemporary Physics 35, pp. 243-255, 1994. Cited on page 154. 
The standard reference on the propagation of light is Max Born & EMIL WOLF, 
Principles of Optics - Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of 
Light, Pergamon Press, 6th edition, 1998. Cited on page 157. 

E. D. PALIK, Handbook of optical constants of solids, Academic Publishing, 1998. Cited on 
page 160. 

More mirage photographs, even mirage films, can be found on www.polarimage.fi/mirages/ 
mirages.htm and virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=25722. 
Cited on page 161. 

E.J.J. KIRCHNER, De uitvinding van het telescoop in 1608: gewoon twee lenzen, Nederlands 
tijdschrift voor natuurkunde 74, pp. 356-361, 2008. Cited on page 164. 

A fascinating overview about what people have achieved in this domain up to now is given 
in the classic reference text by ROLF RIEHKER, Fernrohre und ihre Meister, VEB Verlag 


TAI 


119 


120 


121 


122 


123 


124 


125 


126 


127 


128 


LIEU THAM KHAO 397 


Technik, second edition, 1990. See also by PETER MANLY, Unusual Telescopes, Cambridge 
University Press, 1991, and Henry C. Kıng, The History of the Telescope, Dover, 2003. 
Cited on page 164. 

An introduction to the topic of the 22° halo, the 46° halo, Sun dogs, and the many other 
arcs and bows that can be seen around the Sun, see the beautifully illustrated paper 
by R. GREENLER, Lichterscheinungen, Eiskristalle und Himmelsarchdologie, Physikalische 
Blatter 54, pp. 133-139, 1998, or the book ROBERT GREENLER, Rainbows, Halos, and 
Glories, Cambridge University Press, 1980. Cited on page 166. 

J. AIZENBERG, V.C. SUNDAR, A.D. YABLON, J.C. WEAVER & G. CHEN, Biological 
glass fibers: Correlation between optical and structural properties, Proceedings of the 
National Academy of Sciences 101, pp. 3358-3363, 2004, also available online for free 
at www.pnas.org. Cited on page 168. 

K. Franz & al., Miiller cells are living optical fibers in the vertebrate retina, Proceedings of 
the National Academy of Sciences 104, pp. 8287-8292, 2007. Cited on page 168. 

A complete list of data and arguments showing that the hair of polar bears have no fibre 
function is found on the pages it.stlawu.edu/-koon/mar-ref.html and it.stlawu.edu/~koon/ 
polar.html. Cited on page 168. 

The prediction of negative refraction is due to V.G. VESELAGO, The electrodynamics of 
substances with simultaneously negative values of e and u, Soviet Physics Uspekhi 10, p. 509, 
1968. (The original paper in Russian is from 1967.) The explanation with different refraction 
directions was published by P.M. VALANJU, R.M. WALSER & A.P. VALANJU, Wave 
refraction in negative-index media: always positive and very inhomogeneous, Physical Review 
Letters 88, p. 187401, 8 May 2002. Also Fermat’s principle is corrected, as explained in 
V.G. VESELAGO, About the wording of Fermat's principle for light propagation in media 
with negative refraction index, arxiv.org/abs/cond-mat/0203451. Cited on page 168. 

The first example of material system with a negative refraction index were presented by 
David Smith and his team. R. A. SCHELBY, D.R. SMITH & S. SCHULTZ, Experimental 
verification of a negative index of refraction, Science 292, p. 77-79, 2001. More recent 
examples are A. A. HOUCK, J.B. BROCK & I.L. CHUANG, Experimental observations of 
a left-handed material that obeys Snell’s law, Physical Review Letters 90, p. 137401, 2003, 
C. G. PARAZZOLI, R.B. GREEGOR, K. Li, B.E.C. KOLTENBAH & M. TANIELIAN, 
Experimental verification and simulation of negative index of refraction using Snell’s law, 
Physical Review Letters 90, p. 107401, 2003. S. FOTEINOPOULOU, E.N. ECONOMOU & 
CM SOUKOULIS, Refraction in media with a negative refractive index, Physical Review 
Letters 90, p. 107402, 2003. Cited on page 168. 

S.A. RAMAKRISHNA, Physics of negative refractive index materials, Reorts on Progress of 
Physics 68, pp. 449-521, 2005. Cited on page 169. 

J. PENDRY, Negegative refraction makes a perfect lens, Physical Review Letters 85, 
p. 3966, 2000. See also J.B. PENDRY, D.SCHURIG & D.R. SMITH, Controlling 
electromagnetic fields, Science 312, pp. 1780-1782, 2006, and D SCHURIG, J.J. Mock, 
B.J. JUSTICE, S.A. CUMMER, J.B. PENDRY, A.F.STARR & DR SMITH, 
Metamaterial electromagnetic cloak at microwave frequencies, Science 314, pp. 977-980, 
2006. Cited on page 169. 

On metamaterials, see A. LAI, C. CaLoz & T.ITOH, Composite rightleft-handed 
transmission metamaterials, IEEE Microwave Magazine 5, pp. 34-50, September 2004. 
Cited on page 169. 

M. ZEDLER & P. RUSSER, Investigation on the Dispersion Relation of a 3D LC-based 
Metamaterial with an Omnidirectional Left-Handed Frequency Band, 2006 International 


398 


129 


130 


131 


132 


133 


134 


135 


136 


137 


138 


139 


140 


141 


TAI LIEU THAM KHAO 


Microwave Symposium Digest, San Francisco pp. 1477-1479, 2006. M. ZEDLER, 
C. CALoz & P. RUSSER, A 3D Isotropic left-handed metamaterial based on the rotated 
transmission line matrix (TLM) scheme, IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques 55, pp. 2930-2941, 2007. Cited on page 170. 


Read Grimaldi’s text online at fermi.imss.fi.it/rd/bdv?/bdviewer/bid=000000300682. Cited 
on page 170. 


JAMES E. FALLER & E. JOSEPH WAMPLER, The lunar laser reflector, Scientific American 
pp. 38-49, March 1970. Cited on page 170. 


Neil Armstrong of Apollo 11, Jim Lovell of Apollo 8 and Apollo 13, and Jim Irwin of Apollo 
15 extensively searched for it and then made negative statements, as told in Science News 
p. 423, 24 & 31 December 1994. From the space shuttle however, which circles only a few 
hundred kilometres above the Earth, the wall can be seen when the Sun is low enough such 
that the wall appears wider through its own shadow, as explained in Science News 149, 
p. 301, 1996. Cited on page 171. 


S.W. HELL, Strategy for far-field optical imaging and writing without diffraction limit, 
Physics Letters A 326, pp. 140-145, 2004, see also V. WESTPHAL & S.W. HELL, Nanoscale 
resolution in the focal plane of an optical microscope, Physical Review Letters 94, p. 143903, 
2005, and V. WESTPHAL, J. SEEGER, T. SALDITT & S.W. HELL, Stimulated emission 
depletion microscopy on lithographic microstructures, Journal of Physics B 38, pp. S695-S705, 
2005. Cited on page 173. 


M.SHIH, M.SEGEV & G. SALAMO, Three-dimensional spiraling of interacting spatial 
solitons, Physical Review Letters 78, pp. 2551-2554, 1997. See also the more readable paper by 
M. SEGEV & G. STEGEMAN, Self-trapping of optical beams: spatial solitons, Physics Today 
51, pp. 42-48, August 1998. Cited on page 174. 


On Talbot-Lau imaging with X-rays, see for example the paper A. MOMOSE & al., X- 
ray phase imaging: from synchrotron to hospital, Philosophical Transanactions of the Royal 
Society A 372, p. 20130023, 2014, free to read at rsta.royalsocietypublishing.org. Cited on 
page 175. 


See the wonderful summary by FRANK SCHAEFFEL, Processing of information in the 
human visual system, pp. 1-33, in ALEXANDER HORNBERG, editor, Handbook of Machine 
Vision, Wiley-VCH, 2006. Cited on page 187. 


WH EHRENSTEIN & B. LINGELBACH, Das Hermann-Gitter, Physik in unserer Zeit 6, 
pp. 263-268, 2002. The journal also shows a colour variation of these lattices. Cited on page 
188. 


To enjoy many other flowers under ultraviolet illumination, go to the extensive collection 
at www.naturfotograf.com/index2. Cited on page 189. 


For an example of such research, see S.A. Baccus, B.P. OLVECZKY, M. Manu & 
M. MEISTER, A retinal circuit that computes object motion, Journal of Neuroscience 28, 
pp. 6807-6817, 2008. For an older review, see M. MEISTER & M.J. BERRY, The neural 
code of the retina, Neuron 22, pp. 435-450, 1999. Cited on page 192. 

See for example, the summary by D. M. BERSON, Strange vision: ganglion cells as circadian 
photoreceptors, Trends in Neurosciences 26, pp. 314-320, 2003. Cited on page 192. 

This amazing story is from the wonderful blog watchingtheworldwakeup.blogspot.de/2008/ 
11/mountain-biking-moonlight-color-vision.html - a blog that shows what passion for 
nature is. Cited on page 194. 

The eye sensitivity myth is debunked in detail by B.H. Sorrer & D.K. LYNCH, Some 
paradoxes, errors, and resolutions concerning the spectral optimization of human vision, 


TAI LIEU THAM KHAO 399 





142 


143 


144 


145 


146 


147 


148 


HINH 194 Ao thị chuyển động Ouchi. 


American Journal of Physics 67, pp. 946-953, 1999. Cited on page 194. 


A. BRUCKNER, J. DUPARRE, F. WIPPERMANN, R.LEITEL, P. DANNBERG & 
A. BRAUER, Ultra-compact close-up microoptical imaging system, Proceedings of the 
SPIE, 7786, p. 77860A, 2010. Cited on page 194. 


Davip R. WILLIAMS, Supernormal Vision, Science News 152, pp. 312-313, 15 November 
1997. See also aria.cvs.rochester.edu/team/williams_d/ as well as the photographs at 
roorda.vision.berkeley.edu/ of the interior of living human eyes. Their last publication 
is A. ROORDA, A. METHA, P. LENNIE & D.R. WILLIAMS, Packing arrangement of the 
three cone classes in the primate retina, Vision Research 41, pp. 1291-1306, 2001. Cited on 
page 198. 


D HILLMANN,H. SPAHR,C. PFÄFFLE,H. SUDKAMP,G. FRANKE&G. HUTTMANN, 
In vivo optical imaging of physiological responses to photostimulation in human 
photoreceptors, Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) 113, pp. 13138- 
13143, 2016. Cited on page 199. 


See, for example, the beautiful book by Simon InGs, Das Auge - Meisterstück der Evolution, 
Hoffmann & Campe, 2008. On the limitations of the eye, see THOMAS DITZINGER, 
Illusionen des Sehens: Eine Reise in die Welt der visuellen Wahrnehmung, Südwest, 1998, 
which includes the fascinating Ouchi illusion shown in Hinh 194. Cited on page 199. 


This happened to Giovanni Bellini (b. c. 1430 Venice, d. 1516 Venice) the great Renaissance 
painter, who even put this experience into writing, thus producing one of the greatest ‘gaffes’ 
ever. If you take a photograph of the effect with a remotely controlled camera, you can prove 
that your camera is holy as well. Cited on page 200. 


S.R. WILK, How retroreflectors really work, Optics & Photonics News, pp. 6-7, December 
1993. Cited on page 200. 


G.G.P. van GORKUM, Introduction to Zeus displays, Philips Journal of Research 
50, pp. 269-280, 1996. See also N. LAMBERT, E.A. MONTIE, T.S. BALLER, 
G.G. P. VAN GORKUM, B.H. HENDRIKS, P.H. TROMPENAARS & S.T. DE ZWART, 


400 


149 


150 


151 


152 


153 
154 


155 


156 


157 


158 


159 


160 


TAI LIEU THAM KHAO 


Transport and extraction in Zeus displays, Philips Journal of Research 50, pp. 295-305, 1996. 
Cited on page 202. 


Among the many papers on pit vipers, see the excellent summary by B. SCHWARZSCHILD, 
Neural-network model may explain the surprisingly good infrared vision of snakes, Physics 
Today pp. 18-20, September 2006; it is based on the fascinating results by A. B. SICHERT, 
P. FRIEDEL & J.L. van HEMMEN, Snake's perspective on heat: reconstruction of input 
using an imperfect detection system, Physical Review Letters 97, p. 068105, 2006. Cited on 
page 202. 


J. CYBULSKI, J. CLEMENTS & M.PRAKASH, Foldscope: Origami-based paper 
microscope, preprint at arxiv.org/abs/1403.1211. Cited on page 204. 


For an explanation, see S. Y. VAN DER WERF, G. P. KONNEN & W.H. LEHN, Novaya 
Zemlya effect and sunsets, Applied Optics 42, pp. 367-378, 2003. Cited on page 206. 


E. W. STREED, A. JECHOW, B.G. NORTON & D. KIELPINSKI, Absorption imaging of a 
single atom, Nature Communications, 3, p. 933, 2012, preprint at arxiv.org/abs/1201.5280. 
Cited on page 206. 


This problem was suggested by Vladimir Surdin. Cited on page 207. 


For deviations from the geometric ‘law’ of reflection see M. MERANO, A. AIELLO, 
M.P. van ExTER & J.P. WOERDMAN, Observing angular deviations in the specular 
reflection of a light beam, Nature Photonics 3, pp. 337 - 340, 2009. See also M. MERANO, 
A. AIELLO, G.W.’T Hoort, M.P. van EXTER, E.R. ELIEL & J.P. WOERDMAN, 
Observation of Goos-Hänchen shifts in metallic reflection, Optics Express 15, pp. 15928- 
15934, 2007. This beautiful research field is in need of a good review article. For a 
measurement of the time delay in total reflection, around 28fs, see D CHAUVAT & 
al., Timing the total reflection of light, Physics Letters A 336, pp. 271-273, 2005. Cited on 
page 208. 


Such a claim was implicitly made by D MUGNAI, A. RANFAGNI & R. RUGGIERI, 
Observation of superluminal behaviors in wave propagation, Physical Review Letters 84, 
p. 4830, 2000. An excellent explanation and rebuttal was given by W. A. RODRIGUES, 
D.S. THOBER & A.L. XAVIER, Causal explanation for observed superluminal behavior of 
microwave propagation in free space, preprint at arxiv.org/abs/physics/0012032. Cited on 
page 209. 


If you want to see more on how the world looks for the different types of colour blind, have 
a look at the webexhibits.org/causesofcolor/2.html or the www.vischeck.com/examples web 
pages. Cited on page 209. 


H. KOBAYASHI & S. KOHSHIMA, Unique morphology of the human eye, Nature 387, 
pp. 767-768, 1997. They explored 88 primate species. Cited on page 210. 


A.N. HEARD-BOOTH & E.C. Kirk, The influence of maximum running speed on eye 
size: a test of Leuckart’s law in mammals, The Anatomical Record 295, pp. 1053-1062, 2012. 
Cited on page 215. 


Most of the world’s experts in lightning are Russian. Two good books are 
VLADIMIR A. RAKOV & MARTIN A. UMAN, Lightning: Physics and Effects, Cambridge 
University Press, 2003, and EDUARD M. BAZELYON & YURIP. RAIZER, Lightning 
Physics and Lightning Protection, Institute of Physics Publishing, 2000. For a simple 
introduction, see also the lightning section of the webiste www.nrcan-rncan.gc.ca. Cited 
on page 217. 


On the life-long passion that drove Luke Howard, see the book by RICHARD HAMBLYN, 
The Invention of Clouds, Macmillan 2001. Cited on page 217. 


TAI 


161 


162 


163 


164 


165 


166 


167 


168 


169 


170 


171 


LIEU THAM KHAO 401 


See J. LATHAM, The electrification of thunderstorms, Quartely Journal of the 
Royal Meteorological Society 107, pp. 277-289, 1981. For a more recent and wider 
review, see EARLE R. WILLIAMS, The tripole structure of thunderstorms, Journal 
of Geophysical Research 94, pp. 13151-13167, 1989. See also the book by the 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL STAFF, The Earths Electrical Environment, Studies 
in Geophysics, National Academy Press, 1986. Cited on page 217. 


The exploration of how charges are separated in clouds is a research field in its own. See, 
for example, the overview and literature list at enviromom.us/lightning/lightningformation. 
html. The precise atomic scale mechanism is not fully settled. There are two main reasons: 
experiments are difficult, and electrification is not fully understood in most known material 
systems, including the well-known process of rubbing glass rods with a fur. Cited on page 
217. 


A.V. GUREVICH & K.P. ZyBin, Runaway breakdown and the mysteries of lightning, 
Physics Today 58, pp. 37-43, May 2005. Cited on page 217. 


To learn more about atmospheric currents, you may want to have a look at the popularizing 
review of the US work by E. A. BERING, A.A. Few & J.R. BENBROOK, The global 
electric circuit, Physics Today 51, pp. 24-30, October 1998, or the more technical overview 
by E. BERING, Reviews of Geophysics (supplement) 33, p. 845, 1995. Cited on page 220. 


The use of Schumann resonances in the Earth-ionosphere capacitor for this research field 
is explained in K. SCHLEGEL & M. FULLERKRUG, Weltweite Ortung von Blitzen, Physik 
in unserer Zeit 33, pp. 257-261, 2002. Cited on page 221. 


J.R. Dwyer, M.A. UMmMAN, H.K.RASSOUL, M. AL-DAYEH, E.L. CARAWAY, 
J. JERAULD, V.A. RAKOV, DM JORDAN, K.J. RAMBO, V. CORBIN & B. WRIGHT, 
Energetic radiation produced by rocket-triggered lightning, Science 299, pp. 694-697, 2003. 
Cited on page 220. 


J.R. Dwyer, A fundamental limit on electric fields in air, Geophysical Research Letters 30, 
p- 2055, 2003. Cited on page 220. 


BM. SMIRNOV, Physics of ball lightning, Physics Reports 224, pp. 151-236, 1993. See also 
D. FINKELSTEIN & J. RUBINSTEIN, Ball lightning, Physical Review 135, pp. 390-396, 
1964. For more folklore on the topic, just search the world wide web. Cited on page 222. 


G.D. SHABANOV, The optical properties of long-lived luminous formations, Technical 
Physics Letters 28, pp. 164-166, 2002, A.I. Egorov & S.I. STEPANOV, Long-lived 
plasmoids produced in humid air as analogues of ball lightning, Technical Physics 
47, pp. 1584-1586, 2002, AE EGorov, S.I.STEPANOV & G.D.SHABANOV, 
Physics Uspekhi Laboratory demonstration of ball lightning, 47, pp. 99-101, 2004, and 
G. D. SHABANOV & B.Yu. SOKOLOVSKII, Macroscopic separation of charges in a 
pulsed electric discharge, Plasma Physics Reports 31, pp. 512-518, 2005. (All these are 
English translations of earlier Russian papers.) See the websites biod.pnpi.spb.ru/pages_ru/ 
Stepanov/index.html stealthtank.narod.ru, balllightning.narod.ru/hvewd.html and www. 
ipp.mpg.de/ippcms/eng/presse/pi/05_06_ pi.html, for more details and more spectacular 
films. Cited on page 222. 


G. SILVA Parva, A.C. PavAo, E. ALPES DE VASCONCELOS, O.MENDES & 
E.F. DA SILVA, Production of ball-lightning-like luminous balls by electrical discharges 
in silicon, Physics Review Letters 98, p. 048501, 2007. Cited on page 222. 


For a recent summary, see S. PARROTT, arxiv.org/abs/gr-qc/9711027. See also 
T.A. ABBOTT & D.J. GRIFFITHS, Acceleration without radiation, American Journal 
of Physics 53, pp. 1203-1211, 1985. See also A. KOVETZ & G.E. TAUBER, Radiation from 


402 


172 


173 


174 


175 


176 


177 


178 


179 


180 


181 


182 


TAI LIEU THAM KHAO 


an accelerated charge and the principle of equivalence, American Journal of Physics 37, 
pp. 382-385, 1969. Cited on page 229. 


C. DE ALMEIDA & A. SAA, The radiation of a uniformly accelerated charge is beyond the 
horizon: a simple derivation, American Journal of Physics 74, pp. 154-158, 2006. Cited on 
page 229. 


A summary on these well-known simulations is G.A. GLATZMAIER, Geodynamo 
simulations - how realistic are they?, Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 30, pp. 237-257, 2002. A 
central experimental confirmation is J. ZHANG, X. D. Song, Y. C. Li, P.G. RICHARDS, 
X.L. Sun & F. WALDHAUSER, Inner core differential motion confirmed by earthquake 
doublet waveform doublets, Science 309, pp. 1357-1360, 2005. Cited on page 224. 


An excellent review is E. H. BRANDT, Levitation in Physics, Science 243, pp. 349-355, 1989. 
Cited on pages 225 and 229. 


See the article by R. TUCKERMANN, S. BAUERECKER & B. NEIDHART, Levitation in 
Ultraschallfeldern - Schwebende Tröpfchen, Physik in unserer Zeit 32, pp. 69-75, February 
2001. Liquid drops up to 1 g have been levitated in this way. Cited on page 225. 


F.C. Moon & P. Z. CHANG, Superconducting Levitation - Applications to Bearings and 
Magnetic Transportation, Wiley & Sons, 1994. Cited on pages 225 and 229. 


W.T. Scott, Who was Earnshaw?, American Journal of Physics 27, pp. 418-419, 1959. 
Cited on page 226. 


The trick is to show that div E = 0, curl E = 0, thus EV7E = 0 and, from this, V?E? > 0; 
there are thus no local electric field maxima in the absence of free charges. The same proof 
works for the magnetic field. However, bodies with dielectric constants lower than their 
environment can be levitated in static electric fields. An example is gas bubbles in liquids, as 
shown by T. B. Jones & G. W. Buiss, Bubble dielectrophoresis, Journal of Applied Physics 
48, pp. 1412-1417, 1977. Cited on page 226. 


B. SCHARLAU, V. NORDMEIER & H.J.SCHLICHTING, Magnetische Levitation, in 
DEUTSCHE PHYSIKALISCHE GESELLSCHAFT, (editor) Didaktik der Physik, Lehmanns, 
2003. Cited on pages 227 and 228. 


See A.K. GEIM, M.D. Simon, M.I. BOAMEA & L.O. HEFLINGER, Magnet levitation 
at your fingertips, Nature 400, pp. 323-324, 1999. Cited on page 228. 


The first photographs of a single ion were in W. NEUHAUSER, M. HOHENSTATT, 
PE. TOscHEK & H. DEHMELT, Localized visible Ba* mono-ion oscillator, Physical 
Review A 22, pp. 1137-1140, 1980. See also D.J. WINELAND & W.M. ITANO, Physics 
Letters A 82, p. 75, 1981, as well as F. DIETRICH & H. WALTER, Physical Review Letters 
58, p. 203, 1987. 

For single atoms, see photographs in Z. Hu & H.J. KIMBLE, Optics Letters 
1, p. 1888, 1994, F. RUSCHEWITZ, D. BETTERMANN, J.L. PENG & W. ERTMER, 
Europhysics Letters 34, p. 651, 1996, D. HAUBRICH, H. SCHADWINKEL, F. STRAUCH, 
B. UEBERHOLZ, R. WYNANDS & D. MESCHEDE, Europhysics Letters 34, p. 663, 1996. 
Cited on page 228. 


See for example MARK BUCHANAN, And God said Jet there be levitating strawberries, 
flying frogs and humans that hover over Seattle, New Scientist pp. 42-43, 26 July 1997, 
or C. Wu, Floating frogs, Science News 152, pp. 632-363, 6 December 1997, and C. Wu, 
Molecular magnetism takes off, Physics World April 1997, page 28. The experiments by 
Andre Geim, Jan Kees Maan, Humberto Carmona and Peter Main were made public 
by P. RODGERs, Physics World 10, p. 28, 1997. Some of the results can be found in 
M. V. Berry & A.K. GEIM, Of flying frogs and levitrons, European Journal of Physics 18, 


TAI LIEU THAM KHAO 403 


183 


184 


185 


186 


187 


188 


189 


190 


191 


192 


pp. 307-313, 1997. See also their www.ru.nl/hfml/research/levitation/ website. Cited on page 
229. 

The well-known toy allows levitation without the use of any energy source and is called 
the ‘Levitron. It was not invented by Bill Hones of Fascination Toys & Gifts in Seattle, as 
the www.levitron.com website explains. The toy is discussed by Ron EDGE, Levitation 
using only permanent magnets, Physics Teacher 33, p. 252, April 1995. It is also discussed 
in M. V. Berry, The Levitron™: an adiabatic trap for spins, Proceedings of the Royal 
Society A 452, pp. 1207-1220, 1996, (of Berry’s phase fame) as well as by M. D. Simon, 
L.O. HEFLINGER & S.L. RIDGEWAY, Spin stabilized magnetic levitation, American 
Journal of Physics 65, pp. 286-92, 1997, and by T. B. Jones, M. WASHIZU & R. GANS, 
Simple theory for the Levitron, Journal of Applied Physics 82, pp. 883-889, 1997. Cited on 
page 229. 

The drill trick and the building of a Levitron are described in the beautiful lecture script 
by JosEr ZwECk, Physik im Alltag, Skript zur Vorlesung im WS 1999/2000 der Universitat 
Regensburg. Cited on page 229. 

The prediction about quantized levitation is by STEPHEN B.HALEY, Length 
quantization in levitation of magnetic microparticles by a mesoscopic superconducting 
ring, Physical Review Letters 74, pp. 3261-3264, 1995. The topic is discussed in more 
detail in STEPHEN B. HALEY, Magnetic levitation, suspension, and superconductivity: 
macroscopic and mesoscopic, Physical Review B 53, p. 3506, 1996, reversed in order 
with STEPHEN B. HALEY, Quantized levitation of superconducting multiple-ring systems, 
Physical Review B 53, p. 3497, 1996, as well as STEPHEN B. HALEY, Quantized levitation 
by multiply-connected superconductors, LT-21 Proceedings, in Czechoslovak Journal of 
Physics 46, p. 2331, 1996. In 1998, there was not yet an experimental confirmation (Stephen 
Haley, private communication). Cited on page 229. 

Detailed descriptions of many of these effects can be found in the excellent overview edited 
by MANFRED VON ARDENNE, GERHARD MUSIOL & SIEGFRIED REBALL, Effekte der 
Physik und ihre Anwendungen, Harri Deutsch, 2004. Cited on page 230. 

R. BUDDAKIAN, K. WENINGER, R.A. HILLER & SETH J. PUTTERMAN, Picosecond 
discharges and stick-slip friction at a moving meniscus of mercury in glass, Nature 391, 
pp. 266-268, 15 January 1998. See also Science News 153, p. 53, 24 January 1998. Cited 
on page 230. 

HENK SWAGTEN & REINDER COEHOORN, Magnetische tunneljuncties, Nederlands 
tijdschrift voor natuurkunde 64, pp. 279-283, November 1998. Cited on page 231. 

H. OHNO, D. CHIBA, F. MATSUKURA, T. Omiya, E ABE, T. DIETL, Y. OHNO & 
K.OHTANI, Electric-field control of ferromagnetism, Nature 408, pp. 944-946, 21-28 
December 2000. Cited on page 231. 

This effect was discovered by G. RIKKEN, B. VAN TIGGELEN & A. SPARENBERG, 
Lichtverstrooiing in een magneetveld, Nederlands tijdschrift voor natuurkunde 63, pp. 67- 
70, maart 1998. Cited on page 233. 

VITALI) PECHARSKY & KARL A. GSCHNEIDNER, Giant magnetocaloric effect in 
Gd5(Si2Ge2), Physical Review Letters 78, pp. 4494-4497, 1995, and, from the same 
authors, Tunable magnetic regenerator alloys with a giant magnetocaloric effect for magnetic 
refrigeration from ~20 to ~2990 K, Applied Physics Letters 70, p. 3299, 1997. Cited on page 
233. 

J. WEISSMÜLLER, R.N. VISWANATH, D. KRAMER, P. ZIMMER, R. WÜRSCHUM & 
H. GLEITER, Charge-induced reversible strain in a metal, Science 300, pp. 312-315, 11 April 
2003. Cited on page 234. 


404 


193 


194 


195 


196 


197 


198 


199 


200 


201 


202 


203 


204 


205 


206 


TAI LIEU THAM KHAO 


A. AJDARI, Electro-osmosis on inhomogeneously charged surfaces, Physical Review Letters 
75, pp. 755-758, 1995. Cited on page 234. 


This effect was discovered by J.N. HUIBERTS, R.GRIESSEN, J.H. RECTOR, 
R.J. WIJNGARDEN, J.P. DEKKER, D.G. DE Groot & N.J. KOEMAN, Yttrium and 
lanthanum hydride films with switchable optical properties, Nature 380, pp. 231-234, 1996. 
A good introduction is R. GRIESSEN, Schaltbare Spiegel aus Metallhydriden, Physikalische 
Blatter 53, pp. 1207-1209, 1997. Cited on page 235. 


M.J. AITKEN, Thermoluminescence Dating, Academic Press, 1985. The precision of 
the method is far worse that C14 dating, however, as shown by H. HUPPERTZ, 
Thermolumineszenzdatierung: eine methodologische Analyse aufgrund gesicherter Befunde, 
Peter Lang Verlag, 2000. Cited on page 236. 


See any book on thermostatics, such as LINDA REICHL, A Modern Course in Statistical 
Physics, Wiley, 2nd edition, 1998. Cited on page 238. 


The Sun emits about 4 - 10°° W from its mass of 2 - 10°° kg, about 0.2 mW/kg; a person with 
an average mass of 75 kg emits about 100 W (you can check this in bed at night), i.e., about 
500 times more. Cited on page 238. 


See for example, J. M. AGUIRREGABIRIA, A. HERNANDEZ & M. Rivas, Velocity fields 
inside a conducting sphere near a slowly moving charge, American Journal of Physics 62, 
pp. 462-466, 1994. Cited on page 239. 


This example of electrohydrodynamics was discovered in the 1890s and was explored 
in detail since. Numerous videos about the phenomenon can be found on the internet, 
including on the beautiful page at ecfuchs.com/?page=waterbridge, which also includes a 
literature list. Recent papers are E. C. Fucus, M. SAMMER, A. D. WEXLER, P. KUNTKE 
& J. WOISETSCHLAGER, A floating water bridge produces water with excess charge, Journal 
of Physics D: Applied Physics 49, p. 125502, 2016, and A. G. Marin & D. Louse, Building 
water bridges in air: electrohydrodynamics of the floating water bridge, preprint at arxiv.org/ 
abs/1010.4019. Cited on page 241. 


PHILIP COHEN, Open wide, this won't hurt a bit, New Scientist p. 5, 3 February 1996. Cited 
on page 239. 


For a reference list on bone piezoelectricity, see the website silver.neep.wisc.edu/~lakes/ 
BoneElectr.html. Cited on page 241. 


J.E. Avron, E. BERG, D. GOLDSMITH & A. GORDON, Is the number of photons a 
classical invariant?, European Journal of Physics 20, pp. 153-159, 1999. Cited on page 241. 


This is deduced from the g — 2 measurements, as explained in his Nobel Prize talk by 
Hans DEHMELT, Experiments with an isolated subatomic particle at rest, Reviews of 
Modern Physics 62, pp. 525-530, 1990, and in HANS DEHMELT, Is the electron a composite 
particle?, Hyperfine Interactions 81, pp. 1-3, 1993. Cited on page 242. 


A good and short introduction is the paper F. ROHRLICH, The self-force and radiation 
reaction, American Journal of Physics 68, pp. 1109-1112, 2000. Cited on page 243. 


Distinguishing between the thought ‘yes’ and ‘no’ is already possible with a simple 
electroencephalogram. For a video demonstration of the differentaiation of concepts 
using brain imaging techniques, see www.youtube.com/watch?v=JVLu5_hvr8s. Cited on 
page 244. 


C.G. TsaGas, Magnetic tension and the geometry of the universe, Physical Review Letters 
86, pp. 5421-5424, 2001. An overview of the topic is C. G. TsaGas, Geometrical aspects of 
cosmic magnetic fields, arxiv.org/abs/gr-qc/0112077. Cited on page 246. 


TAI LIEU THAM KHAO 405 


207 


208 


209 


210 


211 


212 


213 


214 


215 


A.D. ERLYKIN & A.W. WOLFENDALE, The origin of cosmic rays, European Journal of 
Physics 20, pp. 409-418, 1999, Cited on page 250. 


See for example the beautiful textbook STEPHEN C. STEARNS & ROLF F. HOEKSTRA, 
Evolution: An Introduction, Oxford University Press, 2000. For a fascinating story of 
evolution for non-specialists, see RICHARD FORTEY, Life - An Unauthorized Biography, 
Harper Collins, 1997, or also MENNO SCHILTHUIZEN, Frogs, Flies & Dandelions - the 
Making of Species, Oxford University Press, 2001. See also STEPHEN J. GOULD, The Panda’ 
thumb, W.W. Norton & Co., 1980, one of the several interesting and informative books 
on evolutionary biology by the best writer in the field. An informative overview over the 
results of evolution, with the many-branched family tree that it produced, is given on 
the phylogeny.arizona.edu/tree website. About the results of evolution for human beings, 
see the informative text by K. KUscH & S. Kuscu, Der Mensch in Zahlen, Spektrum 
Akademischer Verlag, 2nd edn., 2000. The epochal work by CHARLES Darwin, On the 
Origin of Species, can be found on the web, e.g. on on the darwin-online.org.uk websites. 
Cited on page 253. 


A simple description is MALCOLM Ross MACDONALD, The Origin of Johnny, Jonathan 
Cape, 1976. See also BAs HARING, Kaas en de evolutietheorie, Houtekiet, 2001. Cited on 
page 253. 


RICHARD BANDLER, Using Your Brain for a Change, Real People Press, p. 18, 1985. Cited 
on page 254. 


There is disagreement among experts about the precise timing of this experience. Some say 
that only birth itself is that moment. However, there are several standard methods to recall 
memories of early life, even of the time before birth. One is by NORBERT J. MAYER, Der 
Kainkomplex - neue Wege der systemischen Familientherapie, Integral Verlag, 1998. Cited 
on page 254. 


SANJIDA O’CONNELL, Mindreading - How We Learn to Love and Lie, Arrow, 1998. This 
interesting book describes the importance of lying in the development of a human being, 
and explains the troubles of those people who cannot read other minds and thus cannot lie, 
such as autists. Cited on pages 255 and 304. 


The approach to describe observations as related parts is called structuralism; the starting 
point for this movement was de Saussure’s Cours de linguistique générale (see the footnote 
on Trang 276). A number of thinkers have tried to use the same approach in philosophy, 
mythology and literature theory, though with little success. An overview of the (modest) 
success of structuralism in linguistics and its failure in other fields is given by L. Jackson, 
The Poverty of Structuralism: Literature and Structuralist Theory, Longman, 1991. The author 
argues that when one reduces systems to interactions, one neglects the specific content and 
properties of the elements of the system, and this approach prevents a full understanding 
of the system under discussion. Cited on page 255. 


For a view of the mental abilities different from that of Piaget (described on Trang 256), 
a presently much discussed author is the Soviet experimental psychologist Lev Vigotsky, 
whose path-breaking ideas and complicated life are described, e.g., in LEV VIGOTSKY, 
Mind in Society, Harvard University Press, 1978, or in RENE VAN DER VEER & 
JAAN VALSINER, Understanding Vigotsky: a Quest for Synthesis, Blackwell Publishers, 1994. 
More extensive material can be found in the extensive work by RENE VAN DER VEER & 
JAAN VALSINGER, The Vigotsky Reader, Blackwell, 1994. Cited on page 256. 

A somewhat unconventional source for more details is the beautiful text by 


BRUNO BETTELHEIM, The Uses of Enchantment: the Meaning and Importance of Fairy 
Tales, Knopf, 1976. Cited on page 256. 


406 


216 


217 


218 


219 


220 


221 


222 


223 


224 


225 


226 


227 


228 


229 


TAI LIEU THAM KHAO 


A simple introduction is MANFRED SPITZER, Lernen - Gehirnforschung und Schule des 
Lebens, Elsevier, 2007. Cited on page 259. 


See the beautiful textbook by MARTIN TREPEL, Neuroanatomie: Struktur und Funktion, 
Urban & Fischer, 5th edition, 2012. It also shows the parts of the brain dedicated to motion 
planing and control. Cited on page 259. 


Quoted in V. HARLEN, R. RAPPMANN & P. SCHATA, Soziale Plastik - Materialien zu 
Joseph Beuys, Achberger Verlag, 1984, p. 61. Cited on page 259. 


The problems appearing when one loses the ability to classify or to memorise are told in 
the beautiful book by the neurologist OLIVER SACKS, The Man Who Mistook His Wife for 
a Hat, Picador, 1985, which collects many case studies he encountered in his work. More 
astonishing cases are collected in his equally impressive text An Anthropologist on Mars, 
Picador, 1995. 

See also the beautiful text DoNALD D. HOFFMAN, Visual Intelligence - How We Create 
What We See, W.W. Norton & Co., 1998, and the www.cogsci.uci.edu/~ddhoff website 
associated to it. Cited on pages 259 and 265. 


For a passionate introduction to the connections between language and the brain from 
a Chomskian perspective, see the bestselling book by STEVEN PINKER, The Language 
Instinct - How the Mind Creates Language, Harper Perennial, 1994. The green idea sentence 
is discussed in a chapter of the book. Cited on pages 259, 309, and 329. 


An introduction to neurology is JOsEPH LEDOUX, Synaptic Self: How Our Brains Become 
Who We Are, Viking Press, 2002. Cited on page 260. 


Another good introduction into the study of classifiers is JAMES A. ANDERSON, An 
Introduction to Neural Networks, MIT Press, 1995. An introduction to computer science is 
given in J. GLENN BROOKSHEAR, Computer Science, An Overview, 6th edition, Addison 
Wesley, 2000, or in RICK DECKER & STUART HIRSHFIELD, The Analytical Engine: An 
Introduction to Computer Science Using the Internet, Brooks/Cole Publishers, 1998. Cited on 
page 260. 


An overview of the status of the research into the origin of bipedalism is given by B. Woop, 
Four legs good, two legs better, Nature 363, pp. 587-588, 17 June 1983. Cited on page 260. 


A good introduction to neural nets is J. HERTZ, A. KRoGH & R. PALMER, Introduction 
to the Theory of Neural Computation, Addison Wesley, 1991. Cited on page 261. 


Quoted from H. Eves, Mathematical Circles Squared, Prindle, Weber and Schmidt, 1972. 
Cited on page 263. 


K. BAUMGARTEL, D. GENOUX, H. WELZL, R.Y. TWEEDIE-CULLEN, K. KOSHIBU, 
M. LIVINGSTONE-ZATCHEJ, C. MAMIE &I.M. MANSUY, Control of the establishment 
of aversive memory by calcineurin and Zif268, Nature Neuroscience 11, pp. 572-578, 2008. 
Cited on page 265. 


More about the connection between entropy and computers can be found in the classic 
paper by R. LANDAUER, Irreversibility and heat generation in the computing process, IBM 
Journal of Research and Development 5, pp. 183-191, 1961, and in C.H. BENNETT & 
R. LANDAUER, The fundamental physical limits of computation, Scientific American 253, 
pp. 48-56, 1985. Cited on page 267. 


W.H. ZuREK, Thermodynamic cost of computation, algorithmic complexity and the 
information metric, Nature 341, pp. 119-124, 14 August 1989. Cited on page 267. 


L. SZILARD, Über die Entropieverminderung in einem thermodynamischen System bei 
Eingriffen intelligenter Wesen, Zeitschrift für Physik 53, p. 840, 1929. This classic paper can 


TAI LIEU THAM KHAO 407 


230 


231 


232 


233 


234 


235 


236 


237 


238 


239 


240 


241 


242 


also be found in English translation in the collected works by Leo Szilard. Cited on page 
267. 


J.J. HOPFIELD, Nature 376, pp. 33-36, 1995. This paper by one of the fathers of the field 
presents one possibility by which the timing of nerve signals, instead of the usually assumed 
firing frequency, could also carry information. Cited on page 267. 


The details of the properties of the firing patterns of neurons are nicely described in the 
article by M. MAHOWALD & R. DOUGLAS, A silicon neuron, Nature 354, pp. 515-518, 
19/26 December 1991, in which they show how to simulate a neuron’s electrical behaviour 
using a silicon circuit. Cited on page 267. 


A. MECHELLI, J.T. CRINION, U.NOPPENEY, J. O’DOBERTY, J. ASHBURNER, 
R.S. FRACKOWIAK & C.J. PRICE, Neurolinguistics: structural plasticity in the bilingual 
brain, Nature 431, p. 757, 2004. Cited on page 268. 


The discussion whether the brain is or is not superior to a computer is nicely summarised by 
G. VOLLMER, Algorithmen, Gehirne, Computer - Was sie können und was sie nicht können, 
Teil I und Teil II, Naturwissenschaften 78, p. 481, 1991, and 78, pp. 533-542, 1991. Cited on 
page 269. 


T. SEIDEL, The role of student characteristics in studying micro teaching-learning 
environments, Learning Environments Research 9, pp. 253-257, 2006. Cited on page 
270. 


For an introduction, see K. AMUNTS & al., BigBrain: an ultrahigh-resolution 3d human 
brain model, Science 340, pp. 1472-1475, 2013. Cited on page 270. 


The results with children are due to Niels Birbaumer, those for stage performers to Boris 
Kleber, both at the Universitat Tübingen. More information is found on www.dgbfb.de and 
on applied-neuroscienc.org. Cited on page 271. 


J.T. CHor & A.J. BASTIAN, Adaptation reveals independent control networks for human 
walking, Nature Neuroscience 10, pp. 1055-1062, 2007. Cited on page 271. 


An entertaining introduction into the importance of the intestine and the enteric nervous 
system is GIULIA ENDERS, Darm mit Charme, Ullstein, 2014. It is well worth reading and 
contains many interesting references. Cited on page 271. 


On this aspect of sleep research, see J. MAYER, HG SCHUSTER, J. CH. CLAUSSEN ër 
M. MOLLE, Corticothalamic projections control synchronization in locally coupled bistable 
thalamic oscillators, Physical Review Letters 99, p. 068102, 2007. Cited on page 272. 


The most famous discussion on the topic is the one summarized by J. MADDOX, J. RANDI 
& W. W. STEWART, "High-dilution"experiments a delusion, Nature 334, pp. 287-290, 1988. 
In particular, it was shown that two researchers on the team were paid by a company with 
interest in spreading the delusion. 

The clear animations at www.physik.fu-berlin.de/en/einrichtungen/ag/ag-netz/movies/ 
water_dynamics/ visualize the structure of liquid water and the motion of its molecules. 
Cited on page 273. 


A. LOUVEAU, I. SMIRNOV, T.J. KEYES, J.D. ECCLES, S.J. ROUHANI, J.D. PESKE, 
N.C. DERECKI, D. CASTLE, J. W. MANDELL, K.S. LEE, T.H. HARRIS & J. KIPNIS, 
Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels, Nature 523, 
pp. 337-341, 2015. Cited on page 274. 


E. KROPFF,J.E. CARMICHAEL, M.-B. MosER & E.I. MOSER, Speed cells in the medial 
entorhinal cortex, Nature 523, pp. 419-424, 2015. Cited on page 274. 


Quyén IV, trang 137 


408 


243 


244 


245 


246 


247 


248 


249 


250 


251 


252 


253 
254 


255 


256 


TAI LIEU THAM KHAO 


K.S. KASSAM, A.R. MARKEY, V.L. CHERKASSKY, G. LOEWENSTEIN & M.A. JUST, 
Identifying emotions on the basis of neural activation, PLoS One 8, p. e66032, 2013, freely 
available at www.plosone.org. Cited on page 274. 


For slightly different definitions and a wealth of other interesting information about 
language, see the beautiful book by Davip CRYSTAL, The Cambridge Encyclopedia of 
Language, Cambridge University Press, 1987. Cited on page 276. 


However, the language with the largest available dictionary is Dutch, with the 40 volumes 
of the Wordenboek der Nederlandsche Taal, which appeared between 1864 and 1998. It has 
almost 400 000 entries. Cited on page 278. 


The list and the remark on discovery on concepts is due to a personal communication from 
Anna Wierzbicka. A longer list is published in her book Semantics, Primes and Universals, 
Oxford University Press, 1996. Cited on pages 279 and 301. 


W.S. HATCHER, Foundations of Mathematics, W.B. Saunders Co., 1968. There is also the 
article by P. J. CoHEN & R. HERSCH, Non-Cantorian set theory, Scientific American 217, 
pp. 104-116, 1967. Cohen was the mathematician who in 1963 proved that the negation of 
the continuum hypothesis could be added to the axioms of set theory and still produce a 
consistent theory; he calls such sets non-Cantorian. Cited on page 285. 


See the beautiful article by I. STEWART, Fair shares for all, New Scientist, pp. 42-46, 17 June 
1995. Cited on page 286. 


Many results on infinity are summarized in the excellent and delightful paperback by 
Rupy RUCKER, Infinity and the Mind - the Science and Philosophy of the Infinite, Bantam, 
1983. Cited on page 288. 


The proof of the independence of the continuum hypothesis came in two parts. First, Kurt 
Gödel proved in 1940 that an axiom can be consistently added to ZFC set theory so that the 
continuum hypothesis is correct. Then, in 1963, Paul Cohen proved that an axiom can be 
consistently added to ZFC set theory so that the continuum hypothesis is false. Cited on 
page 288. 

The strange world of category theory, sometimes called the abstraction of all abstractions, 
is presented in F. WILLIAM LAWVERE & STEPHEN H. SCHANUEL, Conceptual 
Mathematics: a First Introduction to Categories, Cambridge University Press, 1997. Cited on 
page 289. 


This general division of mathematics is nicely explained in the text by PIERRE BASIEUX, 
Die Architektur der Mathematik - Denken in Strukturen, Rororo, 2000. Cited on page 290. 


UMBERTO PELIZZARI, Lhomme et la mer, Flammarion, 1994. No citations. 


The issue is treated in THOMAS AQUINAS, Summa Theologica, in question 52 of the first 
part. The complete text, several thousand pages, can be found on the www.newadvent. 
org website. We come back to it in the part on quantum theory, in the section on 
the Pauli exclusion principle. It seems that the whole question goes back to PETER 
(THE) LOMBARD, Liber Sententiarum c. 1150. Cited on page 291. 


B.C. GALLIVAN, How to fold paper in half twelve times: an “impossible challenge” solved 
and explained, Histrical Society of Pomona Valley, 2002, also found at www.osb.net/ 
Pomona/12times.htm. See also www.sciencenews.org/20040124/mathtrek.asp. Cited on 
page 291. 


I. STEWART, Daisy, daisy, give me your answer, do, Scientific American, pp. 76-79, January 
1995. This pedagogical article explains how the growth of plants usually leads to flowers 
whose number of petals is from the Fibonacci series 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, etc. (The figure on Trang 246 gives a few examples.) Deviations from this ideal case 


TAI LIEU THAM KHAO 409 


257 
258 
259 


260 


261 


262 


263 


264 


265 


266 


267 


are also explained. The original work are two articles by S. Douapy & Y. CouDER, La 
physique des spirales végétales, La Recherche 24, pp. 26-36, 1993, and Phyllotaxis as a self- 
organized growth process, in Growth Patterns in Physical Sciences and Biology, edited by J.M. 
Garcia-Ruiz & al., Plenum Press, 1993. Despite this and many other publications on the 
Fibonacci series, the argument on Trang 297 shows that most of these papers are based on 
sand. Cited on pages 291, 297, and 298. 


H. Davson, The Eye, Academic Press, 1962. Cited on pages 264 and 291. 
See the akbar.marlboro.edu/-mahoney/cube/NxN.txt website. Cited on page 291. 


An introduction to the surreal numbers is given by the article by POLLY SHULMAN, Infinity 
plus one, and other surreal numbers, Discover, pp. 99-105, December 1995. There is also the 
text by D. KNUTH, Surreal Numbers: How two ex-Students Turned on to Pure Mathematics 
and Found Total Happiness, Addison Wesley, 1974, or www-cs-faculty.stanford.edu/ 
~knuth/sn.html. The usually quoted references on the topic include Jonn H. Conway, 
On Numbers and Games, Academic Press, 1976, E.R. BERLEKAMP, J.H. Conway & 
R.K. Guy, Winning Ways for Your Mathematical Plays, Volume I: Games in General, 
Academic Press, 1982, and H. GONSHOR, An Introduction to Surreal Numbers, Cambridge 
University Press, 1986. Cited on pages 292 and 294. 


This beautiful problem is discussed by IAN STEWART, A bundling fool beats the wrap, 
Scientific American, pp. 109-111, June 1993. In four dimensions, the answer is known 
to lie somewhere between 50000 and 100000, whereas the five-dimensional answer is 
conjectured to be ‘never’. Cited on page 294. 


ALFRED TARSKI, Introduction to Modern Logic, Dover, 1946. See also the famous children’s 
book by the mathematician and photographer LEWIS CARROLL, Alice in Wonderland. 
Cited on page 282. 


A. Pats, Niels Bohr’s Times: in Physics, Philosophy, and Polity, Oxford University Press, 1991, 
page 176. Cited on page 295. 


EUGENE WIGNER, Symmetries and Reflections, Indiana University Press, 1962. Cited on 
page 295. 


GORAN WIKELL, The layout of digits on pushbutton telephones - a review of the literature, 
Tele 34, pp. 34-42, 1982. Cited on page 297. 


A clear overview of philosophy of science, often called epistemology, without unnecessary 
detail, is given by ROBERT BLANCHE, L’Epistemologie, Presses Universitaires de France, 
1972. Cited on page 299. 


About the different aspects of falsifiability of general statements it is commonplace to cite 
the work by the epitemologist Karl Popper (b. 1902 Vienna, d. 1994 London), especially 
his long and boring book Logik der Forschung, first published in 1934. The reason for this 
boredom is that Popper’s work is simply a warming-up of Pierre Duhem’s ideas. Cited on 
page 305. 


For a good way of making blood that liquefies, see L. GARLASCHELLI, F. RAMACCINI 
& S. DELLA ScALA, Working bloody miracles, Nature 353, p. 507, 1991. The Grand 
dictionnaire universel du XIXe siecle, by PIERRE LAROUSSE, also contains a recipe; it was 
again shown to the public in the 1980s by Henri Broch. A wonderful and classic text is 
HARRY HOUDINI, Miracle Mongers and their Methods, Prometheus Books, Buffalo, 1981. 
The original, written in 1920, by the world famous magician named “The Great Houdini, 
is also available on the etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/HouMirM.html website. 
The milk drinking Indian statues were common around the world in 1994 and 1995. About 
healers, see JAMES RANDI, Flim-flam!, Prometheus Books, Buffalo, New York, 1987, and 


410 


268 


269 


270 


271 
272 


273 


274 


275 


276 


277 


278 


279 
280 


281 


282 


TAI LIEU THAM KHAO 


the exquisite book by HANS CONRAD ZANDER, Warum ich Jesus nicht leiden kann, 
Rowohlt, 1994. Cited on page 306. 

Jonn HORGAN, The End of Science - Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the 
Scientific Age, Broadway Books, 1997, pp. 31-32, and chapter 2, note 2. Cited on pages 308 
and 327. 


For an opinion completely contrary to the one described here, see the book by 
GREGORY J. CHAITIN, The Limits of Mathematics, Springer Verlag, 1997, which can 
also be found on the author’s website at www.cs.auckland.ac.nz/CDMTCS/chaitin/Im.html, 
along with his other works. Chaitin has devoted most of his life to the questions discussed 
in the section, especially on computability. Cited on page 309. 

See the book by J. BARWISE & J. ETCHEMENDY, The Liar, Oxford University Press, New 
York, 1987. Cited on page 309. 


DEMOSTHENES, Third Olynthiac, section 19. Cited on page 310. 


This definition (statement 4.11) and many other statements about science are in the beautiful 
and rightly famous text by LUDWIG WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 
Edition Suhrkamp, 1963. It gives a condensed summary of the basis of science, thought and 
language in a collection of highly structured and numbered sentences. Cited on pages 315 
and 320. 


See M. DRESDEN, The Klopsteg memorial lecture, American Journal of Physics 66, pp. 468- 
482, 1998. Cited on page 316. 

Well-known books are e.g. FRIEDRICH KOHLRAUSCH, Praktische Physik, Teubner, 24. 
Auflage, 1996. Cited on page 315. 

Results are described eg. in L. BERGMANN & C.SCHAFER, Lehrbuch der 
Experimentalphysik, Band I, II, III und IV, W. de Gruyter. Cited on page 315. 
LANDOLT-BÖRNSTEIN, edited by K.-H. HELLWEGE & O. MADELUNG, Zahlenwerte 
und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Neue Serie, Springer Verlag, Berlin, 
1984. This series of more than one hundred volumes contains all important observations in 
the domain of physics. Cited on page 315. 

The origin of this incorrect attribution is the book by GERHARD SZCZESNY, Brecht, Leben 
des Galilei - Dichtung und Wirklichkeit, Ullstein, Berlin 1966, p. 6. The statement has never 
been made by Galilei; this issue has been discussed at length in specialist circles, e.g. by 
F. KLEINERT, “Messen was mefSbar ist” - Uber ein angebliches Galilei-Zitat, Berichte zur 
Wissenschaftgeschichte 11, p. 221, 1988, or on the internet by Peter Jaencke. Cited on page 
315. 

The strange and sometimes dangerous consequences of beliefs can be found e.g. in 
MARTIN GARDNER, Fads and Fallacies, Dover, 1957, and in JAMES RANDI, Faith 
Healers, Prometheus Books, 1989. The million dollar prize for showing any paranormal or 
supernormal effect is available from his www.randi.org website. Cited on page 321. 

See the nice collection of cranks on the www.crank.net website. Cited on page 321. 

It is interesting to observe that most modern theologians, in the age of the internet, avoid 
to repeat these old and incorrect beliefs and to put them online. Cited on page 322. 

The opposite view on the emergence of properties is strongly defended in the book by 
ROBERT LAUGHLIN, A Different Universe: Reinventing Physics from the Botton Down Basic 
Books, 2005, or by P. JENSEN, Particle physics and our everyday world, Physics Today 
pp. 58-59, July 1998. Their convictions are worth being pondered. Cited on page 322. 

See page 133 of the bibliography by Jonn Bow LBy, Charles Darwin, Pimlico, 1991. Cited 
on page 322. 


TAI 


283 


284 


285 


286 
287 


288 


289 
290 


291 


292 


293 


294 


295 


296 


LIEU THAM KHAO 411 


ROGER PENROSE, The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe, 
Jonathan Cape, 2004, page 378. Cited on page 326. 


A beautiful introduction to Greek philosophy is EDUARD ZELLER, Outlines of the History 
of Greek Philosophy, Dover, 1980, a reprint of a book published in 1928. Among others, it 
gives a clear exposition of the philosophy of Democritus and the other presocratics. Cited 
on page 327. 


The famous quote is found at the beginning of chapter XI, “The Physical Universe, in 
ARTHUR EDDINGTON, The Philosophy of Physical Science, Cambridge, 1939. Cited on page 
327. 


GIUSEPPE FUMAGALLI, Chi Pha detto?, Hoepli, Milano, 1983. Cited on page 329. 


See JEAN-PAUL Dumont, Les écoles présocratiques, Folio Essais, Gallimard, p. 653, 1991. 
Cited on page 329. 


For a beautiful text on fractals, see HEINZ-OTTO PEITGEN, HARTMUT JURGENS & 
DIETMAR SAUPE, Fractals for the Classroom, Springer Verlag, 1992, pp. 232-245. It is also 
available in several other languages. Cited on page 331. 


As has been pointed out by René Descartes. Cited on page 334. 


The famous carbon '*C resonance was found by Willy Fowler, as described in E. 
MARGARET BURBRIDGE, G.R. BURBRIDGE, W. A. FOWLER & F. HOYLE, Synthesis 
of the elements in stars, Reviews of Modern Physics 29, pp. 547-560, 1957. Cited on page 
336. 


An extensive overview of the topic is given in the thick book by Jonn D. BARROW & 
FRANK J. TIPLER, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford University Press, 1986. 
The term itself is due to Brandon Carter, who coined it in 1973 and presented it in a 
symposium devoted to the 500th anniversary of Nicolaus Copernicus. For more literature, 
see YURI I. BALASHOV, Resource Letter AP-1: the anthropic principle, American Journal 
of Physics 59, pp. 1069-1076, 1991. Cited on page 337. 


VOLTAIRE, Candide ou loptimisme, 1759. See also the footnote on Trang 255 in volume I. 
The book is so good that it was still being seized by the US customs in 1930, and the US 
post office refused to transport it as late as 1944. For more details, search for ‘banned books 
online’ on the world-wide web. Cited on page 338. 


The number of books on consciousness is large and the contents not always interesting, and 
often not based on fact, as shown by KARL R. POPPER & JOHN ECCLES, The Self and its 
Brain - an Argument for Interactionism, Rutledge, 1993. Cited on page 338. 


See e.g. the Encyclopedia Britannica, Macropaedia, in the entry on animal behaviour. Cited 
on page 339. 

A straight and informative introduction to the work and ideas of Joseph Beuys (in German) 
is by RENATE GEORGI, Joseph Beuys, RAAbits Kunst, Raabe Fachverlag, September 1996. 
Cited on page 340. 


Two studies, one by R.P. EBSTEIN & al, Dopamine D4 receptor (D4DR) exon III 
polymorphism associated with human personality trait of novelty seeking, Nature Genetics 
12, pp. 78-80, January 1996, and another study by J. BENJAMIN & al., Population and 
familial association between the D4 dopamine receptor gene and measures of novelty seeking, 
Nature Genetics 12, pp. 81-84, January 1996, found that people with a special form of the 
D4 dopamine receptor gene, or D4DR, are more prone to novelty seeking than people with 
the usual form. The D4DR gene regulates the formation of dopamine receptors, a chemical 
messenger in the brain that has been a candidate for some time for a substance involved in 
the propensity for novelty seeking. Cited on page 340. 


412 


297 


298 


299 


300 


301 


302 


303 


304 


305 


306 


TAI LIEU THAM KHAO 


See JACQUES HADAMARD, The Mathematicians Mind - The Psychology of Invention in the 
Mathematical Field, Princeton Science Library, 1996. For a modern perspective, see PIERRE 
DE GENNES, Fragile Objects: Soft Matter, Hard Science, and the Thrill of Discovery, Springer, 
1996. where de Gennes criticizes certain educational systems that put too much stress on 
mathematics, thus destroying creativity. Cited on page 340. 

Voltaire writes this in his Catalogue pour la plupart des écrivains francais qui ont paru dans 
Le Siécle de Louis XIV, pour servir a Phistoire littéraire de ce temps (1752). Cited on page 341. 
This is from the beautiful booklet by BERT HELLINGER, Verdichtetes, Carl-Auer Systeme 
Verlag, 1996. Cited on page 341. 


For example, one needs the courage to face envy. About this topic see the classic text by 
HELMUT SCHOECK, Der Neid, 1966, published in English as Envy: A Theory of Social 
Behavior, 1969. It is the standard work in the field. Cited on page 341. 
BILL MCGUIRE, A Guide to the End of the World: Everything You Never Wanted to Know, 
Oxford University Press, 2002. On past disasters, see introduction by Tony HALLAM, 
Catastrophes and Lesser Calamities - the Causes of Mass Extinctions, Oxford University 
Press, 2004. Cited on page 347. 
Le Systeme International d’Unites, Bureau International des Poids et Mesures, Pavillon de 
Breteuil, Parc de Saint Cloud, 92310 Sèvres, France. All new developments concerning SI 
units are published in the journal Metrologia, edited by the same body. Showing the slow 
pace of an old institution, the BIPM launched a website only in 1998; it is now reachable at 
www.bipm.fr. See also the www.utc.fr/-tthomass/Themes/Unites/index.html website; this 
includes the biographies of people who gave their names to various units. The site of its 
British equivalent, www.npl.co.uk/npl/reference, is much better; it provides many details as 
well as the English-language version of the SI unit definitions. No citations. 
The bible in the field of time measurement is the two-volume work by J. VANIER & 
C. AUDOIN, The Quantum Physics of Atomic Frequency Standards, Adam Hilge, 1989. A 
popular account is Tony JONES, Splitting the Second, Institute of Physics Publishing, 2000. 
The site opdafl.obspm.fr/www/lexique.html gives a glossary of terms used in the field. 
For precision length measurements, the tools of choice are special lasers, such as mode- 
locked lasers and frequency combs. There is a huge literature on these topics. Equally large 
is the literature on precision electric current measurements; there is a race going on for 
the best way to do this: counting charges or measuring magnetic forces. The issue is still 
open. On mass and atomic mass measurements, see Volume II, Trang 73. On high-precision 
temperature measurements, see Volume I, Trang 545. Cited on page 353. 


The unofficial SI prefixes were first proposed in the 1990s by Jeff K. Aronson of the 
University of Oxford, and might come into general usage in the future. See New Scientist 
144, p. 81, 3 December 1994. Other, less serious proposals also exist. Cited on page 354. 
The various concepts are even the topic of a separate international standard, ISO 5725, with 
the title Accuracy and precision of measurement methods and results. A good introduction is 
JOHN R. Tay or, An Introduction to Error Analysis: the Study of Uncertainties in Physical 
Measurements, 2nd edition, University Science Books, Sausalito, 1997. Cited on page 356. 
P.J. MOHR & B.N. TAYLOR, CODATA recommended values of the fundamental physical 
constants: 1998, Reviews of Modern Physics 59, p. 351, 2000. This is the set of constants 
resulting from an international adjustment and recommended for international use by the 
Committee on Data for Science and Technology (CODATA), a body in the International 
Council of Scientific Unions, which brings together the International Union of Pure and 
Applied Physics (TUPAP), the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 
and other organizations. The website of IUPAC is www.iupac.org. Cited on page 357. 


TAI LIEU THAM KHAO 413 


307 Some of the stories can be found in the text by N. W. Wise, The Values of Precision, 
Princeton University Press, 1994. The field of high-precision measurements, from which 
the results on these pages stem, is a world on its own. A beautiful introduction to it 
is J.D. FAIRBANKS, B.S. DEAVER, C. W. EVERITT & P.F. MICHAELSON, eds., Near 
Zero: Frontiers of Physics, Freeman, 1988. Cited on page 357. 


308 For details see the well-known astronomical reference, P. KENNETH SEIDELMANN, 
Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac, 1992. Cited on page 363. 


309 See the corresponding reference in the first volume. Cited on page 365. 








CONG TRANG 


LỜI CAM ON 


Many people who have kept their gift of curiosity alive have helped to make this project come 
true. Most of all, Peter Rudolph and Saverio Pascazio have been - present or not - a constant 
reference for this project. Fernand Mayné, Anna Koolen, Ata Masafumi, Roberto Crespi, Serge 
Pahaut, Luca Bombelli, Herman Elswijk, Marcel Krijn, Marc de Jong, Martin van der Mark, 
Kim Jalink, my parents Peter and Isabella Schiller, Mike van Wijk, Renate Georgi, Paul Tegelaar, 
Barbara and Edgar Augel, M. Jamil, Ron Murdock, Carol Pritchard, Richard Hoffman, Stephan 
Schiller, Franz Aichinger and, most of all, my wife Britta have all provided valuable advice and 
encouragement. 

Many people have helped with the project and the collection of material. Most useful was the 
help of Mikael Johansson, Bruno Barberi Gnecco, Lothar Beyer, the numerous improvements 
by Bert Sierra, the detailed suggestions by Claudio Farinati, the many improvements by Eric 
Sheldon, the detailed suggestions by Andrew Young - see also his large, informative and no-frills 
website mintaka.sdsu.edu/GF - the continuous help and advice of Jonatan Kelu, the corrections 
of Elmar Bartel, and in particular the extensive, passionate and conscientious help of Adrian 
Kubala. 

Important material was provided by Bert Peeters, Anna Wierzbicka, William Beaty, Jim Carr, 
John Merrit, John Baez, Frank DiFilippo, Jonathan Scott, Jon Thaler, Luca Bombelli, Douglas 
Singleton, George McQuarry, Tilman Hausherr, Brian Oberquell, Peer Zalm, Martin van der 
Mark, Vladimir Surdin, Julia Simon, Antonio Fermani, Don Page, Stephen Haley, Peter Mayr, 
Allan Hayes, Norbert Dragon, Igor Ivanov, Doug Renselle, Wim de Muynck, Steve Carlip, Tom 
Bruce, Ryan Budney, Gary Ruben, Chris Hillman, Olivier Glassey, Jochen Greiner, squark, 
Martin Hardcastle, Mark Biggar, Pavel Kuzin, Douglas Brebner, Luciano Lombardi, Franco 
Bagnoli, Lukas Fabian Moser, Dejan Corovic, Paul Vannoni, John Haber, Saverio Pascazio, 
Klaus Finkenzeller, Leo Volin, Jeff Aronson, Roggie Boone, Lawrence Tuppen, Quentin David 
Jones, Arnaldo Uguzzoni, Frans van Nieuwpoort, Alan Mahoney, Britta Schiller, Petr Danecek, 
Ingo Thies, Vitaliy Solomatin, Carl Offner, Nuno Proenga, Elena Colazingari, Paula Henderson, 
Daniel Darre, Wolfgang Rankl, John Heumann, Joseph Kiss, Martha Weiss, Antonio Gonzalez, 
Antonio Martos, André Slabber, Ferdinand Bautista, Zoltan Gacsi, Pat Furrie, Michael Reppisch, 
Enrico Pasi, Thomas Koppe, Martin Rivas, Herman Beeksma, Tom Helmond, John Brandes, 
Vlad Tarko, Nadia Murillo, Ciprian Dobra, Romano Perini, Harald van Lintel, Andrea Conti, 
François Belfort, Dirk Van de Moortel, Heinrich Neumaier, JarosThlaw Królikowski, John 
Dahlman, Fathi Namouni, Paul Townsend, Sergei Emelin, Freeman Dyson, S.R. Madhu Rao, 
David Parks, Jürgen Janek, Daniel Huber, Alfons Buchmann, William Purves, Pietro Redondi, 
Andrew Young, Damoon Saghian, Zach Joseph Espiritu, Wladimir Egorov, Markus Zecherle, 
Miles Mutka, plus a number of people who wanted to remain unnamed. 

The software tools were refined with extensive help on fonts and typesetting by Michael 
Zedler and Achim Blumensath and with the repeated and valuable support of Donald Arseneau; 


CONG TRANG 415 


help came also from Ulrike Fischer, Piet van Oostrum, Gerben Wierda, Klaus Böhncke, 
Craig Upright, Herbert Voss, Andrew Trevorrow, Danie Els, Heiko Oberdiek, Sebastian Rahtz, 
Don Story, Vincent Darley, Johan Linde, Joseph Hertzlinger, Rick Zaccone, John Warkentin, 
Ulrich Diez, Uwe Siart, Will Robertson, Joseph Wright, Enrico Gregorio, Rolf Niepraschk and 
Alexander Grahn. 

The typesetting and book design is due to the professional consulting of Ulrich Dirr. The 
typography was much improved with the help of Johannes Kiister and his Minion Math font. 
The design of the book and its website also owe much to the suggestions and support of my wife 
Britta. 

I also thank the lawmakers and the taxpayers in Germany, who, in contrast to most other 
countries in the world, allow residents to use the local university libraries. 

From 2007 to 2011, the electronic edition and distribution of the Motion Mountain text was 
generously supported by the Klaus Tschira Foundation. 


CONG TRANG PHAN FILM 


The animations of a plane electromagnetic wave on Trang 100 are copyright and courtesy by 
Thomas Weiland and taken from on his website www.temf.de at the Technische Universitat 
Darmstadt. The animations of a polarized wave on Trang 116 are copyright and courtesy by 
José Antonio Diaz Navas. The animation of the electromagnetic field emitted by an oscillating 
charge on Trang 118 is copyright and courtesy by Daniel Schroeder. He will post it on his website 
physics.weber.edu/schroeder/mrr/MRRtalk.html one day. The animation of the electromagnetic 
field emitted by an oscillating dipole on Trang 119 is copyright and courtesy by Daniel Weiskopf 
and can be found on his website www.vis.uni-stuttgart.de/~weiskopf. The animation of group 
velocity on Trang 134 and of refraction on Trang 160 are copyright of the ISVR, University of 
Southampton, and courtesy of Steve Elliot. They can be found on the website www.isvr.soton. 
ac.uk. The astonishing film of a light pulse bouncing of a mirror on Trang 147 - also found in 
volume II - is copyright and courtesy of Wang Lihong and Washington University at St. Louis. 
The fascinating film of the herat beat of a mouse embryo on Trang 186 is copyright and courtesy 
of Kyrill Larin and found on his website at bol.egr.uh.edu. 


CONG TRANG PHAN HINH ANH 


The photograph of the east side of the Langtang Lirung peak in the Nepalese Himalayas, 
shown on the front cover, is courtesy and copyright by Kevin Hite and found on his blog 
thegettingthere.com. The rare photograph of a circular rainbow on Trang 14 is copyright and 
courtesy of Oat Vaiyaboon, and taken from his flickr collection; his website is hangingpixels. 
com. The photographs of objects on Trang 16 are courtesy of Wikimedia and Royal Philips 
Electronics. The photograph of a rubbed comb’s effect on water on Trang 16 is copyright and 
courtesy of Robert Fritzius and found on his website www.datasync.com/-rsfl/fun/bend-w. 
htm. The photographs of electric field lines on Trang 18 are copyright and courtesy of Eli 
Sidman, from the Technical Service Group of the Massachusetts Institute of Technology, and 
found on the group website on tsgphysics.mit.edu. The ground-breaking computer graphics of 
electric fields on Trang 18 are copyright and courtesy of the TEAL group at MIT, and found 
on their website web. mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/guidedtour/Tour.htm. The 
photograph of lightning on Trang 19 is copyright Steven Horsburgh (see www.horsburgh.com) 
and used with his permission. The photograph of the Kelvin generator on Trang 20 is courtesy 
and copyright of Harald Chmela and taken from his website www.hcrs.at. The picture of the 
charge conservation experiment on Trang 22 is copyright and courtesy of Wolfgang Rueckner. 
On Trang 24, the photograph of the jam pot electrometer is courtesy and copyright of Harald 


416 CONG TRANG 


Chmela and taken from his website www.hcrs.at; the photograph of a white shark is copyright 
and courtesy of Klaus Jost and found on his beautiful website at www.jostimages.com; the 
photograph of the digital electrometer is courtesy and copyright of Advantest. On Trang 30, all 
photographs except one are courtesy Wikimedia; the photograph of the solar cell is copyright 
and courtesy of Q-Cells. On Trang 35, most photographs are courtesy of Wikimedia; the 
photograph of the galaxies is courtesy and copyright Anthony Ayiomamitis, the photograph of 
the Sun is courtesy NASA. On Trang 36, the photographs of magnetic field lines are courtesy of 
Wikimedia; the computer graphics are courtesy and copyright of MIT. On Trang 41, the pigeon 
cell photograph is courtesy and copyright of the Institute of Molecular Pathology in Vienna. The 
photograph of M. bavaricum on Trang 41 is copyright by Marianne Hanzlik and is courtesy of 
Nicolai Petersen. On Trang 43, the photographs of electric motors and of the galvanometer are 
courtesy of Wikimedia; the photographs of the modern electric motor is courtesy and copyright 
of Honda. The pictures of the Tesla coil on Trang 57 are courtesy and copyright of Robert 
Billon, and found on his website f3wm.free.fr. The photograph of the electrified hair on the 
playground, on Trang 58, is courtesy and copyright of Evan Keller and found on his website 
www.flickr.com/photos/evanrkeller. The magnetic storage visualizations shown on Trang 59 
are copyright and courtesy of Hendryk Richert and found on his company website at www. 
matesy.de. The Gauss rifle on Trang 60 is courtesy and copyright Simon Quellen Field and 
found on his website www.sci-toys.com. On Trang 61, the photo of Robert Krampf is courtesy 
Wikimedia. On Trang 62, the photograph of the plasma globe is courtesy and copyright of 
Philip Evans. The photograph of a lifter on Trang 63 is courtesy and copyright of Jean-Louis 
Naudin; more information can be found on his website www.jlnlabs.org. The ocean figure on 
Trang 64 is courtesy of Stefan Maus, and taken from his www.gfz-potsdam.de/pb2/pb23/SatMag/ 
ocean_tides.html website. On Trang 71, the images on the magnetic environment of the Earth 
are courtesy NASA. The simple motor photograph on Trang 72 is courtesy and copyright of 
Stefan Kluge. The photograph of the floating bed model on Trang 74 and the computer graphics 
of the imagined full-size floating bed are courtesy and copyright Janjaap Ruissenaars at www. 
UniverseArchitecture.com. The comic on Trang 75 is copyright and courtesy of Randall Munroe, 
and found on his website xkcd.com. On Trang 75, the permittivity images are copyright of 
Kenneth Mauritz and courtesy of Wikimedia. On Trang 53, the graphics of nerves are copyright 
and courtesy of Thomas Heimburg and Wiley-VCH. The picture of the rainbow on Trang 91 
is from the NOAA website. On Trang 95, the photograph of thought control are copyright and 
courtesy of Fraunhofer FIRST. The prism photograph on pages 99 and on 126 is by Susan 
Schwartzenberg and courtesy and copyright of the Exploratorium, found at www.exploratorium. 
edu. On Trang 100, the photograph of Heinrich Hertz is courtesy of Wikimedia. On Trang 101, 
the photograph of the reconstructed transmitters and receivers are copyright and courtesy of 
the Fondazione Guglielmo Marconi. The photographs of the beautifully simple remote control 
shown on Trang 102 are copyright and courtesy of Guido Pegna, and found on his website 
www.pegna.com. The finger image on Trang 103 is copyright and courtesy of Chuck Bueter 
and found on his instructive astronomy website old.transitofvenus.org. The secondary rainbow 
picture on Trang 103 is courtesy and copyright of Antonio Martos. The supernumerary rainbow 
picture on Trang 103 is courtesy and copyright of Wolfgang Hinz and from his website www. 
meteoros.de. On Trang 104, the measurement graph is courtesy and copyright of the Nature 
Publishing Group. The guitar interference image on Trang 105 is copyright and courtesy of 
Bernard Richardson at Cardiff University. The telescope mirror interference image is copyright 
and courtesy of Mel Bartels and found on his site www.bbastrodesigns.com. The speckle pattern 
image is copyright and courtesy of Epzcaw and found on Wikimedia Commons. The images 
of the patterns produced by the double slit are copyright and courtesy of Dietrich Zawischa 
and found on his website on beauty and science at www.itp.uni- hannover.de/~zawischa. The 


CONG TRANG 417 


combined infrared and visible rainbow picture on Trang 106 is courtesy and copyright of Stefan 
Zeiger collection at www.photo.net/photodb/member- photos?include=all&user_id=439012. On 
Trang 112, the antenna photographs are copy Martin Abegglen and K. Krallis and are courtesy 
Wikimedia. The photographs of birefringence on Trang 113 are copyright and courtesy of Roger 
Weller, from his website skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/calcite/calcitel.htm, Brad Amos, 
from his website homepage.ntlworld.com/w.amos2/BradAmos’sWebsite, and Martin Pietralla, 
from his lecture material. The sky polarization pattern on Trang 114 is due to Keram Pfeiffer 
and courtesy of Elsevier; it can be found in Xem 66. The image of the field measurement on 
light on Trang 108 is courtesy and copyright of L. (Kobus) Kuipers. The photographs of levitated 
glass beads shown on Trang 121 are courtesy and copyright by Mark Raizen and Tongcang Li. 
The photograph of comet McNaught on Trang 122 is courtesy and copyright of Flagstaffotos. 
The photograph of rotating carbon nanotubes on Trang 124 is courtesy of A.C. Ferrari and taken 
from the paper Xem 79. On Trang 124, the photograph on how umbrellas decompose white light 
is courtesy of Wikimedia. The photograph of the solar green flash on Trang 127 is copyright 
and courtesy of Andrew Young and part of his extensive and fascinating website at mintaka. 
sdsu.edu/GF; the lunar green flash photograph is copyright and courtesy of Laurent Laveder and 
taken from his beautiful site at www.PixHeaven.net. The picture of milky water on Trang 128 
was made for this text and is copyright by Antonio Martos. On Trang 129, the colour space 
graphs are copyright and courtesy of SharkD. The colour book on Trang 130 is copyright and 
courtesy of Tauba Auerbach; it can be found on her beautiful website taubaauerbach.com. The 
rainbow on Trang 131 is copyright and courtesy of Denis Betsch and can be found at www. 
atoptics.co.uk/fz696.htm. The fogbow photograph on Trang 132 is courtesy and copyright of 
Michel Tournay, and can be found on his website www.spacew.com/gallery/Micheltournay. The 
photograph of a split rainbow on Trang 132 is courtesy and copyright of Eva Seidenfaden, and can 
be found on her website www.paraselene.de. The photograph of the sixfold rainbow on Trang 132 
is courtesy and copyright of Terje Nordvik, and can be found on antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ 
ap070912.html. The photograph of the red rainbow on Trang 132 is courtesy and copyright of Zhu 
XiaoJin, and can be found on his collection at www.cs.cmu.edu/~zhuxj/astro/. The photograph 
of the moon rainbow on Trang 132 is courtesy and copyright of Laurent Laveder, and can 
be found on his collection at www.pixheaven.net. The photograph of parhelia on Trang 133 
is courtesy and copyright of Phil Appleton and found on the website www.astronet.ru/db/ 
xware/msg/1174325/solsticehalo_appleton.jpg.html. The photograph of the circumzenithal arc 
on Trang 133 is courtesy and copyright of Paul Gitto. The photograph of the Mach-Zehnder 
interferometer on Trang 140 is copyright and courtesy of Félix Dieu and Gaél Osowiecki and 
found on their websites www.flickr.com/photos/felixdieu/sets/72157622768433934/ and www. 
flickr.com/photos/gaeloso/sets/72157623165826538/. The X-ray image of the hand on Trang 146 
is copyright of Drgnu23 and courtesy of Wikimedia. On Trang 148, the solar spectrum is courtesy 
and copyright of Chris Gueymard, the world’s leading expert on solar spectra. The picture of the 
red hot oven on Trang 150 is copyright and courtesy of Wolfgang Rueckner. The solar furnace 
photograph on Trang 151 is courtesy and copyright of Gerhard Weinrebe. On Trang 152, the 
photograph of the solar power plant is courtesy of Wikimedia. On Trang 155, the photographs of 
a laser and of an X-ray source are courtesy and copyright Time-Bandwidth and SPECS. The 
spookfish photograph on Trang 156 is courtesy and copyright of Tamara Frank, and found 
on her website www.flickr.com/photos/gioischia/. On Trang 157, the photograph of concentric 
mirrors is courtesy and copyright of Media Lario Technologies. The bent light beam photograph 
on Trang 158 is courtesy and copyright 2003 of Jennifer Nierer. The water glass graphics on 
Trang 159 are courtesy and copyright 2003 of Robin Wood, and found on his website www. 
robinwood.com. The images of the arrow illusion on Trang 159 are courtesy and copyright by 
Maric Vladimir; they are taken from a short film found on his youtube channel at www.youtube. 


418 CONG TRANG 


com/user/maricv84/videos. The photograph of a superior mirage on Trang 161 is courtesy and 
copyright by Thomas Hogan and found on his website home.centurytel.net/Arkcite/looming. 
htm. The photograph of an inferior mirage on Trang 161 is courtesy and copyright by Andy 
Barson and found on his website www.andybarson.co.uk. The images formed by lenses on 
Trang 165 are copyright and courtesy of Eric Kirchner and found in his paper cited in the text. 
The photo of a glory on Trang 166 is copyright of Brocken Inaglory and courtesy of Wikimedia 
Commons. The photographs about optical fibres on Trang 167 are copyright and courtesy of 
NOAA, Hochschule Mittweida and Schott. The drawing of a metamaterial on Trang 169 is 
copyright and courtesy of the IEEE and Michael Zedler. The photo of Poisson’s spot on Trang 171 
is courtesy and copyright of Christopher Jones, and taken from his website www.union.edu/ 
PUBLIC/PHYDEPT/jonesc/scientific_photos.htm. On Trang 172, the images are courtesy and 
copyright of Jenoptik, Wikimedia and Jeff Sherman. The microscope picture on Trang 172 is 
copyright and courtesy of Stefan Hell. The X-ray images of a thumb on Trang 175 are courtesy and 
copyright of Momose Atsushi. The photo of a hologram on Trang 176 is copyright and courtesy 
of Yves Gentet and can be found on his website www.ultimate-holography.com. On Trang 178, 
the euro hologram is courtesy and copyright of Hans-Ulrich Pétsch and found on his website 
at www.hupoetsch.de/Makro.htm. The drawing on Trang 179 is from the Deutsche Gesellschaft 
für Holographie, courtesy of Niklas Möller and can be found at their excellent and informative 
website www.dgholo.de. On Trang 180, the interferogram of a guitar is courtesy of Wikimedia. 
On Trang 180, the photograph of a three-dimensional image system is courtesy and copyright of 
the USC Stevens Institute for Innovation. On Trang 182, the images are courtesy and copyright of 
Nikon andCarl Zeiss. On Trang 183, the photograph of the electron microscope is courtesy and 
copyright of Carl Zeiss; the image itself is courtesy of Wikimedia. The scanning near-field optical 
microscope images of Trang 184 are copyright and courtesy of WITec GmbH and found on their 
website www.witec.de. The X-ray tomographs on Trang 185 are copyright and courtesy of Manuel 
Dierick and his research group at the University of Ghent and found on his website at www. 
ugct.ugent.be. On Trang 186, the X-ray image is copyright and courtesy of Fraunhofer IIS. The 
infrared photograph on Trang 189 is copyright and courtesy of Serge Augustin. The photograph 
of the sunflower on Trang 190 is copyright and courtesy of Andrew Davidhazy and found on his 
website www.rit.edu/~andpph. The eye images of Trang 191 are courtesy and copyright of the 
National Eye Institute at the National Institute of Health in the USA. The pictures of retinas on 
Trang 198 are courtesy and copyright of Austin Roorda. The picture of the aureole on Trang 200 
is copyright and courtesy of Bernt Rostad and found on his website www.flickr.com/photos/ 
brostad/257104770/sizes/l/. On Trang 203, the photographs of image sensors are courtesy and 
copyright of Wikimedia, Austin Roorda, Hamamatsu Photonics and Guido Westhoff/Leo van 
Hemmen. On Trang 195, the illustrations are courtesy and copyright of Watcher; they are taken 
from his wonderful and beautiful blog at watchingtheworldwakeup.blogspot.com, full of passion 
for the nature around us. The photographs about the flat microscope based on a microlens array 
shown on Trang 195 are courtesy and copyright by Frank Wippermann. The photographs about 
the microscope made by folding a paper sheet on Trang 205 are courtesy and copyright by the 
Foldscope team at www.foldscope.com. The image of a single ion on Trang 206 is courtesy and 
copyright by Dave Kielpinski; possibly also MacMillan Publishing has some copyrights; they 
also allowed its use. On Trang 207, the endoscope figures are copyright and courtesy of Karl 
Storz. The pictures showing colour blindness on Trang 209 are courtesy and copyright of Michael 
Douma, from his splendid website at webexhibits.org/causesofcolor/2.html. The photographs of 
Ames rooms on Trang 211 are courtesy and copyright of Sergio Davini, taken from his website 
www.flickr.com/photos/mosso, and courtesy and copyright of David Darling, taken from his 
encyclopedic website www.daviddarling.info. On Trang 211, the colour illusion if courtesy and 
copyright of Kitaoka Akiyoshi, and taken from his wonderful website at www.ritsumei.ac.jp/ 


CONG TRANG 419 


~akitaoka. The pseudoscope photo on Trang 212 is copyright and courtesy of Joshua Foer. The 
photograph on Trang 213 is courtesy and copyright Nick Veasey; his wonderful collection of 
stunning X-ray images can be found at www.untitled.co.uk. On Trang 214, the disk pit images 
are courtesy of Wikimedia. The spectacular photograph of a lightning stroke on Trang 219 is 
copyright and courtesy of Niklas Montonen. The cloud photographs on Trang 218 are courtesy 
of NASA. On Trang 219, the images are courtesy and copyright of nordique, NASA and NOAA. 
The pictures of laboratory plasma clouds that resemble ball lightning on Trang 221 are courtesy 
and copyright by Sergei Emelin and Alexei Pirozerski and taken from their website balllightning. 
narod.ru. The drawings of the interior of the Earth on Trang 223 are copyright and courtesy of 
MPI-Chemie, Mainz/GEO and can be found in the brochure at www.mpch- mainz.mpg.de/mpg/ 
deutsch/Panels_B.pdf. They were kindly provided by Mirjana Kotowski. The computer graphics 
on Trang 224 are copyright and courtesy of Gary Glatzmaier; they can be found on his web 
page www.es.ucsc.edu/-glatz/geodynamo.html. The photographs of diamagnetic levitation on 
Trang 227 are copyright and courtesy of Joachim Schlichting and can be found on his website 
www.uni-muenster.de/Physik/DP. The photographs of the levitation of a rotating sphere on 
Trang 228 are copyright and courtesy of Kay Kublenz and can be found on his website www. 
schwebemagnet.de. On Trang 261, the electroencephalogram is courtesy of Wikimedia. On 
Trang 265, the neuron photograph is copyright of Medlat and courtesy of Wikimedia. The 
photograph of Fibonacci washers on Trang 298 is copyright and courtesy of Donald Simanek 
and can be found on his website www.lhup.edu/~dsimanek. The image of a smurf on Trang 280 
is copyright 2016 by Peyo and licensed by I.M.PS. in Brussels, found at www.smurf.com. The 
photograph of the flame on Trang 367 is courtesy and copyright by Shubham Das and was made 
for this book by him and Rakesh Kumar. The photograph on the back cover, of a basilisk running 
over water, is courtesy and copyright by the Belgian group TERRA vzw and found on their website 
www.terravzw.org. All drawings are copyright by Christoph Schiller. If you suspect that your 
copyright is not correctly given or obtained, this has not been done on purpose; please contact 
me in this case. 











ABBOTT 


BANG TRA CUU NHAN DANH 


A 
A. Jenkins, Francis 376 
Abbott, T.A. 401 
Abe, E. 403 
Abegglen, Martin 112, 417 
Acef, O. 391 
Ackermann, Peter 396 
Adams, Douglas 331 
Adenauer, Konrad 310 
Advantest 24, 416 
Aguirregabiria, J.M. 372, 404 
Aiello, A. 400 
Aitken, M.J. 404 
Aizenberg, J. 397 
Ajdari, A. 404 
Akerboom, F. 392 
Al-Dayeh, M. 401 
al-Farisi, Kamal al-Din 126 
al-Hadi al-Hush, Ramadan 
342 
Albert Einstein 
teenager 120 
Alexopoulos, N.G. 370 
Alhazen 390 
Allen, L. 393 
Allen, Les 392 
Allen Lee, Wei-Chung 262 
Almeida, C. de 402 
Amos, Brad 113, 417 
Ampere, André-Marie 54 
life 43 
Amunts, K. 407 
Anaxagoras 273, 329, 342 
Andersen, S.S.L. 388 
Anderson, James A. 406 
Anonymous 178, 349 
Antonio Diaz Navas, José 116, 


415 
Appleton, Phil 133, 417 
Aquinas, Thomas 326, 408 
Arago, Dominique-Frangois 
171 
life 42 
Ardenne, Manfred von 403 
Aripov, Otanazar 342 
Aristotle 321, 325 
Arlt, J. 392 
Armstrong, Neil 398 
Aronson, Jeff K. 412, 414 
Arrayas, M. 396 
Arseneau, Donald 414 
Arteaga, O. 396 
Ascher, Marcia 290 
Ashburner, J. 407 
Ashcroft, Neil 238 
Ashkin, A. 392 
Ashkin, Arthur 123 
Askin, A. 392 
Ata Masafumi 414 
Audoin, C. 412 
Auerbach, Tauba 128, 130, 417 
Augel, Barbara 414 
Augel, Edgar 414 
Augustin, Serge 189, 418 
Augustine of Hippo 55 
Avron, J.E. 404 
Ayiomamitis, Anthony 35, 416 


B 

Babinet, Jacques 
life 353 

Baccus, S.A. 398 

Bacon, Roger 310 

Baez, John 414 


Bagnoli, Franco 414 
Balashov, Yuri I. 411 
Baller, T.S. 399 

Baltz, R. von 389 
Bandler, Richard 254, 302, 405 
Barberi Gnecco, Bruno 414 
Barnett, S.J. 387, 388 
Barnhill, M.V. 387 
Barrow, John D. 411 
Barson, Andy 161, 418 
Bartel, Elmar 414 
Bartels, Mel 105, 416 
Barwise, J. 410 

Basieux, Pierre 408 
Bastian, A.J. 407 

Bauer, O. 393 
Bauerecker, S. 402 
Baumgärtel, K. 406 
Bautista, Ferdinand 414 
Bazelyon, Eduard M. 400 
BBC 314 

Beale, I.L. 389 

Beaty, William 414 
Beauvoir, B. de 391 
Beda Venerabilis 298 
Beeksma, Herman 414 
Beenakker, C.W.]. 391 
Belfort, Frangois 414 
Bellac, M. Le 390 
Bellini, Giovanni 399 
Benbrook, J.R. 401 
Benjamin, J. 411 
Bennett, C.H. 396, 406 
Berg, E. 404 

Berger, Hans 259 
Bergmann, L. 410 
Bering, E. 401 





BERING 


NAME INDEX 


Bering, E.A. 401 
Berkeley, George 324 
Berlekamp, E.R. 409 
Berlin, Brent 394 
Bernstein, Aaron 120, 392 
Berry, M. 395 

Berry, M.J. 398 


Berry, M.V. 395, 396, 402, 403 


Berry, Michael 142 
Berson, D.M. 398 

Beth, R.A. 393 

Betsch, Denis 131, 417 
Bettelheim, Bruno 405 
Bettermann, D. 402 
Beuys, Joseph 259, 340, 411 
Beyer, Lothar 414 
Bhalotra, S.R. 392 
Bhandari, R. 395 
Biggar, Mark 414 
Billon, Robert 57, 416 
Biraben, F. 391 
Birbaumer, Niels 407 
Bismarck, Otto von 300 
Bjorkholm, J.E. 392 
Blanché, Robert 409 
Blankertz, B. 390 

Bliss, G.W. 402 
Blumensath, Achim 414 
Boamfa, M.I. 402 

Bohr, Niels 295, 339 
Boltzmann, Ludwig 81 
Bombelli, Luca 414 
Bonaccorso, F. 393 
Boone, Roggie 414 
Born, Jan 272 

Born, Max 396 

Bose, Georg 21 

Bour, L. 392 

Bowlby, John 410 
Boyda, E.K. 392 
Brandes, John 414 
Brandt, E.H. 402 
Brebner, Douglas 414 
Brecher, Kenneth 215 
Brewster, David 112, 376 
Brillouin, Louis 394 
Broch, Henri 409 
Brock, J.B. 397 

Brocken Inaglory 166, 418 


Brody, A.L. 392 
Bronshtein, Matvei 8 
Brookshear, J. Glenn 406 
Brown, B.L. 392 

Bruce, Tom 414 

Brauer, A. 399 

Briickner, A. 399 
Buchanan, Mark 402 
Buchmann, Alfons 414 
Buddakian, R. 403 
Budney, Ryan 414 
Bueter, Chuck 103, 416 
Burbridge, G.R. 411 
Burbridge, E. Margaret 411 
Burresi, M. 391 

Butler, Samuel 253 
Butoli, André 386 
Bohncke, Klaus 415 


C 
Calogero, G. 393 
Caloz, C. 397, 398 
Cantor, Georg 

life 288 
Caraway, E.L. 401 
Carl Zeiss 182, 418 
Carlip, Steve 414 
Carmichael, J.E. 407 
Carmona, Humberto 402 
Carr, Jim 414 
Carroll, Lewis 409 
Carter, Brandon 411 
Castle, D. 407 
Chaitin, Gregory J. 410 
Chandrasekhar, 

Subramanyan 336 
Chang, P.Z. 402 
Chaplin, Charlie 91 
Chauvat, D. 400 
Chen, B. 389 
Chen, G. 397 
Cherkassky, V.L. 408 
Chiao, R. 394 
Chiao, R.Y. 394 
Chiba, D. 403 
Chmela, Harald 20, 24, 415 
Choi, J.T. 407 
Chomsky, Noam 309 
Christian Oersted, Hans 42 


421 


Chu, S. 392, 394 
Chuang, I.L. 397 
Cicero, Marcus Tullius 338 
Clairon, A. 391 
Clausius, R. 396 
Claussen, J.Ch. 407 
Clements, J. 400 
Clerk Maxwell, James 

life 77 
Codling, K. 396 
Coehoorn, Reinder 403 
Cohen, PJ. 408 
Cohen, Paul 408 
Cohen, Paul J. 285 
Cohen, Philip 404 
Colazingari, Elena 414 
Conroy, R.S. 392 
Conti, Andrea 414 
Conway, J.H. 409 
Conway, John 292, 382 
Conway, John H. 409 
Copernicus, Nicolaus 411 
Copperfield, David 230, 379 
Corballis, M.C. 389 
Corbin, V. 401 
Corovic, Dejan 414 
Cosman, E.C. 391 
Cotton, Aimé 243 
Couder, Y. 409 
Coulomb, Charles-Augustin 

de 

life 26 
Cowley, Les 393 
Crescimanno, M. 387 
Crespi, Roberto 414 
Crinion, J.T. 407 
Cronin, T.W. 392 
Crookes, William 

life 122 
Crystal, David 408 
Cummer, S.A. 397 
Cundiff, Steven T. 391 
Curio, G. 390 
Cybulski, J. 400 


D 
Dahlman, John 414 
Dalton, John 

life 209 





DAM 


422 


Dam, H. Van 389 
Danecek, Petr 414 
Dannberg, P. 399 

Darley, Vincent 415 
Darling, David 211, 418 
Darre, Daniel 414 
Darwin 304, 307, 322 
Darwin, Charles 405 
Das, Shubham 367, 419 
Davidhazy, Andrew 190, 418 
Davies, D. 390 

Davini, Sergio 211, 418 
Davis, Chandler 342 
Davson, H. 409 

Davy, Humphry 42 

de Maricourt, Pierre 38 
Deaver, B.S. 413 

Decker, Rick 406 
Dehmelt, H. 402 
Dehmelt, Hans 404 
Dekker, J.P. 404 

Della Scala, S. 409 
Democritus 308, 322, 325, 411 
Demosthenes 310, 410 
DeRaad, L.L. 386 
Derecki, N.C. 407 
Descartes, Ren& 255, 411 
Desmet, S. 386 

DGH 179 

Dholakia, K. 392, 393 
Diana, princess of Wales 306 
Dierick, Manuel 185, 418 
Dietl, T. 403 

Dietrich, E 402 

Dietrich von Freiberg 393 
Dieu, Félix 140, 417 

Diez, Ulrich 415 
DiFilippo, Frank 414 
Dijk, Menno van 396 
Dirac 335 

Dirr, Ulrich 415 
Ditzinger, Thomas 399 
Dobra, Ciprian 414 
Dogarin, A. 394 
Dornhege, G. 390 
Douady, S. 409 

Douglas, R. 407 

Douma, Michael 209, 418 
Dragon, Norbert 414 


Dresden, M. 410 
Drgnu23 146, 417 
Drude, Paul 

life 250 
Dufay, Charles 20 
Duhem, Pierre 409 
Dumont, Jean-Paul 411 
Duparré, J. 399 
Dwyer, J.R. 401 
Dyson, Freeman 414 
Dziedzic, J.M. 392 


E 
E. Kelm, Daniel 394 
Ebstein, R.P. 411 
Eccles, J.D. 407 
Eccles, John 411 
Economou, E.N. 397 
Eddington, Arthur 327, 411 
Edge, Ron 403 
Edwards, R. 386 
Egorov, A.E. 401 
Egorov, A.I. 401 
Egorov, Anton 222 
Egorov, Wladimir 414 
Ehrenstein, W.H. 398 
Eigler, D.M. 388 
Einstein, A. 387 
Einstein, Albert 91, 263, 295, 
317, 342 
on mathematics 283 
Ekman, Paul 303 
Eliel, E.R. 400 
Elliot, Steve 415 
Els, Danie 415 
Elsevier 114, 417 
Elswijk, H.B. 387 
Elswijk, Herman B. 414 
Emelin, Sergei 221, 414, 419 
Emerson, Ralph Waldo 281 
Enders, A. 394 
Enders, Giulia 407 
Engl, Walter L. 389 
Epicurus 340 
Epikuros 340 
Epzcaw 105, 416 
Erlykin, A.D. 405 
Ertmer, W. 402 
Espiritu, Zach Joseph 414 


BANG TRA CUU NHAN DANH 


Etchemendy, J. 410 

Euler, Leonhard 297 
Evans, Philip 62, 416 
Everitt, C.W. 413 

Eves, H. 406 
Exploratorium 99, 126, 416 
Exter, M.P. van 400 


F 
Fabeni, P. 395 
Fairbank, W.M. 387 
Fairbanks, J.D. 413 
Faller, James E. 398 
Fang Lizhi 342 
Fantz, U. 388 
Faraday, Michael 17, 48, 54, 
64, 65 
life 42 
Farinati, Claudio 414 
Fermani, Antonio 414 
Ferrari, A. C. 393 
Ferrari, A.C. 124, 417 
Few, A.A. 401 
Feyerabend, Paul 308, 332 
Feynman, Richard 96 
Feynman, Richard P. 316, 369 
Field, Simon Quellen 416 
Finkelstein, D. 401 
Finkenzeller, Klaus 414 
Fischer, Ulrike 415 
Flagstaffotos 122, 417 
Flavell, J.H. 256 
Flaviis, F. De 370 
Foer, Joshua 212, 419 
Foldscope team 205, 418 
Fortey, Richard 405 
Foteinopoulou, S. 397 
Fowler, W.A. 411 
Fowler, Willy 411 
life 336 
Fracastro, Girolamo 376 
Frackowiak, R.S. 407 
Fraenkel, Adolf/Abraham 285 
Frank, M. 390 
Frank, Tamara 156, 417 
Franke, G. 399 
Franklin, Benjamin 21 
life 21 
Franz, K. 397 





FRASER 


NAME INDEX 


Fraser, Alistair B. 390 
Frasinski, L.J. 396 
Fraunhofer FIRST 95, 416 
Fraunhofer IIS 186 
Fraunhofer, Joseph 104 
French, A.P. 389 

Fresnel, Augustin Jean 104 
Freud, Sigmund 265 
Friedel, P. 400 

Friese, M.E.J. 393 
Fritzius, Robert 16, 415 
Fuchs, E.C. 404 

Fuchs, Elmar 240 
Fumagalli, Giuseppe 411 
Furrie, Pat 414 

Furry, W.H. 372 

Föppl, H. 393 

Füllerkrug, M. 401 


G 
Gabor, Dennis 178 
Galajda, P. 392 
Galilei, Galileo 164, 325, 330, 
342 
Galileo Galilei 315 
Gallivan, B.C. 408 
Galvani, Luigi 51 
life 32 
Galvez, E.J. 395 
Galvez, Enrique 374 
Gans, R. 403 
Garcia-Caurel, E. 396 
Garcia-Ruiz, J.M. 409 
Gardner, Martin 410 
Garlaschelli, L. 409 
Gauß, Carl-Friedrich 
life 28 
Geim, A.K. 402 
Geim, Andre 402 
Gennes, Pierre de 412 
Genoux, D. 406 
Gentet, Yves 176, 418 
GEO 223, 419 
Georgi, Renate 411, 414 
Gesellschaft, Deutsche 
Physikalische 402 
Gibbs, Phil 392 
Gilbert, William 
life 17 


Gilles, G.T. 390 

Gillies, G.T. 395 

Gitto, Paul 133, 417 

Glassey, Olivier 414 

Glatzmaier, G.A. 388, 402 

Glatzmaier, Gary 224, 419 

Glauber, Roy 391 

Gleiter, H. 403 

Goethe, Johann Wolfgang 
von 302, 324 

Goldhaber, A.S. 387 

Goldsmith, D. 404 

Gonshor, H. 409 

Gonzalez, Antonio 414 

Gonzälez-Herräez, M. 394 

Goos, Fritz 208 

Gordon, A. 404 

Gordon, Andrew 21 

Gorkum, G.G.P. van 399 

Gould, Stephen J. 405 

Graham, George 56 

Grahn, Alexander 415 

Grandjean, F. 386 

Grant, E. 395 

Grebe-Ellis, J. 392 

Greegor, R.B. 397 

Greenler, R. 397 

Greenler, Robert 397 

Gregorio, Enrico 415 

Greiner, Jochen 414 

Greiner, W. 387 

Griessen, R. 404 

Griffiths, D.J. 401 

Grimaldi, Francesco 170 

Groot, D.G. de 404 

Gross, B. 391 

Gschneidner, Karl A. 403 

Gucciardi, P. G. 393 

Gueymard, Chris 148, 417 

Guglielmo Marconi, 
Fondazione 101, 416 

Gurevich, A.V. 401 

Gutierrez, D. 390 

Guy, R.K. 409 

Gacsi, Zoltan 414 

Gal, J. 391 

Godel, Kurt 308, 309, 408 


423 


H 
Haas, W.J. de 387 
Haber, John 414 
Hadamard, Jacques 412 
Haeckel, Ernst 302 
Haerendel, G. 393 
Haidinger, W.K. 391 
Haidinger, Wilhelm 113 
Haley, Stephen 229, 414 
Haley, Stephen B. 403 
Hall, John 391 
Hall, John L. 391 
Hallam, Tony 412 
Hamamatsu Photonics 203, 
418 
Hamblyn, Richard 400 
Hamilton, William 283 
Hanzlik, Marianne 41, 416 
Hardcastle, Martin 414 
Hardin, C.L. 394 
Hardy, Godfrey H. 304, 383 
Haring, Bas 405 
Harlen, V. 406 
Harrington, R.F. 388 
Harris, T.H. 407 
Hasselberg, Ernst von 297 
Hatcher, W.S. 408 
Haubrich, D. 402 
Hausch, T.W. 391 
Hausherr, Tilman 379, 414 
Hayes, Allan 414 
Heard-Booth, A.N. 400 
Heaviside 77 
Heaviside, Oliver 98 
Hebb, Donald 265 
Heckenberg, N.R. 393 
Heflinger, L.O. 402, 403 
Hehl, Friedrich W. 389 
Heidelberg Engineering 196 
Heideman, R. 391 
Heimburg, T. 388 
Heimburg, Thomas 52, 53, 
388, 416 
Heisenberg, Werner 165 
Hell, S.W. 398 
Hell, Stefan 172, 173, 418 
Hellinger, Bert 304, 341, 412 
Hellwege, K.-H. 410 
Helmholtz 104 


H 


HELMHOLTZ 





424 


Helmholtz, Hermann von 188 
life 189 

Helmholtz, Hermann von 340 

Helmond, Tom 414 

Hemmen, J.L. van 400 

Henderson, Paula 414 

Hendriks, B.H. 399 

Henry Poynting, John 90 

Heras, J.A. 389 

Hermann, Ludimar 188 

Hernandez, A. 372, 404 

Herrmann, F. 371, 389 

Herrmann, Friedrich 347 

Hersch, R. 408 

Hersch, Reuben 285 

Herschel, William 105 

Hertz 77 

Hertz, Heinrich 81, 98, 101 

Hertz, J. 406 

Hertzlinger, Joseph 415 

Heumann, John 414 

Hilbert, David 296, 309 
life 282 

Hilico, L. 391 

Hiller, R.A. 403 

Hillman, Chris 414 

Hillmann, D. 399 

Hinz, Wolfgang 103, 416 

Hirshfield, Stuart 406 

Hirst, Paul 158 

Hite, Kevin 415 

Hitler, Adolf 149 

Hochschule Mittweida 167, 
418 

Hodgkin, A.L. 52, 388 

Hoekstra, Rolf E 405 

Hoeppe, G. 394 

Hoeppe, Götz 394 

Hoffman, Donald D. 406 

Hoffman, Richard 414 

Hogan, Thomas 161, 418 

Hohenstatt, M. 402 

Holmes, C.D. 395 

Homberg, U. 391 

Honda 43, 416 

Hones, Bill 403 

Hooft, Gerard ’t 303 

Hooft, G.W. ’t 391 

Hooft, G.W. ’t 400 


Hopfield, J.J. 407 
Hopkins, C.D. 387 
Horgan, John 410 
Hornberg, Alexander 398 
Horsburgh, Steven 19, 415 
Horvath, G. 391 
Horvath, Gabor 395 
Houck, A.A. 397 
Houdini, Harry 409 
Howard, Luke 217 
Hoyle, E 411 
Hoyle, Fred 336 

life 336 
Hoyos, C. 390 
Htun, Bo Bo 342 
Hu, Z. 402 
Huber, A. 391 
Huber, Daniel 414 
Huiberts, J.N. 404 
Humboldt, Alexander von 379 
Huppertz, H. 404 
Huxley, A.E. 52, 388 
Huygens, Christiaan 

life 102 
Hypatia 276, 308, 342 
Hanchen, Hilda 208 
Hänsch, Theodor 391 
Hänsch, Theodor W. 391 
Höfner, H. 393 
Hüttmann, G. 399 


I 

Ibn al-Haytham 390 

IEEE 169, 418 

IIS, Fraunhofer 418 

Ingersoll, Robert 337 

Ings, Simon 204, 399 

Institute of Molecular 
Pathology 41, 416 

Irving, Washington 312 

Irwin, Jim 398 

ISVR, University of 
Southampton 134, 160, 415 

Itano, W.M. 402 

Itoh, T. 397 

Ivanov, Igor 414 


J 
Jackson, A.D. 388 


BANG TRA CUU NHAN DANH 


Jackson, J.D. 386, 388 

Jackson, L. 405 

Jaencke, Peter 410 

Jalink, Kim 414 

James, William 265 

Jamil, M. 414 

Janek, Jiirgen 414 

Jarosz, W. 390 

Jean Fresnel, Augustin 
life 171 

Jeanloz, R. 388 

Jechow, A. 400 

Jeff Sherman 172, 418 

Jefimenko, Oleg D. 389 

Jenoptik 172, 418 

Jensen, H.W. 390 

Jensen, P. 410 

Jeon, H. 387 

Jerauld, J. 401 

Jessell, Thomas M. 388 

Johannes de Haas, Wander 
life 44 

Johansson, Mikael 414 

Jones, Christopher 171, 418 

Jones, P. H. 393 

Jones, P.D. 396 

Jones, Quentin David 414 

Jones, T.B. 402, 403 

Jones, Tony 412 

Jong, Marc de 414 

Jordan, D.M. 401 

Jost, Klaus 24, 416 

Jozefowski, L. 391 

Julien, L. 391 

Just, M.A. 408 

Justice, B.J. 397 

Jurgens, Hartmut 411 


K 

Koppe, Thomas 414 
Kampfrath, T. 391 
Kandel, Eric R. 388 
Kant, Immanuel 202, 284 
Karl Storz 207, 418 
Kassam, K.S. 407 
Kattawar, G.W. 391 
Kay, Paul 394 
Keller, Evan 58, 416 
Keller, Wilfred 383 





KELLY 


NAME INDEX 


Kelly, K.L. 391 
Kelu, Jonatan 414 
Kepler, Johannes 121 
Kerr, John 

life 108 
Kettering, C.F. 386 
Keyes, R.W. 389 
Keyes, T.J. 407 
Kheifets, S. 392 
Kielpinski, D. 400 
Kielpinski, Dave 206, 418 
Kim Song-Man 342 
Kimble, H.J. 402 
King, Henry C. 397 
Kipnis, J. 407 
Kirchhoff, Gustav 98, 119 
Kirchner, E. 390 
Kirchner, E.J.J. 396 
Kirchner, Eric 165, 418 
Kirk, E.C. 400 
Kiss, Joseph 414 
Kitaoka Akiyoshi 211, 418 
Klaus Tschira Foundation 415 
Kleber, Boris 407 
Klein, Felix 296 
Kleinert, F. 410 
Kluge, Stefan 72, 416 
Knuth, D. 409 
Knuth, Donald 292 
Kobayashi, H. 400 
Koch, P.M. 395 
Koch, Robert 338 
Koeman, N.J. 404 
Kohlrausch, Friedrich 410 
Kohshima, S. 400 
Koltenbah, B.E.C. 397 
Koolen, Anna 414 
Koomans, A.A. 387 
Koshibu, K. 406 
Kostiuk, L.W. 388 
Kostiuk, Larry 68 
Kotowski, Mirjana 419 
Kovetz, A. 401 
Kowalski, L. 389 
Kozhekin, A.E. 394 
Krallis, K. 112, 417 
Kramer, D. 403 
Krampf, Robert 61, 416 
Krauledat, M. 390 


Krider, E.P. 386 

Krijn, Marcel 414 
Krogh, A. 406 

Kropff, E. 407 

Kruskal, Martin 292 
Królikowski, Jarosław 414 
Krüger, Reinhard 312 
Kubala, Adrian 414 
Kublenz, Kay 228, 419 
Kuerti, G. 395 

Kuipers, Kobus 107 
Kuipers, L. 391 
Kuipers, L. (Kobus) 108, 417 
Kumar, Rakesh 367, 419 
Kuntke, P. 404 

Kurizki, G. 394 

Kusch, K. 405 

Kusch, S. 405 

Kuzin, Pavel 414 
Kuzmich, A. 394 

Kwait, P.G. 394 

Kwiat, P.G. 394 

Kwok, D.Y. 388 
Können, G.P. 400 
Küster, Johannes 415 


L 

Lai, A. 397 

Lambert, N. 399 
Landauer, R. 406 
Landolt-Börnstein 410 
Lang, N.D. 388 

Larin, Kyrill 186, 415 
Larousse, Pierre 409 
Latham, J. 401 

Laue, Max von 139 
Laue, M. von 395 
Laughlin, Robert 410 
Lauwers, M. 387 
Laveder, Laurent 127, 132, 417 
Laven, P. 390 
Lavoisier, Antoine 342 
Lawvere, F. William 408 
Lebedew, P. 392 
Lebedew, Pyotr 123 
Ledoux, Joseph 406 
Lee, K.S. 407 

Lee, Raymond L. 390 
Lehn, W.H. 400 


425 


Leighton, Robert B. 369 
Leinse, A. 391 
Leitel, R. 399 
Lenin 42 
Lennie, P. 399 
Leone, EC. 395 
Lepak, J. 387 
Leucippus 325 
Li, K. 397 
Li, T. 392 
Li, Tongcang 121, 417 
Li, Y-Q. 389 
Li, Y.C. 402 
Lichtenberg, Georg Christoph 
life 337 
Lieberherr, M. 389 
Lincoln, Abraham 343 
Linde, Johan 415 
Lingelbach, B. 398 
Lingelbach, Elke 188 
Lintel, Harald van 414 
Lipperhey, Johannes 
life 164 
Lipson, Henry S. 395 
Lipson, Stephen G. 395 
Liu Gang 342 
Livingston, James D. 386 
Livingston, William 393 
Livingstone-Zatchej, M. 406 
Loewenstein, G. 408 
Lohse, D. 404 
Loidl, J. 393 
Lombard, Peter (the) 408 
Lombardi, Luciano 414 
Longo, M. 387 
Longuet-Higgins, 
Christopher 142 
Lorentz, Hendrik A. 
life 46 
Losch, F. 390 
Lotter, A. 388 
Louveau, A. 407 
Louveau, Antoine 274 
Lovell, Jim 398 
Lu, E 388 
Luo, J. 390, 395 
Lynch, D.K. 398 
Lynch, David K. 393 
Lévy-Leblond, J.-M. 390 


L 


LEVY-LEBLOND 





426 


Levy-Leblond, Jean-Marc 386 
Lühr, H. 388 


M 

Maan, Jan Kees 402 

Macdonald, Malcolm Ross 
405 

MacMillan Publishing 418 

Maddox, J. 407 

Madelung, O. 410 

Maeterlink, Maurice 329 

Matt, Luisa 394 

Mahoney, Alan 414 

Mahowald, M. 407 

Main, Peter 402 

Malus, Louis 112 

Mamie, C. 406 

Mandell, J.W. 407 

Manly, Peter 397 

Mansuy, I.M. 406 

Manu, M. 398 

Marago, O. M. 393 

Maricourt, Pierre de 387 

Mark, Martin van der 414 

Mark, M.B. van der 391 

Markey, A.R. 408 

Marshall, J. 392 

Martin, S. 396 

Martinovic, I. 390 

Martos, Antonio 103, 128, 414, 
416, 417 

Marin, A.G. 404 

Matesy 59 

Matsukura, F. 403 

Matthews, Robert 383 

Mauritz, Kenneth 75, 416 

Maus, $. 388 

Maus, Stefan 64, 416 

Maxwell 317 

Mayer, J. 407 

Mayer, Norbert J. 405 

Mayné, Fernand 414 

Mayr, Peter 414 

Mazur, Eric 396 

McCullogh 395 

McCuskey, S.W. 395 

McDonald, Kirk T. 395 

McGloin, D. 392 

McGuire, Bill 412 


McQuarry, George 414 
McTaggart 304 
Mead, Alden 142 
Mechelli, A. 407 
Medellin, D. 392 
Media Lario Technologies 157, 
417 
Medlat 265, 419 
Meetz, Kurt 389 
Meister, M. 398 
Melzner, E 393 
Mendes, O. 401 
Merano, M. 400 
Mermin, David 137, 238 
Merrit, John 414 
Meschede, D. 402 
Metha, A. 399 
MethoxyRoxy 262 
Michaelson, DE 413 
Michelson, Albert 
on the end of physics 350 
Millikan 381 
Milton, K.A. 386 
Minnaert, Marcel G.J. 392, 393 
Mission, G.P. 392 
MIT 18, 36, 415, 416 
Mock, J.J. 397 
Mohr, PJ. 412 
Moliére 338 
Momose Atsushi 175, 418 
Momose, A. 398 
Montgomery, H. 388 
Montie, E.A. 391, 399 
Montonen, C. 389 
Montonen, Claus 389 
Montonen, Niklas 218, 419 
Moon, EC. 402 
Moortel, Dirk Van de 414 
Moothoo, D.N. 392 
Moser, E.I. 407 
Moser, Lukas Fabian 414 
Moser, M.-B. 407 
Mozart 340 
MPI-Chemie, Mainz 223, 419 
Mugnai, D. 395, 400 
Munoz, A. 390 
Munroe, Randall 75, 416 
Murdock, Ron 414 
Murillo, Nadia 414 


BANG TRA CUU NHAN DANH 


Musiol, Gerhard 403 
Mutka, Miles 414 
Muynck, Wim de 414 
Molle, M. 407 
Moller, Niklas 418 
Müller, K.-R. 390 


N 

Namouni, Fathi 414 

NASA 35, 71, 72, 219, 416, 419 
Nature 104, 416 

Naudin, Jean-Louis 63, 416 
NEI at NIH 191 

Neidhart, B. 402 
Nelemans, Lijnis 227 
Neuhauser, W. 402 
Neumaier, Heinrich 414 
Neuss, H. 393 

New, M. 396 

Nez, F. 391 

Nieminen, T.A. 393 
Niepraschk, Rolf 415 
Nierer, Jennifer 158, 417 
Nietzsche, Friedrich 278 
Nieuwpoort, Frans van 414 
Nikon 182, 418 

Nimtz, G. 394 

Nimtz, Günter 136 

NOAA 91, 167, 219, 418, 419 
Noppeney, U. 407 
nordique 219, 419 
Nordmeier, V. 402 
Nordvik, Terje 132, 417 
Noro, M. 370 

Norton, B.G. 400 
Nussbaumer, Peter 227 
Nye, J.F. 395 


(0) 

O’Connell, Sanjida 405 
O’Doberty, J. 407 
Oberdiek, Heiko 415 
Oberquell, Brian 414 
Obukov, Yuri N. 389 
Odysseus 384 
Offner, Carl 414 
Ohno, H. 403 

Ohno, Y. 403 
Ohtani, K. 403 


O 





OLIVE 


NAME INDEX 


Olive, D. 389 
Olive, David 389 
Olveczky, B.P. 398 
Omiya, T. 403 
Oostrum, Piet van 415 
Oppenheimer, Robert 342 
Orban, E 386 
Ormos, P. 392 
Osowiecki, Gaél 140, 417 
Ossikovski, R. 396 
Osten, D. van 391 
Osterle, Fletcher 67 
Otto, Rudolf 340 

life 340 


p 
Pacioli, Luca 298 
Padgett, M.J. 393 
Padgett, Miles 392 
Page, Don 414 
Pahaut, Serge 414 
Paine, Thomas 312 
Pais, A. 409 
Paiva, G. Silva 401 
Palik, E.D. 396 
Palmer, R. 406 
Palmisano, E 393 
Pancharatnam, 
Shivaramakrishnan 142 
Parazzoli, C.G. 397 
Park, David 390 
Parker, D.E. 396 
Parks, David 414 
Parrott, S. 401 
Parviainien, P. 391 
Pascazio, Saverio 414 
Pasi, Enrico 414 
Pauli, Wolfgang 305 
Paulus of Tarsus 309 
Pavao, A.C. 401 
Pazzi, G.P. 395 
Pecharsky, Vitalij 403 
Peeters, Bert 414 
Pegna, Guido 102, 416 
Peirce, Charles 308 
life 276 
Peitgen, Heinz-Otto 411 
Pelizzari, Umberto 408 
Pendry, J. 397 


Pendry, J.B. 397 
Pendry, John 168, 169 
Peng, J.L. 402 
Penrose, Roger 411 
Perini, Romano 414 
Perito, D. 390 
Persius 329 
Peske, J.D. 407 
Petersen, Nicolai 416 
Petrolino, Nicola 162 
Pettigrew, J.D. 387 
Peyo 280, 419 
Pfeiffer, K. 391 
Pfeiffer, Keram 114, 417 
Pfäffle, C. 399 
Philips 16 
Phillips, Melba 342 
Piaget, J. 256 
Piaget, Jean 255 

life 256 
Picasso, Pablo 91, 267, 331 
Pietralla, Martin 113, 417 
Pinker, Steven 406 
Pirozerski, Alexei 221, 419 
PixHeaven.net 127 
Planck, M. 396 
Planck, Max 149 

life 149 
Poincaré, Henri 340 
Poisson, Denis 

life 171 
Popper, Karl 314, 409 
Popper, Karl R. 411 
Porta, Giambattista della 164 
Povinelli, D.J. 337 
Powis, Mike 209 
Poynting, J.H. 393 
Prakash, M. 400 
Prenger, Gerold 163 
Prentiss, M. 392 
Prevedelli, M. 391 
Price, C.J. 407 
Pritchard, Carol 414 
Proenga, Nuno 414 
Purcell, Edward M. 392 
Purves, William 414 
Putterman, Seth J. 403 
Pythagoras 295 
Potsch, Hans-Ulrich 178, 418 


427 


Q 
Q-Cells 30, 416 
Quellen Field, Simon 60 


R 
Rahtz, Sebastian 415 
Raizen, M.G. 392 
Raizen, Mark 121, 417 
Raizer, Yuri P. 400 
Rakov, V.A. 401 
Rakov, Vladimir A. 400 
Ramaccini, F. 409 
Ramakrishna, S.A. 397 
Rambo, K.J. 401 
Randi, J. 407 
Randi, James 409, 410 
Ranfagni, A. 395, 400 
Rankl, Wolfgang 414 
Rappmann, R. 406 
Rassoul, H.K. 401 
Rañada, Antonio 144 
Reball, Siegfried 403 
Rector, J.H. 404 
Redondi, Pietro 414 
Reichert, J. 391 
Reichl, Linda 404 
Renselle, Doug 414 
Reppisch, Michael 414 
Reynolds, Osborne 392 
Richards, P.G. 402 
Richardson, Bernard 105, 416 
Richert, Hendryk 59, 416 
Ridgeway, S.L. 403 
Rieger, E. 393 
Riehker, Rolf 396 
Riemann, Bernhard 119 
life 98 
Rigor, I.G. 396 
Rikken, G. 403 
Rindler, Wolfgang 390 
Rivas, M. 404 
Rivas, Martin 414 
Roberts, PH. 388 
Robertson, Will 415 
Rodgers, P. 402 
Rodrigues, W.A. 400 
Rohrlich, F. 404 
Romanowicz, B. 388 
Roorda, A. 399 





ROORDA 


428 


Roorda, Austin 198, 203, 418 
Rooy, T.L. van 387 
Ros, T. 390 
Rostad, Bernt 200, 418 
Rouhani, S.J. 407 
Royal Philips Electronics 415 
Ruben, Gary 414 
Rubinstein, J. 401 
Rubinsztein-Dunlop, H. 393 
Rucker, Rudy 288, 408 
Rudolf Hertz, Heinrich 
life 101 
Rudolph, Peter 414 
Rueckner, W. 386 
Rueckner, Wolfgang 22, 150, 
415, 417 
Ruggieri, R. 400 
Ruhlen, Merritt 278 
Ruissenaars, Janjaap 74, 416 
Ruschewitz, F. 402 
Russer, P. 397, 398 


S 
S. Kassan, Karim 275 
S.R. Madhu Rao 414 
Saa, A. 402 
Sacks, Oliver 406 
Sadeghi, I. 390 
Saghian, Damoon 414 
Sahl, Mort 338 
Sakharov, Andrei 342 
Salam, Abdus 342 
Salamo, G. 398 
Salditt, T. 398 
Salingaros, N. 388 
Salman Salman 342 
Sami Kilani 342 
Sammer, M. 404 
Sands, Matthew 369 
Sassen, K. 393 
Saupe, Dietmar 411 
Saussure, Ferdinand de 
life 276 
Schadwinkel, H. 402 
Schaeffel, Frank 398 
Schanuel, Stephen H. 408 
Scharlau, B. 402 
Schata, P. 406 
Scheer, Elke 388 


Schelby, R.A. 397 
Schiff, L.I. 387 
Schiller, Britta 414, 415 
Schiller, C. 387 
Schiller, Christoph 181, 419 
Schiller, Isabella 414 
Schiller, Peter 414 
Schiller, Stephan 414 
Schilthuizen, Menno 405 
Schlegel, K. 401 
Schlichting, H.J. 402 
Schlichting, Joachim 227, 419 
Schmid, G.B. 371 
Schneider, Olaf 163 
Schneier, Bruce 381 
Schoeck, Helmut 412 
Schoenmaker, H. 391 
Schott 167, 418 
Schroeder, Daniel 118, 415 
Schrédinger 317 
Schrédinger, Erwin 135 
Schulten, K. 387 
Schultz, S. 397 
Schurig, D. 397 
Schuster, H.G. 407 
Schwartz, James H. 388 
Schwartzenberg, Susan 99, 
126, 416 
Schwarzschild, B. 400 
Schwinger, Julian 386 
life 316 
Schwob, C. 391 
Schafer, C. 410 
Schönenberger, C. 387 
Scott, G.G. 386 
Scott, Jonathan 414 
Scott, W.T. 402 
Seeger, J. 398 
Segev 174 
Segev, M. 398 
Seidel, T. 407 
Seidelmann, P. Kenneth 413 
Seidenfaden, Eva 132, 417 
Semon, Mark D. 389 
Seron, F. 390 
Shabanoy, G.D. 401 
Shabanov, Gennady 222 
Shambhavi 35 
Shankland, R.S. 395 


BANG TRA CUU NHAN DANH 


Shapere, Alfred 395 

SharkD 129, 417 

Shaw, George Bernard 303 

Sheldon, Eric 414 

Shih, M. 398 

Shulman, Polly 409 

Siart, Uwe 415 

Sichert, A.B. 400 

Sidman, Eli 18, 415 

Sierra, Bert 414 

Silva, E.F. da 401 

Simanek, Donald 297, 298, 
419 

Simon Ohm, Georg 
life 67 

Simon, Julia 414 

Simon, M.D. 402, 403 

Simpson, N.B. 393 

Singleton, D. 390 

Singleton, Douglas 414 

Sircar, N. 390 

Sivardiére, Jean 389 

Slabber, André 414 

Slater, Elizabeth M. 376 

Slater, Henry S. 376 

Slepian, J. 389 

Smirnov, B.M. 401 

Smirnoy, I. 407 

Smith, D.R. 397 

Smith, David 397 

Smith, S.P. 392 

Smith, Warren J. 396 

Smullyan, Raymond 308 

Soffer, B.H. 398 

Sokolovskii, B.Yu. 401 

Solomatin, Vitaliy 414 

Solov’yov, I.A. 387 

Sommerfeld, Arnold 394 
life 135 

Song, D. 390 

Song, K.-Y. 394 

Song, X.D. 402 

Sonnenschein, J. 390 

Soukoulis, C.M. 397 

Spahr, H. 399 

Sparenberg, A. 403 

SPECS 155, 417 

Spieker, H. 394 

Spitzer, Manfred 406 


C1 





SQUARK 


NAME INDEX 


squark 414 
Staff, National Research 

Council 401 
Starr, A.F. 397 
Stearns, Stephen C. 405 
Stegeman, G. 398 
Steinberg, A.M. 394 
Steinhaus 382 
Steinle, F. 386 
Stepanov, S. I. 401 
Stepanov, S.I. 401 
stepper, wafer 70 
Stewart, A.M. 389 
Stewart, I. 408 
Stewart, Ian 409 
Stewart, T. Dale 386 
Stewart, W.W. 407 
Stoney, George 

life 31 
Story, Don 415 
Strauch, F. 402 
Streed, E.W. 400 
Styer, D. 394 
Stöcker, J. 393 
Sudkamp, H. 399 
Sulloway, Frank J. 304 
Sun, X.L. 402 
Sundar, V.C. 397 
Surdin, Vladimir 400, 414 
Swagten, Henk 403 
Szczesny, Gerhard 410 
Szilard, L. 406 
Szilard, Leo 266, 267 
Szäz, Denes 395 


T 
Tanielian, M. 397 
Tannhauser, David S. 395 
Tarde, Gabriel 

life 304 
Tarko, Vlad 414 
Tarski, Alfred 409 
Tauber, G.E. 401 
Taylor, B.N. 412 
Taylor, John R. 389, 412 
Tegelaar, Paul 414 
Terletskii, Y.P. 395 
Tesla, Nikola 

life 55 


Thaler, Jon 414 

Thales Miletus ı7 

Theodoricus Teutonicus de 
Vriberg 126 

Thide, Bo 83 

Thies, Ingo 414 

Thiry, Paul-Henri 342 

Thober, D.S. 400 

Thomas Aquinas 291 

Thomson (Kelvin), William 
life 19 

Thomson, Joseph John 31 

Thévenaz, L. 394 

Tiggelen, B. van 403 

Time-Bandwidth 155, 417 

Tipler, Frank J. 411 

Tolkien, John Ronald 271 

Tolman, Richard C. 386 

Tomonaga 316 

Torre, A.C. de la 388 

Torricelli, Evangelista 
life 325 

Toschek, P.E. 402 

Tournay, Michel 132, 417 

Townsend, Paul 414 

Trepel, Martin 406 

Trevorrow, Andrew 415 

Trompenaars, P.H. 399 

Trower, W.P. 387 

Trueba, J.L. 396 

Tsagas, C.G. 404 

Tsai, W.Y. 386 

Tschira, Klaus 415 

Tu, L.-C. 390 

Tu, L.C. 395 

Tuckermann, R. 402 

Tuppen, Lawrence 414 

Twain, Mark 303, 316, 337 

Tweedie-Cullen, R.Y. 406 

Tyler, R.H. 388 


U 

Ucke, C. 376 

Udem, Th. 391 
Ueberholz, B. 402 
Uguzzoni, Arnaldo 414 
Uman, M.A. 401 
Uman, Martin A. 400 
Upright, Craig 415 


429 


USC Stevens Institute for 
Innovation 180, 418 
Ustinov, Peter 91 


Vv 
Vaiyaboon, Oat 15, 415 
Valanju, A.P. 397 
Valanju, P.M. 397 
Valenzuela, A. 393 
Valsiner, Jaan 405 
Valsinger, Jaan 405 
van der Pauw, J.L. 67 
van Hemmen, Leo 203, 418 
van Leeuwenhoek, Antoni 
life 165 
Vanier, J. 412 
Vannoni, Paul 414 
Vasconcelos, E. Alpes de 401 
Veasey, Nick 212, 213, 419 
Veer, René van der 405 
Vergilius 333 
Verne, Jules 127 
Veselago, V.G. 397 
Veselago, Victor 168 
Vigotsky, Lev 256, 405 
Viswanath, R.N. 403 
Vladimir, Maric 159, 417 
Voit, A. 392 
Volin, Leo 414 
Vollmer, G. 407 
Vollmer, M. 393 
Volta, Alessandro 
life 57 
Voltaire 330, 341, 386, 411 
Voss, Herbert 415 
Völz, Horst 396 


W 

Waldhauser, F. 402 

Walker, J. 393 

Walser, R.M. 397 

Walter, H. 402 

Wampler, E. Joseph 398 

Wang Juntao 342 

Wang Lihong 147, 415 

Wang, L.J. 394 

Warkentin, John 415 

Washington University at St. 
Louis 147, 415 


W 


WASHIZU 





430 


Washizu, M. 403 
Watcher 195, 418 
Weaver, J.C. 397 
Wehner, R. 391 
Weiland, Thomas 100, 415 
Weinrebe, Gerhard 151, 417 
Weiskopf, Daniel 119, 415 
Weiss, Martha 414 
Weisskopf, Victor 
life 340 
Weissmiiller, J. 4.03 
Weitz, M. 391 
Weizenbaum, Joseph 269 
Weller, Roger 113, 417 
Welzl, H. 406 
Weninger, K. 403 
Werf, S.Y. van der 400 
Westhoff, Guido 203, 418 
Westphal, V. 398 
Wexler, A.D. 404 
Wheatstone, Charles 32 
Whewell, William 64 
White, Harvey E. 376 
Whitehead, Alfred North 319 
Whittaker, Edmund T. 395 
Wiechert, Johann Emil 31 
Wien, Wilhelm 
life 149 
Wierda, Gerben 415 
Wierzbicka, Anna 279, 301, 
408, 414 
Wigner, E.P. 389 
Wigner, Eugene 295, 409 
Wijk, Mike van 414 
Wijngarden, R.J. 404 
Wikell, Göran 409 
WikiCommons 257, 377 
Wikimedia 16, 30, 35, 36, 43, 
61, 152, 172, 180, 183, 203, 
214, 261, 262, 415-419 


Wilczek, Frank 395 

Wilde, Oscar 256, 321 

Wiley-VCH 53, 416 

Wilhelm Ritter, Johann 105 

Wilk, S.R. 399 

Willerding, E. 393 

Williams, D.R. 399 

Williams, David 198 

Williams, David R. 399 

Williams, Earle R. 401 

Wiltschko, R. 387 

Wiltschko, W. 387 

Wineland, D.J. 402 

Wippermann, E 399 

Wippermann, Frank 195, 418 

Wise, N.W. 413 

WITec 184 

Witte, H. 395 

Witteborn, F.C. 387 

Wittgenstein, Ludwig 252, 
276, 281, 284, 294, 299, 
300, 310, 319, 320, 333, 410 

Woerdman, J.P. 400 

Woisetschlager, J. 404 

Wolf, Emil 396 

Wolf, R. 376 

Wolfendale, A.W. 405 

Wong, S. 394 

Wood, B. 406 

Wood, Robin 159, 417 

Wright, B. 401 

Wright, Joseph 415 

Wu, C. 402 

Wu, T.T. 389 

Wynands, R. 402 

Wiirschum, R. 403 


X 
Xavier, A.L. 400 
Xu Liangying 342 





BANG TRA CUU NHÂN DANH 


Y 

Yablon, A.D. 397 

Yamane, T. 392 

Yang, C.N. 389 

Yang, J. 388 

Yazdani, A. 388 

Ye, Jun 391 

Young, A.T. 391, 393 

Young, Andrew 127, 391, 393, 
414, 417 

Young, Thomas 104 
life 103 


Z 
Zaccone, Rick 415 
Zalm, Peer 414 
Zander, Hans Conrad 410 
Zawischa, Dietrich 105, 416 
Zecherle, Markus 414 
Zedler, M. 397, 398 
Zedler, Michael 414, 418 
Zeiger, Stefan 106, 417 
Zeiss 183 
Zeller, Eduard 411 
Zermelo, Ernst 

life 285 
Zernike, Frits 145 
Zhang, J. 402 
Zhu XiaoJin 132, 417 
Zimmer, P. 403 
Zinkova, Mila 162 
Zurek, W.H. 406 
Zurek, Wojciech 267 
Zwart, S.T. de 399 
Zweck, Josef 403 
Zybin, K.P. 401 





HANH SON 
Cuộc phiêu lưu của Vật lý - Quyển I 
Ánh sáng, Điện tích và Não bộ 


Điện và từ là gi? 

Cầu vồng đã được tạo ra như thế nào? 

Cuộc du hành dị thường nhất là gì? 

Ánh sáng là gì? 

Người ta đã làm các vật bay lơ lửng như thế nào? 
Laser có thể làm được việc gì? 

Sự khác nhau giữa não bộ và máy tính điện tử? 

Thảm hoa lớn nhất có thể xảy ra trong tương lai là øì? 
Bài toán Vật lý nào chưa giải được? 


Qua việc trả lời các câu hỏi về chuyển động, 

bộ sách này giới thiệu cho các bạn một phần 

vật lý hiện đại thú vị và nhức đầu - vì bạn 

sẽ ngạc nhiên và bị thử thách trên từng trang sách. 
Khởi đi từ cuộc sống hằng ngày, cuộc thám hiểm này 
sẽ cung cấp cho các bạn một tổng quan về các 

thành quả mới nhất trong Cơ học, Nhiệt học, 

Điện từ học, Thuyết tương đối, Vật lý lượng tử 

và Lý thuyết thống nhất. 


Christoph Schiller, PhD Université Libre de Bruxelles, là 
một nhà vat ly va là người viết sách phổ biến vật ly. Ong 
viết bộ sách này cho con mình đọc và cũng dành cho mọi 
học sinh, giáo viên và độc giả quan tâm đến vật lý - khoa 
học về sự chuyển động. 





